Pháp Bảo 
Của Sự Giải Thoát 


Gems of Dharma, Jewels of Freedom 





cẩm nang kinh điển, xác thực và dễ hiếu của Phát giáo Đại thừa 
của Đại Bồ Tát Táy Tạng thê kỷ 12 
dJé Gampopa 
Bản dịch Anh ngữ từ tiếng Tây Tạng của 
Ken và Katia Holmes 


dựa trên những giảng nghĩa chỉ tiết theo 
truyền thông của Dòng Kagyủ 


Thanh Liên dịch sang Việt ngữ 


Quyển sách này xin được hiến dâng cho Akong Rinpoche, bậc chứng ngộ đã thực 
hiện mọi phương diện có thể có cho tác phẩm này, cho tất cả các vị Đạo sư dòng 
Kagvủ, đặc biệt là Khenchen Thrangu Rinpoche và Khenpo lsultm (Œyamiso 
Rinpoche, về những giải thích trong trẻo như pha lê, và cho Đức Gyalwang Karmapa 
thứ XƯI, một nguôn cảm hứng và mẫu mực cho tất cả chúng con. 

Nguyện Đức Gyalwang Karmapa thứ XƯII Urgyen Thinley và tất cả những bậc có 
ý hướng mang lại chân lý và an bình cho thế giới được an khang, trường thọ và thành 
công trong những hoạt động bỉ mẫn của các ngài. 





Sonam .jJorphel Rinpoche 


Lời Tựa 
cho bản dịch Việt ngữ 


“Chớ làm việc ác, làm nhiều điều thiện. Hoàn toàn điều phục tâm mình, không kích động tâm 
người khác. Đây là lời chư Phật dạy.” - Đức Thích Ca Mâu Ni. 


Ý nghĩa cốt :. tủy của mọi giáo lý siêu việt của Đức Phật được cô đọng một cách quả quyết là 
như vậy. Để lời dạy này được thực sự áp dụng theo trình tự dẫn dắt tới giác ngộ, vô sô các 
thành tựu giả vĩ đại xuất hiện trong quá khứ ở Án Độ và Tây Tạng đã thiết lập nhiều truyền 
thống thực hành hoàn hảo. 


Dakpopa, Pháp Vương Gampopa (1079-1153) vô song, đã biên soạn tác phẩm kinh điển 
“Pháp Báo của sự Giải thoát” bao gôm những vấn đề trọng yếu của việc thực hành tất cả các 
Kinh điển và Mật điển (Tantra), là một phương pháp thâm sâu và tuyệt diệu để thành tựu 
kết quả của Giáo pháp siêu phàm trong dòng tâm thức chúng ta. Luận văn trẻ trung tuyệt 
vời này đưa ra phương pháp tiếp cận dựa trên truyền thống, vạch ra các giai đoạn của con 
đường. Đối với những người ước muốn thực hành Phật pháp, đặc biệt là Kim Cương thừa, 
nhất là Mahamudra (Đại Ấn), bản văn này chắc chắn là một Pháp khí tuyệt hảo để họ hiểu 
biết rõ ràng và đúng đắn phương pháp thực hành. Thật đáng vui mừng khi có thêm bản dịch 
này sang ngôn ngữ khác. 


Ngày nay, có vẻ như số người tìm kiếm Giáo pháp đang gia tăng, nhưng sau khi hiểu biết ý 
nghĩa của Giáo pháp, nếu ta không dấn mình vào ngay cả một thực hành để giải thoát dòng 
tâm thức của ta, và nhờ sự chứng ngộ, giải thoát dòng tâm thức của chúng sinh, mà chỉ ước 
muốn và theo đuổi “Đại Ấn” và “Đại Viên mãn” thì điều đó chẳng lợi ích gì. 


Một minh họa rõ ràng là nếu không có một nền móng thì không thể nào xây dựng một căn 
nhà, và nền móng càng chắc chắn thì càng có thể xây nhiều tầng trên đó. Tương tự như thế, 
các giai đoạn của pháp thực hành chuẩn bị (Ngöndro) là nền tảng của việc thực hành Pháp, 
nếu nó được chuẩn bị tốt bao nhiêu thì ta càng có cơ sở để hoàn thành những tầng trên của 
“ngôi nhà-Pháp” là tất cả các Kinh điển và Mật điền. 

Vì thế, vấn đề quan trọng đích thực, vô cùng cần thiết là một môn đồ của Giáo pháp, bắt đầu 
với thực hành Ngöndro cho đến Mahamudra, phải tiến triển từng bước một, từ những thực 
hành thấp cho đến những thực hành cao cấp hơn. Trong khi không hoàn tất những bước của 
thực hành chuẩn bị mà làm như thể đang thực hành Mật điển và Đại Án (Mahamudra) thì 
chắc chắn là một điều sai lầm. Điều đó giống như vào trường cao đẳng mà thậm chí không 
học qua một trường tiểu học. 


Một lần nữa, “Pháp Bảo của sự Giải thoát?” của Gampopa đã được dịch sang Việt ngữ là 
một điêu vô cùng hoan hỉ. Bởi Phật pháp được dân tộc này yêu quý và chưa từng bị suy thoái 


ở nơi đây nên việc có thể dịch “Pháp Bảo của sự Giải thoát” sang Việt ngữ chắc chắn sẽ trở 
thành một nền tảng cho sự thành công dẫn tới hạnh phúc nhất thời và tối thượng. 

Thật vui khi các đệ tử có niềm tin đối với Giáo pháp. có sự kiên trì lớn lao, ý hướng thiện 
lành, và sự hỉ lạc trong việc làm lợi lạc chúng sinh, đã làm việc không mỏi mệt để thực hiện 
kết quả kỳ diệu này. Ta cầu nguyện công đức này sẽ mang lại thành công và hạnh phúc trong 
ba thời và hoàn thành hai lợi lạc cho bản thân và chúng sinh như ước nguyện. 


Nhờ năng lực chân lý của Tam Bảo không dối gạt, cầu mong ước nguyện thanh tịnh này được 
hoàn thành. 


Drupon Sonam Jorphel Rinpoche 

thuộc dòng Drikung Kagyu vô song, 

vào ngày tốt lành 3 tháng Giêng năm 2012 

tại Drikung Kagyud Rinchen Palri Monastery 
Nepal 


With the Dharma Blessings, 
Drubpon Sonam Jorphel Rinpoche 








Preface 


Gampopa (1079-1153) was one of the greatest masters of Tibetan 
Buddhism. His classlc ¿har,0a.rin.0o.che't.rgyen, 1s the most well-known 
text that he wrote. 


It is a pleasure to see this new translation, as Gems of Dharma, 
Jewels of Freedom/, appear in the English language. 


Although no translation can ever match the original Tibetan words 
of Gampopa, Ï am sure that this work will carry the blessing of his 
lineage. Ken and Katla Holmes, who have been my students for 
more than twelve years, were among the very first Westerners 
involved in Tibetan Buddhism. During their many years oÝ serving 
His Holiness the XVIth Gyalwa Karmapa and translating for some of 
the Kagyu's fñnest masters, they have encountered the right 
circumstances for bringing the traditional meaning of this sacred 
teaching to the Western world. 


I sincerely hope and pray that it will bring the light of dharma into 
the hearts of many. 











.££ XS 





LẪU) 
The Twelfth Tai Situpa 
August 1994 
Kagyu Samye Ling 
§cotland 
§HERAB LINO 
INSTITUTE OF BUDDHIST STUDIES 


P.O.BHATTU DISTRICT KANGRA HIMALCHAI. PRADESH 176-235 INDIA 


Tai Situpa Thứ Mười Hai 


Lời Tựa 


Gampopa (1079-1153) là một trong những Đạo sư vĩ đại nhất của Phật giáo Tây Tạng. Tác phẩm 
kinh điền /har.pa.rin.po. che 'i.rgyen. là bản văn nỗi tiếng nhất mà ngài đã biên soạn. 


Thật thú vị khi thấy bản dịch mới của tác phẩm “Pháp Bảo của sự Giải thoát” xuất hiện bằng Anh 
ngữ. 

Mặc dù không bản dịch nào có thể sánh được với nguyên tác Tây Tạng của Đức Gampopa, tôi tin 
chắc rằng tác phẩm này sẽ mang lại sự gia hộ của dòng truyền thừa. Ken và Katia Holmes là những 
đệ tử của tôi trong hơn mười hai năm, ở trong số những người Tây phương đầu tiên quan tâm đến 
Phật giáo Tây Tạng. Trong nhiều năm phụng sự Đức Gyalwa Karmapa XVI và thông dịch cho một 
vài Đạo sư tuyệt hảo của dòng Kagyu, họ đã gặp được hoàn cảnh thuận lợi đề đưa ý nghĩa truyền 
thống của giáo lý thiêng liêng này đến với thế giới Tây phương. 


Tôi chân thành hy vọng và cầu nguyện bản dịch này sẽ đưa ánh sáng Giáo pháp đến trái tim của 
nhiêu người. 


Tai Situpa Thứ Mười hai 
Tháng Tám 1994 

Kagyu Samye Ling 
Scotland 


Nội dung 


LỜI GIỚI THIỆU CỦA DỊCH GIÁ 
LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIÁ 


Tóm tắt 


PHẢN MỌT: NGUYÊN NHÂN CHÍNH YÊU 
_TINH TÚY GIÁC NGỘ 


. Những người có tiệm năng “bị cắt đứt” 
. Những người có tiệm năng không rõ ràng 
. Những người có tiệm năng Thanh Văn. 
. Những người có tiêm năng Phật Độc giác 
: Tưng người có tiêm năng Đại thừa 
Phân loại , A/2 s4 
Phân tích về những tính chật côt tủy của môi loại tiêm năng 
Những từ đông nghĩa với tiêm năng Š 
Những lý do khiến tiêm năng này siêu vượt các tiệm năng khác 
Những hình thức khác nhau của tiêm năng Đại thừa 
tiệm năng được kích hoạt 
tiệm liêu kiến vn „ 
bôn điêu kiện bât lợi . 
hai điêu kiện thuận lợi 
Những biêu hiện của tiêm năng này 


C{ha+>G)t5— 


PHẢN HAI: NÊN TẢNG l c 
_ MỘT HIỆN HỮU LÀM NGƯỜI QUY BÁU 


1. Những Tư do _. 

2. Những Thuận lợi 
năm thuận lợicánhân_ - 
năm thuận lợi bên ngoài bản thân 

hó gẤP”) cục cụ 
“vô cúng lợi lạc và hữu ích” 
.; Tật đề bị hủy hoại” 

3. Niêm tin như sự xác tín 

4. Niêm tin như ước nguyện 

5. Niêm tin như sự trong sáng ỷ 
không xa rời Pháp bởi tham muôn 
không xa rời Pháp bởi sân hận 
không xa rời Pháp bởi sợ hãi 
không xa rời Pháp bởi sĩ mê 


PHẦN BA: ĐIÊU KIỆN - VỊ THẦY TÂM LINH TÓT LÀNH 


1. Chứng minh „ ; 
chứng mịnh dựa trên Kinh điện 
chứng mịnh dựa trên lý luận , 
chứng minh bằng sự tửơng động 
vị dụ thứ nhật: người dân đường 
ví dụ thứ hai: người hộ tông „ 
._. ví dụ thứ ba; người chèo thuyên 
2. Các loại vị Thây tâm linh khác nhau „ N3 test s.c 
3. Tính chât đặc biệt của mỗi một trong bôn loại vị Thây tâm linh tôt lành 
Chư Phật hề 
các Bô Tát trong những trạng thái siêu phàm 
HHNHIC con người cụ thể 
ám phẩm hạnh 
hại phâm hạnh , Xa ¬ 
4. Làm thê nào đê nôi kêt một cách khéo léo với vị Thây tâm linh tôt lành 
tôn kính và phụng sự 
kính trọng và sùng mộ 
thực hảnh và nhiệt tâm AC 2. ¬- n 
5. Những lợi ích của việc được các vị Thây tâm linh tôt lành hỗ trợ 


PHÂN BÓN: PHƯƠNG TIỆN, GIÁO HUÁN CỦA CÁC VỊ THÀY 


Chương Bồn: Thiền định về sự Vô thường _ cốc 
-_ phương thuôc chữa trị sự tham luyên những kinh nghiệm của cuộc đời này 


1l. Phânloại, § \ 
2. Kỹ thuật đê Thiên định vê những loại vô thường này 
vô thường của thê giết môi trường 
vô thường toàn khắp của mội trường 
vô thường vi tê của môi trường _ 
vô thường của côt tủy nội tại, chúng sinh hữu tình 
vô thường của chúng sinh 


vô thường của bản thân 
khảo sát sự hiện hữu của tạ _„ 
chín cách thiên định về cái chết _. v 
3 . quan sát những gì xảy ra.cho người khác và áp dụng điêu đó cho chính mình 
3. Những lợi lạc của việc thiên định về vô thường 


Chương Năm: Thiền định về Đau khổ ` 
- __ phương thuôc đầu tiên chữa trị sự tham luyên hiện hữu nói chung 


1. Đau khổ cô hữu đôi với sự duyên hợp 
2. Đau khô do bởi Biên đôi, : 
3. Đau khô như đau khô hiên nhiên 


3.1 ĐAU KHÔ CỦA CÁC TRẠNG THÁI THẤP CỦA SỰ HIỆN HỮU 


3.I1A Các địa ngục 
Các địa ngục nóng 
Các địa ngục lận cận 
Tám địa ngục lạnh 
Các địa ngục không thường xuyên 
3.1IB Ngạqu 
3.1C Súc sml „ h - 
3.2. ĐAU KHÔ CUA CÁC TRẠNG THÁI CAO CUA SỰ HIỆN HỮU 
3.2A_ Con người . 
đau khô của việc sịnh ra 
đau khô của tuôi già 
đau khô của bệnh tật 
đau khô của cái chết . 
đau khô vì phải xa lìa người thân yêu 
đau khô vì phải gặp người không ưa 
3.2B Bán-thiên . 
3.2C Các vị Trời 


Chương Sáu: Thiền định về Nghiệp, Nhân và Quả _. 
_ phương thuôc thứ hai chữa trị sự tham luyên hiện hữu nói chung 


1. Phân loại „ 
2. Các tính chât F : x : 
2A. ÁC HẠNH, NGUYEN NHÂN & HẬU QUA 
Sát sinh 
Trộm cắp 
Tà dâm 
Nói dội . 
Lời nói gây chia rẽ 
Lời nói gây tôn thương 
Lời nói vô ích 
Tham muôn 
Àc ý 
Niệm tin sai lậm : n . ï 
2B. THIỆN HẠNH, NGUYEN NHÂN & KET QUA 
2B 1. Các kiành động 
2B2. Ba kêt quả của những hành động nà 
2C. THIÊN ĐỊNH KIÊN CÓ NHỤ HẠNH ĐỘNG 
(NGUYEN NHÂN VÀ KEẸT QUA) 
.. Hành động tạo nên sô phận của ta _ . 
. Hành động hoàn toàn quyêt định kinh nh 
.. Những kết quả lớn có thể được tạo nên từ một nguyên nhân nhỏ bé 
._ Nghiệp không bao giờ hoàn toàn biên mật 


se^=œ>‹6› 


Chương Bảy: Thiền định về Lòng Từ và Bi 
_ phương thuôc chữa trị sự bám châp vào hạnh phúc của sự an bình nhỏ 


PHÁT TRIÊN LÒNG TỪ ÁI 


1. Phân loại 
2. sự liên quan 
3. Tỉnh chất xã : 
4. Phương pháp trau đôi lòngtừái „ 
sự tôt lành của việc tạo nên thân thê ta 
lỏng tột trong việc trải qua những gian khô 
lòng tột của việc nuôi dưỡng cuộc đời chúngta ... 
lòng tôt của việc dạy ta những phương diện của thê giới 
5. Thước đo sự thảnh tựu 
6. Các lợi ích 


PHÁT TRIÊN LÒNG BI MÃN 


Phân loại 

Sự liên quan 

Tỉnh chất X. 4 số 
Phương pháp trau dôi lòng bi mân 
Thước đo sự thành tựu 

Các lợi ích 


Bo 


LÀM THÊ NÀO ĐÉ PHÁT TRIÊN BỎ ĐÈ TÂM TOÀN HẢO, 
_ phương thuôc chữa trị sự không biệt phương pháp đê đạt được giác ngộ 


I. Những người là nền tảng thích hợp cho việc trau đồi Bồ đề tâm 


II Tông quát 
I2 Chương Tám: Quy y 
1. Phân loại 
2. Nên tảng, 
3. Suôi nguôn , 
1. Suối nguôn thông thường 
2.Suôinguônđặc bệ - 
Suội nguộn thực sự hiện hữu : v 
Suội nguộn trọng phạm vì chứng ngộ trực tiệp 
Suôi nguôn tôi thượng 
Thời gian 
Động lực 
6. Nghệ  - 
6Ã Nghị lệ thông thường 
6B _ Nghi lễ đặc biệt 
ụ 


ận,bị 
Nghị lệ thực sự 
Kết thúc 
Mục đích „ 
Các giáo huân „ 
SA Ba giáo huận thông thường 
SB_ Ba giáo huận đặc biệt 
S§C _ Ba giáo huân riêng biệt 
9. Các lợi lạc ¬. 
I.3_ Các Giới nguyện biệt giải thoát 
1. Băng sự so sánh HE: 
Đ. DU căn cứ vào Kinh điên 
3. Băng sự cân thiệt theo luận lý 


` 


œ~" 


Chương Chín: Nuôi dưỡng Bồ đề tâm 
II Tính chất cốt tủy của sự phát triển Bồ đề tâm 


II Các Loại Bồ đề tâm Siêu việt 
IHIA So sánh 
IIB Phân loại theo cấp độ 
IIC Phân loại theo đặc điểm thiết yếu 
Bồ đề tâm tuyệt đối 
Bồ đề tâm tạo lập 


IV _ Tiêu điểm của Bồ để tâm 

V _ Những nguyên nhân để phát triển Bồ đề tâm 
VI Nguồn mạch từ đó ta nuôi dưỡng Bồ đề tâm 
VII Nghỉ lễ thọ nhận Bồ đề tâm 


TRUYỀÊN THÔNG CỦA ĐẠO SƯ SANTIDEVA 


1. SỰ CHUẨN BỊ 
úng dường xinh 
những sự cúng dường có thê bị vượt qua 
những sự cúng dường vật chất 
.. cúng dường sự chứng ngộ 
những sự cúng đường vô song ÿ 
những sự cúng dường được cụ thêhóa , 
` những sự cúng dường không được cụ thê hóa 
Giải trừ hậu quả của những sai lâm KỌng qua khứ „.  „ 
năng lực của việc áp dụng triệt đê sự hoàn toàn hôi tiệc 
hội tiệc băng cách suy xét vỆ sự vô ích _. 
hội tiệc bắng cách quán chiêu về sự sợ hãi : 
_ _ hôi tiệc băng việc nhận ra tính chật cấp bách của sự tịnh hóa 
năng lực của sự triệt đệ áp dụng cách chữa trị 
năng lực của việc từ bỏ ác hạn 
năng lực của sự hỗ trợ 
Tùy hi đức hạnh 
Thĩính chuyên nà luân .. AI Kha Tố ả _ 
Khận cậu chự Phật không rời bỏ các thê giới khô đau đê nhập niệt bàn 
Hội HƯỚNG các cội p0C đức hạnh 
2. NGHI LE THỤC SỰ. 
3. KET THUC NGHI LE 


TRIJJYÊN THÔNG,CỦA.ĐẠO SƯ DHARMAKIRTI 
GIỚI NGUYỆN CỦAÁ BÒ ĐÈ TÂM NGUYỆN 


A. Chuân bị , 
la khân câu 
1b_ củng cô các tích tập 
lc quy Tập biệt 

B. Nghi lễ chính thức 


,„ C. Kếtthúc_, K09, Số 
GIƠI NGUYEN CUA BO ĐE TÂM HẠNH 


A. Chuẩn bị 
B. Nghị I h TI sự 
Œ. Kếtth 


vn NI lợi lạc của vn phát triển Bồ đề tâm 


1b 
2. Những lợi 


' lợi lạc có thê hình dụng được 
la Những lợi lạc có thê hình dung được phát sinh từ Bồ đề tâm nguyện 
„Những lợi lạc có thê hình dung được phát sinh từ Bồ đề tâm hạn 
ạc không thê tưởng tượng nôi 


IX Những hậu quả tai hại của việc từ bỏ Bồ đề tâm 


X_ Các nguyên nhân của việc từ bỏ Bồ đề tâm 


XI Cách thức phục hồi giới nguyện 


XI GIÁO HUÂN VỀ VIỆC PHÁT TRIÊN BỎ ĐẺ TÂM 


A. Chương Mười: Giáo huấn về việc Phát triển Bồ đề tâm Nguyện 


B. 


Tu tập không bao giờ loại bỏ chúng sinh khỏi ý An he nU của ta 
Tu tập đệ chánh niệm về những phẩm tính của Bô đề 
Tu BẾP CÚ cô hại n tập 


Liên 


c £u tập Bô đê tâm 


Tu tập việc từ bỏ bôn lạc nghiệp và vun trồng bốn bạch nghiệp 


Các Giáo huấn về việc Phát triển Bồ đề tâm Hạnh 


Chương Mười một: Một Cái Nhìn khái quát về Sáu Ba la mật 


. SỐ Tg _ ĐT 


Thứ tự r 
Các tỉnh ‹ chật thiết yếu 


- Từ nguyên 
. Phân chia 
. Các nhóm 


Các Đức hạnh Siêu việt được Trình bày Riêng rẽ, Chỉ tiết 


Chương Mười hai: Bồ thí Ba la mật 


1. 


Quán: chiếu về lỗi lầm của việc Ấ HE bố thí và những phẩm tính của việc thực hành nó 
2. Tính chât thiệt yêu của sự bô thí 

3. Các tiêm khác nh khác nhau của sự bồ thí 

4. PIN: Ảnh vu nh Đáp ÁP môi phương diện 


Bồ nhí vật giất không đúng đắn , 
ng lực không đúng đắn 
vật | Ộ thí n E ø đăn 
người nhận bô thí không thích hợp 
cách bô thí không đúng đăn 
Bồ thí vật ND) đún mm ỷ 
vật bộ th Hà úng đăn 
người nhận 


cách bộ thí tặng vật 
4B. BÓ THÍ SỬ np TRỢ 
4C. BO THỊ P 
NI Ủi dược giảng dạy 
động lự 


GIÁO háp xác thực 
cách thức Pháp được nại bày 
5. Làm thế nảo đê phát triên sự bô thí 
“năng lực của trí tuệ nguyên sơ làm tăng, Hư Hệ sự bố thí” 
5B. “năng lực của prajnạ lãm phát triên sự bô thí 
SC. “năng lực của sự hôi hướng khiên bô thí trở thành vô lượng” 
6. Làm thê não đề sự n, thí được thuân tịnh 
7. Kêt quả của sự bố thí 


Chương Mười ba: Trì Giới Ba la mật 


thu 


ae 


cảng chiếu vệ lỗi lầm của việc không trì giới và những phẩm tính của việc thực hành nó 

ính chât thiêt yêu của sự trì giới 

Các phương diện khác nhạu của sự trì giới 

Đặc điểm f lêt yêu của môi CAN 

4A. GIỚI HẠNH CUA VIỆC TUA GIỮ CÁC GIỚI NGUYỆN 
các giới nguyện lòng quát lệ jàu giáo 


uyên P ÁO cụ 
4B. „giới ANH NHỤ sự HOT TẬP CÁC ĐỨC HẠNH 
GIỚI CIẦN N NHỦ: SỰ, VÌ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG SINH 

TU ninh tĩnh Gì của hành vị thuậc về thân 

Sự thanh tịnh của ngữ 

Hành vi thanh tịnh và bắt tịnh của tâm 
Làm thê nào đệ phát triên năng lực trì giới 
Làm thê nào đề việc trì giới được thuân tịnh 


10 


7. Kết quả của việc trì giới 
vn Mười bốn: Nhẫn nhục Ba la mật 


D TT chiều về lỗi, lầm của việc thiếu nhẫn nhục và những phẩm tính củaviệc thực hành nó 
¡nh chât thiệt yêu của sự nhân nhục 
í ty phươn nấI diện khác nhau bi nhân nhục 
s Ñ êm thiệt yêu của mỗi phươn 
4A. NHAN NNHUcC1 TRƠNG SỬ ĐO MẬT VỚI TỒN HẠI TỪ NGƯỜI KHÁC 
Theo lời dạy của Đạo sư Santideva „ 
thực ra Hộp lứ gây tôn hại mât tự chủ 
lôi lâm do nghiệp 
lội lâm dọ hiện Hữu vật lý của ta 
lôi lâm của tâm ta 
không có khác biệt trong lỗi lầm 
sự hữu íc 
lỏng tôt to lớn 
các đâng giác ngộ hài lòn 
những lợi ích võ cùng to lớn 
Theo lời dạy của Đạo sự Dharmakirti. 
ý niệm vệ n Án làm hại là bằng hữu thân thiết nhất của ta 
Ni niệm vệ n ì đang xảy ra chỉ là hiện tượng 
niệm VỆ Sự 'vỆ ñ ường 
niệm vệ sự đau khô 
niệm về việc ghì chặt mọi ch sinh vào lòng 
4B. NHÃN NHỤC NHƯ Sửu (HấU NHÂN ĐAU KHÔ 
4C. NHÂN NHỤC NHƯ KH AO ĐẠT ĐƯỢC SỰ XÁC QUYÉT VỀ CÁC HIỆN TƯỢNG 
5... Làm thệ nào đệ phát ni Tăng lực nhần nhục 
6... Làm thê nào đề nhân nhục được thuân tịnh 
7. _ Kêt quả của nhân nhục 


KHUNG Mười lắm: Tỉnh tấn Ba la mật 
2: Tịnh chiêu vệ lỗi lâm của việc không tỉnh tấn và những phẩm tính của việc thực hành nó 

ính chà GhH TH của sự tinh tậ 

HƠI GIÀN NHƯ SỰ BIẾNG NHÁC 

2Bˆ LẦNG PH THỜI GIAN NHƯ SỰ ĐÁNH GIÁ THÁP KHẢ .NĂNG CỦA TẠ 

2C. LANG PHÍ THƠI GIÀN QUA U VƯỚNG MÁC VỚI NHỮNG THEO ĐUÔI THẬP KÉM 
Cácp Phương đ điện khác nhạu của sự tỉnh tần 
ĐR pha U Ai TH của môi TÔ phương diện 


48: TH TAN 'UỢ€ ÁP DỤNG 
Tịnh tận trong việc từ bỏ những ê ô nhiễm 
Tình tân trong việc thực hành đức hạnh 
tịnh tận như sự liên tục 
tinh tận như sự nhiệt tâm 
tinh tận như không thê bị lay chuyên 
tình tân như không bị nao núng 
My tông việ (hình h „.. É _ 
1nh tân trong việc thành tựu hạn úc của chúng sin 
4C. TĨNH TẤN NHƯ SỰ KHÁT KHẢO VÒBHÔỞ ° 
Làm thê nào đết phát triên hăng Ì TC tinh tân 
Làm thê nào đê tỉnh tân được thuân tịnh 
Kêt quả của sự tỉnh tân 


Thy 


m1 


vn Mười sáu: Thiền định Ba la mật 


2: Thhch chiều vệ lỗi lầm của sự tiểu t thiền định và những phẩm tính của việc thực hành nó 
ính c ĐH nh lết luyện của sự thiên 
HE BIẸT LẠP VỚI CỘNG VIỆC XÃ HỘI 
Đặc e điểm thiết yêu của cộng việc xã hội 
Nguyên nhân của công việc xã hội là sự tham luyến 
sự tai hại của công việc xã hội 
tai hại nói chung đọ cộng việc xã hội tà Ìy Ta 
những tai hại cụ thê của công việc xã 
N_ ch ng thiết yêu của sự biệt lập 
TH nhân của sự biệt lậ 
lững lợi lạc của sự ụ biệt lập 
cách tôt đẹp nhật đề phụng sự chư Phật 
ng , lnh lu sinh nh h chó h 
lên định sâu xa nhanh chón át triể 
2B. TÂM THỨC CĂN BUỘC BIẾT LẠP VỚI TỪ TƯỞNG 
2C. SỤ CAN THIẾT CUỤA VIỆC TU TẬP TÂM THỨC 
Nếu tham muôn là ô nhiễm trội vượt 
Nếu sân hận và hiệm độc vượt trội 
Nêu sĩ mê vượt trội . 
duyên sịnh nội tại - các nguyên nhân 
duyện sịnh nội tại - các điều kiện 
, _ duyên sinh của niệt bàn 
Nêu ganh ty vượt trội 
Nêu kiêu mạn vượt trội „ 
Nêu tật cả các ô nhiễm đêu hiện diện ngang nhau hay nếu có quá nhiều tư tưởng 
3. Các phương diện khác nhạụ của TU n 
4. Đặc điêm thiệt yêu của mỗi phươn Vi: 
4A. THIEN ĐỊNH T LẠI ANH PHÚC HIỆN NHIÊN 
4B. THIÊN ĐỊNH MANG LẠI NHỮNG PHẬM,TÍNH TÓT ĐẸP 
4C. THIEN ĐỊNH LẠM Viết CHỌ HÀNH PHÚC CHO CHÚNG SINH 
Làm thệ nào đệ phát triên năng lực thiên định 
Làm thê nào đệ thiên định được thuân tịnh 
._ Kết quả của thiền định 


meœ 


II 


Chương Mười bảy: Trí tuệ ba la mật (prajñâpâramitâ) 


tìm 


1. 


- Quán chiếu về lỗi lầm của sự thiếu trí tuệ và những phẩm tính của việc thực hành nó 
ính chât thiệt yêu của trí tuệ 
Cácp DU Ơn diện khác nhạu của trí tuệ 
Đặc điêm thiệt yêu của mỗi nà diện 
4A. TRÍ TUỆ THẺ GIAN 
4B. TRÍ TUE SIÊU NHIÊN THÁP 
4C. TRITU in NHIEN TUYT HẢO 
mà len ?t thâu hiệu 
C BO NIEM TIN NƠI THỰC TẠI CÓ THỰC 
Hai loại ngã 
ngã của một con người 
ngã của hiện tượng 
Cả hai loại ngã đêu trông không 
bắc : ngã của cọn người 
ã NV hiện tượn 
5B. BÁC 5 EM TIN NƠI SỰ KHÔNG HIỆN HỮU 
5C. GLẠNG NGHĨA VE SAI LÀM To E MTIN Vn SỰ KHÔNG HIỆN HỮU 
5D. GIANG NGA VE SU SAI lÓN UA CÁ HAI NIEM TIN 
5E. GIANG NGHỊA VE CON ĐƯƠNG 'ĐẤN ĐÈN Lo THOÁT 
5F., GIANG. NGHĨÀ VE BẢN TAẠNH CUA NIET B 
Sự cần thiết của việc trau B trí tuệ 
6A. CÁC SỰ Ông NB 
6B. PHƯƠNG P THỤỰC 01 THIÊN ĐỊNH 
6C. GIAI DOÀN TGIỮA THIÊN Ð 
Ni tuệ ba la mật bao ôm và siêu VN tất cả nhữn Thấp đức hạnh khác 
Y nghĩa nH chối của tánh Không bao N mọi phá 
6D. CÁCDAUH T SỰ PHÁT TR 
Những kết quả của tí tuệ ba la mật 


Chương Mười tắm: Các Giai đoạn của Con Đường 


1. 


pha vo 


NÓ 


Giai đoạn tích tập 

Bạ mươi _bày yêi tô của sự giác ngộ 

Bộn tu tập chánh niệm, 

Bộn thực hành đúng đăn 

Bồn hồ trợ của sự hiên lộ thần diệu 
Giai đoạn kết hợp 

năm khả năng 

năm năng lực 
GIai đoạn. nội quán. 

bảy phương diện của sự giác ngộ 
Giới oạn trau 

4A. PHƯƠNG PHÁP THÉ TỤC CỦA VIỆC TRAU DÔI THIÊN ĐỊNH 

4B. PHUỐNG PHÁP SIEU VIỆT CỦA VIỆC THIÊN ĐỊNH 

tám con đường của bậc chứng ngộ 

.. Giai đoạn thành tựu viên mãn 

Mười phâm tính không cân tu tập 

Các uấn không câu uề 


TH Mười chín: Các Cấp độ của Con Đường 


‡ 


4. 


]. Cấp độ của người sơ học 
Câp độ thực hành do nguyện ước 
Mười địa Bộ Tát 
3A. NHUNG VẬN ĐÈ TÔNG QUÁT LIÊN QUAN ĐÉN MƯỜI ĐỊA BÒ TÁT 
Bản tánh của các địa 
Ẻ nguyên „ 
'.dõ của XI NHỆC chia thành mười đ 
3B. N ỨNG V E CỤ THE VE MOI ĐA BÔ TÁT 
Bộ Tát đit vn 
Bộ Tát địa thứ 2 
Bộ Tát địa thứ 3 
Bộ Tát địa thứ 4 
Bộ Tát địa thứ Š 
Bộ Tát địa thứ 6 
Bộ Tát địa thứ 7 
Bộ Tát địa thứ 8 
Bộ Tát địa thứ 9 
Bô Tát địa thứ 10 
Quả vị Phật 


PHẢN NĂM (Chương Hai mươi): Kâya của Phật quả Viên mãn 


1. 


a0 


— 


Bản ĐEN lệ một vị Phât thực w viên mãn 
Ï HUẦN TỊNH TUYẾT HẢO CÓ THÊ CÓ ĐƯỢC 
IBT RÌTHE NGUYÊN SƠ TUYẾT HẢO CO THE CÔ ĐƯỢC 
Cách thức chư Phật v sở hữu trí tuệ 
Trí tuệ vệ sự đa tạp: quan điệm co 9 rằng chư Phật không sở hữu nó 
Trí tuệ về sự đa tạp: chư Phật sở h 
uan điệm của GŒeshe- „ VỀ trí tuệ c¡ của "Phật 
uan điêm của Jetsun Milarepa 
Từ nguyên 
v phương diện 
1ới thiệu 
là đề có một số lượng chắc chắn, nghĩa là ba thân 
1ả trị riêng của dharma link, 
Giá trị đôi với, chúng sinh 
Những tính chât đặc thù của Ba Kâya 
1. armakâya 
tám phâm tính đặc thù 


L2 


II. Sambhogakâya 
... tám đặc tính 
II. NIrmânakâ › 
tám đặc tính chính yêu 
7. Đađặctính „ ` : 
7A_ ĐẶC TÌNH ĐỌNG NHẬT 
7B. ĐẶC TĨNH THƯƠNG HÀNG. 
7C ĐẶC TĨNH CUA SỰ HIEN LỘ 


PHẬN SÁU (Chương Hai mươi mốt): HOẠT ĐỘNG GIÁC NGỘ VÔ-NIỆM ĐÉ LÀM LỢI LẠC CHÚNG 


1. Các ví dụ vê cách thức các thân tướng cao quý của Đức Phật thành tựu điêu tôt lành cho chúng sinh một cách vô- 
niêm 
2. Các ví dn về cách thức nơữ thanh tỉnh cña Đức Phât thành tirn điền tất lành cha chúnơ sinh mât cách vâ-niâm 
3. Các ví du về cách thưa tâm viên mãn của Đức Phật thành tựu điều tôt lành cho chúng sinh một cách vô-niệm 
3A GIỐNG NHI MÔỘT ĐÁM MẦY 
3B_ GIỐNG NHITPHAM THIÊN 
3Œ. GIÔNG NHIT MẮT TRƠN , 
3D GIÔNG NHƯ MỘT VIÊN NGỌC NHƯ Y 


13 


Lời Giới thiệu 


Tác giả và Bản văn 


Gampopa được coi là hiện thân của một Bồ Tát Thập địa' đã hiển lộ từ thế giới này sang thế 
giới khác trong vô lượng kiếp để giúp củng cố những giáo lý phổ quát về chân lý mà ta gọi là 
dharma (Giáo pháp). Vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu NI, ngài đã xuất hiện như một trong 
những thành viên lỗi lạc của Tăng đoàn, là Candraprabhakumâra, một bậc vô cùng linh thánh. Đề 
trả lời cho những câu hỏi của Candraprabhakumâra, Đức Phật đã giảng dạy sđmadhirđ7as0trá (Tam 
Ma Địa Vương Kinh), một trong những giáo lý sâu xa nhất của Đức Phật về thiền định. Trong bản 
Kinh này cũng như trong Kinh khác, Đức Phật đã tiên tri rằng trong tương lai Candraprabhakumâra 
là một y sĩ ở Tây Tạng. Candraprabhakumâra và tập hội các Bồ Tát của ngài sẽ duy trì sự quán 
chiếu tinh túy của Phật pháp. 


Lúc đầu đời, Gampopa (1079-1153) đã có một sự hiểu biết thông tuệ về Phật giáo dưới sự dẫn 
dắt của những học giả lỗi lạc của truyền thống Khadampa. Về sau, Gampopa thành tựu giác ngộ 
dưới sự dẫn dắt của Milarépa — hiện nay có lẽ là người nổi tiếng nhất trong tất cả những nhân vật 
huyền bí của Tây Tạng — từ vị Thầy này ngài thọ nhận toàn bộ sự trao truyền zmưhâmôdïa, và 
những giáo lý KagyửŸ của Tilopa và Naropa. Naropa là tinh túy của mọi kỹ thuật đầy uy lực của 
Phật giáo Mật thừa Ấn Độ. Vì thế các tác phâm của Jé Gampopa là tác phẩm của một học giả vĩ đại 
sở hữu một nội quán sâu xa nhất của một hành giả hoàn toàn thành tựu. 


Gampopa, Đạo sư vĩ đại của các truyền thống Kagyũ của Tây Tạng, là hiện thân của mọi yếu tố 
chính của Phật giáo: ngài là một tu sĩ toàn hảo và Tu viện trưởng, vị sáng lập tu viện đầu tiên của 
phái Kagyũ; ngài tỉnh thông thiền định Phật giáo cao cấp và các kỹ thuật yoga, và đặc biệt là giáo 
lý mahâmôdra; ngài cũng là một học giả thông tuệ. Qua ngài, các giáo lý sâu xa của Tilopa và 
Naropa đã được an lập trong bối cảnh tu viện và triết học kinh viện của Phật giáo Đại thừa. Trong 
phạm vi thực tiễn, điều này có nghĩa là phần nào nhờ công sức của ngài, truyền thống Kagyu hiến 
tặng các môn đồ của nó mọi phương diện của việc tu tập Phật giáo, từ tu tập căn bản nhất cho đến 
tu tập cao cấp nhất, theo nhu cầu, khả năng và ước nguyện riêng của mỗi người. Không có gì ngạc 
nhiên khi nhân vật phi thường này, một vị khổng lồ trong lịch sử Phật giáo, chỉ đứng sau Đức Phật, 
đã là vị Thầy và guru (Đạo sư) của Gyalwang Karmapa đệ nhất. Nhờ một dòng truyền không đứt 
đoạn của 17 vị Karmapa, các giáo lý và chứng ngộ của Gampopa đã được duy trì sống động cho tới 
ngày nay, nghĩa là trong phần lớn của một thiên niên kỷ (một ngàn năm). 


Giáo lý của Đức Phật xuất hiện trong ba giai đoạn chính yếu, được gọi là ba dharmacakra hay 
ba lần chuyển Pháp luân. DharmacaRra thứ nhất mang lại các giáo lý được toàn thể Phật tử khắp 
thế giới chấp nhận. Đây là các giáo lý về Bốn Chân lý Cao quý (Tứ Diệu Đề), Bát Chánh Đạo, Vô- 
ngã, Vô thường v.v.. qua đó ta có thê giải thoát vĩnh viễn tâm thức khỏi đau khổ. 


Dharmacakra thứ hai mở rộng các giáo lý lúc ban đầu để _bao gồm một trí tuệ chứa đựng tánh 
Không của mọi sự và một cách tiếp cận hoàn toàn được bắt rễ trong động lực của lòng bi mẫn phổ 
quát. Chỉ nhờ trí tuệ và lòng bi mẫn như thế ta mới có thê thành Phật. 


? xem chương 19, mô tả các phẩm tính của những bậc giác ngộ siêu việt này. 


? Kagyũ - Sự trao truyền không đứt đoạn (gyu TT. brgyud) các năng lực (ka là cách viết tắt của kabap (TT: 
bka bab). bka bab có nghĩa là sự thiện xảo được truyền từ một vị Thầy chói ngời đến người kế vị tài ba của ngài. 
Ở đây sự thiện xảo năm trong bốn lãnh vực hết sức đặc biệt của sự thực hành là cốt tủy đích thực của ba câp độ 
của Phật giáo. Để có sự giải nghĩa đầy đủ hơn, xin đọc “Way to Go” (Con Đường để Đi) của Tai Situpa thứ XII, 
Dzalendara. 


14 


Dharmacakra thứ ba an lập mọi giáo lý trước đó trong một bối cảnh tối thượng — bối cảnh của 
Phật tánh - trong đó tỉnh túy bất biến của mọi người và mọi sự được chỉ dạy đề đạt được giác ngộ, 
được phú bắm mọi phẩm tính vinh quang của nó. 


Tất cả các giáo lý này tạo thành Ba Tu tập (Tam Học) là Giới hạnh, Thiền định và Trí tuệ, được 
giảng nghĩa một cách tương ứng trong tripitaka — “Tam tạng” — gồm vizayz (luật), sô/rá (kinh) và 
abhidharma (luận). Đức Phật cũng giảng dạy các kỹ thuật sâu xa và mạnh mẽ phi thường của 
tanfra (Mật điện). Tantra có thể đưa ba tu tập này đến chỗ viên mãn vô cùng nhanh chóng với điều 
kiện là cả vị Thầy và đệ tử đều có đầy đủ những phẩm tính thích hợp. 


Các giáo lý trong Pháp Bảo của sự Giải thoát giới thiệu cho ta một bức tranh vô cùng hàm xúc 
của Phật pháp, từ quan điểm của một bậc đã thuân thục trong việc hiểu biết và thực hành tất cả 
những điều được đề cập ở trên. Phật giáo xuất phát từ sự hiểu biết phóng khoáng của lần chuyển 
Pháp luân thứ hai và thứ ba được gọi là Phật giáo maháyâna (Đại thừa). Trong mahâyâna có hai 
truyền thống chính: truyền thống của Di Lặc/Vô Trước và truyền thống của Văn Thủ/Long Thọ. Cả 
hai truyền thống được trình bày rõ ràng trong tác phẩm này, không có bất kỳ thiên kiến nảo. 


Sự phân tích có cấu trúc rực rỡ này về Phật giáo Đại thừa sẽ cho ta thấy nó hữu ích cho nhiều 
loại người khác nhau. Tự bản thân nó mang lại thông tin trực tiếp mà tất cả những ai ước muốn một 
cái nhìn toàn diện của Phật giáo cần phải có. Đối với các học giả, nó đưa ra một khuôn khổ bao 
hàm chính yếu cho phép việc nghiên cứu Phật giáo lập tức được đặt vào trong một bối cảnh đúng 
đắn. Đối với các thiền giá và yoø1 (hành giả), nó thiết lập một sự hiểu biết về Pháp vô cùng cần 
thiết cho việc thực hành miên mật của họ được phát triển thích đáng. 


Bồi cảnh của Bản dịch này 


Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu tác phẩm Pháp Bảo của sự Giải thoát từ chuyên đi Châu Âu” 
năm 1977 của Đức Gyalwang Karmapa thứ XVI. Trong sáu tháng, chúng tôi may mắn được du 
hành với ngài, là một bộ phận trong đoàn tùy tùng của ngài. Trong thời gian đó ngài đã ân cần sắp 
xếp để Khenpo Tsultrim Gyamtso, người đang là giảng sư cho chuyến du hành, giảng dạy cho 
chúng tôi mỗi ngày về Phật pháp. 


Trong chuyến du hành nhiều tháng này, việc giảng dạy đã phát triển thành một lớp học Phật 
pháp. Mặc dù có những thiếu sót về ngôn ngữ Tây Tạng, chúng tôi bị buộc phải đảm nhận vai trò 
của người phiên dịch. Cuối chuyến du hành, Đức Karmapa ước muốn tất cả các đệ tử tiếp tục 


' Tựa dẻ Ý“ Isetăw'Âs;aŠ Ñ<gnxuÄa 2734 9a 34 gxI 

Tựa đề Tây Tạng trên đây mắt đi phần nào sự uyễn chuyển và năng lực tự nhiên của nó khi được phỏng dịch 
sang Anh ngữ là Một Vật Trang hoàng Quý báu của sự Giải thoát, những Viên ngọc Như ý của Giáo pháp Siêu 
việt. Có câu nói rằng tựa đề của một bản văn Tây Tạng có thể biểu lộ toàn bộ tính chất của nội dung tác phẩm 
cho những người có đủ trí tuệ để hiểu được ngụ ý của tác giả. Dưới đây là một giải thích theo truyền thống về 
ngôn từ của tựa đề này. 


Giáo pháp siêu việt có nghĩa là sự trình bày sâu sắc về những tính chất tương đối và tuyệt đối của mọi hiện 
tượng, nó giống như một viên ngọc như ý, bởi trí tuệ và nội quán mà nó mang lại cuối cùng sẽ làm cho ta 
thành tựu hạnh phúc sâu xa và hoàn toàn siêu vượt đau khổ. Đây là những gì mọi người ước muốn — nhưng 
chỉ dành cho người hướng đến sự thành tựu. Nhờ áp dụng những giáo lý này ta đạt được giải thoát, không 
chỉ giải thoát cho bản thân mà còn là một sự giải thoát đầy bi mẫn mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Đây 
là sự giác ngộ, không rơi vào cực đoan của sự trần tục mà cũng không rơi vào cực đoan của sự vượt thoát 
bằng thiền định. Những viên ngọc như ý này của Giáo pháp siêu việt đã được Đức Phật thuyết giảng trong 
những bản Kinh của ngài v.v.. và được các Đạo sư Phật giáo nỗi tiếng nhất giảng nghĩa thấu đáo trong các 
luận văn Phật giáo (éasfra). Mặc dù Gampopa không đưa thêm điều gì mới vào những gì các ngài đã giảng 
dạy thật tuyệt vời, ngài đã sử dụng những viên ngọc chân lý đó và mài dũa chúng thành một vật trang hoàng 
quý báu, sắp xếp chúng thật đẹp đẽ và đầy ý nghĩa, khiến cho các đệ tử của ngài được hỉ lạc khi họ nhận 
thức sâu sắc về giá trị của chúng. 

? Gyalwang Karmapa là Vị Lãnh đạo truyền thống Karma Kagyù của Phật giáo Tây Tạng. Đức Karmapa thứ XVI 

(1924-1981) được các Phật tử mọi trường phái của truyền thống Kagyủ vô cùng tôn kính. Năm 1977 ngài du 

hành Châu Âu lần thứ hai, viếng thăm các trung tâm Phật giáo và thành lập những trung tâm mới. 


15 


những gì đã được bắt đầu và một cuộc nghiên cứu bồ túc miên mật trong sáu tháng được tiến hành. 
Trong những ngày vô cùng đáng nhớ đó ở lâu đài La Pujade ở vùng Dordogne, Khenpo đã chia sẻ 
với một nhóm nhỏ đệ tử sự hiểu biết trong sáng của ngài về bản văn này và aratantrasastra (Mật 
điển Đại Thừa Tối Thượng). Sự kiện này trùng hợp với việc Pháp sư ngôn ngữ học Tenpa Negi 
Gyaltsen đến phương Tây. Đây là người Tây Tạng đầu tiên trích dẫn làu làu tác phẩm của 
Shakespeare mà tôi từng gặp. Cùng với Khenpola và chúng tôi, sự hiện diện của vị Pháp sư này đã 
tạo thành một nhóm được trang bị khá đầy đủ để hình thành một bản dịch đầu tiên của bản văn này 
nhờ sự giải thích đáng tin cậy, từng ý niệm một, về ý nghĩa theo sự hiểu biết có tính chất truyền 
thống của dòng Karma Kagyũ. 


Đối với tôi, công lao của Khenpo Tsultrim Gyamtso chăng bao giờ có thê đền đáp được. Sự kiên 
nhãn và thiện xảo hâu như vô song của ngài trong lãnh vực giảng dạy này đã hình thành một khuôn 
khô cho mọi hoạt động dịch thuật và nghiên cứu được tiệp tục từ đó. 


Từ đó trở đi, chúng tôi có vài dịp làm việc về tác phẩm 2agpo 74rjen này, như nó thường được 
gọi trong tiếng Tây Tạng — một lần nữa với Khenpo Tsutrim Gyamtso và cũng tham dự hai khóa 
tập trung do Khenchen Thrangu Rinpoche, giáo thọ lỗi lạc của dòng Kagyủ, ban truyền tại Kagyl 
Samye Ling. Lòng bị mân, sự uyên bác vĩ đại và thâm quyền xác thực của Khenchen Thrangu 
Rinpoche đã giúp chúng tôi hiểu biết về tác phẩm này và một vài bản văn chính yếu khác tạo thành 
nên tảng cho việc tu tập của dòng Kagyũ. Đặc biệt là Khenchen Thrangu Rinpoche đã làm sáng tỏ 
những vấn đề trong Dagpo T4rjen mà chúng tôi nhận ra là cần có thêm những giải thích. Từ thời 
gian nghiên cứu lúc ban đầu và hết sức miên mật trong những năm cuối thập niên 1970 và đầu thập 
niên 1980 đó, những vấn đề cụ thê của 74r/en đã được soi rọi bởi các vị Thầy viễng thăm Kagyl 
Samye Ling, và đặc biệt là bởi Tai Situpa thứ XII và Goshir Gyaltsabpa thứ XI. Ngoài việc giải 
thích các vấn đề cụ thể, mỗi vị Thây này đã giúp đặt tác phẩm Dagpo 7: ai7en — và trong thực tế là 
toàn bộ việc nghiên cứu Phật giáo — trong viễn cảnh thích hợp với sự thuần thục và kinh nghiệm 
của riêng mình. 


Suốt trong hai mươi năm cuối cùng, sự giám sát liên tục và độc nhất vô nhị của Bậc Chứng ngộ 
Akong Tulku Rinpoche cũng là một ánh sáng dẫn đường; ánh sáng của mahâmôdra' mà ngài là 
hiện thân. Giống như Guru Rinpoche làm cho Giáo Pháp được củng có ở Tây Tạng, ngài đã bỏ 
nhiều công sức để bảo đảm răng những học giả và thiền giả tuyệt hảo của dòng Kagyủ có thê đến 
Tây phương, đề nêu những tắm gương tốt về cách thức hiều biết và thực hành của Phật tử. Đặc biệt 
là với sự cộng tác của Khentin Tai Situpa và Khenchen Thrangu Rinpoche, ngài đã thiết lập một 
chương trình nghiên cứu “lý tưởng” mang lại cho những người tham dự những khóa nhập thất thiền 
định dài hạn một sự hiểu biết tuyệt vời về Phật pháp trên lãnh vực lý thuyết, cũng như dựa trên 
kinh nghiệm. 7zz/en là một nền móng của sự tu tập đó. 


Trong thời gian đáng nhớ đó khi những vị Thầy vĩ đại được nhắc đến ở trên có thể ban các giáo 
lý chi tiết về những bản văn truyền thống này trong vài tháng, Akong Rinpoche đã sắp xếp để 
chúng tôi học tập với các ngài, nêu rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thâm nhập càng 
nhiều càng tốt di sản kiến thức mà các ngài phải chia sẻ. Từ đó trở đi, số lượng các trung tâm Pháp 
ở Tây phương phát triển rất mạnh và đòi hỏi thời gian của các vị Thầy đến nỗi những khóa học dài 
tương tự tập trung ở một địa điểm không thê thực hiện được nữa. Akong Rinpoche đã nhìn xa trông 
rộng khi sắp xếp những khóa giảng đó và ghi lại chúng bởi lịch sử không thê lặp lại. 


Trong khoảng mười hai năm cuối cùng, tôi đã giảng toàn bộ tác phẩm Pháp Bảo của sự Giải 
thoát này ba lần để chuẩn bị cho những người tham dự khóa nhập thất dài hạn của Kagyi Šamye 
Ling. Như có lần Khenpo Tsultrim nói, để nghiên cứu một vấn đề thật tốt thì không có gì bằng việc 
giảng dạy nó. Trải qua nhiều năm, bản văn đặc biệt này đã trở nên hết sức thân thiết với trái tim tôi. 
Sự vĩ đại vô song của Gampopa — như một học giả và người kế thừa thiền định của Milarepa — 
khiến cho di sản giáo lý này của ngài vô cùng đặc biệt. Giống như một con chim đại bàng thả cánh 
bay trên những ngọn núi và đồng bằng, ngài thông hiểu toàn bộ Phật pháp mà ngài đã nghiên cứu 





1 mahâmô0dra - các giáo lý Phật giáo tối thượng, bày lộ chân tánh của mọi sự. 


16 


từ khi còn trẻ với sự quang minh vĩ đại, và từ viễn cảnh tôi thượng, ngài đã thâu suôt mahâmôñdra 
trong những năm sau này. 


Trong tác phẩm này, ngài mang lại cho đệ tử hệ thống tham chiếu đề tiếp cận việc nghiên cứu 
Giáo pháp. Gampopa luôn luôn trợ giúp cho những trình bày của ngài bằng những trích dẫn then 
chốt từ các Kinh điền quan trọng nhất của hai truyền thống Đại thừa chính yếu. Điêu này có nghĩa 
là, trong một quyên sách, ngài đặt tỉnh túy của vài trăm Kinh điển trong bàn tay ta. Chính ngài đã 
nói răng người thâm nhập ý nghĩa của những chương này sẽ gần gũi với ngài như thể họ gặp ngài 
bằng xương bằng thịt và thọ nhận giáo lý từ ngài. Đó là trái tim và tâm của người Thây vĩ đại của 
tất cả các truyền thống Kagyủ. 


Công việc Không chấm dứt 


Không nghi ngờ gì, chúng ta sẽ phải mắt từ năm mươi cho đến một trăm năm đề củng có những 
bản dịch rõ ràng, có thể tin cậy được của các bản văn Phật giáo chính yếu trong Kinh điển Tây 
Tạng: các bản văn chứa đựng các giáo lý đã tạo nên hành trình văn hóa từ nên văn minh của Ấn Độ 
tới văn minh Tây Tạng. Mặc dù đây không phải là nơi để đi vào một cuộc thảo luận về những phức 
tạp của việc di chuyên một khối lượng kiến thức đồi dào đang còn hiện hữu trong một nền văn hóa 
và ngôn ngữ sang một nền văn hóa và ngôn ngữ khác, những chú giải dưới đây có thể hữu ích trong 
việc hiểu biết cách tiếp cận của chúng tôi trong việc xuất bản này. 


Khi chúng tôi nghiên cứu mọi nỗ lực được tạo nên trong thế kỷ thứ § và trở đi, bởi các trường 
phái rmying.ma và sau đỗ gsar.ma ' để bảo đảm rằng những môi trường và thông điệp của Phật giáo 
Ấn Độ được giữ gìn một cách đúng đắn, chúng tôi nhận ra tầm vóc của công việc đang nằm trong 
tay chúng tôi. Hiện nay chúng tôi không vứt bỏ các phương tiện mà Vua Trisong Detsen đã có thê 
áp dụng vào việc phụng sự Giáo pháp trong thế kỷ thứ tám ở Tây Tạng và chắc chắn là có một hẻm 
núi rộng cần được vượt qua giữa những cấu trúc khái niệm của Tây phương và Tây Tạng hơn là 
giữa những cấu trúc đó của Tây đTạng và Ấn Độ. Giờ đây, các dịch giả như chúng tôi chỉ có thể nỗ 
lực hết sức mình, với hy vọng răng những bản dịch khác và tốt hơn sẽ dần dần thay thế những nỗ 
lực đầu tiên này, khi những học giả chân chính xuất hiện. Có vẻ là :hợp lý khi trông đợi nó sẽ hoàn 
thành tốt hơn sau một thế kỷ. Vào lúc tác phẩm này được hoàn tất, những chiếc cầu thô sơ được 
xây dựng giữa thế giới Tây Tạng và Tây phương vào lúc này bởi thế hệ những người đầu tiên khai 
phá Giáo Pháp chắc chắn sẽ phải sụp đồ và có lẽ sự hiện diện của một lớp Phật tử mới có tính chất 
toàn cầu, mà cho đến nay ta không thể hình dung được, sẽ tiếp tục với ý tưởng thiện lành, khiến 
cho những quan niệm hiện hành về Đông và Tây là hoàn toàn không cần thiết. 


Về các Từ ngữ 


Người đọc được yêu cầu đón nhận bản dịch này trong ánh sáng của những chú giải ở trên. Cảm 
thấy nhỏ bé và vô nghĩa khi so với các Lạt ma được nhắc đến trong lịch sử lừng lẫy của những giáo 
lý này, chúng tôi biết rất rõ răng Gampopa đáng được biết đến nhiều hơn thế này và chúng tôi cầu 
nguyện rằng điều tốt lành hơn sẽ sớm xuất hiện. 


Dấu hiệu của những dịch giả tuyệt vời là họ càng ít tô màu cho nguyên tác bằng những màu sắc 
của tính cách riêng của họ thì càng tốt và tái tạo trong tâm của người nghe hay người đọc hình ảnh 
của diễn giả hay tác giả của nguyên tác. Việc dịch thuật đòi hỏi phải chọn lựa các từ và từ ngữ đôi 
khi đầy uy lực. Các thuật ngữ làm hài lòng một số người nhưng có thê gây khó chịu cho những 
người khác. Ngoài ra, không có một tiêu chuẩn rõ ràng cho việc chọn lựa các từ: chăng hạn như các 
từ có thê chiến thắng trên một nền tảng dân chủ (có nghĩa là những thuật ngữ mà phần lớn dịch giả 
có thê tín nhiệm) và được đông đảo quần chúng tán thành thì không nhất thiết là những từ mà một 


1 Sự gieo trồng thực sự đầu tiên của Phật giáo ở Tây Tạng xuất hiện qua phong trào rnying.ma (lúc ban đầu) 
trong thế kỷ thứ 8. Bởi nhiều lý do, trong đó có những tàn phá do tác động của một vị Vua Tây Tạng chống Phật 
giáo, có một nhu cầu đổi mới do các phong trào gsar.ma (sau này) tạo nên trong các thế kỷ 11 và 12. 


17 


vị Phật tính thông mọi ngôn ngữ chọn lựa bằng trí tuệ thâm sâu của ngài. Việc giảng dạy Phật pháp 
không phải là một bài tập về những quan hệ cộng đồng; đôi khi cần phải gây sửng sốt hay kích 
động các phản ứng. 


Không đi sâu thêm vào cuộc tranh luận không lồ này, vấn đề trọng yêu mà chúng tôi muốn đặt 
ra là các độc giá không nên phủ nhận giá trị của giáo lý Gampopa chỉ vì một hay hai thuật ngữ 
trong bản dịch này khiến họ không vừa ý. Điều đó chăng khác gì ném đi một tắm séc (ngân phiêu) 
lớn chỉ vì chữ ký loằng ngoằng của ta bị từ chối. Sự “bí mật”, như trong mọi việc nghiên cứu, năm 
trong cái nhìn siêu vượt ngôn từ để đạt được ý nghĩa chân thực. Nếu cần thiết, ta có thể tạo ra trong 
tâm thức những thuật ngữ thay thế của riêng ta mà ta ưa thích hơn khi đọc. 


Đôi lúc, những chú thích được thêm vào đề giải thích vì sao những thuật ngữ này được sử dụng 
và nó có thê gây tranh cãi là một điều hiển nhiên. Chúng tôi hoan nghênh những bình luận của quý 
độc giả về những thuật ngữ này hay bất kỳ thuật ngữ nào khác hoặc về những cách diễn tả được 
dùng trong quyên sách này. 


Tiêu chuẩn được Sử dụng trong việc Dịch thuật 


Các thuật ngữ được dùng trong bản văn này là những thuật ngữ đã được phát triển thành ngôn 
ngữ Giáo pháp của Kagyũ Samyé Ling. Một vài từ có gốc Phạn ngữ - chăng hạn như ðuđdha, 
bodhicitta, mahâmñdra, jñâna v.v.. - được đễ nguyên, hoặc bởi chúng đã đi vào Anh ngữ một cách 
chính thức hoặc vì chưa tìm ra một từ Anh ngữ tương xứng. Thường thì ta cần phải giới thiệu một 
cách phiên âm trong bản dịch sang Anh ngữ của một cụm từ Tây Tạng mà tự nó không có. Ở mọi 
nơi, và đặc biệt là trong những trích dẫn từ Kinh điền, chúng. tôi dùng từ “ông ấy” để chỉ một người 
nói chung, độc giả nên hiểu rằng nó có thể ám chỉ “ông ấy” hay “bà ấy”. Việc dịch những Kinh 
văn cô xưa với sự chính xác hiện đại có tính chất học thuật của ngôn ngữ sẽ là sự áp đặt một sắc 
thái mới làm phức tạp thêm vào những gì mà chúng vốn không có. 


Hiện nay đang nhen nhóm một xu hướng tô vẽ Phật giáo; cách thức các quyền sách và những 
bài thuyết trình được trình bày có thê gân như rất giống một hoạt động tiếp thị, cần thận né tránh 
các ý niệm có khả năng gây xáo trộn — chăng hạn như những ý niệm về các địa ngục, là những điều 
cho đến nay được giảng dạy thật rõ ràng trong nhiều ngàn năm trong truyền thống văn học hay 
khẩu truyền được gìn giữ một cách cần trọng. Vì thế những điều được giải thích là những trạng thái 
kinh nghiệm đau khổ khủng khiếp có thể thực sự xảy ra sau khi chết, trong một đêm đã biến thành 
đơn thuần là những ý niệm trừu tượng có tính chất tượng trưng cho các khía cạnh kinh nghiệm của 
CO người. Điều này có thể thích hợp với một vài độc giả và tránh gây sửng sốt cho những người 
lân trỗn những ý niệm như thế trong những niềm tin khác, nhưng nó làm sai lạc truyền thống. Các 
ngôn từ cũng có thể được làm cho mêm dịu vượt ngoài sự nhận thức vì sợ rằng sẽ gây khó chịu. 
Chúng tôi hết sức có gắng đề tránh bất kỳ sự lược bỏ nào về chủ đề nguyên thủy như thế. 


Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đây là một bản dịch từng chữ. Một số người cùng thời 
với chúng ta rất thích những bản dịch từng chữ, vô cùng sát nghĩa, khi cảm nghĩ rằng họ có thê làm 
cho những thế hệ tương lai xây dựng lại tiếng Tây Tạng từ Anh ngữ. Họ cũng cho rằng những bản 
dịch này là những bản dịch trung thành nhất với nguyên tác. Về vấn đề đầu tiên, có lẽ tốt nhất là 
hoàn toàn bảo đảm cho việc giữ gìn nguyên tác khi sử dụng nhiều phương tiện công nghệ sẵn có 
vào lúc này. Về vấn đề thứ hai, những ai có kinh nghiệm trong thế giới rộng lớn của việc dịch thuật 
chuyên nghiệp đã đồng ý với điều này? 


Tóm lại, mục đích của chúng tôi là có găng tái tạo những khái niệm (không phải là những chữ) 
ban đầu càng gần gũi càng tốt, khi sử dụng tôi thiểu những thêm thắt hay sửa đổi. Những từ Anh 
ngữ được chọn lựa trên căn bản phù hợp với cảm xúc và năng lực mà những từ Tây Tạng truyền 
đạt khi được các Lạt ma sử dụng trong những giải thích của các ngài. Cách tiếp cận này dẫn đến 
một cách dịch nguyên thủy, gần với trí năng của người Tây Tạng, nó có thể dùng như một nền tảng 
cho những giới thiệu thiện xảo cho những thính giả khác nhau. 


18 


Bản văn của Gampopa không được biên soạn theo cách thức lộng lẫy, hoa mỹ như một bài thơ 
mà ta có thể tìm thấy trong một vài tác phẩm Tây Tạng. Nó cũng không có sự rắc rỗi của những 
bản văn Tây Tạng được dịch từ Phạn ngữ. Nó được viết bằng một ngôn ngữ vô cùng thắng thắn, 
trong sáng, làm người đọc vui thích. Khi đọc bản văn, ta có cảm tưởng đang nhận được lời chỉ dạy 
trực tiếp từ vị Thầy của riêng mình: chỉ có những sự thật, không kiểu cách. Chúng tôi nỗ lực để tái 
tạo tác phẩm này và chân thành cầu mong các bạn, những độc giả, sẽ nhận được từ bản dịch Anh 
ngữ này một vài niềm vui và sự tin cậy nơi Giáo pháp mà chúng tôi đã tìm kiếm qua việc tham 
khảo tác phẩm 7ør/en trong tiếng Tây Tạng. 


Ken Holmes 
Kagyũ Samyé Ling, Tháng Năm 1994. 


19 


LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIÁ 


Kính lễ 
Con kính lễ Đức Manjusri (Văn Thù) mãi mãi thanh xuân! ! 
Cam kết 


Khi bày tỏ lòng tôn kính chân thành của con đối với chư Phật, đối với các hậu duệ tâm linh của 
các ngài, đối với Giáo Pháp siêu việt và các Đạo sư, các bậc là nguồn mạch đích H5 của tất cả các 
ngài, nhờ ân phước và thiện tâm của Đức Mila U thánh, giờ đây con biên soạn “viên ngọc quý 
giá nhất này, nó giống như một viên ngọc như ý”, vì lợi lạc của bản thân con và chúng sinh. 


Tóm tắt 


Nói chung, mọi hiện tượng được bao gồm trong samsâra (sinh tử) hay nirvâna (niết bàn): 


sinh tử 


bản tánh thực sự của nó là tánh Không, 
hình thức của nó là ảo tưởng và 
đặc tính chính yêu của nó là hiên lộ như đau khô. 


niềt bàn 


bản tánh thực sự của nó cũng là tánh Không, 
hình thức của nó là sự cạn kiệt và biên mât ảo tưởng và 
đặc tính chính yêu của nó là sự giải thoát khỏi mọi đau khô. 


Ai bị mê lầm trong sinh tử? Tất cả chúng sinh trong ba cõi giới ” bị mê lầm trong sinh tử. 

Ảo tưởng (mê lầm) sinh khởi trên nền tảng nào? Ảo tưởng sinh khởi trên nền tảng tánh Không. 

Cái gì tạo nên ảo tưởng? Sự vô minh vĩ đại tạo nên ảo tưởng. 

Các chúng sinh bị dối gạt ra sao? Ảo tưởng của họ tạo nên sáu cõi” mà họ kinh nghiệm là những 
thực tại khách quan. 

Điều gì là ví dụ thích hợp cho ảo tưởng này? Ảo tưởng này được minh họa bằng giấc ngủ và giắc 
mộng. 

Ảo tưởng này khởi đầu từ lúc nào? Ảo tưởng này khởi đầu từ vô thủy”. 

Ảo tưởng này sai lầm ở điểm nào? Ảo tưởng này chẳng kinh nghiệm điều gì ngoài đau khổ. 

Khi nào ảo tưởng trở thành giác tánh tối thượng? Khi ta đạt được giác ngộ tối thượng. 


† mãi mãi-thanh xuân ám chỉ sự kiện Đức Văn Thủ xuất hiện như một Bồ Tát Thập địa trong nhiều kiếp, liên tục 
giúp đỡ chúng sinh. Như thê ngài đã chọn lựa đê mãi mãi “trẻ trung” như một Bộ Tát, không có sự trưởng thành 
của một vị Phật. 


? viên ngọc như ý —- một viên ngọc hiếm có mà theo truyền thuyết làm cho những ước muốn của ta trở thành 
hiện thực chỉ nhờ sự hiện diện của nó. 


3 ba cõi giới — ba loại hiện hữu chính, trong phạm vi của kinh nghiệm vượt trội trong đời sống của chúng sinh có 
liên quan: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 
* sáu cõi — các thế giới của các vị trời, bán-thiên, người, súc sinh, ngạ quỷ và chúng sinh-địa ngục. 


5 thời gian không có lúc bắt đầu (vô thủy) — khi truy nguyên về các chuỗi nhân và quả, theo cách thức con gà- 
và-quả trứng, ta chẳng bao giờ khám phá được lúc bắt đầu dù ta truy nguyên đến đâu chăng nữa, bởi các hiện 
tượng vào thời gian đó hẳn phải xuất hiện từ những nguyên nhân có trước. Ÿ nghĩa thứ hai của câu này là thời 
gian đó là một sự trừu tượng tương đối của con người, hơn là một thực tại cố định tự thân. Bởi con người quan 
niệm các sự bắt đầu không có nghĩa là họ phải hiện hữu như thế. 


20 


Những người nghĩ rằng ảo tưởng có thể tự biến mắt nên biết rằng sinh tử được cho là vô tận. 


Vì thế khi đã cần trọng suy xét sinh tử về mặt nó là ảo tưởng, là đau khổ ghê gớm và là cái gì 
kéo dài và không tự biến mất, ngay từ lúc này trở đi, ta sẽ nô lực với mọi nhiệt tâm và tinh tấn vĩ 
đại để đạt được giác ngộ vô song. Cần có những điều gì để nỗ lực hướng đến giác ngộ? Câu trả lời 
được đưa ra trong một tóm tắt: 


“Nguyên nhân chính yếu, nền tảng, điều kiện, phương ĐỀU: kết quả và hoạt động — bậc hiền 
trí” thấu suốt giác ngộ vô song nhờ sáu yếu tố chính yếu này.” 


Điêu này có nghĩa là ta cân biết: 


-_ nguyên nhân chính yếu đề đạt được giác ngộ tối thượng, 

-_ các loại hiện hữu tạo thành một nền tảng đê thành tựu giác ngộ. 
-_ điều kiện khiến cho thành tựu đó xảy ra. 

- phương tiện nhờ đó giác ngộ được thành tựu. 

-_ hoạt động giác ngộ của thành tựu như thế. 


Những mục này sẽ được giảng theo thứ tự ở trên như sau: 


Nguyên nhân chính yếu là tỉnh túy” giác ngộ (sugatagarba). Nền tảng là một hiện hữu làm 
người cao quý. Điều kiện là (sự giúp đõ) của các vị Thầy tâm linh. Phương tiện là giáo huấn 
mà các ngài truyền dạy. Kết quả là các hiện thân của giác ngộ viên mãn”. Hoạt động là thành 
tựu, một cách vô-niệm, hạnh phúc của chúng sinh. 


Đây chỉ là một tóm lược đại cương câu trúc chính yêu của bản văn. Tiệp theo là một giảng dạy 
chi tiêt về mỗi đề mục. 


œ>4@0“ 


1 giác ngộ tối thượng — nhiều bản văn Đại thừa nhắc đến các thành tựu của chư vị Bồ Tát như sự giác ngộ. Ở 
đây nó là giác ngộ viên mãn, toàn triệt của Đức Phật. 
? hiền trí - các vị Bồ Tát có sự chứng ngộ xác thực, vững chắc về tánh Không. 


3 nghĩa là tinh túy của “tâm,” tinh túy của mọi sự, được gọi là sugafagarbha, tathagatagarbha, Phật tánh, tánh 
Không v.v.. tùy theo văn cảnh. 


* các hiện thân của giác ngộ viên mãn — xem chương 20: các hiện thân này là buddhakâya (thân Phật). 


21 


PHẢN MỘT: 
NGUYÊN NHÂN CHÍNH YÊU 





TINH TÚY GIÁC NGỘ 


Như chúng ta đã thấy, ta cần được giải thoát khỏi bản tánh mê lầm của sinh tử và đạt được giác 
ngộ tôi thượng. Tuy nhiên, ta có thê suy nghĩ một cách chính đáng: “Nêu tôi hay những người tâm 
thường như tôi cô găng, thậm chí hệt sức nỗ lực, làm thê nào chúng tôi có thê đạt được giác ngộ?” 
Thực ra, nêu người nào đó thực hành với nô lực to lớn, người ây không thê không đạt được giác 
ngột Vì sao? — bởi mọi hình thức chúng sinh hữu tình, trong đó có chúng ta, đêu sở hữu nguyên 
nhân chính yêu: trong chúng ta có tinh túy của sự giác ngộ. Trong sâmadhirá7asôfrá (Tam Ma Địa 
Vương Kinh)' nói: 

“Tỉnh túy giác ngộ (sugafagarbha)” hoàn toàn thắm đẫm tất cả chúng sinh.” 

Trong mahâparinirvânasôtrá (Kinh Đại Bát Niết Bàn) bản ngắn nói: 

“Tất cả chúng sinh đều có tỉnh túy giác ngộ (/athâgatagarbha).`” 

Ngoài ra, trong Kinh Đại Bát Niết Bàn bản đài nói: 


“Giống như bơ hoàn toàn thắm đẫm sữa, tương tự như thế, tỉnh túy giác ngộ thấm đẫm tất cả 
chúng sinh.” 


Trong mahđyána-s0trálankára (Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận) cũng nói: 


“Như thị (/z/hz/a) thì đồng nhất đối với tất cả và mỗi một chúng sinh”; nó là cái gì thuần tịnh. 
Vì thê bản tánh giác ngộ (/a/hága¿a) là tình túy đích thực của tât cả chúng sinh.” 


Các lý do khiến tất cả chúng sinh đều có tỉnh túy giác ngộ này là: 
1. đharmakâya (Pháp Thân), tánh Không, thắm đẫm tất cả chúng sinh. 
2. tỉnh túy phổ quát (đharmara — Pháp tánh), như thị (/a£hâ/a), thì không có sự phân biệt và 
3. tất cả chúng sinh đều có tiềm năng giác ngộ. ` 
ˆ sâmadhirâjas0trâ: Tam Ma Địa Vương nh — quyển Kinh này có ý nghĩa to lớn bởi nó gắn liền với cuộc đời 
của ngài Gampopa. Ngài được coi là Bồ Tát _Candraprabhakumara, phần lớn quyền Kinh nói về và phó chúc 


tương lai lâu dài của vị Bồ Tát này. Trong quyển Kinh này ta tìm thấy những tiên tri về sự xuất hiện sau này của 
ngài (là Gampopa) như một thầy thuốc tinh thông Giáo pháp. 


? sugatagarbha (Phật tạng, Như Lai tạng, Phật tánh) - xem chú thích ở Phần 3. 


3 tathâgatagarbha (Như Lai tạng) - xem chú thích ở Phần 3 


22 


Điều này cũng được nói đến trong zahâyanotfaratantrasâstra (Mật điển Vô song): 


“Mọi sinh loài luôn luôn có tỉnh túy giác ngộ bởi sự tỏa khắp của kâya” (thân) giác ngộ viên 
mãn, bởi sự không thê phân chia của chân tánh của các sự việc (vạn pháp) và bởi sự hiện hữu 
của một tiêm năng.” 


1. Hãy khảo sát lý do thứ nhất. Ta được biết là Pháp Thân thắm đẫm mọi chúng sinh. Phật là Pháp 
Thân và Pháp Thân là tánh Không. Bởi tánh Không là cái gì thắm đẫm tất cả chúng sinh nên tất cả 
chúng sinh đều có tinh túy của Phật quả. 

2. Lý do thứ hai là tinh túy phổ quát — bản tánh đích thực của các sự việc (của vạn pháp) thì không 
có sự phân biệt. Điều này có nghĩa là dù chúng sinh tốt hay xấu, lớn hay nhỏ, cao hay thấp, không 
có sự khác biệt giữa tỉnh túy phố quát trong chư Phật và tinh túy phổ quát trong chúng sinh. Vì thế 
chúng sinh có tinh túy của chư Phật. 

3. Lý do thứ ba là chúng sinh có tiềm năng thành Phật. Họ được nhận ra là có năm hình thức của 
tiềm năng Phật. Các tiềm năng này được tóm lược như sau: 

“Những người có tiềm năng giác ngộ có thể được tóm tắt là thuộc về nắm nhóm: những 
người bị cắt đứt” tiềm năng, những người có tiềm năng không rõ ràng, tiềm năng Thanh 
Văn, tiềm năng Phật Độc giác” và tiềm năng Đại thừa.” 


1. Những người có tiềm năng “bị cắt đứt” 


Những người này được mô tả bằng sáu đặc điểm — không có cảm thức về phẩm giá hay cảm 
thức xấu hồ, không có lòng bi mẫn v.v.. Đại sư Vô Trước vĩ đại đã nói về họ như sau: 


“Mặc dù nhận ra những lỗi lầm của sinh tử, họ chẳng. hề chán ngán (1). Mặc dù hiểu biết những 
phẩm. tính của các bậc giác ngộ, họ „hông có chút niềm tin nào ở các ngài (2). Không có sự tự 
trọng (3) hay một cảm thức xâu hổŸ (4) và thậm chí không có chút xíu bi mẫn nào (5) thậm chí 
họ không cảm thấy hối tiếc về những hành vi bất thiện mà họ đấm mình trong đó (6). Do bởi sáu 
khiếm khuyết này, họ hoàn toàn chưa sẵn sàng cho việc giác ngộ.” 


Trong Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận cũng nói: 
“Chắc chắn là một số người chỉ dấn mình vào những ác hạnh. Một số thường xuyên hủy hoại 


những gì tốt đẹp. Những người khác thiếu những đức hạnh có lợi cho sự giải thoát. Họ thiếu tất 
cả những gì có thê là tôt lành ở một cách nào đó.” 





1 tiềm năng giác ngộ (TT: rígs) — một thuật ngữ khó dịch bởi những nghĩa khác nhau của nó. Thuật ngữ mang 
lại cho ta cảm tưởng về tiềm năng sẵn có, hầu như là điều gì đó hiện diện có tính chất di truyền: vì thế về sau này 
có được phân ra làm năm loại. 


? Một giảng nghĩa về kâya được đưa ra trong chương 20. Cũng xem “Bản tánh Bắt biến”. 


3 tiềm năng bị cắt đứt — nghĩa đen là “cắt đứt”. “Bị cắt đứt” được sử dụng để tránh sự hàm ý, như được giảng 
trong bản văn, một tiềm năng giác ngộ bị cắt bỏ không thể thay đổi được. 


* Thanh Văn (Phạn: šrâvaka, TT: nyan.thos) được dịch sát nghĩa là “những người lắng nghe” — lắng nghe Pháp 
là phương pháp chính yêu đê học Pháp. Đây là những người nghiên cứu: xem định nghĩa theo sau trong bản 
văn. 

5 Phật Độc giác (Phạn: prafyekabuddha, TT: rang.sangs.rgyas) được dịch sát nghĩa là “những người tự-giác 
ngộ.” Đây là những Thanh Văn đã phát trên mạnh mẽ sự hiệu biêt của mình và phạm vi khả năng thiên định: 
cũng xem định nghĩa trong bản văn. 


k Đại thừa (TT: fheg.chen) — “năng lực to lớn,” đôi khi được gọi là “đại thừa” (cỗ xe lớn). Điều này được đề cập 
chỉ tiệt trong các chương sau. Đó là con đường mà những người kiên quyêt giúp đỡ tất cả những hình thức 
chúng sinh hữu tình đạt đên giác ngộ. 


7 tự trọng: cảm thức riêng tư về sự đúng và sai đối với các hành động của ta. 


® xấu hỗ: tương tự như phẩm giá ở trên, nhưng có quan hệ đến phương diện công khai của những hành động 
của ta: hậu quả của chúng đôi với những người khác. 


23 


Mặc dù những người có những đặc điểm ở trên được coi là “có tiềm năng bị cắt đứt”, điều này 
ám chỉ họ phải trải qua một thời gian dài đằng đặc trong sinh tử nhưng không có nghĩa dứt khoát là 
họ đã bị chặt đứt mọi cơ hội để đạt được giác ngộ. Nếu nỗ lực, họ có thể đạt được giác ngộ. và 
điều này maháâkarunâpundarfkasôtra (Kinh Đại Bì Liên Hoa) có nói: 


“Ananda! Nếu có người thiếu sự thuần thục tâm linh để đạt được niết bàn tung một đóa hoa lên 
không trung trong khi chỉ nghĩ tưởng đên Phật quả, người ây sẽ có kêt quả là niệt bàn. Ta quả 
quyết răng người đó sẽ đạt được niệt bàn và sẽ thê nhập cùng đích tôi thượng của nó.” 


2. Những người có tiềm năng không rõ ràng 


Số phận của họ phụ thuộc vào hoàn cảnh. Những người tu tập dưới sự dạy dỗ của các vị Thầy 
Thanh Văn, nối kết với các Thanh Văn, tìm kiếm Kinh văn của Thanh Văn, hiện có tiềm năng 
Thanh Văn, thì hiển nhiên là sẽ thực sự trở thành các Thanh Văn. Cũng thế, những người gặp các 
hoàn cảnh liên quan đến Phật Độc giác hay Đại thừa sẽ đi theo con đường Phật Độc giác hay Đại 
thừa. 


3. Những người có tiềm năng Thanh Văn' 


Đây là những người sợ hãi sinh tử, tin tưởng ở Niết bàn nhưng ít lòng bi mẫn. Các Kinh điển 
nÓI: 


“Họ sợ hãi khi nhìn thấy những khổ đau của sinh tử. Họ có niềm tin thật rõ ràng ở Niết bàn. Họ 
không hoan hỉ khi làm việc vì hạnh phúc của chúng sinh. Tiêm năng Thanh Văn có ba biêu hiện 
này.” 


4. Những người có tiềm năng Phật Độc giác 


Đây là những người mà ngoài ba đặc điểm trên, họ có sự tự tin to lớn, giữ kín về các vị Thầy 
của họ và thích sống cô tịch. Có câu nói răng : 


“Như thế người hiền trí nên nhận ra tiềm năng Phật Độc giác: họ nhàm chán sinh tử, tha thiết 
Niết bàn, ít lòng bi mẫn, vô cùng tự tin, giữ kín về các vị Thầy của mình và thích sống trong sự 
cô tịch.” 

Hai nhóm người trên — những người có tiềm năng Thanh Văn hay Phật Độc giác — phát khởi hai 
khả năng” để thực hành (yâna). Những người phát triển hai khả năng này sẽ được hưởng những kết 
quả tương ứng nhưng những gì họ thành tựu không phải là nirvâna” (niết bàn). Vào lúc thành tựu, 
do bởi một điều kiện vô minh tiềm ấn, họ sẽ thừa hưởng và hiện hữu trong một thân tỉnh thần vi tẾ, 
có được nhờ hoạt động (nghiệp) bất nhiễm của họ trong quá khứ. Tuy nhiên, họ tin chắc rằng trạng 
thái thiền định sâu xa bất nhiễm mà họ đang có là niết bàn và họ đã đạt được niết bàn. Thực ra, đó 
không phải là niết bàn thực sự và điều HAY | có thể dẫn đến sự tra vấn về tính chất thích đáng của 
việc Đẳng Chiến Thắng Thành tựu Siêu việt” giáng dạy hai con đường này cho họ. 


Thực ra, việc Đức Phật giảng dạy cho họ là hoàn toàn đúng đắn. Hãy xem xét ví dụ dưới đây. 
Vài thương gia từ cõi Diêm Phù Đề” khởi hành đến vùng đất ở bên kia đại đương đề tìm châu báu. 


† tiềm năng Thanh Văn Điều này không có nghĩa là tiêm năng là Thanh Văn. Nó có nghĩa tiềm năng phổ quát 
của Phật tánh, được dùng theo cách các Thanh Văn sử dụng. 


? khả năng - (yana - thừa) có nghĩa là “khả năng để mang vác” hay “phương tiện để..”. Xem chú thích trong mục 
1 của chương này. 


” nirvâna — có nghĩa là “chấm dứt đau khổ” ~ không ám chỉ một loại mà đủ loại trạng thái, từ sự hoàn toàn siêu 
vượt đau khổ và những nguyên nhân của nó (trạng thái A La Hán) cho tới sự sở hữu của cải trí tuệ và lòng bi 
mân của sự giác ngộ (Phật quả). 

* Đắng Chiến Thắng Thành tựu Siêu việt - một cách dịch theo nghĩa đen của tiếng Tây Tạng bcom.lden. 'das, là 
cách dịch từ bhagawan (Thê Tôn) trong Phạn ngữ. 

5 Diêm Phù Đề (Nam Thiệm Bộ Châu) - đại lục ở phía nam Núi Tu Di, trong bức họa thế giới cổ xưa. Thuật ngữ 
này được sử dụng rộng rãi để chỉ hành tinh của chúng ta. 


24 


Vào một thời điểm trong chuyên du hành, trong khi vượt qua vùng đất hoang vu, họ cảm thấy mệt 
mỏi và kiỆt sức đến nỗi nghĩ rằng họ sẽ chăng bao giờ có thể tìm ra châu báu. Họ muốn quay trở 
về. Tuy nhiên, bằng các năng lực thần thông, người chỉ huy của họ đã tạo ra một cung thành vĩ đại 
ở đó họ có thê nghỉ ngơi và hồi phục sức mạnh của mình. 


Giống như những thương gia trong ví dụ, chúng sinh có quyết tâm yêu ớt sẽ hoàn toàn sợ hãi khi 
nghiên cứu về trí tuệ vĩ đại của chư Phật và có thê cảm thấy công việc thành tựu Phật quả thật đáng 
sợ, vượt quá khả năng của những người như họ. Vì cảm thấy sợ hãi, họ sẽ chăng bao giờ đảm 
đương nỗi sự giác ngộ hay họ sẽ (bắt đầu nhưng) từ bỏ công việc đó. Bằng cách giảng dạy hai con 
đường — con đường Thanh Văn và Phật Độc giác — Đức Phật làm cho họ đạt được trạng thái thanh 
thản, an lạc của Thanh Văn hay Phật Độc giác. Trong saddharmapundarfkas0irda (Kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa) có nói: 


“Cũng thế, tất cả các Thanh Văn, có cảm tưởng rằng họ đã đạt được niết bàn, được chư Phật chỉ 
dạy răng thực ra “miệt bàn” của họ là một sự nghỉ ngơi.” 


Khi các Như Lai biết rằng các vị này đã nghỉ ngơi và thanh thản trong trạng thái của một Thanh 
Văn hay Phật Độc Giác, các Ngài khuyến khích họ tiếp tục thành tựu Phật quả. Bằng cách nào? 
Các Ngài gây hứng khởi cho họ bằng thân tướng toàn hảo, lời nói thanh tịnh và tâm thức cao quý 
của các Ngài: những tia sáng tuôn ra từ tim các Ngài, chạm vào thân tỉnh thân của các Thanh Văn 
và Phật Độc giác. Sau đó các Như Lai xuất hiện với thân tướng toàn hảo và nói những lời sau bằng 
ngữ thanh tịnh: 


“Ô các nhà sư. Chỉ bằng cách thực hiện những gì các ông đã làm, công việc không được thành 
tựu: công việc chưa hoàn tât. Niệt bàn của các ông không phải là nit bàn. Các nhà sư! Hãy đên 
gân Như Lai và chú ý những gì Như Lai nói; hãy hiệu rõ lời dạy của ngài.” 


Ngài thúc đây họ như thế. Điều này cũng được dạy trong các câu kệ của Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa: 


“Ô các nhà sư! Như thế hôm nay ta đã chỉ dạy các ông rằng chỉ bằng điều này các ông sẽ không 
đạt được niết bàn và đề có thể đạt được Giác tánh tỉnh túy của Đắng Toàn Trí, các ông phải phát 
khởi một con sóng nỗ lực cao quý và vĩ đại. Bằng cách làm như thế các ông sẽ thành tựu giác 
tánh tính túy toàn tri.” 


Nhờ được thúc đây theo cách này, Thanh Văn và Phật Độc giác sẽ trau dồi trí lực hướng tới đại 
giác ngộ. Sau khi hành xử như các Bồ Tát trong vô lượng kiếp,' họ sẽ thành Phật. Chúng ta tìm 
thấy điều này được nói trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng giống như được nói trong 
lankavafaras6ird (Kinh Lăng Ghà): 


“Bằng cách thực hành Bồ Tát hạnh, các Thanh Văn không đạt được Niết Bàn sẽ hoàn toàn thành 
Phật.” 

5. Những người có tiềm năng Đại thừa 

Tóm tắt: 

Tiềm năng Đại thừa được tóm lược bằng sáu chủ đề: phân loại, tính chất cốt tủy của chúng, 


các từ đồng nghĩa, các lý do khiến nó hơn hẳn các tiềm năng khác, các hình thức và tính chất 
riêng biệt của nó. 


5A PHÂN LOẠI 
Tiềm năng này có hai loại chính: 


a. Tiềm năng như hiện hữu tự nhiên và 
b. Tiêm năng như điêu gì được đạt tới một cách đúng đăn nhât. 





1 vô lượng kiếp - một thuật ngữ được dùng để mô tả một khoảng thời gian dài của vũ trụ. 


2 


5B MỘT PHÂẦN TÍCH VẺ NHỮNG TÍNH CHÁT CÓT TỦY CỦA MỖI LOẠI TIỀM 
NĂNG 


a. Tỉ iềm năng như hiện hữu tự nhiên: đây là khả năng hiện hữu từ vô thủy và có được nhờ tinh túy 
phổ quát (Pháp tánh), để sinh khởi các phẩm tính giác ngộ. ! 


b. T¡ im năng như điều gì được đạt tới một cách đúng đắn nhất: là khả năng làm sinh khởi các 
phâm tính giác ngộ có được nhờ sự trau đôi đức hạnh trong quá khứ. 


Cả hai phương diện trên của tiềm năng Đại thừa khiến ta sẵn sàng thành tựu giác ngộ. 


%C._ NHỮNG TỪ ĐÒNG NGHĨA VỚI TIM NĂNG 


326 


Nó được gọi là “tiêm năng,” “chủng tử,” “yêu tố” và “bản tánh đích thực”. 


5D NHỮNG LÝ DO KHIẾN TIỀM NĂNG NÀY SIÊU VƯỢT CÁC TIM NĂNG KHÁC 


Các tiềm năng Thanh Văn và Phật Độc giác thì thấp HỘI vì để nhận ra những tiềm năng này ta 
chỉ phải diệt trừ che chướng ô nhiễm (phiền não chướng).” Tiềm năng Đại thừa thì siêu việt bởi 
chứng ngộ trọn vẹn của nó bao gồm sự diệt trừ cả hai che chướng.” Điều này khiến tiềm năng Đại 
thừa trở thành vô song, vượt xa, rất xa tất cả những tiềm năng khác. 


5E NHỮNG HÌNH THỨC KHÁC NHAU CỦA TIM NĂNG ĐẠI THỪA 
Tiềm năng có thể được kích hoạt hay ngủ yên: 


tiêm năng được kích hoạt: các biêu hiện của nó thật hiện nhiên — “các kêt quả được thành tựu một 
cách đúng đăn nhât.” 


tiêm năng ngủ yên: các biêu hiện không rõ ràng - “các kêt quả không được thành tựu một cách 
đúng đăn nhât.” 


Điêu gì khiên cho tiêm năng được kích hoạt? Khi không gặp các điêu kiện bât lợi và có sự hỗ trợ 
của các điêu kiện thuận lợi, tiêm năng sẽ được kích hoạt. Ngược lại, tiêm năng vẫn ngủ yên. Có 
bồn điểu kiện bát lợi: 


Bồn điều kiện bát lợi: 


a. bị sinh trong một hình thức hiện hữu bất lợi! 
b. thiếu khuynh hướng quen thuộc, 

c. bị dính mắc trong những cách thê sai lạc và 
d. bị phiền não bởi các che chướng. 


Hai điều kiện thuận lợi: 


1 các phẩm tính giác ngộ: các phẩm tính của các bậc giác ngộ thì không thể mô tả, vô số và không thể nghĩ 
bàn. Tuy nhiên, những phẩm tính chính yếu thường được nhắc đến là 4 vô Ủy, 18 phẩm tính khác biệt, mười 
năng lực (thập lực) và 32 dấu hiệu chính yếu (32 tướng tốt) của một đắng toàn hảo. Xem 


mahayanottaratantraáâstra (“Bản tánh Bắt biến”). 


? che chướng ô nhiễm- tâm thái thô lậu và có hại ngăn che chân tánh của tâm thức; chủ yếu bao gồm những 
tập khí tham, sân, si, ganh tị và kiêu ngạo, và tất cả những phạm trù phụ của chúng. Những tập khí này sinh khởi 
do bởi vô minh, ảo tưởng về bản ngã và sự nhị nguyên. 

3 Xem chú thích ở trên. Che chướng khác là che chướng nhận thức (sở tri chướng): tập quán vi tế của tâm 
không nhận ra chân tánh của các sự việc và thay vào đó là nhận thức chia chẻ một cách tùy tiện thành hai — chủ 
thể và đối tượng. 


* các điều kiện bắt lợi - xem chương kế tiếp. 


5 khuynh hướng quen thuộc — một khuynh hướng về điều tốt lành, lòng bi mẫn v.v.. hiện diện bởi những tập 
quán được hình thành trong những hiện hữu trước đó. 


26 


a. điều kiện bên ngoài (do những người khác) — có các vị Thây trong đời ta. 
b. điêu kiện bên trong, nhờ đó ta có một thái độ đúng đăn; sự khát khao điều tôt lành v.v.. 


5FFỀễ NHỮNG BIÊU HIỆN CỦA TIM NĂNG NÀY 


Về các biểu hiện cho thấy sự có mặt của tiềm năng Bồ Tát này, đashadharmakas0ra (Kinh 
Mười Phâm tính) có nói: 


“Tiêm năng của bậc hiên trí, của các Bô Tát, được nhận ra bởi những biêu hiện của nó, giông 
như lửa được nhận ra nhờ khói và nước được nhận ra nhờ sự hiện diện của con chim nước.” 


Những biểu hiện này là gì? Các Bồ Tát có sự an bình tự nhiên và không giả tạo trong tất cả 
những gì các ngài làm hay nói, tâm các ngài không gian dối hay đạo đức giả và các ngài tràn đầy 
thương yêu và hỉ lạc trong những mối liên hệ với chúng sinh. Về điều này, trong Kinh Mười 
Phẩm tính có nói: 


“Không bao giờ cộc căn hay thô lỗ, vượt lên sự giả dối và đạo đức giả và tràn đầy thương yêu 
đôi với tât cả chúng sinh: các ngài là những Bô Tát.” 


Ngoài ra, như sự mở đầu cho bắt kỳ hành động nào các ngài làm, các ngài phát khởi lòng bi mẫn 
đối với tất cả chúng sinh; các ngài chân thành khát khao Giáo pháp Đại thừa; các ngài sẽ đảm nhận 
một công việc khó khăn với sự nhẫn nhục, không bao giờ khước từ vì e sợ. tầm vóc của công việc 
và các ngài thực hành đúng đắn và tuyệt vời những điều luôn luôn là nguồn mạch của đức hạnh, 
bản tánh đích thực của sự toàn thiện siêu việt.' Trong Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận có nói: 


“Lòng bị mẫn đi trước hành động của các ngài — và những khát khao, nhẫn nhục và thực hành 
các đức hạnh đúng đăn nhât — các ngài nên được nhận ra qua những biêu hiện tiêm năng này của 
các ngài.” 


Như thế, trong năm loại tiềm năng ở trên, tiềm năng Đại thừa là nguyên nhân trực tiếp và chính yếu 
để đạt được Phật quả. Các tiềm năng Thanh Văn và Phật Độc giác cũng là những nguyên nhân để 
đạt được Phật quả nhưng là những nguyên nhân xa hơn. Tiềm năng không rõ ràng thì đôi khi là 
một nguyên nhân trực tiếp, đôi khi là một nguyên nhân xa. Tiềm năng bị cắt đứt được coi là tượng 
trưng cho một nguyên nhân Tất xa nhưng không phải là hoàn toàn không có khả năng giác ngộ: vì 
thế đó là một nguyên nhân vô cùng xa đối với sự giác ngộ. 


Như thể ta đã nhận ra rằng, bởi có loại này hay loại khác trong những loại tiềm năng này, chúng 
sinh có tinh túy của Phật quả và điều này cũng được biểu lộ qua ba lý do ở trên. Cách thức thực sự 
mà họ sở hữu có thể được minh họa bằng các ví dụ: bạc hiện diện trong quặng bạc, dầu mè hiện 
diện trong những hạt mẻ hay bơ hiện diện trong sữa. Có thể lấy được bạc ở trong quặng. Có thể lấy 
được dầu trong các hạt mè. Có thể lấy được bơ trong sữa và cũng thế, có thể đạt được Phật quả ở 
trong chúng sinh. 


œ>4@0“© 


Điêu này kết thúc chương thứ nhất về tiềm năng giác ngộ, 
trong tác phẩm Pháp Bảo của sự Giải thoát 





1 sự toàn thiện siêu việt (Phạn: pâramitâ — ba la mật) bao gồm việc đã “đạt tới bờ bên kia” (theo nghĩa đen), có 


nghĩa là các phẩm tính thực sự toàn thiện, và việc sẽ “đưa ta đến bờ bên kia,” nghĩa là sự phát triển những phẩm 
tính đó. Bờ bên kia là sự giác ngộ. 


sử 


PHẢN HAI: 
NÊN TẢNG 





MỘT HIỆN HỮU LÀM NGƯỜI QUÝ BÁU 


Bởi tất cả chúng sinh đều có bản tánh giác ngộ này, ta có thể tự hỏi là năm loại (phi-nhân)' có 
thê đạt được Phật quả hay không. Thực ra thì họ không thể.“ Loại chúng sinh tuyệt hảo nhất mà sự 
hiện hữu của họ /go nên một nền tảng thích hợp cho việc đạt được Phật quả, được mô tả là có một 
hiện hữu làm người quý báu. Các chúng sinh này được phú bắm hai loại đặc tính vật lý (“những tự 
do” và “thuận lợi”) và ba loại niềm tin là đặc tính thuộc về tâm của họ. Điều này được tóm tắt như 
Sau: 

“Nền tảng tuyệt hảo nhất được tóm tắt trong năm điểm: các tự do, thuận lợi, xác tín, ước 
nguyện và trong sáng. Trong đó hai điểm thuộc về vật lý (thân) và ba điểm thuộc về tâm.” 


1. Những Tự do 


Đây là những sự tự đo bởi ta thoát khỏi tám điều kiện bất lợi. Theo saddharmasmrtyupasthâna 
(Kinh Giáo Pháp Siêu việt vê sự Hôi tưởng Trong trẻo) thì các bât lợi này là: 


“Tám trạng thái bất lợi: ở trong một trạng thái-địa ngục, Ỷ một tỉnh linh đói khát (ngạ quỷ), một 
súc sinh, một người hoang „ dã, một vị trời trường thọ," là người chấp giữ các tà kiện, sinh trong 
thời đại không có chư Phật” hay là người gặp trở ngại trầm trọng trong sự hiểu biết.” 





1 có nghĩa là các vị thiên (trời), bán-thiên (A tu la), súc sinh, tinh linh đói khát (ngạ quỷ) và các chúng sinh-địa 
ngục. 


? Đây là một điều khái quát, được dựa trên các lý do sẽ được đưa ra trong chương này. Không phải là các vị trời 
hoàn toàn không thể đạt được những kết quả cao cấp, đặc biệt là nếu họ thực hành các kỹ thuật sâu xa của Kim 
Cương thừa. 

3 địa ngục — giống như mọi thực tại tương đối, địa ngục là một trạng thái của tâm hơn là một địa điểm vật lý. 
Theo kinh nghệm chủ quan của những người trải qua ảo giác về các trạng thái địa ngục (đôi khi về những điều có 
vẻ là những thời gian vô cùng tận) thì địa ngục là một kinh nghiệm hết sức thật. Dường như nó xác thực và 
khủng khiếp như những hình ảnh kinh khủng xuất hiện trong một cơn ác mộng. 


* tỉnh linh đói khát — một phạm trù rộng lớn, bao gồm từ những tinh linh khốn khổ, tìm kiếm thực phẩm, nước 
uông hay nơi trú ngụ trong một thời gian dài, cho tới những quỷ ma to lớn, hầu như là các vị trời. Đó là một hình 
thức kinh nghiệm được tạo nên bởi sự tích tập sự tham muôn và hám lợi mãnh liệt trong tâm thức. 


° các vị trời trường thọ là những vị ở trong một trạng thái bền vững lâu dài trong đó nhận thức của giác quan 
được tạm thời ngừng nghỉ: đây là một kết quả của sự tập trung mãnh liệt trong quá khứ. Thuật ngữ này được sử 
dụng, bằng cách mở rộng, để bao gồm mọi vị trời bởi tắt cả các vị này sống lâu hơn loài người. 

Ê thời đại không có chư Phật Nhìn về mặt chân lý tối thượng, sự toàn giác của tâm (Phật quả) thì hiện diện 
khắp nơi. Như ta thấy trong chương một, Phật tánh/Pháp Thân/tánh Không thì hoàn toàn trùm khắp. Dù sự hiện 
diện khắp nơi này có được nhận thức hay không, ở bình diện chân lý tương đối, các thế giới phụ thuộc vào biệt 
nghiệp và cộng nghiệp của cư dân trong các thế giới đó. Điều có thể xảy ra là trong nhiều kiếp, chư Phật không 


28 


Vì sao những trạng thái này được coi là không thuận lợi cho việc đạt được giác ngộ? Các 
trạng thái địa ngục thì không thích hợp bởi họ trải nghiệm một nỗi khổ triền miên, các trạng thái 
tỉnh linh đói khát (ngạ quỷ) không thích hợp bởi nỗi thống khổ trong tâm họ và trạng thái súc 
sinh cũng thế bởi các súc sinh hoàn toàn bị một sự vô minh to lớn sai sử. Ba trạng thái này cũng 
không có sự tự trọng” hay một cảm thức hồ thẹn.” Những chúng sinh trong các trạng thái này 
không thực sự có khả năng thực hành Pháp bởi những khiếm khuyết đã kê ở trên làm cho cuộc 
đời họ nói chung không thích hợp với việc đó. 


“Các vị trời trường thọ” là những vị trời không có nhận thức. Họ không có khả năng thực 
hành Pháp” bởi tâm họ không thể chuyên chú vào việc đó — sự liên tục của ý thức của họ, cùng 
với những hoạt động liên quan trong tâm thức, bị đình hoãn. Ngoài các vị trời này, các vị trời 
dục giới” sống lâu hơn loài người, và vì thế cũng được bao gồm trong loại này. Thật ra, tất cả các 
vị trời ở trong tình trạng bất lợi bởi họ bám luyến vào những tiện nghỉ mà họ trải nghiệm trong 
thế giới của họ. Sự bám luyến khiến họ không thích hợp với một sự truy cầu đức hạnh mãnh liệt. 
Về mặt này, mức độ tương đối hạn hẹp của đau khổ hiển nhiên trong đời sông làm người của ta 
là một phẩm tính, vì nó làm sinh khởi sự chán ngán sinh tử, chế ngự tánh kiêu ngạo, làm phát 
khởi lòng bi mẫn đối với chúng sinh và khiến ta tránh xa hành động xâu ác và hiểu rõ giá trị của 
đức hạnh. Điều này cũng được nhắc đến trong bođhicaryávarára (Bồ Tát Hạnh): 


“Hơn nữa, đau khổ là một phẩm tính. Sự mỏi nhọc đối với thế gian sẽ giải trừ thái độ kiêu 
mạn, lòng bi mãn sẽ tuôn trào đôi với những người bị vướng kẹt trong sinh tử, và khi tránh xa 
sự bât thiện, ta sẽ vui thích đức hạnh.” 


Ở trên đã giải thích vì sao bốn loại hiện hữu phi-nhân hoàn toàn không có tự do (để làm việc 
hướng về giác ngộ). Những điều này cũng đúng đối với vài loại người. Những loại người không có 
tự do là: 
những người hoang dã, bởi họ không thê liên lạc với các vị Thầy tâm linh, 
những người người chấp giữ các tà kiến, bởi họ gặp khó khăn trong việc hiểu rõ đức hạnh là 
nguyên nhân của việc tái sinh trong những trạng thái tốt đẹp hơn và của sự giải thoát. 
những người sinh trong thời đại không có chư Phật, bởi không có các giáo lý về hành động 
đúng đắn và không đúng đắn và 
những người gặp trở ngại trầm trọng trong sự hiểu biết, bởi những trở ngại này khiến họ không 
thể hiểu giáo lý giải thích điều gì đáng làm và điều gì có hại. 


Tự do vô cùng tốt lành là thoát khỏi tám điều trên. 
2. Những Thuận lợi 
Có mười thuận lợi: năm thuận lợi cá nhân và năm thuận lợi ở ngoài ta. 


2A NĂM THUẬN LỢI CÁ NHÂN 


được nhận thức trong các thế giới, nếu nghiệp của chúng sinh trong các thế giới đó tệ hại và tầm thường đến nỗi 
cuộc đời của họ không hơn gì sự tạo tác thế tục — là kết quả của các hành động trong quá khứ. 


' ngăn trở sự hiểu biết - Từ Tây Tạng (Ikugs.pa) có nghĩa là “câm” — nói một cách văn hoa hay theo nghĩa đen. 
Vấn đề là gặp một sự bát lợi trong sự truyền đạt đủ để làm ngăn trở hay giảm thiểu rất nhiều khả năng của một 
người trong việc nhận những lời chỉ dạy mà họ sẽ cần đến để có thể làm việc một cách tiệm tiến trong tâm thức 
họ. 


?tự trọng — một ý thức về đạo đức, nó làm việc một cách bí mật, ngăn ngừa ta không phạm ác hạnh, nhờ một 
sự hồ thẹn có tính chất riêng tư hay sâu xa. 
3 cảm thức hỗ thẹn = như ở trên nhưng có liên quan tới đời sống công cộng của ta. Ta xấu hỗ vì những phản 
ứng của người khác vê sự bât thiện của ta. 
* thực hành Pháp - câu này, hiện nay hầu như được sử dụng rộng rãi, muốn nói tới việc áp dụng giáo lý (Pháp) 
của Đức Phật; đưa giáo lý vào thực hành. Nói tổng quát hơn, nó muốn nói tới việc ta hết sức chuyên tâm trong 
việc truy câu chân lý và giải thoát. 

” dục giới - loại chúng sinh có sự hiện hữu bị chỉ phối bởi kinh nghiệm giác quan. Một vài phân tích về các cõi 
trời xác định 6 loại trời dục giới chính yếu, 17 loại trời sắc giới và 4 loại trời vô sắc giới. 


29 


Các thuận lợi này được mô tả là: “là một con người, sinh ra ở một nơi trung tâm, đầy đủ khả 
năng, không bị lạc vào những hành động tệ hại nhât và tin tưởng ở điêu đúng đăn.” 


Là con người có nghĩa là được sinh ra giống như những người khác, với những bộ phận của người 
nam hay nữ bình thường. 

Được sinh ở một nơi trung tâm nghĩa là được sinh ở một nơi có những thánh nhân dẫn dắt ta. 
Đầy đủ khả năng nghĩa là bởi không ngu sỉ hay bị phiền não do sự trở ngại trong việc truyền đạt, 
ta có trí thông minh cần thiết để thực sự thực hành đức hạnh. 

Không bị lạc vào hành động tệ hại nhất có thể xảy ra nghĩa là không phạm vào “các hành động 
có hậu quả tức thời. '” 

Tin tưởng ở điều đúng đắn nghĩa là tin tưởng ở điều hoàn toàn tốt lành — Giáo Pháp cao quý do 
Đức Phật tuyên thuyết; phương pháp làm chủ bản thân. 


2B NĂM THUẬN LỢI BÊN NGOÀI BẢN THÂN 


“Đức Phật đã xuất hiện trong thế giới của ta, 

Giáo Pháp cao quý đã được giảng dạy, 

Giáo lý của Pháp cao quý vẫn còn hiện hữu, 

có những bậc hộ trì các giáo lý hiện hành đó và 

có những vị khác” là nguồn hứng khởi của lòng từ và bi.” 


Người sở hữu mười thuận lợi này, là những thuận lợi liên quan đến hoàn cảnh và môi trường 
xung quanh của họ, được gọi là “người có những thuận lợi vô cùng tốt lành.” Một hiện hữu làm 
người quý báu nhát là người được phú bâm những tự do và thuận lợi này. Vì sao nó được gọi là 
“vô cùng quý báu”? Nó được gọi như thế là bởi khó gặp” và vô cùng lợi lạc và hữu ích, những 
phẩm tính của hiện hữu làm người quý báu này có thể so sánh với những phẩm tính của một viên 
ngọc như ý. 


“khó gặp ” 
Trong 2odhisatxapitaka (Bồ Tát Tạng) có nói: 


“Khó có được một hiện hữu làm người và khó duy trì sinh lực của con người. Khó nhận được 
Giáo Pháp cao quý và một vị Phật khó hiên lộ.” 


Trong Kinh Đại Bì¡ Liên Hoa cũng nói: 
“Khó gặp được một hiện hữu làm người. Khó gặp được loại tự do tối hảo và khó có việc một vị 
Phật xuât hiện trong thê gian. Khó khát khao những phâm tính đức hạnh và cũng khó gặp được 
những lời câu nguyện hoàn hảo nhât.” 


Trong gandavy0has0ira (Kinh Hoa Nghiêm) cũng nói: 


“Khó tránh được tám hoàn cảnh bất lợi; khó làm một con người; cũng khó có sự tự đo tối hảo, 
trong mọi sự đầy đủ của nó. Khó có việc một vị Phật hiển lộ, khó có những khả năng hoàn hảo 
và khó học được Phật Pháp; cũng khó hỗ trợ các thánh nhân. Khó có những vị Thầy tâm linh có 





1 các hành động có hậu quả tức thời — các hành động vô cùng mạnh mẽ gây ra sự tái sinh xấu tức thời sau khi 
chết, thậm chí không trải qua trạng thái bardo (trung ám). Năm hành động thường được kể ra là: 

. làm hại một vị Phật 

. giết chết một A La Hán 

. giết cha 

. giết mẹ 

. gây một sự chia rẽ thực sự trong Tăng đoàn trong thời của Đức Phật. 


» Ơi+>C2'`5— 


những vị khác — các vị Giáo Thọ và những người bảo trợ có lòng từ ái và sự dẫn dắt khiến cho ta có thể thực 
hành. 


Ỷ khó gặp - trong ý nghĩa là khó gặp người có đầy đủ tất cả những yếu tố này và trong những sự tái sinh vô tận 
khó gặp được người tự trang bị cho mình mọi điêu kiện này. 


30 


phẩm tính đích thực. Khó thực hành đúng đắn giáo lý truyền thống về cuộc đời tốt lành nhất; khó 
duy trì một cách sinh nhai đúng đắn và trong thế giới con người, khó thực hiện nghiêm túc 
những điều tương ưng với Pháp.” 


Ngoài ra, trong Bô Tát Hạnh có nói: 


“Những tự do và thuận lợi này vô cùng hiêm có.” 


Điêu gì có thê minh họa sự hiêm có này, nó hiêm có đổi với ai và vì sao một điêu như thê hiêm có? 
Bồ Tát Hạnh đưa ta một ví dụ: 


“Vì thê, Đầng Chiên Thăng Siêu việt đã nói răng làm một con người thì hiêm có (hi hữu) như cơ 
hội của một con rùa chui đâu vào một cái ách gô đang trôi lênh bênh trên một đại dương xáo 
động.” 


Trích dẫn này xuất xứ từ đâu? Trong “Kinh Tuyệt hảo” nói: 


“Nếu mặt đất bao la này hoàn toàn bị biến thành nước và nếu người nào đó thả nỗi một chiếc ách 
bằng gỗ có một cái lỗ, chiếc ách bị gió đánh giạt khắp nơi, một con rùa bị thương' có thể phải 
mắt hàng ngàn năm để chui đầu vào cái lỗ đó,” v.v.. 


Những người khó có được sự hiếm có này là những người sinh trong các trạng thái hiện hữu thấp.” 
Vì sao hiện hữu làm người thật hiếm có, nếu xét về việc nó là kết quả hi hữu của những nguyên 
nhân và điều kiện (duyên) nào đó? Một tích tập đức hạnh” trong quá khứ là nguyên nhân chính yếu 
của việc có một hiện hữu được phú bâm những tự do và thuận lợi. Một khi bị sinh trong các cõi 
thấp, ta luôn luôn làm những điều sai lầm; ta không biết cách để phát triên đức hạnh. Bởi lý do này 
nên chỉ những chúng sinh sinh trong ba cõi thấp đã tạo ác hạnh tương đối ít, hay những người đã 
gây ác nghiệp nhưng sẽ trải nghiệm các kết quả của nó ở những chuỗi hiện hữu khác, là có thể có 
một tái sinh làm người 


“vô cùng lợi lạc và hữu ích ” 
Trong 5ô Tát Hạnh có nói: 


“Một cuộc đời được phú bẩm các tự do và thuận lợi được gọi là “tiềm năng làm người mạnh 
mẽ”? vì nó có sức mạnh hay khả năng để đạt được tái sinh” cao hơn hay điều tốt lành tối 
thượng." Ngoài ra, bởi khả năng có ba cấp độ - thấp, trung bình và tốt nhất — nên có ba loại 


người, tính về mặt khả năng — thấp, trung bình và cao nhất.” 
Trong bodhipathapradipna (Ngọn Đèn SoI1 sáng Con Đường Giác ngộ) cũng nói: 
“Ta nên biết là con người có ba loại tiềm năng: thấp, trung bình và cao nhất.” 


Những người có fiểm năng thấp là những người có khả năng đạt được sự tái sinh làm người hay tái 
sinh thiêng liêng, băng cách tránh rơi vào các trạng thái thâp. Có câu nói: 


1 con rùa bị thương - đôi khi được mô tả là một con rùa mù. 
? trạng thái hiện hữu thấp — “ba cõi thấp” — địa ngục, tinh linh (ngạ quỷ) và súc sinh. 
3 một hiện hữu làm người quý báu là nghiệp quả của một tích tập to lớn điều tốt lành trong quá khứ. 


* “người” — Từ Phạn ngữ purusa có nghĩa là người có khả năng hay năng lực 


” tái sinh cao (mngon.mthod), dịch sát nghĩa là “cao thượng một cách hiển nhiên”, ám chỉ sự tái sinh như một vị 
trời, bán-thiên hay người. 


Ê điều tốt lành tối thượng nghĩa là niết bàn 


3l 


“Một người có tiềm năng thấp được giải thích là người nỗ lực vì hạnh phúc của riêng mình, chỉ 
đơn thuân trong phạm vi hạnh phúc thê gian, băng bât kỳ phương tiện nào.” 


Người có tiềm năng làm người trung bình cô khả năng đạt được một trạng thái an bình và hạnh 
phúc băng cách giải thoát bản thân khỏi luân hôi sinh tử: 


“Người quay lưng với hạnh phúc thế gian, ngoảnh mặt với ác hạnh và nỗ lực chỉ để đạt được an 
bình của riêng mình được gọi là một người trung bình.” 


Người có fiểm năng mạnh mẽ nhát là người có khả năng đạt được Phật quả vì lợi ích của chúng 
sinh: 


“Những người bằng sự tỉnh giác về đau khổ của bản thân, hoàn toàn hiến mình để tiệt trừ mọi 
nỗi khô của tất cả chúng sinh được gọi là 'những người siêu việt”.” 


Đạo sư Candragomin cũng bình luận về lợi lạc và sự hữu ích to lớn của một hiện hữu làm người 
quý báu. Ngài nói: 


“Người khát khao đi đến tận cùng đại đương của sự tái sinh và hơn nữa, gieo trồng hạt giống đức 
hạnh của sự giác ngộ siêu việt - những phẩm tính của một người như thế thì vượt rất xa phẩm 
tính của một viên ngọc như ý. Ai có thể lấy đi sự thành tựu của một người như thế? Con đường 
mà một người có lòng dũng cảm vĩ đại như thế bước lên là con đường mà các vị trời, rồng, 
garuda, vidyâdhara, kinnara hay uraga` không thê nào đạt được. 

Vì hiện hữu làm người này được phú bẩm những tự do và thuận lợi, nó có khả năng từ bỏ sự 
bất thiện, khả năng vượt qua đại dương sinh tử, khả năng bước trên con đường giác ngộ và khả 
năng đạt được Phật quả viên mãn. Vì, thế một hiện hữu như thế tốt lành hơn các hiện hữu khác 
rất nhiều — hiện hữu của các vị trời, rồng v.v.. Thậm chí hiện hữu đó còn tốt hơn một viên ngọc 
quý báu nhất. Bởi hiện hữu làm người được phú bắầm những tự do và thuận lợi này thật khó đạt 
được và có lợi lạc to lớn như thế nên nó được gọi là “quý báu nhất”.” 


“rất dễ bị hủy hoại ” 


Mặc dù khó đạt được và có lợi lạc to lớn như thế, một hiện hữu làm người quý báu rất đễ bị "hủy 
hoại, bởi chăng điều gì có thể khiến sinh lực kéo dài mãi, bởi có nhiều nguyên nhân của cái chết và 
bởi những khoảnh khắc thời gian chẳng bao giờ ngừng trôi. Trong Bồ T4 Hạnh có nói: 


“Thật không thích đáng khi có một thái độ mãn nguyện, nghĩ rằng: “Ít nhất tôi sẽ không chết 
hôm nay”. Chăc chăn là ta sẽ bị hủy diệt vào một lúc nào đó.” 


œ>$®§“> 


Vì thế, đù xét về phương diện sự hi hữu, mong manh hay mục đích to lớn của nó, ta nên coi sự 
hiện hữu vật lý này như một con tàu mà với nó ta phải làm bắt kỳ điều gì cần thiết để thoát khỏi đại 
dương sinh tử. Có câu nói rằng: 


“Khi sử dụng con tàu là khả năng làm người mạnh mẽ này, hãy thoát khỏi con sông lớn khổ đau. 
Bởi một con tàu như thê khó gặp lại sau này, đừng rơi vào sự vô minh: chớ ngủ khi đang là lúc 
đê hành động.” 


Khi coi sự hiện hữu của ta như con chiến mã đê cuõi, ta nên làm bât kỳ điêu gì đê thoát khỏi con 
đường nguy hiêm của sinh tử và đau khô. Có câu nói răng: 





† Tất cả những loại phi-nhân khác nhau, được trang bị một số năng lực đặc biệt. 


2 


“Khi cưỡi con chiến mã là hiện hữu làm người thuần tịnh, hãy vượt thoát những con đường hiểm 

nguy của khô đau trong sinh tử.” 

Khi coi hiện hữu vật lý này như một người phục vụ, ta nên buộc nó phải làm những công việc 
thiện lành. Vì thê có câu nói: 


“Hiện hữu làm người này nên được dùng đê phụng sự.” 


œ4@0© 


ba loại niềm tin 


Đề hành xử theo cách như thê, ta cần có niềm tin: có câu nói rằng nêu không có niềm tin, các 
phẩm tính cao quý sẽ không phát triển trong ta. Vì thế Kinh Mười Phẩm tính nói: 


“Các phẩm tính cao quý sẽ không sinh khởi nơi người không có niềm tin, giống như một chổi 
xanh không nhú lên từ một hạt giông bị cháy xém.” 


Buddhávatamsaka (Kinh Hoa Nghiêm) cũng nói: 


“Những người có khuynh hướng thế tục với niềm tin ít ỏi sẽ không thê hiểu được sự giác ngộ 

của chư Phật.” 

Vì thê, ta nên nuôi dưỡng niêm tin: như Đức Phật nói trong /2/7avisfara (Sự đản sinh của Đức 
Phật): 


“Ananda! Hãy phát triển niềm tin — đây là yêu cầu của Như Lai.” 


Một cách chính xác thì “miêm tin” có nghĩa là gì? Dựa theo sự phân tích, có ba phạm vi của niêm 
tin: niêm tin như sự xác tín, niêm tin như ước nguyện và niêm tin như sự trong sáng. 


3.  Niêm tin như sự xác tín 


Đây là điều xảy ra nhờ cân nhắc hành động và những kết quả của nó' - Chân lý về Khổ (Khổ 
Để) và Chân lý về Căn nguyên của đau khổ (Tập Đế).“ Xác tín nghĩa là tin chắc rằng kết quả của 
thiện hạnh là kinh nghiệm hạnh phúc trong dục giới; kết quả của ác hạnh là kinh nghiệm khổ đau 
trong dục giới và kết quả của việc thiền định là kinh nghiệm hạnh phúc trong hai cõi cao hơn. Nó 
có nghĩa là bởi dấn mình vào những nhiễm ô và hành động, được giải nghĩa bằng Tập Đề, ta sẽ có 
năm uân" bị ô uế, được giải nghĩa bằng Khô Đé. 


4. Niềm tin như ước nguyện 


Khi hình dung giác ngộ tối thượng như điều hết sức đặc biệt, ta tham dự thật nhiệt thành vào con 
đường đê thành tựu nó. 


5. Niềm tin như sự trong sáng 


Đây là niềm tin kiên cố hình thành đối với đối tượng của nó - Ba Viên Ngọc,” là sự trong sáng 
đây hỉ lạc của tâm có lòng sùng mộ và tôn kính đôi với Đức Phật, đâng tôn quý tôi thượng, là vị 





1 xem chương về hành động: nhân và quả. 

? Đây là hai trong “bốn chân lý cao quý” — hay chính xác hơn, “bốn chân lý được nhận thức bởi Bậc Chứng ngộ”. 
3 các nhiễm ô (Phạn: klesa, TT. phung.po) - những độc chất chính trong tâm, chẳng hạn như tham, sân, sỉ v.v.. 
là những gì nảy sinh từ vô minh căn bản của bản tánh thuân tịnh của tâm và những gì phát sinh hành động. 

* năm uân bị ô uế (Phạn: skandha) — năm phạm vi chính yếu của kinh nghiệm thế tục, được gọi là “các uẫn” là 
bởi môi phạm vi rât đa dạng. Đó là: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. “Có” các uân này có nghĩa là bị tái sinh vì 
chúng. 


" Ba Viên Ngọc (TT. dkon.mchog.gsum, Phạn. trirafna) - đôi khi được gọi là “Tam Bảo” hay “ba điều hiếm có và 
siêu phàm” — Phật, Pháp và Tăng đoàn. 


33 


Thầy của con đường; đối với Pháp tôn quý tôi thượng chính là con đường và Tăng đoàn tôn quý tối 
thượng là những bạn đông hành tu tập con đường. 


Vì thế abhidharmako$a (A-tì-đạt-ma-câu-xá luận) có nói: 


“Niềm tin là gì? Đó là sự tin tưởng ở những hành động, các kết quả của chúng, các Chân lý và 
các đâng cao quý nhât. Đó là ước nguyện và là sự trong sáng của tâm thức.” 


Ngoài ra, trong rzíaâvaif (Vòng Hoa Quý báu của các Hệ thống Triết học Phật giáo) có nói: 


“Bất kỳ ai, dù tham, sân, sĩ hay sợ hãi, không bao giờ xa rời Pháp, những người đó được nói là 
có niềm tin. Người như thế là một pháp khí phi thường để đạt được điều thật sự tuyệt hảo.” 


~ không xa rời Pháp bởi tham muốn ~ 


Điều này có nghĩa là không từ bỏ Pháp bởi lòng tham muốn. Chăng hạn như cho dù ta bị quyến 
rũ bởi thực phẩm, của cải, phối ngẫu, vương quốc hay bất kỳ điều cám dỗ nào có thê được đưa ra 
đề thuyết phục ta từ bỏ Pháp, ta vẫn không từ bỏ Giáo Pháp. 


~ không xa rời Pháp bởi sân hận ~ 


Điều này có nghĩa là không từ bỏ Pháp do sân hận. Chẳng hạn như ta sẽ không từ bỏ lối sống 
theo Giáo Pháp đê chông lại kẻ không chỉ gây rât nhiêu tai họa trong quá khứ mà còn mang lại 
nhiêu tôn hại cho ta trong hiện tại. 


~ không xa rời Pháp bởi sợ hãi ~ 


Điều này có nghĩa là không từ bỏ Pháp do bởi sợ hãi. Chăng hạn như cho dù bị đe dọa rằng nếu 
ta không từ bỏ Pháp, 300 chiên sĩ khủng khiêp sẽ xuât hiện và môi ngày cắt một lạng rưỡi thịt trên 
thân thê ta, ta vân không từ bỏ Pháp. 


~ không xa rời Pháp bởi sỉ mề ~ 


Điều này có nghĩa là không từ bỏ Pháp bởi si mê, ngu dốt. Chăng hạn như những người khác có 
thê quả quyết răng nhân và quả, Tam Bảo v.v.. là những điêu sai lạc và làm lung lay niêm tin của ta 
đôi với Pháp — nhưng ta vẫn không từ bỏ nó. 


Người duy trì sự xác tín của họ khi đối mặt với bốn loại tình huống này là người có niềm tin. Bởi 
niềm tin của họ, tâm thái” của họ khiến họ vô cùng thích hợp đối với việc thành tựu sự giải thoát. 
Những loại niềm tin đó sẽ mang lại vô số lợi lạc. Trong số các phẩm tính không thể nghĩ bàn mà 
những niềm tin đó có thê làm cho sinh khởi, ta có thê nhắc đến: 


* làm sinh khởi tâm lực của bậc tuyệt hảo trong chúng sinh,Ÿ 

* tiệt trừ sự bất lợi, 

* làm các khả năng trở nên sắc bén và sáng ngời, 

* bảo đảm giới hạnh không bị suy thoái, 

* giải trừ các ô nhiễm,ˆ 

* khiến ta vượt lên các phạm vi kinh nghiệm bị hư hỏng bởi điều xấu ác, ' 


† thực sự tuyệt hảo (TT. ngas.legs) là điều dẫn đến, và là sự giải thoát khỏi sinh tử. 


? TT. snod — thường được dịch sát nghĩa là “con tàu.” Một người như thế là một con tàu (pháp khí) thích hợp đối 
với việc thành tựu giác ngộ. Bởi chính thái độ của họ - chứ không phải trạng thái vật lý - sẽ quyêt định điêu này 
nên ta sử dụng ý nghĩa bao hàm của từ ngữ hơn là sử dụng nghĩa đen của nó. 

3 các Bồ Tát. 

* TT: nyon. mongs, Phạn: klesa — một thuật ngữ Phật giáo chính yếu, được dịch một cách khác nhau như sự mục 


nát, các ô nhiễm, ảnh hưởng xấu, cảm xúc rồi loạn, độc chất trong tâm v.v.. Klesa là tất cả các sắc thái của tham, 
sân và si xuất phát từ vô minh căn bản về thực tại tối hậu và nhận thức nhị nguyên tiếp theo về mọi sự. 


34 


khiến cho ta gặp được con đường giải thoát, 

tích tập một kho công đức bao la, 

khiến ta nhìn thấy nhiều vị Phật và 

khiến ta nhận được sự gia hộ” của chư Phật. 

Như có nói trong zđfnolká-nâma-dhâranf (Kinh Đà-ra-m từ Cây Tala Quý báu) 

“Niềm tin nơi sự giác ngộ vô song, nghĩa là tin tưởng các bậc giác ngộ và giáo lý của các ngài và 
tin tưởng hoạt động của những vị kế thừa của chư Phật, làm sinh khởi thái độ của một đại nhân.” 


*%x% x *x 


Điều này và nhiều điều nữa đã được nói ra. Hơn nữa, ta được dạy rằng tất cả chư Phật, các đắng 
Chiến Thăng Thành tựu Siêu việt, sẽ xuất hiện trước mặt người được trang bị niềm tin. Có nói 
trong Bô Tát Tạng: 


“Như thế chư Phật, các đắng Chiến Thắng Thành tựu Siêu việt, khi đã thừa nhận những người ấy 
là pháp khí xứng đáng của Phật pháp, „ xuất hiện trước họ và sẽ giảng dạy Bồ Tát hạnh một 
cách đúng đắn nhất cho những người ấy.” 


Vì thế “một hiện hữu làm người cao quý nhất” — có hai bộ phẩm tính, nghĩa là các tự do và thuận 
lợi, và ba phâm tính của tâm, nghĩa là các phương diện của niêm tin — là một hiện hữu tạo nên nên 
tảng đúng đăn cho việc thành tựu giác ngộ vô song. 


œ>4@0“ 


Điêu này kết thúc chương hai về nên tảng, 
trong tác phám Pháp Bảo của sự Giải thoát 





' TT: bdud_Phạn. mara — một thuật ngữ Phật giáo chính yếu khác, chỉ rõ bốn xấu ác chính gây khổ đau cho cuộc 
sống - các ô nhiễm (xem ở trên), cái chêt, các uận (skandra) và sự đam mê bản ngã: đôi khi được nhân cách 
hóa như bồn loại ma to lớn (tứ ma) quây nhiêu hay cám dỗ chúng sinh. 

£ gia hộ - không được hiểu theo cảm tính. Gia hộ thực sự là sự trao truyền, hay đúng hơn là sự giới thiệu nội 
quán sâu xa, khi tâm kinh nghiệm điêu gì đó có bản tánh giác ngộ cô hữu. 


35 


PHÂN BA: 
ĐIÊU KIỆN 





VỊ THẢY TÂM LINH TÓT LÀNH 


Có câu nói rằng: “Điều kiện đặc biệt là vị Thầy tâm linh tốt lành.” Điều này có nghĩa là cho dù 
ta đã có nền tảng tuyệt hảo nhưng thiếu sự khuyến khích của các vị Thầy tâm linh tốt lành,' là 
người. tượng trưng cho điều kiện” (để đạt được giác ngộ), ta sẽ khó có thê tiến bộ trên con đường 
dẫn đến giác ngộ. Đó là bởi những khuynh hướng xâu xa, những ác hạnh trong những đời trước và 
bởi năng lực của điều kiện. Vì thế sự hỗ trợ của các vị Thầy tâm linh là điều cần thiết. Chủ đề này 
được tóm lược như sau: 


“Sự hỗ trợ của các vị Thây tâm linh được đề cập qua sáu điểm: chứng minh, phân loại, tính 
chât cụ thê của mỗi loại, làm thê nào đề nôi kêt với các ngài một cách khéo léo và những lợi 
lạc của việc làm như thê.” 


1. Chứng mỉnh 


Sự cần thiết phải có sự hỗ trợ của những vị Thầy tâm linh tốt lành được chứng minh theo ba cách — 
theo Kinh điên, theo luận lý và băng cách loại suy. 


1A CHỨNG MINH DỰA TRÊN KINH ĐIẾN 
Trong prajãñâpâramitâsamcayagâthá (Kinh Bát nhã Ba la mật Cô đọng trong các bài kệ) có nói: 
“Các đệ tử tốt lành hết lòng với các vị Thầy của họ nên luôn luôn được dẫn dắt bởi các vị Thầy 


tâm linh hiên trí và thiện xảo. Vì sao? Bởi đó là cách đê các phâm tính thiện xảo và trí tuệ của họ 
xuât hiện.” 





1 vị Thầy tâm linh tốt lành — thuật ngữ Tây Tạng dge.baï.bshen.gnyen thật biểu cảm, có nghĩa là bằng hữu và 
người thân thuộc thiện lành. Nó mang lại những cảm xúc của sự thân thiết, tết lành và sự dẫn dắt nơi một điều gì 
cao quý, ở một người mà với ngài ta có một nỗi kết sâu xa (vì thế “thân thuộc.” Thuật ngữ này đôi khi được dịch 
là “thiện tri thức” — một thuật ngữ hay nhưng có thể bị - và đã từng — bị hiểu lầm trong các bài giảng. V/ Thầy tâm 
linh: “cỗ vẫn kinh nghiệm và tin cậy.” 


? điều kiện — điều này tiếp tục chủ đề toàn diện của quyễn sách, nơi sự truy cầu giác ngộ được trình bày qua một 
sự tương đồng hầu như là nhân quả. Sau khi đưa ra nguyên nhân chính yếu cho việc nỗ lực đạt được giác ngộ 
và nền tảng, có nghĩa là hình thái sống, nơi nền tảng đó có thê được kích hoạt tuyệt hảo nhất, chương này chỉ rõ 
những hoàn cảnh hay các điều kiện phải có để sự kích hoạt vận hành. Minh họa một bông hoa là minh họa đơn 
giản và cổ điển cho những yếu tố căn bản của một sự tiến hóa được đặt nền trên nhân quả: nguyên nhân chính 
yếu là hạt giống, nền tảng là đất phì nhiêu và các điều kiện (duyên) là ánh sáng, hơi nóng, nước, phân bón v.v.. 


3 Một bản ngắn của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. 


36 


Trong astasáhasrikâ-prajnâ-pâramitâ” (Kinh Bát nhã ba la mật trong Tám ngàn Đoạn Kệ) có 
nÓI: 


“Như vậy các Bô Tát-Ma Ha Tát” ước muốn đạt được sự giác ngộ” vô song, hoàn toàn thuân tịnh 
và viên mãn — một cách tuyệt đôi và chân thực — ngay từ lúc bắt đâu, các vị ây nên tìm kiêm, nôi 
kêt và phụng sự các vị Thây tâm linh tôt lành.” 


1B CHỨNG MINH DỰA TRÊN LÝ LUẬN 


Nó được suy luận: “...bởi bạn ước muốn đạt được sự toàn trí [chủ từ], bạn cần tạo mối quan hệ 
với những vị Thầy tâm linh tốt lành [vị ngữ] bởi bản thân bạn không biết cách tích tập của cải tâm 
linh mà cũng không biết cách xua tan các che chướng [lý lẽ].” Chư Phật trong ba thời” là một ví dụ 
minh chứng cho khẳng định này. Các vị Phật Độc giác là một ví dụ cho điều trái ngược. 

Điều ở trên được giải thích như sau: để thành tựu Phật quả viên mãn, ta cần phải tích tập mọi của 
cải tâm linh,” được tóm tắt trong phạm vi của điều tốt lành và giác tánh nguyên sơ,” và sự tích tập 
của chúng phụ thuộc vào vị Thầy của ta. Hơn nữa, sẽ cần phải rũ bỏ mọi che chướng, được tóm tắt 
trong phạm vi của những che chướng ô nhiễm và che chướng nhận thức (phiền não chướng và sở 
tri chướng). Việc tiệt trừ các che chướng này cũng tùy thuộc vào vị Thầy của ta. 


1C CHỨNG MINH BẰNG SỰ TƯƠNG ĐỎNG 


VỊ Thầy tâm linh tốt lành như một người dẫn đường khi đi trên con đường xa lạ, như một người 
hộ tống khi đang ở trong một xứ sở nguy hiểm và như một người chèo thuyền khi vượt qua một 
con sông hùng vĩ. 

~ giảng về ví dụ thứ nhất: người dẫn đường ~ 


Nếu ta du hành trong những xứ sở xa lạ mà không có người dẫn đường, ta có nguy cơ bị lạc 
hướng hay phải đi một đường vòng dài hay ngắn. Trái lại, nêu có một người dẫn đường đi cùng thì 
ta không gặp nguy hiểm nào và có thê đến đích mà không bước chân nào bị lãng phí. 


† Kinh Bát nhã ba la mật trong Tám ngàn Đoạn Kệ. 


? Bồ Tát-Ma Ha Tát — xem các chương sau về ý nghĩa tổng quát của Bồ Tát. Các Bồ Tát-Ma Ha Tát là những Bồ 
Tát đã đạt được sự chứng ngộ kiên cô chân thực về tánh Không (xem các chương 18 & 19 về các giai đoạn và 
\. độ của con đường.) 


” giác ngộ vô song, hoàn toàn thuần tịnh và viên mãn - li đây, thuật ngữ giác ngộ (nghe giống “ sự toàn giác” 
hơn trong tiếng Tây Tạng, diễn tả hai ý nghĩa chính của gốc bodh trong Phạn ngữ) được bổ nghĩa bằng một 
chuỗi các tĩnh từ. Điều này có lý do. Thuật ngữ sự giác ngộ (TT. byan.chub, Phạn: bodhi) và động từ thành tựu 
giác ngộ (TT. †shang.rgya.ba, Phạn: bodh) được dùng trong các Kinh điển Phật giáo Bắc Tông đề mô tả những 
trạng thái khác nhau, được thành tựu từ lúc đạt được sự chứng ngộ chân thực bắt thối chuyển về tánh Không trở 
đi (quả vị thứ 1 trong 10 quả vị Bồ Tát). Khi ta đọc rằng sự giác ngộ là “giác ngộ viên mãn” — hay giác ngộ “vô 
song” hay “tuyệt đối thuần tịnh” hay, như ở đây, cả ba điều này — ta hiểu với sự xác tín rằng người ta đang nhắc 
đến sự giác ngộ của một vị Phật, sự thành tựu tối thượng. 


* ba thời — quá khứ, hiện tại và tương lai. 


5 tích tập của cải tâm linh (TT: fsogs.bsags) — đôi khi được dịch sát nghĩa là “thâu thập các tích tập.” Hai 
phương diện chính của của cải này là trí tuệ và lòng bi mẫn. Lòng bi mãn là từ đông nghĩa với đức hạnh (là năm 
ba la mật đâu tiên —- xem Chương 11). 


Ê giác tánh nguyên sơ (TT. ye.ées, Phạn: jñâna)_ Một bộ từ Phạn ngữ được đặt nền tảng quanh chữ jñâ, nó có 
nghĩa đại khái là “giác tánh.” Người Tây Tạng trung thành với chữ này, tạo nên một bộ thuật ngữ tương đương 
chung quanh chữ šes. Cho đến nay các cách dịch Anh ngữ thuờng không cố gắng duy trì sự kiên định này và đã 
nỗ lực tìm ra thuật ngữ Tây phương gần gũi nhất với ý nghĩa riêng của mỗi thuật ngữ Tây Tạng hay Phạn ngữ. 
Trong một cố gắng vụng về để duy trì tính chất kiên định, các cách dịch dưới đây được đề nghị: 


Phạnngữ Tây Tạng Anh ngữ 
jñâ na ye. ÉeS primordial awareness (giác tánh nguyên sơ) 
pra jñâ Šes. rab Supreme awareness (giác tánh siêu việt) 


samjñâ — dus. šes ideating awareness (giác tánh quan niệm = nhận thức) 
vijñâna  rnam. šes specific awareness (giác tánh riêng biệt = ý thức) 
jñâ na ŠeS. pa awareness (giác tánh) 


ị 


Tương tự như thế, khi ta khởi hành trên con đường dẫn đến giác ngộ vô song và đang hướng đến 
trạng thái giác ngộ viên mãn, nếu không có một vị Thầy Đại thừa tốt lành, ta có nguy cơ sử dụng 
một con đường sai lạc' hay, cho dù không trệch hướng quá xa, ta có nguy cơ đi một đường vòng 
lớn của các Thanh Văn hay đường vòng nhỏ của các vị Phật Độc giác. 


Khi được đồng hành bởi một vị Thầy tâm linh tốt lành như một người dẫn đường, các nguy hiểm 
như hoàn toàn đi sai đường hay đi một đường vòng lớn hay nhỏ sẽ không còn nữa, và ta sẽ đi đên 
cung thành toàn trí. Vì thê trong tiêu sử của Srishambhava có nói: 


“Khi dẫn dắt ta trên con đường đi tới bờ kia, vị Thầy tâm linh giống như một người dẫn đường.” 
~ giảng về ví dụ thứ hai: người hộ tổng ~ 


Khi đi tới những nơi khủng khiếp nhiều tai họa như những kẻ trộm cướp, dã thú v.v.. mà không 
có người hộ tống, ta lo sợ cho sự an toàn của thân thể, của cải và ngay cả mạng sông của ta. Tuy 
nhiên nêu có một người hộ tống đầy năng lực cùng đi với ta, ta có thê vượt qua không chút rủi ro. 


Tương tự như thê, khi ở trên con đường dẫn đến giác ngộ, tích tập của cải tâm linh và hướng về 
cung thành toàn trí, nếu ta không có một vị Thầy tâm linh tốt lành làm người hộ tống, của cải đức 
hạnh của ta có nguy cơ bị những kẻ trộm cướp đánh cắp — các ý niệm và ô nhiễm tâm thức ở bên 
trong và những thế lực xấu ác và những ảnh hưởng sai lạc ở bên ngoài. Thậm chí ta thật liều mạng 
khi sống trong những cảnh giới mà hạnh phúc bị thu ngắn lại. Vì thế có câu nói rằng: 


“Ngay khi băng trộm cướp — những ô nhiễm — tìm được cơ hội, chúng sẽ lấy đi đức hạnh của ta 
và thậm chí chấm dứt cuộc đời ta trong những trạng thái cao.” 


Nếu ta không xa rời vị Thầy tâm linh tốt lành, người giống như người hộ tống, của cải đức hạnh 
của ta sẽ không bị mât mát, sự hiện hữu của ta như một chúng sinh trong các cõi giới cao sẽ không 
bị thu ngăn và ta sẽ đoạt được cung thành toàn trí. Vì thê trong tiêu sử của Srisambhava có nói: 


“Mọi công đức của một Bồ Tát được bảo vệ bởi một vị Thầy tâm linh tốt lành.” 
Ta cũng đọc được trong tiêu sử của Upasika Acala: 


“Các vị Thầy tâm linh tốt lành như một người hộ tống bởi các ngài bảo đảm cho chuyến đi đến 
trạng thái toàn trí của chúng ta được an toàn.” 


~ giảng về ví dụ thứ ba: người chèo thuyền ~ 


Khi vượt qua một con sông lớn bằng một chiếc thuyên, ta có thể ở trên thuyền nhưng nếu không 
có người chẻo thuyên thì ta không thê sang được bờ bên kia và con thuyên có thê bị chìm hay bị 
những dòng nước cuôn đi. Với một người chèo thuyên và nhờ nỗ lực của ông, ta sẽ đên bờ bên kia. 


Tương tự như thế, khi ta cố găng vượt qua đại dương sinh tử mà không có vị Thầy tâm linh tốt 
lành như người chèo thuyền, rất có thể ta có mặt trên con tàu Giáo Pháp nhưng ta bị chìm vào sinh 
tử hay bị những dòng nước cuốn đi. Vì thế có câu nói: 


“Khi không có người chèo thuyền, chiếc thuyền sẽ không đến được bờ bên kia. Mọi phẩm tính 
có thê đây đủ nhưng không có một vị Thây thì sự hiện hữu sẽ không bao giờ châm dứt.” 


? sai lạc — một cách dịch không chính xác của thuật ngữ Tây Tạng mu.sfegs.pa, là cách dịch của từ Phạn ngữ 
tirthika, đôi khi được dịch một cách đáng ngờ sang Anh ngữ là herefic (dị giáo). Đôi khi thuật ngữ này được một 
vài Lạt ma Tây Tạng có thằm quyền giải thích với sự tán thán hơn là xem thường: nó ám chỉ những người có ý 
hướng tâm linh tốt lành và tìm kiếm chân lý, nhưng đã chọn một quan điểm triết học không nhận biết chân lý tự 
nhiên — sự vô ngã. Thuật ngữ có thể chuyên chở một ý nghĩa gần với “những người giữ cửa,” “không chính 
thống” hay “những người ở trên những bậc thang chân lý” — nó áp dụng cho những người tốt lành mà sự hiểu 
biết có chút ít khiếm khuyết. Mặc dù thế, quả thực thuật ngữ này được những người Tây Tạng sử dụng nhiều 
hơn theo ý nghĩa “dị giáo.” 


? các trạng thái cao - ba trạng thái, trong bối cảnh sáu phạm vi hiện hữu có hạnh phúc tương đối, tức là cõi 
thiên (trời), bán-thiên và cõi người. 


38 


Khi ta nhận được sự hỗ trợ của một vị Thầy tâm linh tốt lành như người chèo thuyền, ta sẽ đạt 
được niết bàn, miền đất khô ráo bên kia bờ sinh tử. Vì thế trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: 


“Bởi vị Thầy tâm linh tốt lành giải thoát chúng ta khỏi đại đương sinh tử nên ngài giống như một 
người chèo thuyên.” 


Vì thế ta thực sự cần được cứu giúp bởi các vị Thầy tâm linh tốt lành, là những vị giống như 
những người dân đường, hộ vệ và chèo thuyền. 


2. Các loại vị Thầy tâm linh khác nhau 
Có bốn loại khác nhau: vị Thầy tâm linh tốt lành là 


* một con người cụ thể, ' 

* một Bồ Tát đã an lập trong các trạng thái siêu phàm,ˆ 

* một nrmanakäya (Hóa Thân)” của một vị Phật 

* một phương diện sambhogakâya (Báo Thân)” của một vị Phật. 


Các vị Thầy này tương ứng với hoàn cảnh của ta: bởi khi ta là một người sơ học trong Pháp, ta 
hoàn toàn không thê nối kết với chư Phật hay Bồ Tát, ta phải nối kết với một vị Thầy tâm linh tốt 
lành trong thân tướng của một con người cụ thể.” Khi ta đã tịnh hóa hầu hết các nghiệp chướng, ta 
có thể nối kết với một vị Thầy tâm linh tốt lành là một Bồ Tát trong những trạng thái siêu phàm. Từ 
cấp độ lớn hơn của giai đoạn tích tập” trở về sau ta có thể gắn bó với một vị Thầy tâm linh tốt lành 
trong thân tướng của một Hóa Thân của một vị Phật và khi ta đã đạt được những trạng thái siêu 
phàm thì ta có thê nối kết với một vị Thầy tâm linh tốt lành trong thân tướng Báo Thân của một vị 
Phật. 


Đối với chúng ta loại nào trong bốn loại vị Thầy là tốt lành nhất? Vào lúc bắt đầu, khi chúng ta 
vẫn còn ở trong hồ sâu tăm tối của nghiệp và sự ô nhiễm, nếu ta cố gắng nói kết với những vị Thầy 
tâm linh tốt lành thuộc ba loại sau, thậm chí ta không thể nhìn thấy diện mạo của các ngài. Chỉ nhờ 
những con người cụ thể là các vị Thầy đưa cao ngọn đèn soi sáng cho con đường của ta mà cuối 
cùng ta sẽ gặp được các ngài. Vì thế các vị Thầy tâm linh trong thân tướng của những con người cụ 
thể thì tốt lành nhất. 


3. Các tính chất cụ thể của mỗi một trong bốn loại vị Thầy tâm linh tốt lành 





1 con người cụ thể (TT: so.so7.skye.bo) — một thuật ngữ được sử dụng có thể hoán đổi với “người chưa thuần 
thục” đề chỉ tất cả chúng sinh chưa thành tựu cập độ (quả vị) đâu tiên trong các cập độ hiểu biết sâu xa của Bồ 
Tát, có nghĩa là sự chứng ngộ xác thực về tánh Không. 


? các trạng thái siêu phàm — mười cấp độ (quả vị) chính yếu (thập địa) của sự tiến hóa của một Bồ Tát nhờ sự 
chứng ngộ tánh Không: xem chương sau về các cập độ và giai đoạn. 


ễ Hóa Thân (Phạn: nirmanakâya, TT: sprul.sku) xem chương sau. Đây là những hình thức của tâm giác ngộ có 
thê được kinh nghiệm bởi những “con người cụ thê” (xem ở trên). 


* Báo Thân (Phạn: sambhogakâya, TT: lons.spyod.rdzogs.paï.sku) — xem chương sau. Đây là các phương diện 
của tâm giác ngộ mà chỉ những tâm thuân tịnh của các Bộ Tát trong các trạng thái siêu phàm mới nhận thức 
được (xem chú thích 2 ở trên). 


"Điều này có nghĩa là các vị Thầy tốt lành mà đối với chúng ta có vẻ là những con người cụ thê. Điều nằm sau 
hình tướng này có thê là cái gì đó từ một con người cụ thê xác thực trở thành một hiện thân của Phật. Xem đoạn 
văn sau. 

Š cấp độ lớn hơn của giai đoạn tích tập - xem các chương 19 và 20 về các giai đoạn và con đường. Đây là 
cập độ thứ ba trong ba cập độ của giai đoạn thứ nhất trong năm giai đoạn của con đường dẫn đến giác ngộ. Cấp 
độ này chủ yếu liên quan đến việc củng cố mạnh mẽ sự tốt lành nơi hành giả nhờ sự kiên cố đến từ thiền an 
định. 


39 


Chư Phật hiện thân hình thức tối thượng và viên mãn nhất của sự tịnh hóa bởi các ngài đã tiệt trừ 
cả hai loại che chướng. ` 


Các ngài cũng hiện thân hình thức trí tuệ nguyên sơ tôi thượng, viên mãn nhât bởi các ngài sở 
hữu hai hiểu biết.” 


Các vị Thầy tâm linh tốt lành là các Bồ Tát trong những trạng thái siêu phàm sẽ có cấp độ tịnh 
hóa và trí tuệ nguyên sơ thích hợp với cấp độ đặc biệt của các ngài, từ cấp độ thứ nhất cho tới cấp 
độ thứ mười (sơ địa tới thập địa). Các Bồ Tát có tầm quan trọng đặc biệt là các Bồ Tát đệ bát địa 
cho đến thập địa bởi các ngài có mười năng lực để có thể chăm sóc chúng sinh: các năng lực đối 
với thọ mạng, tâm thức, các nhu cầu cần thiết, hành động (nghiệp), sự sinh ra, nguyện ước, các lời 
nguyện, những điều huyền diệu, giác tánh nguyên sơ và Giáo pháp. 

Năng lực đối với thọ mạng là khả năng sống lâu dài trong một thế giới theo ước nguyện, 

năng lực đối với tâm là khả năng đi vào một trạng thái thiền định sâu xa” như ước nguyện, 

năng lực đối với những nhu cầu cần thiết là năng lực trút xuống một trận mưa vô hạn những vật 
quý báu trên chúng sinh, 

năng lực đối với hành động là khả năng hoàn thiện những kết quả của hành động (nghiệp)! — 
trong phạm vi của cõi giới, 

trạng thái,” loại hiện hữu và cách sinh ra” - khiến các kết quả ấy được kinh nghiệm trong những 
cách thế ích lợi hơn, 

năng lực đối với việc sinh ra là khả năng sinh ra trong dục giới nhưng luôn luôn duy trì sự thiền 
định sâu xa và không kinh nghiệm bất kỳ hình thức suy hoại nào, không hề bị nhơ uế bởi những 
xấu ác của trạng thái đó, 

năng lực để hoàn thành nguyện ước là khả năng chuyên hóa các yếu tô (các đại) - đất, nước v.v..- 
thành một yêu tố khác như ước muốn, 

năng lực cầu nguyện là khả năng cầu nguyện và thực hiện những lời cầu nguyện để hoàn thành 
một cách đúng đắn nhất hạnh phúc của bản thân và chúng sinh; cũng là khả năng biến lời cầu 
nguyện thành hiện thực, 


† che chướng ô nhiễm và che chướng nhận thức (phiền não chướng và sở tri chướng). Che chướng nhận 
thức là một quan niệm nhị nguyên, sai lâm vê thực tại. Che chướng ô nhiễm là các tâm thái mê lâm mà sự sai 
lâm này nuôi dưỡng — sự tham luyên và bám chấp, sân hận và chỗi từ, si mê và lâm lạc v.v.. 


? hai hiểu biết — các hiểu biết về chân tánh của mọi sự, như nó là, và hiểu biết (đa tạp) về vô số phương cách 
mà chân tánh hiện diện trong sự tương đôi. Xem Chương 20. 


3 thiền định sâu xa (TT. fíng.nge. dzin, Phạn: samâdhi) — trạng thái an bình và định tĩnh của tâm, không bị xáo 
trộn bởi sự thô thiển trong tâm thức, là kết quả của thiền định. Có những cấp độ khác nhau của thiền định sâu xa, 
mỗi cấp độ có đặc điểm là những yếu tố trong tâm vẫn cần được loại bỏ và tự bản chất là sự tập trung. Hành 
trình căn bản qua những cấp độ này được mô tả trong hệ thống Nguyên Thủy nhờ /hana (Pali = Phạn: dhyâna). 
Viở đây chúng ta đang thảo luận về các quả vị Bồ Tát thứ 8 đến thứ 10 vì thế ta cũng phải duy trì trong tâm sự 
bao la của kinh nghiệm Bồ Tát và sự hiện diện của sự hiểu biết về sự trống không của hiện tượng và trống không 
của con người (pháp vô ngã và nhân vô ngã). 


* hành động - thuật ngữ này có một ý nghĩa rộng lớn trong Phật giáo, bởi nó kéo dài thời gian để bao gồm các 
kết quả mà người hành động chắc chắn sẽ phải kinh nghiệm bởi những gì người đó đã làm, cũng như tự thân 
hành vi lúc ban đầu, có nghĩa là nó nối liền nhân và quả, coi toàn bộ không phải là hai mà là một. Điều này thật 
dễ hiểu nếu ta xem xét việc gieo trồng và phát triển của một hạt giống. Từ khi có sự hiện hữu của hạt giông trở 
đi, đó thực sự là một câu chuyện dài về sự phát triển. Theo quan điểm của người nông dân thì có một giai đoạn 
thuộc về nhân (gieo trồng hạt giống) và một giai đoạn thuộc về quả (cây trái xuất hiện) - đối với họ thì tiến trình đó 
có vẻ là hai giai đoạn riêng biệt, mỗi giai đoạn biệt lập ở một lúc nào đó và tùy thuộc lẫn nhau. 
Ÿ cõi giới — ba cõi giới của sự hiện hữu là dục giới (bao gồm sáu cõi: thiên (trời), bán-thiên, người, súc sinh, ngạ 
quỷ và các chúng sinh địa ngục), sắc giới (có nên tảng là thiên định) và vô sắc giới (có nên tảng là thiên định vô 
săc). 
Ê trạng thái — chín trạng thái hiện hữu: dục giới, bốn phương diện của sắc giới và bốn phương diện của vô sắc 
giới. 
những cách sinh — có bốn cách: tự nhiên (hóa sanh), từ trứng (noãn sanh), từ một thai tạng (thai sanh) và từ 
hơi nóng và âm (thập sanh). 


40 


năng lực đối với các điều huyền diệu (năng lực thần thông) là khả năng biêu lộ vô số điều huyền 
diệu và siêu nhiên đề khơi dậy sự khát khao nơi chúng sinh, 

năng lực giác tánh nguyên sơ là sự hiểu biết bao gồm ý nghĩa tối thượng, theo cách thế tốt nhất có 
thể có, của Pháp, của các ý nghĩa, của thuật ngữ, ý nghĩa chân thật của ngôn từ và sự kiên trì khéo 
léo của Bồ Tát” và 

năng lực về Pháp là khả năng giảng dạy chúng sinh số lượng Giáo pháp thích đáng, phù hợp với 
họ. Năng lực này được thành tựu bằng cách trình bày tất cả những danh từ, thuật ngữ và tính chất 
khác nhau của Pháp, trong các Kinh điển” và giáo lý khác bằng một phương pháp khiến mỗi người 
đều hiểu được lời dạy qua ngôn ngữ của vị Thầy và bằng một cách thức làm cho người nghe hoàn 
toàn hài lòng và thấu hiểu với trí lực của họ. 


Là những con người cụ thể, các vị Thầy tâm linh tốt lành được mô tả là có tám, bốn hay hai 
phâm hạnh tiêu biêu. 


Tám phẩm hạnh “Trong 0odhisatvabhfmi (Bồ Tát Địa) nói: “...liên quan đến điều ở trên, nếu 
một người có tám phâm hạnh thì người ây được gọi là một Bô Tát có đây đủ tư cách của một vị 
Thây tâm linh tôt lành. Tám phâm hạnh là gì? Đó là: 


1. có giới hạnh đúng đắn của một Bồ Tát, 
2. đã nghiên cứu thấu đáo Kinh điển Bồ Tát 
3. có sự chứng ngộ, 

4. tốt lành và thương yêu các môn đồ, 

5. không sợ hãi (vô úy) 

6. kiên nhẫn, 

7. không mệt mỏi và 

8. biết cách sử dụng ngôn từ.” 


Bốn phẩm hạnh Trong Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận cô nói: 


“Có nền tảng rộng lớn, bậc tiệt trừ hoài nghi, xứng đáng để nhớ tưởng và giảng dạy hai tính chất 
— những vị Thây Bô Tát vô cùng tuyệt hảo là như thê,” có nghĩa là: 


1. giáo lý của các ngài có nên tảng hết sức rộng lớn bởi các ngài đã nghiên cứu nhiều vấn đề, 

2. các ngài có thể giải rừ những hoài nghỉ của chúng sinh bởi bản thân các ngài có sự tỉnh giác 
sâu sắc tuyệt vời, 

3. lời dạy của các ngài đáng đề nhớ tưởng bởi hành động của các ngài là hành động của các thánh 
nhân và 

4. các ngài giảng dạy hai tính chất, có nghĩa là các tính chất hoàn toàn ô nhiễm và tuyệt đối thanh 
tịnh. 


Hai phẩm hạnh Trong Bồ Tát Hạnh có nói: 
“Các vị Thầy tâm linh tốt lành kiên định là những vị có kinh nghiệm về ý nghĩa của Đại thừa, 
không bao giờ từ bỏ các đệ tử Bồ Tát cao quý cho dù phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.” 


1. Các ngài có kinh nghiệm về ý nghĩa của Đại thừa và 
2. các ngài đã duy trì những hứa nguyện Bô Tát của mình. 





1 Cần phải có ít trang để giảng rõ câu này. Nhờ trí tuệ nguyên sơ, ta hiểu rõ bản tánh đích thực của các sự việc 
(Pháp), ý nghĩa của mỗi sự việc (các ý nghĩa), cách thức ý nghĩa được diễn tả qua ngôn ngữ (thuật ngữ), cách 
thức để ngôn ngữ đó được diễn tả tốt nhất cho các cá nhân (ngôn từ) và làm thế nào để kiên trì một cách khéo 
léo cho đến khi điều đó được hiểu rõ (kỹ năng). 


? Kinh điễn (sutra) —- một từ bao gồm một cách tổng quát những giáo lý phổ thông (hiển giáo) do Đức Phật truyền 
dạy (loại giáo lý thứ hai là tantra bí mật — mật điển). Khi được dùng có tính cách kỹ thuật hơn, nó ám chỉ một 
trong ba tuyển tập (tripitaka, tam tạng), trong đó giáo lý của Đức Phật được phân loại, hai tạng kia là vinaya 
(Luật) và abhidharma (Luận). 


Ỷ chứng ngộ (TT: fogs.pa) - một thuật ngữ được dùng để chỉ sự hiểu biết và thuần thục lợi lạc, kiên cố, trái 
ngược với những kinh nghiệm thoáng qua (TT: nyams), chúng đến và đi. 


4I 


4. Làm thế nào để nối kết một cách khéo léo với các vị Thầy tâm linh tốt lành 


Khi ta đã tiếp xúc được với những vị Thầy tâm linh tốt lành như thế, có ba cách đề được các ngài 
hỗ trợ: 
A. bằng cách biểu lộ sự tôn kính và phụng sự, 
B. bằng cách trau dồi sự kính trọng và sùng mộ thích đáng và 
C. bằng sự thực hành và nhiệt tâm của ta. 


4A. TÔN KÍNH VÀ PHỤNG SỰ 


Điều đầu tiên trong hai điều này, tỏ lòng tôn kính, cùng với sự lễ lạy, nhanh chóng đứng dậy, ' 
cúi chào, đi nhiễu, nói năng vào lúc thích hợp với một tâm từ ái, thường nhìn các ngài với một cách 
tha thiết v.v.. Điều này được minh chứng băng cách thức mà “Đại Phú,” con trai của một thương 
gia đầy quyên lực, liên hệ với vì Thầy tâm linh của mình. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: 


“Hãy nhìn vị Thầy tâm linh tốt lành của ông thật tha thiết. Vì sao? Các vị Thầy tâm linh thật 
hiểm thấy, hiếm khi hiển lộ và rất ít khi gặp được.” 

Điều thứ hai, làm thế nào để liên hệ với các vị Thầy tâm linh của ta bằng cách phụng sự các 
ngài, được thành tựu bằng việc chú tâm đến nhu cầu của các ngài, có nghĩa là bằng cách cung cấp 
tiền bạc, các loại thực phẩm, y phục, chăn mên, ghế ngồi, thuốc men khi các ngài không khỏe v.v.. 
phù hợp với giáo lý của Đức Phật. Điều này được thực hiện mà không quan tâm đến đời sống hay 
sức khỏe của ta, như được bậc chứng ngộ” “Thường Đề” minh chứng. Ta đọc trong tiểu sử của 
Srisambhava: 


“Sự giác ngộ của một vị Phật được thành tựu nhờ phục vụ các vị Thầy tâm linh.” 
4B. KÍNH TRỌNG VÀ SÙNG MỘ 


Xác tín rằng Thâầy của ta là một vị Phật, ta coi tất cả những điều ngài nói là giáo huấn và không 
bao giờ vi phạm những lời dạy đó, luôn luôn trau dồi sự kính trọng, sùng mộ và niềm tin hỉ lạc. 
Điều này được minh họa bằng cách thức Đại thành tựu giả Naropa liên hệ với vị Thầy của mình. 
Trong “Bà Mẹ của các Đắng Chiến Thắng” (Bát nhã ba la mật đa)” có nói: 


“Con nên trau dôi sự kính trọng đôi với những vị Thây tâm linh tôt lành, đi theo các ngài và có 
niêm tin hỉ lạc.” 


Ngoài ra, ta nên từ bỏ những tư tưởng tiêu cực về cách hành xử cá nhân của vị Thầy mà trong thực 
tế đó là bởi các ngài đang sử dụng kỹ thuật thiện xảo,” và thay vào đó hãy trau đồi lòng sùng mộ 
cao quý nhât đôi với cách hành xử đó. Điêu này được minh họa trong tiêu sử của Vua Anala. 


4C. THỰC HÀNH VÀ NHIỆT TÂM 


Ta tu tập ba lãnh vực thực hành: nghiên cứu Pháp dưới sự dẫn dắt của vị Thầy, suy niệm ý nghĩa 
của nó và khiên nó trở thành một thực tại được kinh nghiệm. Ta nên làm điêu này với nhiệt tâm và 


? khi các ngài đến gần hay đi vào phòng hay vào chùa. 


? bậc chứng ngộ (TT: phags.pa, Phạn: arya) — các vị đã giũ sạch sự tái sinh do nghiệp và có kinh nghiệm chứng 
ngộ thường xuyên, xác thực vệ tánh Không; trong Đại thừa thì đây là các BÔ Tát thập địa. 


3 ekâksarimâtâ-nâma-sarvatathâgata-prajnâ-pâramitâ 


* kỹ thuật thiện xảo (TT: fhabs.mkhas, Phạn: upâya) — những cách giảng dạy đặc biệt của Bồ Tát được dựa trên 
sự quán chiếu con người và các hoàn cảnh. Đôi khi những cách giảng dạy này khiến cho vị Thầy Bồ Tát hành 
động theo một cách thức dường như không chính thống, nêu đó là điều cần thiết, để làm cho người nào đó hiểu 
một vấn đề, nghĩa là các ngài có thể có vẻ giận dữ đối với hành vi xấu xa của đệ tử để làm cho người ấy nhận ra 
là hành động của họ sai lầm, có hại hay không thích đáng ra sao. 


42 


trong tất cả mọi sự, chính các tu tập này sẽ được vị Thầy cảm kích nhất. Trong Đại Thừa Trang 
nghiêm Kinh Luận nói: 


“Liên kết với các vị Thầy bằng cách thực sự thực hành thật đúng đắn những gì ngài đã dạy là 
điều làm các ngài hài lòng nhât.” 


Khi các vị Thầy của ta hải lòng, ta sẽ đạt được Phật quả: trong tiêu sử của Srisambhava có nói: 


“Nếu ta làm vui lòng vị Thầy, ta sẽ đạt được giác ngộ của tất cả chư Phật.” 

Về việc khẩn cầu Giáo Pháp từ các vị Thầy, có ba giai đoạn: sự chuẩn bị, giáo huấn thực sự và 
kết luận. Sự chuẩn bị là có thái độ Bồ Tát - Bồ đề tâm — khi khẩn cầu giáo lý. Trong khi nhận giáo 
huấn thực sự, ta nên xem mình như người bệnh, Pháp như một phương thuốc, vị Thầy như bác sĩ 
của ta và sự thực hành Pháp một cách tha, thiết là phương pháp tuyệt hảo và nhanh chóng nhất để 
hồi phục. Kết luận là tránh ba sai lầm: giống như một chiếc bình lật úp, một chiếc bình lủng hay 
một chiếc bình bị nhiễm độc. 


5. Những lợi ích của việc được các vị Thầy tâm linh tốt lành hỗ trợ 
Trong tiểu sử của Srisambhava cũng nói: 


“Con cái tốt lành của ta! Một Bồ Tát được một vị Thầy tâm linh tốt lành chăm sóc đúng đắn sẽ 
không rơi xuống các trạng thái thấp. Một Bồ Tát được một vị Thầy tâm linh tốt lành che chở sẽ 
không bị lạc hướng bởi bạn bè hư hỏng. Một Bồ Tát được một vị Thầy tâm linh tốt lành dạy dỗ 
đầy đủ sẽ không rời bỏ con đường Bồ Tát. Một Bồ Tát được nâng đỡ tuyệt hảo nhất sẽ hoàn toàn 
siêu vượt hoạt động của những người tầm thường.” 


Bát nhã ba la mật đa nói thêm: 


“Một Bồ Tát ma ha tát được chăm sóc đúng đắn nhất sẽ nhanh chóng đạt được giác ngộ vô song, 
hoàn toàn thanh tịnh và viên mãn.” 


43 


PHẢN BÓN: 
PHƯƠNG TIỆN 





GIÁO HUẨNCỦA . 
CÁC VỊ THẬY TÂM LINH TÓT LÀNH 


Chúng ta có bản fánh cốt tủy của sự giác ngộ. Hơn nữa, bởi sinh tử không có lúc bắt đầu, cũng 
có lúc ta phải đạt được nên fảng — một hiện hữu làm người cao quý — trong đó ta gặp điểu kiện — vị 
Thầy tâm linh tốt lành. Điều gì ngăn trở chúng ta trong việc thành Phật? Bốn chướng ngại ngăn trở 
không cho ta và những người như ta đạt được Phật quả. 


Bốn trở ngại ngăn cản việc thành tựu Phật quả 


1. tham luyến những kinh nghiệm của cuộc đời này, 

2. tham luyến hạnh phúc thê gian, 

3. tham luyến hạnh phúc của sự an bình và 

4. không biết những phương tiện nhờ đó Phật quả được thành tựu. 


Điều gì có thê giải trừ bốn trở ngại này? Chúng được giải trừ bằng cách chú tâm vào giáo huấn 
của các vị Thây tâm linh tôt lành và đưa những giáo huân này vào thực hành. Câu trả lời được đưa 
ra băng cách tóm lược: 


“Tất cả giáo huấn của các vị Thầy tâm linh tốt lành được tóm tắt làm bốn chủ đề: thiền định 
về sự vô thường, thiên định về những khiêm khuyêt của sinh tử và về những hành động và 
kêt quả của chúng, thiên định về lòng từ và bi, và các giáo lý vê sự trau dôi Bồ đề tâm.” 


nghĩa là giáo huấn của các vị Thầy tâm linh tốt lành bao gồm: 


1. lời dạy về cách thiền định về sự vô thường, 

2. lời dạy về cách thiền định về những khiếm khuyết của sinh tử và về những hành động và kết quả 
của chúng, 

3. lời dạy về cách trau đôi lòng từ và bi và 

4. lời dạy về cách trau đồi tâm giác ngộ lớn lao nhất (Bồ đề tâm). 


Những lời dạy này sẽ là những phương thuốc theo cách thức sau: 


thực hành: dùng để chữa trì: 

thiền định về sự vô thường tham luyến những kinh nghiệm của cuộc đời này 
thiền định về những khiếm tham luyến hạnh phúc 

khuyêt của sinh tử thê gian 

thiền định về lòng từ và bi tham luyến hạnh phúc 


của sự an bình 


44 


giáo lý về cách nuôi dưỡng không biết cách đạt được 
Sự giác ngộ siêu việt Phật quả 

Những lời dạy này bao gồm tất cả các giáo lý — từ quy y` cho tới Ỷ nghĩa của hai loại vô- ngã” 
hay từ năm giai đoạn của con đường và mười câp độ” xuông tới các giáo lý về Bồ đề tâm. Một số 
chủ đề này tạo thành nền tảng cho Bồ đề tâm, một số là mục tiêu của nó, một số là những nghi thức 
được nối kết với sự phát triển Bồ đề tâm, một số là lời chỉ dạy về Bồ đề tâm, một số liên quan tới 
những phẩm tính và lợi ích của Bồ đề tâm và một số trình bày những kết quả của nó. Không có chủ 
đề Đại thừa nào mà không được bao gồm trong các giáo lý Bồ đề tâm. Tất cả những hình thức giáo 
huấn này bắt rễ từ vị Thầy tâm linh tốt lành: chúng phụ thuộc vào vị Thầy tâm linh. Vì thế Kinh 
Hoa Nghiêm nói: 


“Vị Thầy tâm linh tốt lành là suối nguồn đích thực của mọi giáo lý đức hạnh.” 
“Sự toàn trí tùy thuộc vào giáo huân do những vị Thây tâm linh tôt lành truyền dạy.” 





† quy y — thọ “quy y” là trở thành một Phật tử. Xem Chương 8. 


? hai loại vô-ngã — sự không có thực chất (trống không) tối thượng của những ý niệm có ý nghĩa tương đối về cá 
nhân (1) và vê thực tại khách quan (2) (nhân vô ngã và pháp vô ngã). 


3 năm giai đoạn và mười cấp độ - xem các chương 18 & 19. 


45 


-_ Chương Bốn: 
Thiên định về sự Vô thường 


phương thuốc chữa trị sự tham luyến những kinh nghiệm của cuộc đời này 


Nói chung, mọi sự duyên hợp" đều vô thường. Vì thế Đức Phật đã dạy: “Các Tỷ khưu! Mọi sự 
duyên hợp đều vô thường.” Chúng vô thường ra sao? Những gì được tích tập cuối cùng sẽ suy tàn, 
những gì được xây dựng cuôi cùng sẽ sụp đồ, mọi gặp gỡ cuôi cùng sẽ chia ly và mọi sự sinh ra kết 
thúc băng cái chết. Trích dẫn từ đânavarga (Tuyên tập các bài Kệ từ Kinh điển Phật giáo): 


“Kết thúc của mọi tích tập là tan tác, 
kết thúc của xây dựng là hủy hoại 
kết thúc của gặp gỡ là chia ly và 

kết thúc của sự sông là cái chết.” 


Cách thức đề thiền định về điều này được giải thích tóm tắt: 

“Thiên định về vô thường được tóm tắt đây đủ bắng ba điêu: phân loại, các kỹ thuật thiên 
định và lợi lạc của việc thiên định như thê.” 

1. Phân loại 


Có hai loại: vô thường của thế giới bên ngoài và vô thường của chúng sinh hữu tình (cốt tủy nội 
tạ1). 


Trước hết, vô thường của thế giới bên ngoài được chia làm hai loại: vô thường thô và vô thường vi 
tế) 


Kê đó, vô thường của chúng sinh hữu tình, côt tủy nội tại, cũng có hai loại: vô thường của chúng 
sinh và vô thường của bản thân. 


2. Kỹ thuật để Thiền định về những loại Vô thường này 


2A VÔ THƯỜNG CỦA THẺ GIỚI, MÔI TRƯỜNG 
2A.1 Vô thường toàn khắp của môi trường 


1 duyên hợp — được tạo tác bằng những nguyên nhân và điều kiện (duyên). 


46 


Từ mạn đà la gió' ở bên dưới lên tới tầng thiền thứ tư ở trên, chẳng có điều gì là không thay 
đổi, chăng có gì là thường hằng tự bản tánh L hay chẳng có gì là vững chắc. Ở một lúc nào đó trong 
quá khứ, mọi sự ở dưới tầng thiền thứ nhất” bị lửa hủy diệt. Ở một lúc nào đó trong quá khứ, mọi 
sự ở đưới tầng thiền thứ hai bị nước hủy diệt. Ở một lúc nào đó trong quá khứ, mọi sự ở dưới tầng 
thiền thứ ba bị gió hủy diệt. Trong những thời gian này, khi có sự hủy diệt của lửa thì ngay cả tro 
tàn cũng không còn, giống như dầu. bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa. Khi có sự hủy diệt của nước, 
ngay cả chất cặn cũng chẳng còn, giống như khi muối tan hòa vào nước. Khi có sự hủy diệt của gió 
thì chẳng còn sót lại điều gì, giống như bột bị thối tung. Điều này được nói trong abhidharmakoša 
(A-ti-đạt-ma-câu-xá luận): 

“Sẽ có bảy sự hủy diệt của nước, đi trước mỗi hủy diệt là bảy ngọn lửa. Kế đó sẽ có bảy hủy diệt 

của (riêng) lửa. Cuối cùng là sự hủy diệt của gió.” 


Trạng thái thiền định thứ tư sẽ không bị lửa, nước hay không khí hủy diệt: chúng sinh hữu tình 
trong trạng thái đó bị lệ thuộc vào cái chêt và sự luân hôi và vì thê tự động hủy diệt. Vì thê có nói: 


“Các trụ xứ thiêng liêng của sự vô thường xuât hiện và tan rã cùng với chúng sinh cư trú trong 
đó.” 


Ngoài ra, sự hủy diệt của vũ trụ này bởi lửa ở một lúc nào đó được tiên tri trong vữadafia- 
grhapafipariprcchâsñtra (Kinh Gia chủ Palgyin Vân thỉnh): 


“Sau một thời kiếp, thế giới này, bản tánh của nó là không gian, sẽ trở thành không gian; ngay cả 
những ngọn núi sẽ hoàn toàn bị thiêu đôt và hủy diệt.” 


2A.2 Vô thường vi tế của môi trường 


Điều này liên quan đến vô thường trong sự thay đổi của bốn mùa, sự mọc và lặn của mặt trời và 
mặt trăng và sự thay đổi trong từng khoảnh khắc. Ta hãy khảo sát điều đầu tiên trong những biến 
đổi này. 


Do ảnh hưởng mạnh mẽ khi mùa xuân đến, thế giới, môi trường của chúng ta, biến đổi như sau: 
mặt đất trở nên mềm mại, đỏ hoe và cây cỏ nây chồi. Tuy nhiên, đây chỉ là biểu hiện của một giai 
đoạn nhất thời. Do ảnh hưởng mạnh mẽ khi mùa hạ đến, mặt đất hầu như có sắc xanh, cỏ cây phát 
triển cành lá. Đây cũng chỉ là biểu hiện của một giai đoạn nhất thời. Bởi ảnh hưởng mạnh mẽ khi 
mùa thu đến, mặt đất trở nên cứng, hầu như có màu vàng, cây cỏ kết thành trái quả. Đây cũng chỉ 
là biểu hiện của một giai đoạn nhất thời. Bởi ảnh hưởng mạnh mẽ khi mùa đông đến, mặt đất trở 
nên đông cứng, hơi trắng, cỏ cây khô héo và dễ gãy. Đây cũng chỉ là biểu hiện của một giai đoạn 
nhât thời. 


Bây giờ chúng ta hãy khảo sát vô thưởng trong sự mọc và lặn của mặt trời và mặt trăng. Năng 
lực của ngày xuất hiện làm cho thế giới, môi trường của chúng ta, trở nên nhẹ nhàng và sáng sủa. 
Năng lực của đêm buông xuống làm cho ánh sáng biến thành bóng tối. Đây cũng là những biểu 
hiện của sự vô thường. 


Cuối cùng, ta hãy khảo sát vô (ường dưới dạng biến đổi trong từng khoảnh khắc. Thê giới, môi 
trường, như nó là trong một khoảnh khắc nhỏ bé và không qua được khoảnh khắc kế tiếp. Nó khiến 
ta có cảm tưởng rằng vẫn là cái đó nhưng thực ra một điều gì tương tự đã xảy ra. Dòng thác đồ là 
một ví dụ về điều này. 





1 mạn đà la gió — chuyển động nguyên thủy như yếu tố nền tảng của sự hiện hữu. Trong một bức họa thế giới cổ 
đại Án Độ, chuyển động này trở thành nền tảng thấp nhất đối với vũ trụ. 


? Đây là trời tối thượng trong sắc giới. 


3 các tầng thiền (dhyâna) - xem chương cuối về thiền định. 


47 


2B VÔ THƯỜNG CỦA CÓT TỦY NỘI TẠI, CHÚNG SINH HỮU TÌNH 
2B.I Vô thường của chúng sinh 


Mọi chúng sinh trong ba cõi hiện hữu đều vô thường: như có nói trong Sự đản sinh của Đức 
Phật: 


“Ba cõi vô thường, như mây mùa thu.” 
2B.2 Vô thường của bản thân 


“Ta cũng bắt lực khi điều đó đến trong đời này, và phải ra đi sang đời sau.” Có hai cách đề hiểu 
điều này: băng cách khảo sát sự hiện hữu của ta và quan sát những gì xảy ra cho người khác và áp 
dụng điêu đó cho chính mình. 


~ khảo sát sự hiện hữu của ta ~ 
Cách thức thiên định về điêu đâu tiên như sau: thiên định về cái chết, vê những đặc điểm của cái 
chết, vê sự cạn kiệt của cuộc đời và vê sự phân ly. 
Thiên định về cái chết có nghĩa là suy niệm ý tưởng: “Tôi sẽ không ở lâu trong thê giới này và sẽ 
nhanh chóng đi đên đời sau.” 


Thiên định về những đặc điểm cụ thể của cái chết bao gồm việc suy niệm các ý tưởng: “Sinh lực 
này của tôi sẽ cạn sạch, hơi thở sẽ ngừng lại và thân thể này sẽ có hình tướng của một xác chết, 
trong khi tâm thức sẽ buộc phải lang thang qua cuộc đời khác.” 

Thiên định về sự cạn kiệt của cuộc đời là suy niệm các ý tưởng: ““ừ năm ngoái đến nay, một năm 
đã trôi qua và giờ đây đời tôi chắc chắn đã ngắn đi nhiều. Từ tháng trước đến nay, một tháng đã 
qua đi và giờ đây đời tôi chắc chắn đã ngắn đi nhiều. Từ hôm qua đến hôm nay, một ngày đã trôi 
qua và giờ đây đời tôi chắc chắn đã ngăn đi nhiều. Một chốc lát đã qua đi và giờ đây đời tôi chắc 
chắn đã ngắn đi nhiều.” Có nói trong Bồ Tú: Hạnh: 


“Không hề ngưng nghỉ ngay cả một ngày hay một đêm, cuộc đời này liên tục suy tàn. Bởi những 
gì còn lại suy giảm và biên mất, làm sao những người như tôi có thê không chết?” 


Thiên định về sự phân ly là suy niệm các ý tưởng: “Bằng hữu và người thân thuộc, tài sản và của 
cải, thân thê và v.v.. mà tôi hiện có và rất trân quý, sẽ không cùng đi với tôi mãi. Chúng tôi sẽ sớm 
chia lìa.” Như có nói trong Bồ Tát Hạnh: 


“Bởi không biệt răng tôi sẽ phải bỏ lại mọi sự và ra đi...” v.V.. 
chín cách thiên định về cái chết 


Chín kỹ thuật được tập trung quanh sự suy niệm về ba ý tưởng: chắc chắn là tôi sẽ chết, thời 
điểm cái chết xảy ra thì bất định và chẳng điêu gì có thể đi cùng tôi khi tôi chết. 


e Chắc chắn là tôi sẽ chết — bởi ba lý do: trước đây chưa từng có ai không chết, thân thể là một 
hiện tượng duyên hợp và cuộc đời bị tiêu mòn trong từng khoảnh khăc. 


1/9 Chắc chắn tôi sẽ chết bởi trong quá khứ ai cũng chết cả 
Đạo sư vĩ đại Asvaghosa (Mã Minh) đã nói: 


“Bạn có từng chứng kiên, nghe nói hay thậm chí đặt câu hỏi về sự hiện hữu của một người nào 
trên trái đât hay trong những cõi cao là người đã sinh ra mà không bao giờ chêt?” 


48 


Vì thế ngay cả các rishi' với những khả năng phi thường và nhận thức thấu suốt” không suy 
lường nổi cũng không thể tìm ra một nơi để thoát khỏi cái chết và tìm được sự bất tử. Tất cả các 
ngài sẽ chết — còn nói gì đến những người như chúng ta! Có câu nói: 


“Ngay cả các rishi vĩ đại với năm loại nhận thức thấu suốt để du hành qua không gian, các ngài 
đã không thê tìm ra một cõi bât tử, cho dù các ngài đã đạt được mức độ kinh nghiệm nào chăng 
nữa.” 


Ngoài ra, ngay cả các bậc chứng ngộ như các vị Phật Độc Giác và Đại Thanh Văn — các A La 
Hán - cuôi cùng cũng đã phải rời bỏ thân xác của các ngài. Còn những người như chúng ta thì sao! 
Vì thê trong Tuyền tập các bài Kệ từ Kinh điện Phật giáo có nói: 


“Khi mà ngay cả các vị Phật Độc Giác và Đại Thanh Văn của Đức Phật còn phải từ bỏ thân xác 
của các ngài thì còn nói gì đên những người bình thường.” 


Hơn nữa, nếu ngay cả hiện thân, Hóa Thân hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn viên mãn của Đức Phật, 
được tô điểm băng các biểu hiện” và đấu hiệu? của một đẳng siêu việt, bản chất đích thực của các 
hảo tướng đó giống như một vajra,` đã phải rời bỏ thân thê của các ngài: điều đó càng đúng hơn 
nữa đối với những người như chúng ta. Đạo sư vĩ đại Mã Minh đã nói: 


“Nếu ngay cả thân thể của các vị Phật — những thân vajra (thân kim cương) được tô điểm bằng 
những biểu hiện và dấu hiệu — còn vô thường, thì không cần bàn đến những thân thể “cây chuối'” 
của chúng sinh khác.” 


2/9 Chắc chắn tôi sẽ chết, bởi thân thể tôi là một duyên hợp\ 


Bất kỳ điều gì duyên hợp đều vô thường và mọi sự duyên hợp thì có thê bị hủy hoại tự bản chất. 
Tuyển tập các bài Kệ từ Kinh điển Phật giáo nói: 


'“Than ôi, mọi sự duyên hợp đều vô thường, bị lệ thuộc vào sự sinh và diệt.” 


Do đó, bởi thân thể này là sự duyên hợp - chứ không phải là không được hợp tạo - nên nó vô 
thường và vì thê chặc chăn là tôi sẽ chêt. 


3⁄9 Chắc chắc là tôi sẽ chết, bởi cuộc đời bị tiêu mòn trong từng khoảnh khắc 

Mỗi giây phút trôi qua, cuộc đời đến gần cái chết hơn nữa. Nếu điều này không rõ ràng, ta hãy 
khảo sát những ví dụ có bao hàm đặc điểm tương tự với nó — ví dụ về một mũi tên được một cung 
thủ (người bắn tên) mạnh mẽ bắn đi, ví dụ về một thác nước đồ trên một vách đá dốc đứng và ví dụ 
về một tử tội bị dẫn đến nơi hành hình, là nơi người ấy sẽ chết thật nhanh chóng. 


Ví dụ đầu tiên là về một một mũi tên được một cung thủ mạnh mẽ bắn đi. Nó lao vun vút tới mục 
tiêu, không ở yên ngay cả trong giây lát ở một nơi nào trong không gian. Cuộc đời cũng chăng bao 
giờ đứng yên thậm chí trong chôc lát, mà nhanh chóng hướng về cái chêt. Như có nói: 


1 rishi — drang.song (tiếng Tây Tạng) có nghĩa là “những người trung thực,” hàm ý sự trung thực, đạo đức và 
không đạo đức giả. 

? nhận thức thấu suốt — năm hay sáu hình thức được đưa ra trong abhidharma: thiên nhãn thông, thiên nhĩ 
thông, tha tâm thông, túc mạng thông và các năng lực kỳ diệu. 


3 biểu hiện (tướng) - những đặc tính của một thân Phật, mỗi dấu hiệu của một phương diện viên mãn và của 
việc ngài đã đạt được sự viên mãn những phẩm tính nào đó trong khi ở trên con đường dẫn đến giác ngộ. 32 
tướng chính, chẳng hạn như nhục kế, được đưa ra trong các Kinh điển - xem mahayanottaratantrasastra (“Bản 
tánh Bất biến") 

* dầu hiệu — xem chú thích biểu hiện ở trên. Đây là 80 v.v.. dấu hiệu của một bậc siêu việt, hơn là 32 biểu hiện 
vừa được nhắc đến. 


” vajra — vũ khí trong truyện ngụ ngôn của Án Độ, tự nó không thể bị hủy diệt, có thể hủy diệt mọi thứ. 


Ê nghĩa là trống rỗng như một cây chuối, không có cốt lõi hay thực chất. 


49 


“Một mũi tên được phóng ra từ dây cung của một cung thủ mạnh mẽ chắng bao giờ do dự mà lao 
vút đến mục tiêu của nó; đời người cũng như thế.” 


Ví dụ thứ hai là một thác nước đồ trên một vách núi dốc. Nó đỗ xuống không ngừng nghỉ ngay 
cả trong chốc lát. Tương tự như thế, vô cùng hiển nhiên là đời người không thể ngừng nghỉ. Điều 
này được nói trong 7yên tập Chóp đỉnh Tôn quý: 


“Các bằng hữu, cuộc đời này trôi qua mau chóng, nhanh như nước xáo động trên một ngọn thác. 
Kẻ non nớt, không tỉnh giác về điều này và sống vụng về, tự hãnh điện khi làm ô nhiễm bản thân 
bằng những lạc thú giác quan.” 


Hơn nữa, trong Tuyển tập các bài Kệ từ Kinh điển Phật giáo có nói: 


“Như một dòng sông mạnh mẽ, nó trôi đi không hề quay lại. - , 
Vị dụ thứ ba là mội tử tội bị dân đến nơi hành hình, môi bước chân đưa anh ta đên gân cái chêt 
hơn nữa. Chúng ta giông y như thê. Trong Kinh Thân Cáy Cao quý có nói: 


“Giống như một tử tội bị đưa đến pháp trường, mỗi bước chân đưa anh ta đến gần cái chết hơn 
nữa.” 


Tuyển tập các bài Kệ từ Kinh điển Phật giáo cũng nói: 
“Giống như những người đang trên đường đến pháp trường, họ đến gần cái chết trong từng bước 
chân, sinh lực của con người cũng thê.” 
e Thời điểm cái chết xảy ra thì bắt định — bởi ba lý do: thọ mạng bất định, thân thể không có sinh 
lực và có nhiêu nguyên nhân của cái chết. 


4/9 Thời điểm cái chết xảy ra thì bắt định vì thọ mạng bắt định 


Mặc dù đối với một số người, thọ mạng có thê xác định được, nhưng ở những nơi khác trong vũ 
trụ, thọ mạng của những người bình thường trong thê giới này thì bât định. Trong 44-/-ẩ@f-ma-câu- 
xá luận có nói: 


“Thọ mạng thì bất định — mười năm vào lúc kết thúc và không thể ước lượng được vào lúc khởi 
đầu. '” 


Thật bắt định biết bao, trong Tuyển tập các bài Kệ từ Kinh điển Phật giáo giải thích: 
“Một số sẽ chết trong thai tạng, một số chết khi sinh ra, một số chết khi chỉ mới biết bò, một số 
chêt khi biệt chạy, một sô chêt khi già, một sô chêt khi còn trẻ và một sô chêt trong thời kỳ đẹp 
nhât của cuộc đời. Cuôi cùng tât cả đêu ra đi.” 

5/0 Thời điểm của cái chết thì bất định bởi thân thể không có sinh lực 


Thân thê này không có bản chất riêng, vững chắc, lâu bền — chỉ là 36 chất bất tịnh. Do đó Bồ 74 
Hạnh nỗi: 


“Khi sử dụng lưỡi dao tỉnh giác biện biệt, bằng tâm thức hãy cắt xẻ thân thể, bắt đầu với làn da 
và đi qua thịt và xương. Khi cắt xẻ Xương cốt và đi đến lớp tủy, hãy khảo sát kỹ càng và tự hỏi: 
“Đâu là bản chất của nó?” Đây là điều ta nên truy xét.” 

6/9 Thời điển của cái chết thì bất định bởi có nhiều nguyên nhân của cái chết 


Không điều gì không thê trở thành nguyên nhân cho cái chết của bản thân ta hay người nào khác. 
Trong Thự gởi một người bạn CÓ nói: 





' Theo một vài giáo lý, các chúng sinh sống vào lúc khởi đầu thời kiếp của chúng ta thì vi tế và thanh tịnh đến nỗi 
họ không có thân thể, không cân ăn v.v.. và có thể sống trong hằng hà sa sô thời gian. Khi trở nên thô năng hơn, 
thân thể của họ và các thế giới càng lúc càng rắn chắc và ô nhiễm, cuối cùng đi tới trạng thái hiện tại của chúng 
ta. Trong tương lai, sẽ tới lúc tuổi thọ trung bình chỉ còn 10 năm, trước khi các sự việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn. 


50 


“Có nhiều thứ làm hại mạng sống. Bởi thân mạng này không vững chắc hơn một bong bóng 
nước nên thật kỳ diệu khi những hơi thở vào biên thành những hơi thở ra và ta thức dậy khỏi 
giâc ngủ.” 

° Chẳng ai có thể đi cùng ta khi ta chết — bởi ba lý do: của cải và các đồ vật không thê đi cùng ta, 

băng hữu và những người thân thuộc không thê đi cùng ta và thân thê ta không thê đi cùng ta. 

7⁄9 Của cải và các đồ vật không thể đi cùng ta sau khi ta chết 

Như có nói trong Bồ Tát Hạnh: 


“Mặc dù ta đã có thể bắt gặp và đạt được nhiều điều và có thể vui hưởng trong một thời gian dài, 
ta phải ra đi trân trụi và trăng tay, như thê bị những kẻ cắp tước đoạt.” 


Ngoài yếu tố tài sản và của cải không thê đi cùng ta khi ta chết, chúng còn có hại cho đời này và 
đời sau. Chúng làm hư hỏng cuộc đời này bởi chúng là nguyên nhân của đau khổ, có nghĩa là ta 
lâm vào những cuộc tranh cãi về chúng, phải bảo vệ chúng và trở thành nô lệ của chúng. Sự chín 
muôi của những hành động sinh tử này làm vần đục những đời sau, đưa ta xuống các cõi thấp. 


8/9 Các bằng hữu và người thân thuộc không thể đi cùng ta vào lúc chết 
Như có nói trong Bồ Tát Hạnh: 


“Khi đến lúc phải chết, con cái sẽ không là nơi nương tựa, cha mẹ, bằng hữu và những người 
thân yêu cũng không phải là nơi nương tựa. Sẽ chăng có ai có thê là nơi nương tựa của bạn.” 


Ngoài yếu tố những người thân thuộc và bằng hữu không thê đi cùng ta vào lúc chết, họ làm hại 
cuộc đời này và đời sau. Họ làm hại cuộc đời này qua nỗi khổ đau phát sinh từ sự lo sợ về sức khỏe 
và sinh mạng của nhau. Sự chín muỗi của những nỗi lo sợ này (và những hành động mà chúng kích 
động) làm hư hỏng các đời sau bằng cách đưa ta xuống các cõi thấp. 


9/9 Thân thể của ta không thể đi cùng ta khi ta chết 
Các phẩm tính vật lý và chính thân thể không thê đi cùng ta. 


¡. Đối với các phẩm tính vật lý, chăng có người can trường hay mạnh mẽ nào có thê xoay chuyển 
cái chết, chẳng có lực sĩ nhanh lẹ nào có thể vượt qua nó và không có diễn giả hay nhà thương 
thuyết hùng biện nào có thê khuyên can nó: điều đó giống như ngăn cản hay làm cho mặt trời chậm 
lặn sau một ngọn núi — không ai có thê làm được điều đó. 


ii. Chất thể vật lý của thân thể cũng không thê đi cùng ta. Bồ Tá Hạnh nói: 


“Thân thê bạn, cái mà bạn đã phải trả giá bằng những công việc lao nhọc đề che phủ quần áo cho 
nó và nuôi dưỡng nó, sẽ chăng thê giúp đỡ bạn: nó sẽ bị chó rừng hay chim muông nhai nuôt, bị 
lửa thiêu đôt, bị thôi rữa trong nước hay bị chôn vùi trong mộ địa.” 


Ngoài việc không thể đi theo ta như được giải thích ở trên, thân thê ta cũng làm hư hỏng đời này 
và đời sau. Nó làm hư hỏng cuộc đời này, gây nên đau khổ lớn lao khi nó không thể chịu nổi bệnh 
tật, sự nóng, lạnh, đói hay khát hay khi sợ bị giết chết, bị trói buộc hay đánh đập. Không chỉ có thế, 
nó cũng lôi ta xuống các cõi thấp trong những đời sau bởi những trở ngại, bất lợi nó đang tạo nên. ' 


~ quan sát những gì xảy ra cho người khác 
và áp dụng điêu đó cho chính mình ~ 


1 nghĩa là bởi những đau khổ này, ta có thể hành động (phản ứng) theo cách sẽ gây nên sự tái sinh không tốt về 
sau. 


Si 


Phạm vi thứ hai của suy niệm này có nghĩa là áp dụng vào bản thân ta những gì xảy ra cho người 
khác — nhìn thấy, nghe nói hay hôi tưởng về cái chết của họ - và thiền định một cách phù hợp. 


Trong trường hợp ta nhìn thấy một người nào đó chết: đó là nghĩ tưởng về những người có liên 
hệ thân thiết với ta, họ thường mạnh mẽ - nước da khỏe mạnh, cảm thấy hạnh phúc và chăng bao 
giờ nghĩ đến cái chết — nhưng họ đã mắc phải một căn bệnh chết người. Sức khỏe của họ suy yếu 
dần, thậm chí họ không thê ngồi dậy, nước da mất đi vẻ sáng láng, trở nên khô khan, xanh xao 
vàng vọt và họ chịu đựng đau khổ. Chăng có cách nào chữa khỏi nỗi thống khổ hay làm giảm bớt 
gánh nặng cảm xúc. Thuốc men và những cuộc kiểm tra không còn giúp gì được nữa và ngay cả 
các nghi lễ tôn giáo và những lời cầu nguyện đặc biệt cũng không thể làm họ khá hơn. Họ biết rằng 
họ sẽ chết và chăng có thể làm được gì để ngăn cản cái chết. Được bao quanh bởi bằng hữu và 
người thân thuộc, họ ăn bữa ăn cuối và nói những lời cuối cùng của họ. Khi suy xét những hình ảnh 
này, ta suy niệm và nghĩ rằng: “Tôi cũng có bản chất như thế. Tôi cũng sẽ bị lệ thuộc vào cái chết. 
Tôi cũng có những đặc tính này và không siêu vượt hiện tượng riêng biệt này.” 


Từ lúc hơi thở chấm dút, thân thê của người đó không còn được coi là thích hợp để ở lại ngay cả 
một ngày tại nơi mà mặc dù trước đây, đó là ngôi nhà yêu dấu mà người ấy không thể chịu đựng 
nỗi khi phải xa lìa. Khi tử thi đã được đặt trong quan tài, nó bị bó chặt lại, được nhấc lên và đưa ra 
khỏi nhà. Vào lúc đó một vài người ghì chặt và ôm chằm lấy nó, một số người kêu gào, than khóc, 
một số ngất đi và vô cùng đau đớn. Tuy nhiên những người khác thì nhận xét: “Xác chết này chăng 
khác gì vật chất như đất và đá; cách cư xử như thế thật tầm thường!” Khi suy niệm quang cảnh một 
tử thi thực hiện hành trình một-chiều của nó qua ngưỡng cửa như thế, hãy nghĩ: “Tôi cũng có cùng 
bản chất này...” 


Kế đó, khi suy niệm tử thi bị phân hủy ở nghĩa địa, nơi nó bị chó và chó rừng xé ra thành từng 
mảnh, bị côn trùng làm mục rữa và là nơi các bộ xương bị rã nát, hãy nghĩ: “Tôi cũng như thê 
này...” 


Cách thức để áp dụng vào bản thân những trường hợp về cái chết của người khác mà ta nghe đc 
như sau: môi khi có người nói: ' người nào đó đã chết” hay “có một tử thi ở một nơi nào đó,” 
nghĩ tưởng như ở trên: “Tôi cũng giống như thé.. 


Cách thức để áp dụng vào bản thân những trường hợp về cái chết của người khác mà ta hồi 
tưởng như sau: ta nghĩ về tất cả những người — một sô người già, một số người trẻ và một số là 
những người bạn trọn đời — đã chết trong vùng đất của ta, trong thị trần hay trong nhà ta. Khi lưu 
giữ cái chết của họ trong tâm, ta nghĩ như ở trên: “Tôi cũng giông như thế...” và hãy quán chiêu 
trước khi quá muộn về cách ta cũng sẽ ra đi như thế. Trong Kinh điển có nói rằng: 


“Bởi không ai biết ngày mai hay đời sau, điều gì sẽ đến trước - thật là hợp lý khi cố gắng đề đạt 
được những gì có ý nghĩa trong đời sau và không đặt quá nhiêu nỗ lực vào những điêu chỉ lợi ích 
cho ngày mai.” 


3. Những lợi lạc của việc thiền định về vô thường 


Nhờ hiểu rằng mọi sự duyên hợp đều vô thường, ta sẽ đối kháng lại sự tham muốn mạnh mẽ 
cuộc đời này. Ngoài ra, điều này sẽ Ø1eo trồng hạt giông của niêm tin, củng có sự tinh tấn của ta và 
là một nguyên nhân cho việc nhận ra tính chất nhất như của mọi sự (của vạn pháp), qua việc nhanh 
chóng tiệt trừ sự tham luyến và ghét bỏ. 


œ>4@0© 


Điều này kết thúc chương bón về sự vô thường, 
trong tác phẩm Pháp Bảo của sự Giải thoát 


32 


Chương Năm: 


Thiền định về những Khiếm khuyết 
của Sinh tử 





- phương thuốc đầu tiên chữa trị sự tham luyến 
hiện hữu nói chung — 


“Nếu có sự vô thường và cái chết thì có gì là quan trọng? Dù thể nào đi nữa tôi sẽ không bị tái 
sinh? Trong đời sau có thể tôi sẽ kinh nghiệm điêu tốt đẹp nhất mà trạng thái làm người hay trời 
phải mang lại và điểu đó là tốt lành cho tôi!” Nghĩ tưởng như thê là bám luyến vào lạc thú của sự 
hiện hữu. Phương thuốc để chữa trị căn bệnh này là sự suy niệm có hệ thống về những khiếm 
khuyết của sinh tử. Ta có thể tóm tắt như sau: 


“Những khiếm khuyết của sinh tử được bao hàm trong ba chủ đề: những đau khố cố hữu đối 
với sự duyên hợp, những đau khô do sự biên đôi và đau khô như đau khô hiên nhiên.” 

Ba nỗi khổ này có thê được giải thích bằng các ví dụ: 

e đau khô có hữu đối với sự duyên hợp. (hành khô) thì giống như cơm không chín, 


e đau khô do bởi biến đổi (hoại khổ) thì giống như súp trộn thuốc độc và 
e đau khô hiển nhiên (khổ khổ) giống như chứng viêm dạ dày bởi ăn cơm nhiễm độc. 


Ba đau khổ cũng có thê được giải thích về mặt tính chất của chúng: 


e đau khô có hữu đối với sự duyên hợp (hành khổ) có một cảm nhận dửng dưng 
e đau khô do biên đôi (hoại khô) được đặt nên trên những cảm nhận về lạc thú và 
e đau khô như đau khô (khô khô) thực sự cảm nhận điêu không ưa. 


Ba đau khổ cũng có thê được giải thích về mặt những tính chất cốt yếu của chúng: 


1. Đau khỗ cố hữu đối với sự duyên hợp (hành khổ) 





ề duyên hợp - có nghĩa là được tạo lập bởi và tiếp tục hiện hữu nhờ các nguyên nhân và điều kiện (duyên). Một 
đối tượng được nhận thức — chẳng hạn như một người khác hay một chiếc ghế - có vẻ là một cái gì bền vững 
nhưng trong thực tế nó là cái gì phức tạp và biến đổi. Khi ta nhận thức đối tượng, hình ảnh hiện diện trong tâm là 
một thực tại nhất thời tùy thuộc vào các điều kiện trong chốc lát. Do bởi những nguyên nhân riêng biệt, nó hiển lộ 
như nó hiển lộ, một số nguyên nhân và điều kiện đó có quan hệ với đối tượng và một số có quan hệ với bản thân 
ta. Theo Phật giáo, ta nhận thức bản thân ta và thế giới, mỗi người trong chúng ta nhận thức một cách chủ quan, 
như kết quả của tất cả những gì xảy ra với tâm ta trong quá khứ. Nhận thức duyên hợp, do bởi vô minh, là nối 
kết thứ hai trong 12 Nối kết Tương thuộc (12 Nhân Duyên) (xem chương 16). Do tự bản chất của nó, nghĩa là bởi 
nó được bắt rễ trong sự vô minh về chân lý tối thượng và bởi nó bám chấp vào những mê lầm, nhận thức sinh tử 
duyên hợp ngập tràn đau khổ. 


53 


Đó là đau khổ chỉ bởi việc đã đảm nhận cuộc đời được tạo thành bởi các uân! mà sự đau khổ thì 
có hữu. “Những người bình thường”” không cảm nhận đau khổ cố hữu đối với sự duyên hợp này và 
có thê được so sánh với những người bị mắc một cơn sốt dữ đội, là người vào một lúc nào đó vô 
cảm với một chứng bệnh không đáng kể chẳng hạn như chứng ngứa tai. Các vị Nhập Lưu” và ba 
loại bậc giác ngộ khác có thể nhận thức đau khổ cố hữu đối với sự duyên hợp. Các ngài có thể 
được so sánh với người hầu như được chữa lành một cơn sốt và vì thế hoàn toàn nhạy cảm với 
những chứng bệnh vật lý và những đau khổ không đáng kể. Một sợi tóc nhỏ trên lòng bàn tay 
không tạo nên sự bực bội hay đau đớn nhưng nếu cũng sợi tóc ấy đâm vào mắt thì nó sẽ làm mắt 
sưng tây lên và khiến ta khó chịu. Tương tự như thế, những người bình thường vô cảm với đau khổ 
có hữu đối với sự duyên hợp trong khi các bậc chứng ngộ rất đau khổ vì nó. Vì thế trong 4-ii-đgr- 
ma-câu-xá luận có nói: 


“Giống như một sợi tóc từ trong bàn tay đâm vào mắt, gây nên sự khó chịu và đau khổ: người 
chưa chín chăn, giông như lòng bàn tay, không hiệu được đau khô cô hữu đôi với sự duyên hợp 
trong khi những bậc chứng ngộ thì như con mặt, nhận ra đau khô cô hữu đôi với sự duyên hợp.” 


2. Đau khỗ do bởi Biến đỗi (hoại khổ) 


Nó được gọi là “đau khổ đo bởi biến đổi” vì mọi lạc thú của sinh tử, dù chúng có thể là gì chăng 
nữa, cuối cùng sẽ biến thành đau khổ. Vì thế Kinh Đại Bi Liên Hoa có nói: 


“Các cõi trời là một nguyên nhân đê xảy ra đau khô. 
Các cõi người cũng là một nguyên nhân của đau khô.” 


Vì thế, dù sớm hay muộn, ngay cả những người đạt được địa vị của các vị vua vĩ đại nhất trong loài 
người — một cakravarifin (Chuyên Luân Thánh Vương) — cũng sẽ phải thay đôi và vì thê rơi vào 
trạng thái đau khô. Trong Thư gởi một người bạn có nói: 


“Theo dòng thời gian, ngay cả một vị đã trở thành Chuyên Luân Thánh Vương cũng sẽ trở thành 
một đày tớ.” 


Ngoài ra, ngay cả người đã đạt được thân tướng và trải nghiệm cõi trời Đề Thích, Thủ hộ của các 
vị Trời, cuối cùng cũng sẽ rơi khỏi trạng thái đó — trước hết là chết, sau đó luân hồi. Có nói rằng: 


“Ngay cả khi đã trở thành người xứng đáng nhận những món cúng đường — Trời Đề Thích — bởi 
năng lực của hành động (nghiệp), cuôi cùng ông ta cũng sẽ rơi trở lại trái đât.” 


Hơn nữa, thậm chí như Phạm Thiên, Vua của các vị Trời, bậc đã siêu vượt tham muôn giác quan 
và đạt được hạnh phúc của việc nghỉ ngơi trong an định, cuôi cùng cũng sẽ bị đọa lạc. Có câu nói: 


“Từ trạng thái an lạc vô dục của Phạm Thiên, ông ta cũng sẽ phải chịu đau khổ không ngừng dứt 
của việc trở thành củi đôt trong địa ngục “thông khô cùng cực" (địa ngục Vô gián). ” 


3. Đau khổ như Đau khổ Hiển nhiên (Khổ Khổ) 


Tột đỉnh của những đau khổ mà ta kinh nghiệm qua việc nhận một cuộc đời được tạo bởi “các 
uân hấp dẫn nỗi khổ,” cũng có những đau khô trọng yếu và hiển nhiên, là những đau khổ được hiểu 
bằng hai loại chính: những đau khô của các trạng thái hiện hữu thấp và những đau khổ của các 
trạng thái hiện hữu cao. 


1 các uẩn (TT. phung.po, Phạn: skandra) — một phương pháp của Phật giáo để định nghĩa và phân chia những 
thực tại được nhận thức, về năm lãnh vực chính yêu của sự hiện hữu — sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Các uân 
được giảng dạy như kết quả phức hợp của các hành vi trong quá khứ. Tên gọi của chúng thực ra có nghĩa là 
“các đồng” hay “các khôi kêt” — bởi môi một trong năm phạm vi không phải là một vật mà là vô sô những gì vô 
thường của loại phạm vi đó. 

? người bình thường — người chưa đạt được chứng ngộ kiên cố về tánh Không. 

h Nhập Lưu — cấp độ thứ nhất trong bốn cấp độ thành tựu trong con đường Phật giáo: một cấp độ nơi sự xác tín 
ở Bốn Chân lý giống như một dòng nước mạnh sẽ mang ta đi theo. 


34 


3.1 NHỮNG ĐAU KHỎ CỦA CÁC TRẠNG THÁI THÁP CỦA SỰ HIỆN HỮU 


Có ba trạng thái thấp: các địa ngục, các cõi ngạ quỷ và cõi súc sinh. Mỗi trạng thái được hiểu 
qua bốn điểm: 


1. phân loại 

2. nơi chốn 

3. các loại chúng sinh trong trạng thái mà họ kinh nghiệm và 
4. các loại thọ mạng mà họ có. 


3.1A Các Địa ngục 
phân loại: Có tám địa ngục nóng, tám địa ngục lạnh, các địa ngục không thường xuyên và các địa 
ngục ngoại biên — tạo thành tât cả là 18 loại. 


Các Địa ngục Nóng 


nơi chốn: Những địa ngục nóng này ở đâu? Chúng ở giữa thế giới này (cõi Nam diêm phù đè), bởi 
có nhiều chúng sinh đi từ đây tới đó. Những chúng sinh sống ở các địa ngục thấp nhất là những 
chúng sinh sống trong địa ngục (hồng khổ cùng cực. Ở trên đó, hướng dần lên là các địa ngục cực 
nóng, nóng, than khóc dữ dội, than khóc, tập hợp và nghiên nát, vạch đen và địa ngục sống lại, một 
cách tương ứng. Vì thế trong 4-fì-đạt-ma-câu-xá luận nói: 


“Dưới nơi đây 20.000 do tuần là địa ngục “thống khổ tệ hại nhất cùng với bảy địa ngục ở trên 
đó.” 


những đau khổ được trải nghiệm ở đó: Lý do khiến các địa ngục được gọi tên như thế và một 
giải thích tông quát sẽ được đưa ra: 


Trước tiên là đ;a ngục sống lại nơi chúng sinh trói buộc nhau và đâm chém nhau cho tới chết. 
Sau đó một luông gió lạnh thôi qua làm họ sông lại. Điêu này tiêp tục không ngừng nghỉ trong suôt 
thời gian họ ở đó. 


Trong địa ngục vạch đen, một vạch đen được vẽ trên thân thể, sau đó thân bị cưa bằng những 
chiếc cưa sáng ngời và bị chặt bằng những chiếc rìu nóng đỏ. Như có câu nói: 


“Một số bị hành hạ bằng những chiếc cưa: những người khác bị chặt bằng những chiếc rìu sắc 
bén không thê chịu đựng nôi.” 


Trong địa ngục /ập hợp và nghiên nái, chúng sinh được tập hợp giữa các ngọn núi và cũng bị đè 
và ép trong những máy ép bằng sắt. Trong trường hợp thứ nhất, các ngọn núi trong hình dạng 
những đầu cừu đâm vào nhau, nghiền nát chúng sinh ở giữa chúng. Sau đó các ngọn đồi tách rời ra 
và một cơn gió lạnh nổi lên và làm chúng sinh trở lại trạng thái cũ. Họ bị nghiền nát và được phục 
hồi không biết bao nhiêu lần. Trong 4/syz/ekha (Thư gởi một đệ tử) có nói: 


“Hai ngọn núi khủng khiếp, giống như những con cừu đực có sừng dài, nghiên nát tất cả những 
thân thê được tập hợp giữa chúng và nghiên các thân thê đó thành bột.” v.v 


Một sô bị ép giữa những máy ép băng sắt, máu của họ phun ra như bôn dòng sông. Có nói răng: 





1 Các Địa ngục Giáo lý Phật giáo cổ điển về các địa ngục - và thậm chí chính từ địa ngục — dường như đặt ra 
một vấn đề cho nhiều vị Thầy Phật giáo. Do muốn tránh sự tương đồng với những cách tiếp cận lửa địa ngục và 
tội đày địa ngục trong một vài hình thức tôn giáo, và có lẽ không muôn gieo nỗi khiếp sợ cho người nghe, họ có 
thể dễ dàng rơi vào việc làm nhạt đi hay giải thích Phật Pháp trong phạm vi những phóng chiếu của họ. Địa ngục, 
như bắt kỳ hoàn cảnh hiện hữu nào khác, là một trạng thái của tâm. Đối với những người ở trong một trạng thái 
tâm như thế - và những người có thể nhận thức chúng — có một nơi chốn và những hoàn cảnh có tính chất địa 
phương nào đó, giống như con người và súc sinh kinh nghiệm các nơi chốn và những hoàn cảnh trong khu vực 
riêng của họ, được phát triển bởi những trạng thái tâm của họ. Việc phủ nhận sự có thể có của tâm thức kinh 
nghiệm những thống khổ của địa ngục được mô tả trong tiết mục này thì hoàn toàn là một mơ tưởng thiếu chín 
chắn. Ta chỉ cần nghĩ về những cơn ác mộng hay viếng thăm những bệnh viện tâm thần để cảm nhận sâu sắc 
một tâm thức con người có thể rơi xa đến đâu trong nỗi thống khổ của nó — hãy để cho tâm thức buông lỏng giữa 
những ảo giác được phát sinh bởi những nỗi sợ hãi thầm kín và chứng loạn thần kinh của nó, sau cái chết. 


=h 


“Một số bị nghiền như những hạt mè và những người khác bị nghiền thành bụi như bột mịn.” 
Chúng sinh trong địa ngục /han khóc gào thét vì khiếp sợ khi họ bị thiêu đốt. 
Chúng sinh trong địa ngục /han khóc đữ đội gào thét thậm chí còn lớn hơn. 


Trong địa ngục zóøg chúng sinh bị hành hạ bằng lửa v.v..: kim khí nóng chảy được đỗ vào 
miệng, thiêu đôt nội tạng của họ và họ bị đâm thủng từ hậu môn lên tới đỉnh đâu băng những chiệc 
gậy nhọn có mâu. 


Trong địa ngục cực nóng thậm chí họ còn chịu đựng những tra tấn khủng khiếp hơn. Không có 
da, họ bị thiêu đốt bằng cách đồ kim loại nóng chảy vào miệng, đến mức độ lửa phun ra từ các 
khiếu trên thân thê. Kế đó thân họ cũng bị chẻ ra bằng những cây chĩa ba đâm qua lòng bàn chân 
và hậu môn lên tới đỉnh đầu và vai. Có nói rằng: 


“Tương tự như vậy, một SỐ chúng sinh bị buộc phải uống chất kim loại nóng chảy cháy đỏ trong 
khi những chúng sinh khác bị đâm trên những chiêc cọc có nhiều gai nhọn.” 


Địa ngục thống khổ cùng cực (Vô Gián) là một tòa nhà sắt nóng hực, cao và rộng 20.000 
pakisé,' trong đó có những vạc đồng và sắt, rộng vài pakísé. Đồng và sắt nấu chảy được đồ vào đó, 
làm cho sôi lên bằng những ngọn lửa khủng khiếp đến từ bốn phương. Có nói rằng: 


“Một số bị ném vào những vạc sắt và bị nấu sôi như nấu cháo.” 
Địa ngục này được gọi” như vậy là bởi nỗi khổ ở đó không bao giờ ngừng dứt. 


thọ mạng: “Trong sáu địa ngục đầu, bắt đầu bằng địa ngục sống lại, một ngày và một đêm trong 
địa ngục này tương đương với cuộc đời của những vị trời dục giới và vì thê cuộc đời của họ có thê 
đo lường được bằng cách so sánh với thọ mạng của các vị trời dục giới.” Thọ mạng của Tứ Đại 
Thiên Vương tương đương với một ngày và đêm trong địa ngục sống lại. Ba mươi ngày làm thành 
một tháng và mười hai tháng làm thành một năm. Bởi các chúng sinh địa ngục sống lại sống 500 
năm của họ nên thọ mạng của họ là 612 x 10” năm của con nĐƯỜI. 

Tương tự như thế, nếu ta tính thọ mạng của địa ngục vạch đen theo thọ mạng của các vị trời thứ 
33 (trời Đao Lợi), bởi chúng sinh có thể sống ở đó tới 1.000 năm nên thọ mạng của họ tương 
đương với 1.299 x 10” năm của con người. 

So sánh địa ngục tập hợp và nghiên nát với cõi trời “Ly Tránh” (trời Dạ Ma) thì bởi chúng sinh 
có thể ở đó đến 2.000 năm địa ngục nên thọ mạng của họ tương đương với 10.068 x 10! năm của 
COn người. 

So sánh địa ngục than khóc với cõi trời “Hi Lạc” (Đâu Suất) thì chúng sinh có thể sống ở đó tới 
4.000 năm địa ngục, tương đương với 84.542 x 10'° năm của con người. 

So sánh địa ngục than khóc dữ đội với các vị trời “Hóa Lạc” thì chúng sinh có thê sống ở đó đến 
8.000 năm địa ngục, tương đương với 663.52 x 10'” năm của con người. 

So sánh địa ngục nóng với các vị trời “Pha Hóa Tự Tại” thì chúng sinh có thể sống ở đó tới 
16.000 năm địa ngục, tượng đương với 5.108.416 x 10!” năm của con nĐƯỜI. 

Chúng sinh trong địa ngục cực nóng có thê ở đó nửa trung kiếp và chúng sinh trong địa ngục 
thống khổ cùng cực (Vô Gián) sống trọn một trung kiếp. Như có nói: 

“Trong địa ngục cực nóng - nửa trung kiếp - và trong địa ngục thống khổ cùng cực trọn một 

trung kiếp.” 


Các Địa ngục Lán cận 
Các địa ngục này ở bốn vị trí chính yếu xung quanh tám địa ngục được đề cập ở trên. Địa ngục 
đâu tiên trong sô đó là địa ngục (han cháy đỏ, nơi có than cháy đỏ ngập đên đâu gôi của chúng 


sinh. Khi họ bước đi — để chạy trốn - thì thịt, da và máu của họ hoàn toàn bị cháy tiêu khi họ đặt 
chân xuông, nhưng lúc nhâc chân lên thì thịt da và máu trở lại như cũ. Đó là địa ngục phụ đâu tiên. 


1 baktsé — một đơn vị đo chiều dài, tương đương với 768.000 bề rộng của ngón tay = 15 km. 
? Tên thực sự của địa ngục thống khổ cùng cực là “không đau khổ” (nào khủng khiếp hơn thế). 


56 


Phía trước địa ngục này là địa ngục đâm lây thối rữa bất tịnh, lúc nhúc dòi trắng có đầu đen. 
Bằng những chiếc vòi sắc nhọn, những con đòi đục khoét da thịt chúng sinh đến tận xương. Đây là 
địa ngục phụ thứ hai. 

Phía trước địa ngục này là địa ngục đại lô đao cạo, nơi chúng sinh khốn khổ bởi một khu rừng 
có lá như lưỡi kiếm, những con chó to lớn khủng khiếp, những thân cây bằng sắt có cành và lá 
mỏng và những con quạ mỏ sắt. Đây là địa ngục phụ thứ ba. 

Phía trước địa ngục đó là địa ngục sông “Cực độ ” đây chất kiểm sôi, các chúng sinh bị nấu chín 
trong đó. Những người lính gác cầm vũ khí đứng dọc bờ sông không cho họ rời khỏi nơi đó. Đây là 
địa ngục phụ thứ tư. Có câu nói về những địa ngục này: 


“Ngoài tám địa ngục có mười sáu địa ngục khác. Ở bôn hướng chính có địa ngục /han cháy đỏ, 
đám lây thôi rữa bát tịnh, đại lộ dao cạo v.V.. và con sông.” 


Ta có thể tự hỏi rằng những lính canh ở các địa ngục — những kẻ có hình tướng con người hay 
những con quạ mỏ sắt — có phải là chúng sinh hữu tình hay không. Những người theo phái 
Vaibháasika (Tỳ Bà Sa) coi họ là chúng sinh hữu tình trong khi những người theo phái Saufrântika 
(Kinh Lượng bộ) nói họ không phải thể. Giải thích mà những người theo phái ._Yogácára (Du già, 
Duy Thức) đưa ra và giáo huấn truyền thừa của Đức Marpa và Milarepa nói rằng thật ra các loại 
kinh nghiệm này là những biểu lộ của tâm thức chúng sinh; những kinh nghiệm được sinh khởi từ 
những xấu ác mà họ đã mắc phạm. Điều này được chứng minh trong Bô Tát Hạnh: 


“Các chúng sinh ở đó và những vũ khí khủng khiếp của họ: ai có thể tạo ra chúng vì mục đích 
đó? Ai tạo ra nên sắt nóng bỏng và những ngọn lửa từ đâu mà có? Các Hiên giả Vĩ đại đã nói 
răng những điêu này và những hiện tượng tương tự là do một tâm thức xâu xa tạo nên.” 


Tám Địa ngục Lạnh 
Đó là: 


địa ngục lạnh sưng tây, 

địa ngục lạnh sưng tây VỠ ra, 

địa ngục răng đánh lập cập, 

địa ngục hắt hơi, 

địa ngục (han ôi, 

địa ngục lạnh nơi vết nứt trên da có hình hoa sen xanh 

địa ngục hoa sen mở, nơi da có vết nứt giống như hoa sen 

địa ngục hoa sen mở lớn nơi da có vết nứt giống như một hoa sen không lồ. Có câu nói rằng: 


Ti CN co TU 


“Có tám địa ngục lạnh — địa ngục lạnh sưng tấy và những địa ngục khác.” 
nơi chốn: Chúng ở giữa cõi Diêm phù đề này, dọc theo các địa ngục nóng. 


những đau khỗ được trải nghiệm: Đây là một phác thảo tổng quát về những đau khổ của họ, 
cũng là lý do khiến các địa ngục này được đặt tên như thế. Trong hai địa ngục đầu tiên, cái lạnh 
phê gớm đến nỗi chúng sinh mang những vết thương do bị lạnh hay trong địa ngục thứ hai họ có 
những vết thương ung thối do quá lạnh. Ba địa ngục kế tiếp được đặt tên theo những âm thanh và 
tiếng kêu khóc của chúng sinh do cái lạnh không thê chịu đựng nỗi. Ba địa ngục sau cùng được gọi 
như thế là bởi có những biến đổi của thân thể xảy ra ở đó: trong địa ngục thứ sáu da biến thành màu 
xanh dương bởi vì lạnh và những vết nứt mở ra thành năm hay sáu đường nứt, trông giỗng như một 
hoa sen xanh, trong địa ngục thứ bảy da biến từ màu xanh dương sang màu đỏ và các vết nứt nẻ có 
mười miệng vết thương hay hơn nữa, trông như một hoa sen, và trong địa ngục. cuối cùng da sưng 
tây lên và nứt thành một trăm cánh hay hơn nữa, giống như một hoa sen không lồ. 


thời gian: Đắng Chiến Thắng Thành tựu Siêu việt đã đưa ra một ví dụ về thời gian của những địa 
ngục này: 


ST 


“Ôi các Tỳ kheo, lấy một ví dụ, nếu một nhà kho chứa tám mươi giạ hạt mè, giống như các nhà 
kho của xứ Ma kiệt đà này, đầy ngập những hạt mè như thế và cứ mỗi một trăm năm thì lấy đi 
một hạt mè, thì cuối cùng đến một lúc nào đó tất cả tám mươi giạ hạt mè sẽ được đưa ra khỏi nhà 
kho. Ta không thể nói cho các ông là thời gian đó hay thọ mạng của các chúng sinh trong địa 
ngục lạnh sưng tấy, cái nào dài hơn. Tỳ kheo! Thọ mạng trong địa ngục lạnh sưng tây vỡ ra thì 
dài gấp hai mươi lần nếu so với địa ngục lạnh sưng tấy...Các Tỳ kheo! Thọ mạng trong địa ngục 
hoa sen mở lớn gấp hai mươi lần thọ mạng trong địa ngục hoa sen mở.” 


Đạo sư Vasubhandu (Thế Thân) giảng về điều này một cách ngắn gọn: 


“Thọ mạng trong địa ngục lạnh sưng tấy xấp xỉ thời gian đề làm trống một nhà kho chứa hạt mè 
băng cách môi một trăm năm chỉ lây đi một hạt. Thọ mạng trong những địa ngục khác thì tăng 
lên theo hệ sô hai mươi.” 


Như thế, nếu thọ mạng trong địa ngục lạnh sưng tấy là thời gian đề làm trống một nhà kho chứa 
đầy hạt mè thì thọ mạng của địa ngục lạnh sưng tây vỡ ra dài hơn hai mươi lần, thọ mạng trong địa 
ngục răng đánh lập cập dài hơn 400 lần, thọ mạng trong địa ngục hắt hơi dài hơn 8.000 lần, thọ 
mạng trong địa ngục /bzn ôi dài hơn 160.000 lần, thọ mạng trong địa ngục vết thương như hoa sen 
xanh dài hơn 3.200.000 lần, thọ mạng trong địa ngục các vết thương như hoa sen đài hơn 
64.000.000 lần, và thọ mạng trong địa ngục các vết thương như hoa sen mở lớn dài hơn thọ mạng 
trong địa ngục lạnh sưng tây 1.280.000.000 lần. 


Các Địa ngục Không Thường xuyên 


Các địa ngục này được tạo nên bởi các hành động (nghiệp) của một, hai hay nhiều người. Các 
địa ngục này có nhiều hình thức khác nhau nhưng không có nơi chốn TÕ ràng: một số chúng sinh 
sống trong những con sông, một sỐ sông trên những ngọn đồi và một số sông ở những vùng hoang 
vắng hay những nơi khác. Một số chúng sinh như thế sống dưới mặt đất, chăng hạn như những 
chúng sinh mà Bậc Chứng ngộ Mục Kiền Liên nhìn thấy. Tương tự như vậy, một số chúng sinh ở 
những nơi chốn cơ cực, như ngài Sangharaksita đã nhìn thấy. Thọ mạng của họ thì không cố định. 
Điều này kết thúc việc giảng về những đau khổ của chúng sinh địa ngục. 


3.IB Nøa quỷ 
phân loại: Có vua của các ngạ quỷ - Yama, Thủ hộ của Quỷ ma - và có các sứ giả của ông ta. 


nơi chốn: Yama, vị thống lãnh các ngạ quỷ, sống khoảng 500 paksé đưới cõi Nam diêm phủ đề. 
Các sứ giả của ông không có nơi chôn cô định, họ sông trong những sa mạc v.v.. Có ba loại ngạ 
quỷ sông trong sa mạc: 


e các ngạ quỹ bị chướng ngại bên ngoài trong việc ăn hay uống, 
e® các ngạ quỷ bị chướng ngại bên trong và 
e® các ngạ quỷ bị chướng ngại trong việc ăn hay uông nói chung. 


các đau khỗ phải trải nghiệm: Một số ngạ quỷ có những năng lực siêu nhiên và kinh nghiệm hầu 
hết những tráng lệ như các vị trời. Tuy nhiên các ngạ quỷ bị chướng ngại bên ngoài trong việc ăn 
hay uống nhìn thấy thức ăn và nước uống như máu, đôi khi không thể ăn hay uống những thứ này 
là bởi bị những người khác ngăn cản. Các ngạ quỷ bị chướng ngại bên (rong không bị người khác 
ngăn cản nhưng không thể ăn uống do bởi hoàn cảnh riêng của họ. Có nói rằng: 


“Một số có miệng bằng cây kim nhưng bụng lớn bằng quả núi. Đau khổ bởi đói khát, những 
chúng sinh đó có sức mạnh để tìm kiếm thức ăn nhưng không thể tìm ra một mầu thực phẩm 
ngay cả trong đồng rác.” 


Trong số những ngạ quỷ bị chướng ngại trong việc ăn và uống có hai loại: các vỏng lửa và 
những kẻ ăn chát dơ. Loại thứ nhật bị lửa thiêu đôt (ở bên trong) ngay khi họ ăn hay uông. Loại thứ 


58 


hai ăn phân, uống nước tiểu và cắt thịt của mình để ăn. Cảnh tượng này được một người tên là 
gro.bzhin.skes.rna.pa.bye.ba.ri (TT.) nhìn thấy ở một nơi hoang vắng. 


thọ mạng: Một tháng theo thời gian của con người tương đương với một ngày và đêm theo thời 
gian của ngạ quỷ. Thọ mạng của họ kéo dài 500 năm, một ngày của họ tương đương một tháng 
trong cõi người. Có nói răng: 

“Các ngạ quỷ sống 500 năm: một ngày là một tháng.” 
3.1C Súc sinh 
phân loại: Có bốn loại chính: các súc sinh nhiều chân, bốn chân, hai chân và không chân. 


môi trường sông: Các thê giới mà chúng kinh nghiệm chủ yêu là nước, các đông băng hay rừng 
rậm. Tuy nhiên môi trường sông chính yêu của chúng là các đại dương. 


các đau khỗ được trải nghiệm: Đây là những đau khổ: 
1. bị làm nô lệ 

bị làm thịt, hành hạ và 
3. ăn thịt lẫn nhau. 

Loại thứ nhất áp dụng cho những súc sinh bị con người lợi dụng. Có nói rằng: 

“Là những nô lệ, chúng bắt lực, bị đánh, bị đá, bị quất và bị thúc bằng gậy nhọn.” 
Loại thứ hai áp dụng cho các đã thú v.v.. Có nói rằng: 

“Có những súc sinh bị làm thịt để lấy ngọc trai, len, xương, máu, thịt hay da sông.” 
Loại thứ ba chủ yếu liên quan tới những loài sống trong các đại đương: 

“Chúng ăn bất kỳ thứ gì ở trước mặt chúng.” 
thọ mạng: Thọ mạng của súc sinh không cố định, nhiều lắm là một kiếp. 

Điều này kết thúc tiết mục đau khổ của các trạng thái thấp. 

3.2 ĐAU KHỎ CỦA CÁC TRẠNG THÁI CAO CỦA SỰ HIỆN HỮU 

3.2A Con Người 

Con người có tám loại đau khổ chính. Trong garbhâvakrâmfisúira (Kinh Nhập Thai tạng) có nói: 

“Tương tự như vậy, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khô, chết là khổ, xa lìa những người thân yêu 

là khô, phải gặp người không ưa là khô, tranh đâu và giành được những điêu mong muôn là khô 

và khó khăn trong việc g1ữ những gì ta có là khô.” 

Đau khổ đầu tiên là đau khổ của việc sinh ra, nó cũng là cội gốc của tất cả những đau khổ khác. 
Mặc dù bôn cách sinh ra đã được giảng dạy, hâu hêt (con ngườ)) sinh ra từ một thai tạng. Vì lý do 
này, có nhiều đau khổ xảy ra từ trạng thái trung ấm “ở /hành”' cho đên sự cư trú thực sự trong 
thai tạng (trụ thai). Nói chung, những chúng sinh trạng thái-trung âm có một vài khả năng siêu 
nhiên - họ có thể bay qua không gian và nhận ra các trạng thái sinh mong manh nhờ một loại thị 
kiến siêu phàm. Chúng sinh trung ấm này cuối cùng đắm chìm vào bốn loại mê lầm được tạo nên 


bởi các nghiệp lực trong quá khứ, chăng hạn như sự kích động của một cơn gió mạnh, một trận 
mưa lớn, vẻ tăm tối của bầu trời và tiếng la hét đễ sợ của một đám đông. 


1 trạng thái trung ấm “trở thành” (TT. srid. paT.bar. đo) — thời gian ngay trước khi đi vào một hiện hữu mới (thường 
được gọi là sự hoài thai, nhập thai) khi những ảo giác trung ấm nói chung đắm chìm vào những hình ảnh nào đó 
biểu thị sự tái sinh có thê có. 


59 


Như thế, tùy theo đặc tính của nghiệp của ta, một trong những ý niệm sau đây được trình bày 
theo thứ tự giảm dân về sự thanh tịnh, có thê xảy ra. Ta nghĩ: 


“Tôi đang đi vào một cung điện tuyệt vời” hay 

“Tôi đang đi tới đỉnh của một tòa nhà nhiều tầng” hay 
“Tôi đang đến gần một ngai tòa” hay 

“Tôi đang đi vào một túp lều có mái tranh” hay 

“Tôi đang đi vào một căn nhà lá” hay 

“Tôi đang trượt giữa những lá cỏ” hay 

“Tôi đang đi vào một khu rừng” hay 

“Tôi đang chui qua một cái lỗ trên tường” hay 

“Tôi đang trượt giữa đồng rơm.” 


Sau đó, khi từ xa nhận ra những cha mẹ tương lai trong sự tính giao, các chúng sinh trung ấm 
này hướng về họ. Chúng sinh đã từng tích tập một kho công đức to lớn và là những vị sẽ có một tái 
sinh cao cấp nhìn thấy một cung điện tuyệt vời, một tòa nhà nhiều tầng v.v.., và hướng về nơi đó. 
Chúng sinh đã tích tập một kho công đức trung bình và sẽ có một tái sinh trung bình sẽ nhìn thấy 
một túp lều mái tranh v.v.. và hướng về đó. Chúng sinh không từng tích tập công đức và sẽ có một 
tái sinh không tốt nhìn thấy cái lỗ trên tường v.v.. và hướng về đó. Khi đi tới đó, chúng sinh được 
sinh làm một bé trai sẽ cảm thấy quyên luyến với mẹ và ác cảm với người cha, trong khi chúng 
sinh được sinh làm một bé gái sẽ thấy quyến luyến với người cha và ác cảm với người mẹ. Với 
những cảm xúc quyến luyến và ghét bỏ này, sự tỉnh giác của trạng thái trung ấm trở thành hợp nhất 
với những chất bài tiết bất tịnh của cha mẹ. 

Từ lúc đó trở đi, ta sẽ trải qua 38 tuần trong thai tạng. Ta cũng được biết là một số người trải qua 
tám tháng, một số chín tháng và một số mười tháng ở đó. Một số người trải qua một thời gian bất 
định và thậm chí có người ở trong thai tạng đến sáu mươi năm. 

Trong fuẩn lễ đâu tiên trong thai tạng của người mẹ, ta như bị nấu hay chiên rán trong một chiếc 
nồi nóng, khi tâm thức mới kết hợp với các thành phần vật lý tạo nên kinh nghiệm đau khổ không 
thể chịu đựng nồi. Giai đoạn này của phôi được gọi là vậ/ có hình quả trứng, ở trong hình thức như 
nước cháo hay sữa chua đông. 

Trong uần lễ thứ hai trong thai tạng của mẹ, prâna' (khí) được gọi là những chuyên động “xúc 
chạm toàn khắp.” Sự xúc chạm của nó với thai tạng của người mẹ khiến cho bốn yếu tố biểu lộ. 
Giai đoạn này của phôi, được gọi là vậi có hình thuôn, thì trông giống như sữa đông hay bơ được 
đánh lên. 

Trong tuân lễ thứ ba trong thai tạng, prâna được gọi là người kích hoạt làm lay động thai tạng 
khiến bốn yêu tố thực sự biểu lộ; giai đoạn này của phôi được gọi là cđi bướu, trông giống như một 
cái muỗng sắt hay một con kiến. 

Tương tự như vậy, vào tuân lễ thứ bảy trong thai tạng của người mẹ, prâna được gọi là bão (áp. 
Kết quả việc tiếp xúc của nó với thai tạng tạo nên sự hình thành của hai tay và hai chân. Trong giai 
đoạn này ta cảm nhận đau khổ như thê bị một người mạnh mẽ kéo tứ chi của ta trong khi một 
người khác dùng một trục cán đề căng ta ra. 

_Tương tự như vậy, trong tuần lẾ thứ mười một trong thai tạng của người mẹ, prâna /go ra khiếu 
(lỗ) xuất hiện. Kết quả sự tiếp xúc của nó trên thai tạng khiến cho chín khiếu xuất hiện. Đau khổ 
trong giai đoạn này giống như sự đau đớn khi một vết thương còn mới bị một ngón tay chạm phải. 

Ngoài ra, khi người mẹ ăn bất thường hay dùng thức ăn lạnh, ta đau khổ như thê thân thể trần 
trụi của ta bị ném vào băng đá. Các thực phẩm thật nóng, chua hay nhiều gia vị cũng gây nên đau 
đớn. Nếu người mẹ ăn quá mức, ta đau đớn giông như bị đẻ ép giữa những tảng đá. Nếu bà ăn quá 
ít, ta cũng đau khổ như thê bị lăn long lóc trong không gian. Khi bà đi nhanh, nhảy, xoay mình đột 





1 prâna (TT. rlung) Thuật ngữ Phạn prâna_ được dùng ở đây không có thuật ngữ hay ý niệm tương đương ở 
phương Tây. Nếu dịch sát nghĩa, đây là những gió (khí) hay năng lực phụ thuộc vào tâm đối với bản chất, vị trí và 
những tính chất của chúng và về phần chúng, chúng ảnh hưởng đến cách thức mà hiện hữu vật chất của chúng 
ta, cũng như sự hiện hữu của vũ trụ, xuất hiện đối với tâm. Cùng với các kinh mạch (nâdi) và các trung tâm 
(cakra — luân xa) qua đó chúng hoạt động và các giọt năng lực (bindu), những thứ này tạo thành thân vi tế là cấu 
trúc chỉ huy của sự hiện hữu vật chất và chủ đề cho sự tập trung trong thiền định của các hành giả Phật giáo. 


60 


ngột hay thình lình cúi xuống, ta đau đớn như thể bị ngã xuống một vực thắm. Trong những lúc 
tính giao mạnh mẽ, ta đau khô như thể bị đánh bằng những chiếc gậy có gai. 

Vào tuần lễ /ứ ba mươi bảy ta nhận ra là mình ở trong một thai tạng, nghĩ nó như một ngục tù 
dơ bần, hôi hám, tối đen như mực. Không thể chịu đựng được nữa, tư tưởng ra khỏi nơi đó xuất 
hiện. Trong tuần fhứ ba mươi tám, prâna được gọi là người thâu thập hoa khuấy động thai tạng của 
người mẹ, xoay bào thai hướng về cửa thai tạng (tử cung). Nỗi khô vào lúc đó giống như nỗi khổ 
của việc bị hành hạ trên các giá sắt. 

Như thê, trong thời gian mang thai, trong khi phát triển từ việc là một cái phôi một-tuần tới một 
bào thai hoàn toàn-phát triển, ta bị đun sôi và khuấy mạnh trong thai tạng, như trong một chiếc 
bình nóng hay thậm chí trong chiếc bình đang sôi, ta bị tác động và bị đây vòng vòng bởi 2§ prâna 
khác nhau và ta được nuôi dưỡng và phát triên bằng chất bổ dưỡng từ máu của mẹ ta v.v... Vì thế 
trong Kinh Nhập Thai tạng có nói: 


“Từ phôi một-tuần — vật có hình trứng — một bong bóng thịt xuất hiện và từ phôi này xuất hiện 
một vật “hình thuôn" — phôi hai-tuần. Phôi này phát triển rắn chắc hơn nữa, tạo thành cái đầu và 
tứ chi và khi những cái xương được hình thành rõ ràng và được nối kết, thân thể đã phát triển 
đầy đủ. Hành động (nghiệp) là nguyên nhân của tất cả những điều này.” 


Kê đó prâna hướng xuông xuât hiện, nó xoay đâu của thai nhi xuông dưới. Thân thê ra khỏi thai 
tạng, cánh tay vươn ra, đứa trẻ trải nghiệm nôi khô như thê nó bị kéo băng một máy ép sắt. Một sô 
trẻ chêt non. Đôi khi mẹ và con đêu chết bởi việc sinh nở. 


Lúc được sinh ra, khi thoạt đầu đứa trẻ tiếp xúc với các mặt bằng, nó đau đớn như thê bị ném 
vào một chiếc giường gai. Một lát sau, khi được lau khô, nó cảm thấy da nó như thê bị bóc ra và 
thân thể nó bị chà xát trên một bức tường. 

Suốt thời gian ở trong thai tạng, ta sông trong sự khó chịu, tù túng, tăm tối và bất tịnh như đã 
được mô tả ở trên. Thậm chí nếu có người tặng ba đồng vàng cho một người thật khỏe mạnh để 
người ấy sống với thai nhi trong cái lỗ bẩn thiu bất tịnh đó chỉ trong ba ngày, liệu ai có thể làm nồi 
điều đó? Nỗi khổ của chúng sinh ở trong thai tạng còn tệ hại hơn thế. Vì thế trong 7 gởi một đệ 
fử CÓ nÓI: 

“Ngộp thở bởi những mùi và chất bát tịnh không thê chịu nổi, hoàn toàn bị giam cầm trong bóng 


tối dày đặc, việc sông trong thai lạng như ở trong địa ngục, toàn thân bị bóp chặt, vì thế ta phải 
sống trong nỗi thống khổ ghê gớm.” 


Một khi đã xác tín vê điêu này, hãy nghĩ: “Liệu ai còn có thê đi vào thai tạng, dù chỉ một lân.” 


œ4®9“ 


Mặc dù những đau khổ của tuôi già cũng rất nhiều, chúng có thể được tóm tắt thành mười loại: 
đau khổ do những biến đôi trong cơ thể, tóc, da, diện mạo, những khả năng và năng lực, uy thế, 
chất lượng sống, sức khỏe, năng lực tinh thần của ta và những đau khổ do đến gần cái chết khi thời 
gian của ta đã hết. 


1. biến đổi trong cơ thể - thân thể ta trước đây mạnh mẽ và cường tráng, thắng tắp, sẽ phải biến 
đổi, người đồ gập xuống, vặn vẹo và phải được chống đỡ bằng một chiếc gậy. 


2. biến đổi trên tóc — mái tóc ta trước đây đen huyền, giờ đây trở nên bạc trắng hay có người bị hói 
đầu. 


3. biến đổi trên da — làn da của ta có một thời tươi đẹp và mịn màng như vải Benares (Ba-na-lại) 
hay lụa Trung quôc, nay trở nên thô ráp, nhăn nhúm và trông giông như những chiêc vòng đông 
được kết lại. 


61 


4. biến đổi trên diện mạo - điện mạo của ta, một thời đầy vẻ sáng ngời hay lộng lẫy, như một hoa 
sen bừng nở tươi tăn, giờ đây đã phai tàn, trở nên hơi xanh hay xam xám như một bông sen già khô 
héo. 


5. biến đổi trong khả năng và các năng lực — nhiệt tình và khả năng mà ta có trước đây sẽ biến đôi, 
bởi sức khỏe tàn tạ không cho ta thực hiện những công việc khó khăn và sự tàn tạ về tỉnh thần lấy 
đi mọi sự hăng hái để thực hiện các công việc. Các giác quan trở nên cùn nhụt và nếu không nhận 
thức sai lầm vê các đối tượng thì cũng không thể tri giác vê chúng. 


6. biến đổi trong uy thể - trong khi trước đây ta được ngợi khen và tôn kính, giờ đây ta không còn 
được người khác quý mến và trở thành một đối tượng để thuộc cấp khinh miệt. Ngay cả những 
người không quen biết cũng tự động không thích kết bạn với ta và ta trở thành đối tượng cho những 
trò đùa tinh nghịch của con cái và sự ngượng ngùng của con cháu. 


7. biến đổi trong chất lượng của cuộc sống — niềm vui do của cải, thực phẩm và thức uống mang 
lại bị suy giảm. Thân thể không thấy ấm áp và miệng không nếm được vị ngon ngọt. Ta tưởng 
tượng những thứ không thể tìm kiếm được và sẽ thật khó khăn cho những người cung cấp và nuôi 
dưỡng ta. 


ổ. biên đổi về sức khỏe — ta mắc phải căn bệnh nặng nhât là tuôi già, ta đau khô bởi nó mang lại 
mọi loại bệnh tật khác. 


9. biến đối trong năng lực tỉnh thần — trở nên già yêu và lầm lẫn, hầu như ta lập tức quên mất 
những điêu vừa nói hay vừa làm. 


10. khi thời gian của ta đã hết, cuộc đời đến lúc chấm dứt — hơi thở ngắn lại và bắt đầu khò khè. 
Khi mọi yêu tô (tứ đạn) tạo nên thân thê đã suy kiệt, cái chêt đên gân. 


Sự đản sinh của Đức Phật nói về tật cả những nỗi khỗ của tuôi già: “Tuôi già biến một thân thể 
đáng yêu thành khó ưa. Tuôi già đánh cặp uy thê và làm hao tôn khả năng và sức mạnh của ta. Tuôi 
già lây đi hạnh phúc và làm tăng nỗi khô. Tuôi già là nhà chê tạo cái chêt và là kẻ cướp đoạt nhan 
sắc.” 


Mặc dù đau khỗ của bệnh tật cũng không thê kê xiết, chúng có thể được tóm tắt thành bảy loại 
— nghĩa là những đau khô của việc: 


bị đánh ngã bởi một chứng bệnh nặng, 
những xét nghiệm vật lý đau đớn, 

phải dùng thuốc mạnh, 

phải tránh ăn và uống những món yêu thích, 
phải theo chỉ thị của bác sĩ, 

bệnh tật làm hao tốn tiền của và 

sợ chết. 


%* x x x x x *%x 


Sự đản sinh của Đức Phật nói về điêu này: 


“BỊ hành hạ vì là nạn nhân và thực sự chịu thua những nỗi khổ của hàng trăm bệnh tật, họ giống 
như quỷ ma có hình người.” 


œ4$@0“© 
Những đau khỗ của cái chết cũng không thê tính đêm. Trong rájávavâdaka (Kinh Lời Khuyên 
dạy Đức Vua) có nói về điều này: 


“Đại Vương! Theo cách này, khi ta bị hành hạ trên cọc nhọn của cái chết, ta không còn quá kiêu 
ngạo nữa — ta không có những người bảo hộ, các đồng minh hay bạn hữu. Lâm vào cảnh bệnh 
tật, miệng khát, mặt ta biến dạng, tứ chỉ bải hoải, ta không thê làm việc, làm dơ bản thân ta với 


62 


nước miếng, nước mũi, nước tiểu và những thứ nôn mửa ra thật ghê tởm và thở khò khè â ầm ï. 
Các bác sĩ từ bỏ hy vọng, ta ngủ trên giường một lần cuối, lún chìm vào dòng sinh tử và kinh sợ 
các sứ giả của Thần Chết. Hơi thở ngừng lại, miệng và lỗ mũi mở lớn. Ta để lại thế giới và 
hướng về đời sau. Đó là một cuộc khởi hành vĩ đại, lối vào bóng tối sâu dầy nhất, cú ngã trên 
vách núi vĩ đại nhất và bị đại dương hùng vĩ quét sạch. BỊ cơn gió nghiệp giật tung đi, ta đi tới 
một nơi không ô ồn định, không thê mang theo ngay cả một mẫu nhỏ xíu của cải của ta. Mặc dù ta 
kêu khóc: “Ôi, mẹ ơi; ôi cha ơi, ôi các con ơi!? Đại vương, vào lúc đó, ngoài Pháp ra, không có 
vị bảo hộ, nơi nương tựa, đồng minh nào khác.” 


Cũng có đau khổ vì phải xa lìa những người thân yêu. Khi những người thân yêu (cha, mẹ, 
con cái và bạn hữu) chết, đó là một đau khổ vô hạn trong hình thức của sự đau đón, tiếc thương, 
kêu khóc, than van v.v.. 

Đau khỗ vì phải gặp người không ưa là nỗi đau buồn xảy ra do sự tranh cãi khi gặp những kẻ 
thù mà ta không thích. 

Hai loại đau khổ cuối cùng (phải tranh đấu để có được những điều gì đó và thật khó khăn đề 
duy trì chúng) thì thật hiển nhiên. 


œ4®09“ 


3.2B Bán-Thiên 


Ngoài những đau khổ hơi giống các vị trời, các vị bán-thiên (A Tu La) cũng đau khô vì sự kiêu 
ngạo, ganh tỊ, chiên đâu, tranh cãi. Có câu nói: 


“Các vị bán-thiên phải chịu đựng sự hành hạ ghê gớm trong tâm thức bởi tự bản chất, họ phẫn 
uât vì sự lộng lây và những lạc thú của các vỊ trời.” 


œ4®09“ 


3.2C Các vị Trời 


Các vị trời dục giới đau khỗ vì phải chiến đấu chống lại các bán-thiên (A Tu La), vì cảm thấy 
không thỏa mãn — đo bởi dục vọng vô bờ của họ - và bởi mất niềm tin. Họ cũng đau khổ bởi tứ chi 
của họ bị chặt đứt và những bộ phận của thân thể của họ bị cất rời, bởi bị giết hay bị trục xuất, và 
cuối cùng họ trải qua cái chết, đi tới một hiện hữu khác và mắt địa vị siêu phàm. Có câu nói rằng: 


“Khi cái chêt đên, hỡi con cái siêu phàm, năm dâu hiệu sẽ xuât hiện: y phục bắt đâu có mùi hôi, 
các vòng hoa khô héo, nách đô mô hôi, bôn mùi xuât hiện từ thân thê và sự bât mãn với vị trí 
siêu phàm của ta phát khởi.” 


Các vị trời sắc giới và vô sắc giới không có những đau khổ được nhắc tới ở trên. Tuy nhiên, bởi 
họ chết, luân hồi và không có năng lực để được ở nguyên trong trạng thái của họ, họ đau khổ vì 
phải tái sinh trong những cõi thấp. 

Tương tự như thế, một khi thiện nghiệp của loài người hay các vị trời cạn kiệt, họ phải rơi xuống 
những trạng thái đau khổ. Vì thế, toàn bộ thân phận của sinh tử, bản chất đích thật của nó là đau 
khổ, giống như thân phận của một ngôi nhà hừng hực lửa. Trong Kinh Nhập Thai tạng nói: 


“Than ôi! Bởi đại dương luân hồi sinh tử này cháy đỏ, hừng hực lửa, không một ai không bị nó 
đánh bại. Địa ngục rùng rợn này là gì? Đó là ngọn lửa tham, sân và s1, ngọn lửa sinh, lão và tử, 
ngọn lửa muộn phiền, than khóc, hiểm nguy và bất an. Bởi những ngọn lửa này cháy hừng hực 
và dữ dội không ngừng nghỉ, chăng ai thoát khỏi chúng.” 


Vì thế, việc hiểu biết về những khiếm khuyết của sinh tử sẽ xoay chuyên tâm khỏi những lạc thú 
của cuộc đời. Trích dân từ øi4pufrasamágamanas2frá (Kinh Cha và Con Gặp gỡ): 


63 


“Khi nhận ra những khiêm khuyết của luân hôi sinh tử, sự mỏi nhọc chân thật sẽ sinh khởi, và 
nổi sợ hãi ngục tù của ba cõi sẽ khơi dậy một nô lực từ bỏ sinh tử.” 


Tương tự như thế, Đạo sư vĩ đại Long Thọ nói: 
“Bởi sinh tử luân hồi thì như thé, việc sinh ra làm một vị trời, một con người, một chúng sinh địa 


ngục, một ngạ quỷ hay một súc sinh chăng thê là một sự sinh ra tốt lành — hãy hiểu rằng những 
sự sinh ra đó là những con tàu ngập đây tai họa.” 


œ4®0“S 


Đây là chương năm, giảng về những đau khổ của sinh tử, 
trong tác phám Pháp Bảo của sự Giải thoát 


64 


Chương Sáu: 
Thiền định về Nghiệp, Nhân và Quả 


Phương thuốc thứ hai chữa trị 
sự tham luyên hiện hữu nói chung 


Những ai muốn biết điều gì gây nên những đau khổ ở trên nên hiểu rằng chúng phát sinh từ hoạt 
động' bị hư hỏng” — nghiệp. Karma$afakasara (Kinh Một Trăm Nghiệp) nói về điều này 


“Nhiều loại hành động khác nhau tạo nên đủ loại chúng sinh khác nhau.” 

Trong Kinh Đại Bì Liên Hoa có nói: 
“Hành động (nghiệp) tạo ra các thế ĐIỚI; Sự biểu lộ của các thế giới bắt nguồn từ các hành động. 
Chúng sinh do các hành động tạo nên. Hành động là nguyên nhân của chúng sinh, bởi hành động 
mà chúng sinh có các dị biệt.” 

A-tì-đạt-ma-câu-xá luận nói: “Các thê giới khác nhau được sinh khởi bởi hành động.” 


Nếu bạn hỏi hành động là gì, hãy biết rằng nó thuộc về hai phạm vi: hoạt động thuộc về tâm và 
hoạt động do bởi ý hướng. 4 f) đạt ma Tập luận nói về điêu này: 


“Hoạt động là gì? Đó là hoạt động thuộc về tâm và hành động được thúc đây về mặt tâm thức.” 
Trong 4-fi-đaf-ma-câu-xá nÓI: 

“Hành động là ý hướng và những gì được thực hiện do bởi ý hướng đó.” 
Ngoài ra, trong Căn bản Trung quản luận có nói: 


“Đẳng Chân thực Siêu phàm đã nói rằng hành động là hoạt động thuộc về tâm và những gì được 
thực hiện do bởi tư tưởng.” 





: hoạt động Mội sự chọn lựa phải được lập ra giữa việc sử dụng từ karma, hình thái Phạn ngữ nỗi tiếng hiện 
nay, và từ này (activity — hoạt động), ý nghĩa theo Anh ngữ của nó. Có những lý lẽ tuyệt vời đối với việc sử dụng 
mỗi một từ trong hai từ này. Karma thường xuất hiện trong một hình thức trọn vẹn hơn trong tiếng Tây Tạng, là 
las.rgyu. bras, nó có nghĩa là “hành động, (trong phạm vi của) nhân và quả.” Điều này làm nổi bật khái niệm Phật 
giáo về hành động, trong đó không chỉ bản thân hành động lúc đầu, mà cả những kết quả dài hạn của nó, cùng 
được coi là một hành động, một nghiệp. Đối với một người quan sát, việc nghĩ rằng các nguyên nhân và kết quả 
của chúng là hai điều riêng biệt thì dễ dàng hơn là việc coi chúng như một tiến trình đang tiếp diễn. Chẳng hạn 
như, khi ta nhìn một hạt giống được gieo trồng vào mùa thu thì đó là một vấn đề. Các chồi non vào mùa xuân có 
vẻ là một vấn đề khác, một kết quả. Thực ra, đó là một sự tương tục của các sự kiện không đứt đoạn. Tương tự 
như thế, các hành động của ta trong một đời và những kết quả của chúng trong đời khác có vẻ rất khác biệt, tuy 
nhiên đó là một sự tương tục. 


? bị hư hỏng Thuật ngữ này khác biệt với nhiều thuật ngữ có tính chất xem thường khác, là những thuật ngữ 
định rõ hành động — “xấu,” “vô đạo đức,” “có hại” v.v.. Trong khi tất cả những thuật ngữ đó chỉ nói đến ác hạnh, 
“bị hư hỏng” cũng áp dụng cho hoạt động đức hạnh, vô đạo đức và thiền định. Nó có nghĩa là các hoạt động đó 
vẫn còn “bị hư hỏng” bởi sự vô minh và những kết quả của nó — nhị nguyên, tam nguyên, sự mê lầm-bản ngã 
v.v.. — và vì thế sẽ tạo nên một kết quả thế tục — hạnh phúc, đau khổ v.v.. tùy thuộc vào bản chất của hành vi. 
Hành vi không hư hỏng siêu vượt sự tam nguyên (có nghĩa là không có ý niệm về chủ thể, hành động, và đối 


tượng) và không được bao gồm trong các giáo lý về nghiệp bởi nó không thuộc về nhân và quả thế tục. 


6S 


Ta có thể muốn biết hai phạm vi này thực sự là gì: 


I. hoạt động thuộc về tâm — các hành động của tâm. . , 
2. mọi hoạt động thuộc về /hán và hoạt động thuộc về ngữ được trù tính bởi tâm thức, nghĩa là bât 
kỳ hoạt động nào xảy ra.” 


A-tì-đạt†-ma-câu-xả nỒI: 
“Ý hướng là hoạt động thuộc về tâm: những gì nó phát triển là hoạt động thuộc về thân và ngữ.” 
Bản tóm tắt đưới đây phác thảo những hành động như thế và những kết quả mà chúng mang lại: 


Các hành động và những kết quả của chúng được tóm tắt bằng sáu điểm: phân loại, các tính 
chât, sự quyêt định sô phận của ta, kêt quả nghiêm ngặt, những nguyên nhân nhỏ tạo thành 
kêt quả to lớn, và sự không thê tránh khỏi. 


1. Phân loại 
Có ba loại: 


1. ác hạnh, nguyên nhân và kết quả, 
2. thiện hạnh, nguyên nhân và kêt quả, và 
3. thiên định kiên cô như hoạt động, nguyên nhân và kêt quả. 


2. Các tính chất 
2A _ÁC HẠNH, NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUÁ 


Nói chung, mặc dù có nhiều loại ác hạnh, chúng có thể được tóm tắt thành mười ác hạnh. Ba ác 
hạnh thuộc về thân thể: sát sinh v.V.. Bồn ác hạnh thuộc về ngữ: nói dối v.v.. Ba ác hạnh thuộc về 
tâm: tham muốn v.v.. Tự mỗi ác hạnh này được nghiên cứu qua ba điểm: phân loại, các kết quả và 
một vài trường hợp đặc biệt của chúng (trường hợp tệ hại nhất có thê có.) 


2A.1 Sát sinh 
Sát sinh được chia làm ba loại: 


* sát sinh bởi đam mê và tham muôn, 
* sát sinh bởi sân hận và ganh ghét và 
* sát sinh bởi ngu SI. 


Loại thứ nhất là sát sinh để có thịt, da sống v.V.. hay để được lợi lạc trong lãnh vực thê thao hay tài 
chính hay đê bảo vệ bản thân hay những người thân yêu. 

Loại thứ hai là giết những người mà ta cảm thấy đối nghịch vì hằn thù hay đua tranh v.v.. 

Loại thứ ba được thực hiện để cúng dường. 


Các kết quả của việc sát sinh gồm ba loại: kết quả hoàn toàn thuần thục, kết quả tương ứng với 
nguyên nhân và kêt quả tác động theo nhân quả: 


Kết quả hoàn toàn thuần thục là tái sinh như một chúng sinh địa ngục. Kết quả tương ứng với 
nguyên nhân là mặc dù được tái sinh làm người, ta sẽ có một cuộc đời ngắn ngủi và nhiều bệnh tật. 
Tác động theo nhân quả là bị tái sinh ở một xứ sở bất hạnh và không thịnh vượng. 7ường hợp đặc 
biệt hay tệ hại nhất trong tất cả các hình thức sát sinh, tội lỗi' ác hại nhất, là giết một A La Hán hay 
giết cha mẹ. 


† tội lỗi (sin) Sau nhiều do dự, chúng tôi quyết định liều lĩnh khi sử dụng từ này ở đây để dịch thuật ngữ Tây 
Tạng sdlg. pa. Nhiều người ghét cay ghét đắng thuật ngữ tội lỗi' này bởi nó mang nhiều ÿ nghĩa có nối kết với sự 
tu tập của tôn giáo khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh là một trong những hành động đen tối nhất mà ta có thể làm, 


66 


2A.2 Trộm cắp 
Có ba loại là: 


* trộm cặp băng vũ lực, 
* trộm cắp một cách lén lút và 
* trộm cắp băng cách gian lận, lọc lừa. 


Loại thứ nhất là cướp đoạt bằng cách sử dụng vũ lực không cần thiết. 
Loại thứ hai là trộm cắp mà không bị đê ý, băng cách đột nhập vào nhà v.v.. 
Loại thứ ba là gian lận băng cách làm sai lạc trọng lượng và những sự đo lường. 


Trong ba loại kết quả, kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh làm một ngạ quỷ. Kết quả 
tương ứng với nguyên nhân là mặc dù được tái sinh làm người, ta sẽ phải trải nghiệm sự túng thiếu 
vật chất.' Tác động theo nhân quả là bị tái sinh ở một nơi có nhiều sương giá và mưa đá. Trường 
hợp tệ hại nhất của việc trộm cặp, tội lỗi lớn nhất, là trộm cắp tài sản thuộc về Đạo sư của ta hay 
của Tam Bảo. 


2A.3 Tà dâm” có ba loại (bao gồm hoạt động tính dục với người khác): 


* bị ngăn câm bởi môi liên hệ gia đình, 
* bị ngăn câm bởi cam kêt của họ với người nào khác và 
* bị ngăn câm bởi các quan hệ tôn giáo. 


Loại thứ nhất là sự giaO phối với mẹ, chị của ta v.v.. 

Loại thứ hai là giao phối với người đã kết hôn với người khác hay thuộc về một vị vua” và 

Loại thứ ba bao gồm mọi tình huống của việc quan hệ tính dục với một phối ngẫu thích hợp nhưng 
được coi là không thích hợp theo thực hành Phật giáo. Trong loại này, có ba lãnh vực của sự g1ao 
phối không thê chấp nhận — được quyết định bởi các bộ phận, nơi chốn, thời gian, mức độ hay cách 
thức. Trước hết, các bộ phận không thích hợp, có nghĩa là giao phối ở miệng hay hậu môn. Một nơi 
không thích hợp là ở gần một Đạo sư, một ngôi chùa, bảo tháp hay một tập hội to lớn. Thời gian 
không thích hợp là thời gian khi các giới luật cư sĩ” được tuân giữ, trong khi mang thai, trong khi 
bà mẹ đang cho con bú hay giữa ban ngày.” Một mức độ không thích hợp là năm lần liên tiếp hay 
hơn nữa. Các hình thức giao phối không thê chấp nhận được là các loại hãm hiếp” và giao phối ở 
miệng hay hậu môn với người cùng giới tính hay một người lưỡng tính. 


Trong ba loại kết quả, kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh làm một ngạ quỷ. Kết quả 
tương ứng là mặc dù được tái sinh làm người, vợ (chồng) của ta sẽ giống như một kẻ thù đáng ghét 
và tác động theo nhân quả là bị tái sinh trong một xứ đầy bụi bặm. Trường hợp tệ hại nhất là trọng 
tội của việc giao phối với mẹ của mình hay một zrhazi (nữ A La Hán). 


với các hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng nỗi, những thuật ngữ thay thế không mang lại được tính 
chât mạnh mẽ thô sơ của ý niệm được truyện đạt bởi người Tây Tạng. Trong phạm vi ảnh hưởng của nó, từ “tội 


lỗi” là một cách dịch sát nghĩa, cũng có nghĩa là vi phạm định luật tự nhiên. 
1 nói cho dễ hiểu là bị nghèo khổ, hay có ý nghĩa hơn là cảm thấy bắt mãn với những gì ta có, cho dù có nhiều đi 
chăng nữa. 


? TT. 'dod.pas.logs.par.gyems.pa muốn nói tới điều gì giống như “hoạt động tính dục sai trái, bắt rễ trong dục 
vọng.” Một thuật ngữ như “hoạt động tính dục không thiện xảo” có thê hâp dân hơn đồi với một độc giả hiện đại 
nhưng sẽ quá xa rời năng lực của ngôn ngữ được truyên đạt bởi ngôn từ Tây Tạng. 


3 một người ở trong hậu cung. 
* thường là khi năm hay tám giới luật tạm thời thường được tuân giữ trong một ngày. Gampopa đặc biệt đề cập 


tới tám giới luật gso.byong: không sát sinh, trộm cắp, nói dối, dùng chất gây say, tà dâm, ăn sau bữa trưa, ăn 
mặc có tính chât phô trương hay tham dự vào việc ca hát hay nhảy múa. 


° vấn đề chính là bị người khác nhìn thấy. 


Ê nghĩa là đi ngược lại ý muốn của người khác. 


67 


œ4®0“ 


2A.4 Nói dôi có ba loại: những lời nói dôi vê sự yêu kém của ta, nói dôi nghiêm trọng và nói dôi 
không đáng kê. 


Axax?2?‹ 


Loại thứ nhất liên quan tới “Đạo sư giả hiệu”; giả vờ về sự thành tựu. ' 
Loại thứ hai là nói dối với ý định làm lợi lạc bản thân hay làm hại người khác. 
Loại thứ ba là nói dôi không có lợi mà cũng chăng có hại. 


Trong ba loại kết quả, kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh làm một súc sinh. Kết quả 
tương ứng là mặc dù được tái sinh làm người, ta sẽ bị người khác chê nhạo. Tác động theo nhân 
quả là có hơi thở khó chịu. Tội lôi tệ hại nhât là phi báng Như Lai và nói đôi Đạo sư của mình. 


2A.5 Lời nói gây chia rẽ có ba loại — nghiêm trọng, nói bóng gió và nói qua người thứ ba. 
Loại thứ nhất là lời nói gây chia rẽ bằng hữu bằng cách trực tiếp phỉ báng. 


Loại thứ hai là lời nói gây chia rẽ bằng cách nói bóng gió. 
Loại thứ ba là lời nói gây chia rẽ băng hữu băng lời đôn đại. 


Trong ba loại kết quả, kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh trong địa ngục. Kết quả tương 
ứng là mặc dù được tái sinh làm người, ta sẽ bị ngăn cách với bằng hữu. Tác động theo nhân quả là 
bị sinh ở một nơi có địa thế không ổn định và nguy hiểm. Tội lỗi tệ hại nhất trong lời nói gây chia 
rẽ là trọng tội gây bất hòa trong Tăng đoàn. 


2A.6 Lời nói gây tốn thương có ba loại: trực tiếp, bóng gió và qua người thứ ba. 


Loại thứ nhất là nói thắng với người nào đó về những lỗi lầm và yếu kém của họ. 

Loại thứ hai có nghĩa là nói những điều xấu xa có liên quan tới người nào đó bằng một cách nói lấp 
lửng pha lẫn diễu cợt. 

Loại thứ ba là phơi bày những lỗi lầm và yếu kém của người nào đó cho bạn hữu của họ và những 
người khác biết. 

Trong ba loại kết quả, kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh trong địa ngục. Kết quả tương 
ứng là mặc dù được tái sinh làm người, ta sẽ phải nghe những âm thanh và lời nói khó chịu. Tác 
động theo nhân quả là bị tái sinh ở một nơi khô cằn, nóng bức, có nhiều điều xấu ác.” Trường hợp 
tệ hại nhất trong lời nói gây tôn thương là nói xúc phạm đến cha mẹ ta hay một bậc chứng ngộ.” 


2A.7 Lời nói vô ích có ba loại: lời nói mê lầm vô ích, trò chuyện thế tục vô ích và lời nói chính 
xác nhưng vô ích. 

Loại thứ nhất liên quan tới cách thức và những kề lễ về những niềm tin sai lạc. 

Loại thứ hai liên quan tới việc trò chuyện ngớ ngắn, những lời nói đùa v.v.. 

Loại thứ ba liên quan tới những nỗ lực giải thích Giáo Pháp cho những người thiếu sự tôn kính hay 
có tâm thái không thích hợp. 

Trong ba loại kết quả, kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh làm súc sinh. Kết quả tương 
ứng là mặc dù được tái sinh làm người, lời nói của ta sẽ không có tác dụng. Tác động theo nhân 
quả là bị tái sinh ở một nơi có các mùa thất thường. Trường hợp tệ hại nhất trong các loại lời nói vô 
ích là làm xao lãng những người đang thực hành Pháp. 


œ®4®9“ 





1 dịch sát nghĩa là “những lời nói dối của Đạo sư — nói hay nói bóng gió rằng ta có những năng lực đặc biệt 
(siddhi) hay ta đã thành tựu những mức độ tâm linh cao cấp (xem các chương sau.) 
? từ Tây Tạng ở đây có thể được đọc là “nhiều sự xấu ác” hay “nhiều bọ cạp.” 


3 bậc chứng ngộ (TT. phags.pa, Phạn: aya) —- bậc đã thành tựu nhận thức kiên cố, phi thường về tánh Không và 
chân lý. 


68 


2A.8 Tham muốn gồm ba loại: 


* tham muôn liên quan đên vật sở hữu của ta, 
* tham muôn liên quan đên vật sở hữu của người khác, 
* tham muôn vật sở hữu không thuộc cả hai loại trên. 


Loại thứ nhất là một bám luyến vào tình trạng gia đình, hình tướng vật lý, các phẩm tính, của cải và 
những vật sở hữu của ta khi nghĩ rằng: “Chẳng có ai như ta.” 

Loại thứ hai là thèm muốn những vật hảo hạng mà người khác sở hữu. Ta nghĩ: “Giá như cái này là 
của ta.” 

Loại thứ ba bao gồm việc thèm muốn những gì không thuộc về ta mà cũng chăng thuộc về người 
khác, chăng hạn như những chất liệu được chôn dấu trong đất v.v.. khi nghĩ: “Giá mà tôi có được 
của cải đó.” 


Trong ba loại kết quả của tham muốn, kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh làm một ngạ 
quỷ. Kết quả tương ứng là mặc dù được tái sinh làm người, sự tham muốn sẽ chế ngự tâm trí ta. 
Tác động theo nhân quả là bị sinh ở một nơi có chất lượng thực phẩm' kém cỏi. Trong các loại 
tham muốn, tội lỗi nặng nề nhất là muốn trộm cắp những vật sở hữu của những người đã thực sự từ 
bỏ thế gian. 


2A.9 Ác ý có ba loại: do bởi thù ghét, ganh tị hay oán giận. 


Loại thứ nhất là bởi thù ghét nên nuôi dưỡng ý tưởng giết” người khác, như trong thời gian chiến 
tranh. 

Loại thứ hai là bởi tranh đua v.v.. nên nuôi dưỡng ý tưởng giết hay làm hại người khác vì sợ người 
ấy hơn mình. 

Loại thứ ba là bởi oán giận lâu dài nên nuôi đưỡng ý tưởng giết hay làm hại người trước đây đã làm 
điều xấu đối với ta. 


Trong ba loại kết quả của sự ác ý, kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh trong địa ngục. Kết 
quả tương ứng là mặc dù được tái sinh làm người, sự thù ghét sẽ chế ngự tâm trí ta. Tác động theo 
nhân quả là bị sinh ở một nơi mà thực phẩm có mùi vị khó chịu và thiếu tỉnh tế. Trong các loại ác 
ý, trường hợp tệ hại nhất, tội lỗi nặng nễ nhất là có ý định phạm một trong n0,⁄É#" g hành động chịu 
hậu quả tức thì.` 


2A.10 Niềm tin sai lầm có ba loại: 


* niêm tin sai lâm vê những hành động và kêt quả của chúng, 
* niêm tin sai lâm về chân lý và 
* niêm tin sai lâm vê Tam Bảo. 


Loại thứ nhất là không tin rằng các thiện hạnh hay ác hạnh sẽ mang lại những kết quả cụ thê là 
hạnh phúc hay đau khô của chúng. : , 
Loại thứ hai là cho rắng người thực hành Đạo Đế sẽ không thành tựu được Diệt Đê. 


1 dịch sát nghĩa là phẩm chất của các loại hạt kém tệ. 


? và như với ác hạnh đầu tiên (sát sinh), bằng cách phát triển ý tưởng làm hại những người khác. 


3 hiểu theo nghĩa đen là hành động “không ngừng nghỉ” hay “hành động không thể cứu vãn được.” Chúng được 
gọi như vậy là bởi nghiệp quả của chúng xảy ra tức thời sau cái chết mà trước hết không kinh qua trạng thái 
trung ấm (bar.do). Năm hành động như thế thường được nhắc đến là: giết cha, giết mẹ, làm hại một vị Phật, giết 
một A La Hán và tạo sự ly tán trong Tăng đoàn trong khi Đức Phật còn tại thế. 


* Diệt Đề liên quan tới sự chấm dứt chắc chắn của đau khổ, nhờ một phương pháp hành động, đó là Đạo Đề, là 
phương pháp giải trừ các nguyên nhân của đau khổ. Đây là hai Chân lý sau của Bốn Chân lý Cao quý (Tứ Diệu 
Đề) (xem mục 3 trong Phần Hai: Nền tảng), giáo lý căn bản của Phật giáo. Trong bản văn này, Bốn Chân lý 
không được thảo luận như một chủ đề riêng biệt. Các giáo lý về Khổ Đề được đề cập trong Chương 5, bàn về 
đau khổ. Các giáo lý về Tập Đế của Đau khổ được đưa ra trong chương này và Chương 16 (thiền định), trong 
tiết mục về sự tương thuộc. 


69 


Loại thứ ba là không tán thành Tam Bảo, tin rằng Tam Bảo không chân thật. 


Trong ba loại kết quả của niềm tin sai lầm, kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh làm súc 
sinh. Kết quả tương ứng là mặc dù được tái sinh làm người, sự ngu dốt và vô minh sẽ chế ngự tâm 
trí ta. Tác động theo nhân quả là bị sinh ở một nơi không thu hoạch được. ' Trường hợp tệ hại nhất, 
tội lỗi nặng nê nhất trong niềm tin sai lầm là bị phiền não bởi sự hoài nghi “như-gaI góc.” 


œ4®0^S 


Ở trên là một giải thích tổng quát về những kết quả được phát triên đầy đủ của những hành động 
như thê. Ba loại hành động được phát triên đây đủ tùy theo hành động có được cân nhắc hay 
không: 


1. trong phạm vi của sự ô nhiễm" hiện tại, 
2. trong phạm vì của sự thường xuyên của nó hay 
3. trong phạm vi của đôi tượng của nó. 


* 1. Nếu các hành động được thực hiện đo bởi sân hận/căm ghét, rất có thể ta bị tái sinh trong địa 
ngục. Nếu chúng được làm bởi đam mê/tham muốn, rất có thể ta bị tái sinh làm một ngạ quỷ. Nếu 
chúng được làm bởi sự vô minh/ngu dốt, rất có thể ta bị tái sinh làm một súc sinh. Vòng Hoa Quý 
bảu của các Hệ thống Triết học Phật giáo nói: 


“Bởi tham muốn, ta sẽ trở thành một ngạ quỷ, bởi sân hận ta sẽ bị đọa trong địa ngục và bởi vô 
minh ta trở thành một súc sinh.” 


* 2, Vô số ác hạnh dẫn tới việc tái sinh trong địa ngục. Nhiêu ác hạnh dẫn tới việc tái sinh làm ngạ 
quỷ. Một ít ác hạnh như thê dẫn tới việc tái sinh làm súc sinh. 


* 3. Nếu ta phạm ác hạnh đối với một người đặc biệt," ta có thể bị tái sinh trong địa ngục. Nếu 
phạm ác hạnh với một người trung bình, ta có thể bị tái sinh làm ngạ quỷ và nếu phạm với một 
chúng sinh cấp thấp, ta có thê bị tái sinh làm một súc sinh. 


Ở trên là một giải thích về các hành động xấu ác (nguyên nhân và hậu quả). Vòng Hoa Quý báu 
của các Hệ thông Triết học Phật giáo nói: 


'“Tham, sân, si và những hành động mà chúng tạo nên là ác hạnh. Do ác hạnh mà mọi đau khổ 
phát sinh và vì thê tạo nên các hiện hữu trong trạng thái thâp.” 


œ4®09“ 


2B THIỆN HẠNH (NGUYÊN NHÂN VÀ KÉT QUẢ) 
2B.1 Các hành động 


“Mười thiện hạnh (thập thiện) là từ bỏ những ác hạnh và hơn nữa, dẫn mình vào những hành động 
đôi nghịch tương ứng, đó là: 





1 dịch sát nghĩa là “không có trái quả.” 
? hoài nghỉ ở nghiệp, đời trước và đời sau v.v.. 

3 ô nhiễm (Phạn: kfesa, TT. nyon. mongs) Thuật ngữ klesa đã được dịch khác nhau là: những cảm xúc mâu 
thuẫn, các độc chất, sự thối nát, ô uế, phiền não, cảm xúc tiêu cực v.v.. 


* Tam Bảo, Đạo sư của ta, cha mẹ ta, người bệnh hay người nghèo khổ v.v.. 


70 


bảo vệ sinh mạng của chúng sinh, 

bồ thí rộng rãi, 

thanh tịnh trong tính dục, 

nói năng chân thật, trung thực, 

xua tan sự không thân thiện và mang lại sự hòa hợp, 
nói năng hòa nhã, dịu dàng và làm người khác dễ chịu, 
nói lời có ý nghĩa, 

giảm bớt tham muốn và hài lòng với những gì ta có, 
nuôi dưỡng lòng từ ái v.v.. và 

thâm nhập ý nghĩa tôi thượng. 


x* x x x x x x x x *% 


2B.2 Ba kết quả của những hành động này 


Kết quả hoàn toàn thuần thục là tái sinh trong cõi người hay trời dục giới. Kết quả tương ứng của 
sự từ bỏ việc làm hại chúng sinh và của việc bảo vệ sinh mạng là ta được trường thọ - và v.v.. đối 
với các thiện hạnh khác. Tác động theo nhân quả của việc từ bỏ việc sát sinh là sẽ được tái sinh ở 
một nơi vô cùng thuận lợi và đầy năng lực — và v.v.., tương ứng với thiện hạnh có liên quan. 


Đây là một giải thích về thiện hạnh (nguyên nhân và kết quả). Vòng Hoa Quý báu của các Hệ 
thông Triệt học Phát giáo nói: 


“Đức hạnh là những gì được phát triển bởi sự không tham, không sân, không sỉ và từ đức hạnh 
phát khởi mọi trạng thái hiện hữu cao câp và hạnh phúc trong mọi cuộc đời.” 


œ4®9“ 


2C THIÊN ĐỊNH" KIÊN CÓ NHƯ HÀNH ĐỘNG (NGUYÊN NHÂN VÀ KÉT QUẢ) 


Bằng thiền định, ta vun trồng nguyên nhân — dhyâna” (thiền định kiên có) về nhất thể” được 
kiểm soát — thì như một kết quả, ta sẽ thành tựu sự tái sinh trong thiền định như thế. Trong những 
điều này, dhyâna (thiền định kiên cố) về nhất thê được kiểm soát bao gồm tám cận định', tám thiền 
định thực sự và thiền định đặc biệt. Kết quả, những thiền định tái sinh, bao gồm mười bảy loại trời 





? TT: mi.gyo.bai.las — dịch sát nghĩa là hành động kiên cố, hành động không thể lay chuyển được. 


? Phạn: dhyâna, TT: bsam.gtan. Thuật ngữ Phạn được duy trì ở đây bởi thiếu một từ Anh ngữ hoàn toàn thích 
hợp. Hơn nữa, có một khác biệt quan trọng giữa các thuật ngữ Phạn và Tây Tạng. Dhyâna (và đặc biệt là jnâna, 
từ Pali tương đương của nó) có nghĩa là “sự chuyên chú”. Những người Tây Tạng diễn tả điều này là bsam.gtan 
— ám chỉ điều gì gần với “tư tưởng kiên cố,” “tâm kiên cố” hơn. Dhyâna thường được sử dụng theo nghĩa đen — 
một trạng thái chú tâm không xao lãng hay dao động được xác định một cách hoàn hảo trên đối tượng của nó. 
Nhưng những gì mà điều này fhực sự muốn nói tới trong thực hành thì thay đổi rất nhiều tùy theo hệ thống thiền 


định theo sau. 


3 Phạn: samâpaffi, TT: Snomns. jug. Phạn ngữ có một ý nghĩa gần với “người có sự an lạc” và tiếng Pali miêu tả từ 
này như có một ý nghĩa của sự thành tựu: “người đạt được an lạc.” Có tám cấp độ trong các cập độ thành tựu 
này, một trong môi dhyâna (xem ở dưới đây trong chương), chín cấp độ nếu ta bao gồm sự hoàn toàn diệt tận. 
Bản dịch Tây Tạng muôn nói “đi vào nhất thể”: các chướng ngại đối với một tầng thiền nào đó được vượt qua, ta 
vui hưởng thiền định quân bình của trạng thái đó, nó lần lượt trở thành giai đoạn khởi đầu cho điều vi tế hơn. 


* Phạn: sâmanfaka-samâdhi dường như tương ứng với Pali: upacâra-samâdhi, TT: nyer. bsdogs — gần đến định 
(cận định) nhưng chưa đạt được định mà ta tìm kiếm. Giai đoạn trung gian này theo sau thiền định chuẩn bị 
(Pali: parikarma-samâdhi, TT: phen.byed được dịch sát nghĩa là bắt đầu đi vào thiền định) và khiến có thể có 
được giai đoạn thành tựu thiền định (Pali appanâ samâdhi, TT: dngos.gzhi) mà sau này trong bản văn cũng 
được nhắc đến là “thiền định viên mãn,” biểu thị rằng thành tựu này là tương đối và chỉ là một phần của tiến trình 
tịnh hóa tâm thức rộng lớn hơn. 


Kãi 


sắc giới và các vị trời thiền định trong bốn loại vô sắc xứ.' Điều kiện nói chung đề những trạng thái 
nhân-và-quả đặc biệt này xảy ra là thực hành mười thiện hạnh (thập thiện). 

Ta bắt đầu đi vào đhyâna thứ nhất (sơ thiền) bằng cách tu tập thiền định giai đoạn giải trừ- 
chướng ngại của nó, cận định quét sạch sự thiếu khả năng. Tu tập này dẫn tới thiền định thực sự 
viên mãn thứ nhất, là một thiền định sâu xa” được đi kèm bởi ý niệm, sự phân tích, hỉ lạc và an lạc 
thể xác. Nhờ tu tập thiền định này, ta sẽ tái sinh làm các vị trời trong các cõi Brahmâ (Phạm 
Thiên). Sau đó nhờ tu tập phương diện đặc biệt của thiền định này, ta sẽ tái sinh trong Đại Phạm 
Thiên. 

Ta bắt đầu đi vào đhyâna thứ hai (nhị thiền) bằng cách tu tập giai đoạn giải trù-chướng ngại 
của nó, cận định. Tu tập này dẫn tới thiền định thực sự viên mãn thứ hai, một thiền định sâu xa 
được đi kèm bởi hỉ lạc và an lạc thân thê nhưng từ những trạng thái đó ý niệm và phân tích được xả 
ly. Bằng cách tu tập thiền định này, ta sẽ tái sinh trong các vị trời nhị thiền, trong các cõi “Thiểu 
Quang Thiên” v.v.. 

Việc bắt đầu đi vào các đhyâna thứ ba và đhyâna thứ tư cũng tương tự như thế. 

Bằng cách tu tập thiền định sâu xa thực sự của tầng thiền định viên mãn thứ ba, trong đó có sự 
an lạc thân thê nhưng hỉ lạc trong tâm được xả ly, ta sẽ tái sinh trong các vị trời tam thiên của các 
cõi “Thiểu Tịnh Thiên” v.v.. 

Bằng cách tu tập thiền định sâu xa thực sự của tầng thiền định viên mãn thứ tư, trong đó mọi ý 
niệm, phân tích, hỉ lạc và sự an lạc thân thê đều được xả ly, ta sẽ được tái sinh trong các vị trời tứ 
thiền của các cõi trời “không mây” (Vô Vân Thiên) v.v.. 

Chính nhờ tu tập thiền định “Không-Vô-Biên-xứ” mà ta siêu vượt tứ thiền. Thiền định này 
khiến ta tái sinh như một vị trời Không-Vô-Biên-xứ. 

Chính nhờ tu tập thiền định “Thức-Vô-Biên-xứ” mà thiền định Không-Vô-Biên-xứ lần lượt 
được siêu vượt. Thiên định này khiến ta tái sinh như một vị trời Thức-Vô-Biên-xứ. 

Chính nhờ tu tập thiền định “Vô-Sỏ-Hữu-xứ” mà thiền định Thức-Vô-Biên-xứ lần lượt được 
siêu vượt. Thiền định này khiến ta tái sinh như một vị trời Vô-Sỏ-Hữu-xứ. 

Chính nhờ tu tập thiền định “Phi-Tưởng-Phi-Phi-Tưởng-xứ” mà thiền định Vô-Sỏ-Hữu-xứ lần 
lượt được siêu vượt. Thiền định này khiến ta tái sinh như một vị trời Phi-Tưởng-Phi-Phi-Tưởng-xứ. 


Câu “...mà thiền định này lần lượt được siêu vượt” có nghĩa là gì? Đó là bởi tầng thiền định kế 
tiếp bắt đầu ở trạng thái tâm trước đó/thấp hơn và tiến đến trạng thái khác là trạng thái (tương đối) 
thoát khỏi đục vọng và tham muốn. 

Có phải “Không-Vô-Biên-Xứ” v.v.. được gọi như thế là bởi không gian vô hạn (không vô biên) 
v.v.. thực sự được nhắm đến trong thiền định? Không phải thế. Ba thiên định đầu tiên được gọi là 
không vô biên v.v.. là bởi tâm bị níu chặt bằng cách gợi lên những thuật ngữ này, bằng cách lập lại 
“không vô biên” (hư không vô hạn) v.v... trong thực hành chuẩn bị, có nghĩa là trong cận định sâu 
xa. Sau đó, khi giai đoạn cận định kết thúc, tâm bám níu như thế không còn nữa. Thiền định cuối 
cùng trong bốn thiền định được gọi như thế là bởi nhận thức thấp kém của nó. Mặc dù chỉ có nhận 
thức trong sáng ta không thể nói rằng hoàn toàn không có gì hết. 

Tất cả tám thiền định thực sự là tâm an định, đức hạnh. Chúng được đưa ra ở đây như giáo lý về 
thiền định kiên có như hành động (nguyên nhân và kết quả). Vòng Hoa Quỷ báu của các Hệ thống 
Triết học Phật giáo nói: 


“Chính băng thiên định vô hạn,” vô sắc, mà hạnh phúc của các cõi Phạm Thiên v.v.. được kinh 
nghiệm.” 


Như thế đó là ba loại hành động bị hư hỏng" làm sinh khởi chất liệu của sinh tử. 





' Phạn: âyafana, TT: skye.mched_ Các “nền tảng” hay “nguồn mạch” trên đó các tiến trình của tâm phụ thuộc. 
Đây là mười hai xứ chính yếu: năm năng lực giác quan thuộc về thân và một năng lực thuộc về tâm và sáu đối 
tượng của chúng (có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy v.v..) Cũng được gọi là “các ô cửa giác quan.” Ở đây chúng 
ta có những trường hợp đặc biệt của các xứ kinh nghiệm trong đó năng lực thuộc về tâm vận hành. 


? Phạn: samâdhi, TT. ting.nge. dzin 


3 Bốn suy niệm vô hạn (brahmâvihâra) 


d2 


3.. Hành động tạo nên số phận của ta 


Kết quả của các hành động mà bản thân ta đã thực hiện sẽ được ta kinh nghiệm: các kết quả đó 
đi đên chô thuân thục trong các uân của người đã thực hiện các hành động đó chứ không ở người 
nào khác. Trong 4 £) đạt ma Tập luận nói: 


“*Hành động tạo nên số phận của ta” có nghĩa là gì? Bởi ta kinh nghiệm sự hoàn toàn thuần thục 
của các hành động do ta thực hiện và bởi ta và những người khác không có cùng kinh nghiệm 
đó, nên nó được gọi là “của riêng ta`.” 


Nếu không đúng như thế thì nghiệp (hành động) có thể suy yếu hay trở nên cạn kiệt hay ta có thể 
gặp những kết quả xâu từ những hành vi mà bản thân ta không phạm phải. Đó là lý do khiên Kinh 
điển nói: 


“Những hành vi do Đề Bà Đạt Đa mắc phạm sẽ không, thuần thục trong đất hay trong nước v.v.. 
Chúng sẽ chỉ đi đến chỗ thuần thục ngay trong các uấn và những lãnh vực hoạt động của một 
mình ông ta. Liệu chúng có thể thuần thục ở người nào khác?” 


4. Hành động hoàn toàn quyết định kinh nghiệm 


Chắc chắn là ta sẽ kinh nghiệm hạnh phúc và đau khổ như những kết quả tương ứng của thiện 
hạnh hay ác hạnh của ta. Bởi củng cố” thiện hạnh, ta sẽ kinh nghiệm kết quả hạnh phúc. Bởi củng 
cô ác hạnh, ta sẽ kinh nghiệm kêt quả đau khô. 4 ?) đạt ma Táp luận nói: 


“Kinh nghiệm của ta sẽ được kinh nghiệm ra sao? Ta bị lệ thuộc vào kết quả hoàn toàn-phát triển 
của các hành động của ta, kinh nghiệm những phân tương ứng một cách cụ thê với các thiện hạnh 
hay ác hạnh mà ta đã làm.” 


dran.pa.nyer.bszhag.chung.ba nói: 


“Nhờ đức hạnh ta được hạnh phúc. Bởi vô hạnh đau khô xảy ra. Đây là lý do khiến các thiện 
hạnh và ác hạnh và những kêt quả của chúng được giảng dạy rõ ràng.” 


Và trong surafapariprcchâsôtra (Kinh Surata Vấn thỉnh) có nói: 


“Từ những hạt giống ớt sẽ phát triển những trái ớt; từ những hạt giống ngọt sẽ phát triển những 
cây ngọt. Người hiền trí và thiện xảo nên coi đây là một ví dụ và hiểu răng kết quả đầy đủ của tội 
lỗi thì giống như vị đắng và kết quả đầy đủ của hành động thanh tịnh thì giống như vị ngọt.” 


5. Những kết quả to lớn có thể được tạo nên bởi một nguyên nhân nhỏ bé 


Về mặt ác hạnh, điều này có nghĩa là thậm chí có thể xảy ra, như đã được dạy, một ác hạnh được 
làm trong chôc lát cũng có thê khiên ta phải kinh nghiệm địa ngục cả một kiệp. Trong Bồ Tát Hạnh 
CÓ nÓI: 


“Bậc Hiền nhân đã nói rằng những người phát khởi một ý hướng xấu xa đối với một vị Bồ Tát 
bảo hộ như thế, sẽ phải ở trong địa ngục một số kiếp bằng số lượng tâm xấu xa đã sinh khởi.” 


1 Thiện hạnh, ác hạnh, kiên cố, như vừa được mô tả trong chương. Ta cần phân biệt giữa ba loại này — là nguyên 
nhân của sinh tử với những hỉ lạc, đau khô và các cõi trời tương ứng của nó — và hành động không bị hư hỏng, là 
hành động không có ý niệm vệ cái ngã. Xem chú thích vê bị hư hỏng ở đâu chương 6. 


? nghiệp được củng cố nghĩa là một hành động gặp gỡ mọi yêu cầu để có thể tạo ra một kết quả. Các yếu tố 
cân phải tụ hội - - chẳng hạn như ý hướng thực hiện, sự hài lòng, hành động v.v.. - đôi khi được liệt kê là sáu yếu 
tố. Khi những yếu tố này cùng tụ hội, hành động củng cố một dấu vết trong tâm, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến 
một kết quả vào một lúc nào đó, trừ phi sự tịnh hóa xảy ra. Thuật ngữ bsags, được dịch ở đây là “được củng cố,” 
hiện được dịch sát nghĩa là “được tích tập”. 


K 


Cũng có nói rằng ta sẽ kinh nghiệm đau khổ trong 500 hiện hữu cho mỗi lần phát ra lời xấu ác 
v.v.. Tuyển tập các bài Kệ từ Kinh điển Phật giáo nói: 


“Mặc dù ta có thể đã thực hiện một ác hạnh nhỏ bẻ, trong hiện hữu tương lai điều đó có thê gây 
nên nhiêu sợ hãi và rât nhiêu tôn hại, như thê một chât độc đã nhiễm vào thân thê ta.” 


Tương tự như thế, ngay cả một thiện hạnh nhỏ bé có thể mang lại kết quả to lớn. 7ï uyễn tập các 
bài Kệ từ Kinh điển Phát giáo nói: 

“Ngay cả việc thực hiện một hành động tốt lành nhỏ bé có thể mang lại hạnh phúc lớn lao trong 

những hiện hữu tương lai và có những kết quả to lớn: điêu đó giông như các hạt mang lại những 

mùa thu hoạch dôi dào nhât.” 


6. Nghiệp không bao giờ hoàn toàn biến mất 
Ngoại trừ các trường hợp hành động đã được chỉnh sửa một cách đúng đắn, hành động đó sẽ 
không bị mắt đi hay trở nên suy yêu mặc dù nghiệp quả của nó có thể không chín muỗi trong vô 


lượng kiếp.' Mặc dù ta có thể vui hưởng một trạng thái thoải mái trong một quãng thời gian đáng 
kể, khi gặp hoàn cảnh thích hợp và đù hoàn cảnh đó ra sao, kết quả sẽ phát sinh. 


œ4®09“ 


Nêu ta xác tín vào sự nôi kêt giữa các hành động và những kết quả của chúng, như được giảng 
nghĩa ở trên, và ta sợ hãi những khô đau của sinh tử, thì như có nói: 


“Người quay lưng với những lạc thú thế gian, quay lưng với ác hạnh và chỉ nỗ lực làm việc cho 
hạnh phúc của riêng mình — người như thế là người sống một cuộc đời có ý nghĩa thuộc loại 
trung bình.” 


Người “trung bình” nuôi dưỡng một phương pháp như thế sẽ là những người như bảy cô con gái 
của Vua Kral.Ka. Trong Kinh Một Trăm Nghiệp có nói về điêu đó: 


“Những hành động của chúng sinh không mắt đi hay trở nên suy yếu ngay cả khi chúng ngủ yên 
trong một trăm kiệp. Một khi chúng được củng cô, khi đên thời điêm thích hợp, kêt quả của 
chúng sẽ xuât hiện.” 


Trong đren.pa.nyer.bzhag.chung.ba CÓ nÓI: 


“Lửa có thể trở nên lạnh lẽo, 

Gió có thê bị bắt bởi sợi thòng lọng, 

Mặt trời và mặt trăng có thê lặn, 

Nhưng kết quả của nghiệp thì không thể sai lạc.” 


Điều này kết thúc chương sảu về hành động, là nhân và quả, 
trong tác phẩm Pháp Bảo của sự Giải thoát 


1 vô lượng (vô tận) từ này không được dùng theo nghĩa đen. “Vô lượng” có nghĩa là 10. 


? “sống một cuộc đời có ý nghĩa” đã được chọn để dịch từ Phạn ngữ purusa ở đây. 


74 


Chương Bảy: 


Thiền định về lòng Từ và Bi 





phương thuốc chữa trị sự bám chấp hạnh phúc 
của sự an bình nhỏ bé 


1a› 


“Bám chấp hạnh phúc của sự an bình nhỏ bé'” có nghĩa là có ít khả năng” khi sự khát khao vượt 
qua đau khổ được tập trung vào riêng mình. Điều này mở đầu cho việc yêu thương người khác và 
vì thế là một phát triên nhỏ bé của sự vị tha. Có câu nói: “Khi hạnh phúc của ta chiếm ưu thế, bằng 
cách nghĩ: Để thực sự làm lợi lạc cho bản thân, tôi phải bỏ qua nhiều điều cần phải làm để giúp đỡ 
người khác, và như thê sự tư lợi đã nắm quyên.” 

Khi lòng từ và bi trở thành một phần của ta, việc chăm sóc rất nhiều đến chúng sinh khác khiến 
ta không thê chịu đựng nỗi việc giải thoát cho riêng mình. Vì thế cần phải trau dôi lòng từ ái và bi 
mẫn. Đạo sư Manjusrikirti đã nói: 


“Một môn đồ Đại (ha không nên thiếu từ và bi ngay cả trong một khoảnh khắc” và 
“Không phải sự giận dữ và thù ghét mà chính lòng từ và bi mang lại hạnh phúc cho chúng sinh.” 


PHÁT TRIÊN LÒNG TỪ ÁI 


Điểm đầu tiên trong hai chủ đề là lòng từ ái. Tiết mục này được tóm tắt như sau: 


“Lòng từ ái không giới hạn được tóm lược rõ ràng bởi sáu chủ đề: phân loại, sự liên quan của 
nó, tính chât, phương pháp đê nuôi dưỡng lòng từ ái, thước đo và những phâm tính của lòng 
từ ái.” 


1. Phân loại 
Có ba loại: 


1. _ từ ái với chúng sinh như sự liên quan (đôi tượng) của nó, 
2. từ ái với bản tánh của các sự việc như sự liên quan, 
3. _ từ ái không có sự liên quan. 


1 Từ Tây Tạng zhi.ba có nghĩa là “an bình.” Trong tiết mục này của quyển sách, nó được dịch là “an bình nhỏ bé” 
bởi nó được Gampopa sử dụng để chỉ rõ sự an bình tương đối không có lòng bi mẫn, là kết quả của việc chỉ phát 
triển thiền định. 

? hinayana: “ít khả năng” thường được dịch là “thừa thấp.” Các thuật ngữ này ám chỉ khả năng mang một gánh 
nặng. Trong trường hợp này gánh nặng là bản thân mình bởi hứa nguyện của ta chỉ đưa một mình ta, chứ không 
đưa mọi người (như trong trường hợp của mahayana “khả năng lớn” — nhiều khả năng) đến giải thoát. 


TÔ 


Về các loại từ ái này, aksayamatipariprcchâsatra (Kinh Aksayamati Vấn thỉnh) nói: 


“Lòng từ ái tập trung vào chúng sinh là lòng từ ái của chư vị bodhisattva" (Bồ Tát) nuôi dưỡng 
bodhicitta? (Bồ đề tâm) trước hết. Lòng từ ái được tập trung vào bản tánh của các sự việc là lòng 
từ ái của Bồ Tát khéo củng cố trong việc thực hành và lòng từ ái không có sự liên quan là lòng từ 
ái của chư Bồ Tát đã đạt được khả năng “nhẫn chịu” sự vô sanh.?” 


2. Sự liên quan 


Ở đây chỉ giảng về lòng từ ái với tất cả chúng sinh như sự liên quan của nó, có nghĩa là lòng từ 
ái như nhân đức. 


3. Tính chất 
Đó là một thái độ ước mong tất cả chúng sinh được hạnh phúc. 
4. Phương pháp trau dồi lòng từ ái 


Nhớ tưởng lòng tốt là cội gốc của lòng từ. Vì thế ta xem xét lòng tốt của chúng sinh. Trong văn 
cảnh này, người đã từng tốt lành nhất đối với tất cả chúng ta là bà mẹ của ta. Bằng cách nào? Bà tốt 
lành bởi làm thân thê ta phát triển, tốt lành qua việc trải qua những gian khổ, tốt lành bởi nuôi 
dưỡng sinh lực của ta và trong việc dạy cho ta những phương diện của thế giới. Kinh Bát nhã ba la 
mật trong Tám ngàn Đoạn Kệ nói: 


“Vì sao như thế? Bà mẹ này sinh ra ta, bà trải qua những gian khổ, cho ta cuộc đời và dạy ta mọi 
sự về thê gIới. 


Sự tốt lành của việc tạo nên thân thể ta 


Thân thê này của chúng ta không bắt đầu với vóc dáng, thịt da phát triển đầy đủ và khỏe mạnh. 
Nó phát triển trong bụng của bà mẹ qua những giai đoạn phôi thai và bào thai khác nhau, được tạo 
lập và nuôi dưỡng dần dần bằng chất lỏng cần thiết đến từ chính thịt và máu của bà. Thân thê đó 
lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của thực phẩm mà bà ăn. Nó hình thành nhờ bà nhẫn chịu đủ loại rắc 
rối, bệnh tật và đau khổ. Hơn nữa, nói một cách tổng quát, chính bà là người đã giúp cho thân thể 
này, bắt đầu từ một đứa trẻ nhỏ xíu, trở thành một thân thể cồng kềnh như một con bò vak hiện nay 


Lòng tốt trong việc trải qua những gian khổ 


Thoạt đầu ta không đến đây với đầy đủ áo quân, tô điểm đẹp đẽ, tiền bạc trong túi và thực phẩm 
để du hành. Khi ta đến chốn vô danh này, nơi ta chăng biết một ai, chăng có cái gì — tài sản duy 
nhất của ta là cái miệng la hét và bao tử trồng rỗng. Mẹ ta đã cho ta thực phẩm khiến ta không đói, 
cho ta uống khiến ta không khát, mặc quần áo cho ta đề chống đỡ cái lạnh và cho ta của cải để ta 
không bị nghèo túng. Không phải là bà cho ta những thứ mà bà không còn dùng nữa: bà đi mà 
không có thực phẩm để ăn, không có nước uống và không có quần áo mới. 

Hơn nữa, không phải bà chỉ hy sinh hạnh phúc của bà, bà cũng lấy đi của bản thân bà khi sử 
dụng của cải (như những món cúng dường) đề mang lại cho bà sự thịnh vượng trong những đời 
sau. Tóm lại, không quan tâm đến hạnh phúc của riêng mình, trong đời này và đời sau, bà hiến 
mình để nuôi nắng và chăm sóc đứa con của bà. 

Việc bà có được những gì cần thiết cũng chăng dễ dàng và vui sướng gì. Để cung cấp cho con, 
bà buộc phải phạm tội, chịu đau khổ và làm việc cực nhọc. Bà phạm tội bởi phải bắt cá, giết thú vật 


† bodhisattva: Bodhi là sự giác ngộ - thành tựu tối thượng cho bản thân và là điều giúp ích người khác hơn bắt 
kỳ điều gì khác có thể làm được — và saffva có nghĩa là người có tâm dũng cảm. Một bodhisaffva là người có 
lòng dũng cảm và quyết tâm đạt được giác ngộ để thực sự lợi ích cho chúng sinh. 


? bodhicitta: Đằng sau từ ngữ nhỏ bé này là cả một ngọn núi những giải thích. Bodhi là từ để chỉ sự giác ngộ và 
ciffa là từ đễ chỉ tâm thức. Bodhicifta có thể ám chỉ tâm giác ngộ và cũng ám chỉ tâm làm việc để đạt được giác 
ngộ. Các chương tiếp theo hoàn toàn nói về bodhicitta. 


3 Điều này ám chỉ chư vị Bồ Tát đã đạt được cấp độ thứ 3 của giai đoạn thứ hai trong năm giai đoạn chính của 
con đường dẫn đến giác ngộ: xem chương về các cấp độ và con đường ở phần cuối sách. 


76 


v.v.. để chăm sóc chúng ta. Bà đau khổ bởi những gì bà mang lại cho con là kết quả của việc kinh 
doanh, lao động trong những cánh đồng v.v.. đi giày ống làm bằng sương giá của chiều muộn hay 
sáng tỉnh mơ, đội mũ kết bằng những vì sao, lấy đôi chân làm ngựa cưỡi, bị quất bằng những ngọn 
cỏ dài, chân phơi ra cho chó căn và lộ mặt cho đàn ông nhìn ngăm. 

Bà cũng đối xử với người xa lạ này, kẻ đã trở thành con của bà, với tình thương yêu còn hơn cả 
cha, mẹ hay Đạo sư của bà, mặc dù bà không biết người này là ai hay nó sẽ trở thành cái gì. Bà 
nhìn đứa con với đôi mắt thương yêu, mang lại cho nó sự âm áp dễ chịu, bề nó trong tay và nói với 
nó bằng những lời ngọt ngào: “Niềm vui của mẹ, vằng dương, kho báu của mẹ, cục cưng, con 
chăng phải là niềm vui của mẹ sao” v.v.. 


Lòng tốt của việc nuôi dưỡng cuộc đời chúng ta 


Dù được sinh ra, ta không giống như ta hiện nay, biết cách tự ăn và có khả năng cần thiết để 
hoàn thành những việc khó khăn. Khi ta là những con côn trùng nhỏ bé, bất lực, không thể suy 
nghĩ, mẹ ta không vứt bỏ ta mà làm vô số việc để nuôi sống ta. 'Bà đặt ta ngồi vào lòng, che chở để 
ta không bị nguy hiểm vì lửa hay nước, giữ ta không bị rơi xuống những vách núi nguy hiểm, đẹp 
bỏ mọi vật có hại và cầu nguyện cho ta. Vào những lúc ấy bà lo sợ cho cuộc đời hay sức khỏe của 
ta, bà phải nhờ đến các sự tiên tri, thuật chiêm tinh, pháp phù thủy, tụng đọc bản văn, các buổi lễ 
đặc biệt v.v.. 


Lòng tốt của việc dạy ta 
những phương diện của thể giới 


Thoạt đầu ta không phải là những người tài giỏi, kinh nghiệm, cứng cỏi như hiện nay. Ngoài 
việc có thê nói oang oang với những người khác trong gia đình và đập tay đập chân, chúng ta hoàn 
toàn ngu dốt. Khi ta không biết cách tự ăn, bà là người dạy ta ăn. Khi ta không biết cách mặc quần 
áo, chính bà dạy chúng ta. Khi ta không biết cách đi, chính bà dạy ta đi. Thậm chí khi ta không thể 
nói, chính bà dạy chúng ta, lập lại “Mẹ, cha” v.v.. Khi đã dạy chúng ta nhiều việc và thiện xảo, bà 
giúp ta trở thành một người quân bình, làm mạnh những chỗ yêu của ta và giới thiệu cho ta điều 
chưa quen thuộc. 


Hơn nữa, ngoài việc là mẹ của ta trong đời này, do bởi vòng luân hồi không cùng tận đã tiếp tục 
từ vô thủy nên bà cũng là mẹ của ta trong những đời trước, trong vô sô thời gian. Kinh Thời gian 
Vô thủy nói: 


“Nếu một người đặt một hột bách xù nhỏ để thay cho từng miếng đất, đá, cây hay rừng có mặt 
trong thế giới và một người thứ hai đếm các hột bách xù này. Cuối cùng sẽ có lúc việc tính đếm 
hoàn tất. Tuy nhiên, nếu một người cố gắng đếm số lần mà một chúng sinh đã từng là mẹ của ta, 
điều đó không thể làm được.” 

Thư gởi một người bạn nói: 


“Nếu ta vo đất thành những viên nhỏ bằng kích thước của hạt bách xù, số lượng những viên đất 
sẽ ít hơn sô lân một chúng sinh từng làm mẹ của ta.” 


Theo cách được mô tả ở trên, ta suy niệm về mỗi một và mọi lòng tốt mà bà mẹ trong những đời 
trước của ta đã biểu lộ. Hãy suy xét cân trọng rằng lòng tốt của mẹ fa đối với ta thì thật vô lượng. 
Lưu giữ điều này trong tâm, ta nuôi dưỡng thái độ chân thành và tốt lành nhất đối với bà — một tâm 
thái ước mong bà được hạnh phúc. 

Ngoài điều này ra, mọi chúng sinh từng là các bà mẹ của ta và đã hoàn toàn biểu lộ lòng tốt đối 
với ta tương tự như lòng tốt được kế ở trên. Có bao nhiêu chúng sinh ở đó? Nơi nào có không gian 
thì nơi đó có chúng sinh. Bhadracaryápra nidhânamahárđájaparibandha (Kinh Nguyện ước Hành 
vi Đúng đắn) nói: 


“Không gian trải rộng đên đâu thì phạm vi hiện hữu của chúng sinh cũng trải rộng đên đó.” 


In. 


Vì thế ta phải nuôi dưỡng một tâm thức chân thành, mạnh mẽ ước muốn làm lợi lạc và mang lại 
hạnh phúc cho tất cả chúng sinh đầy khắp không gian. Khi điều đó phát khởi, đó là lòng từ ái chân 
thật. Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận nói: 


“Một Bồ Tái hành xử đối với chúng sinh như thê họ là đứa con duy nhất của ngài, với một lòng 
từ ái vĩ đại như thể nó xuất phát từ xương tủy của ngài. Theo cách thức như thế, ngài ước muốn 
luông luôn làm lợi ích chúng sinh.” 


Lòng từ ái vĩ đại là lòng nhân từ mạnh mẽ đến nỗi mắt ta đẫm lệ và lông tóc trên thân thê ta 
dựng đứng. Lông fừ ái vô hạn sinh khởi khi ta không còn phân biệt giữa các chúng sinh. 
5. Thước đo sự thành tựu 

Ta thành tựu lòng từ ái khi ước muốn duy nhất của ta là chúng sinh được hạnh phúc và vì thế 
tâm ta không còn ước muôn hạnh phúc của riêng mình. 
6. Các lợi ích 

Các lợi ích của việc nuôi dưỡng lòng từ ái thật vô lượng. Chandrapradipasôfra (Kinh Nguyệt 
Đăng) nói: 

“Dù ta cúng dường vô lượng cho Đắng Siêu việt, thậm chí làm đầy vô số cõi Phật, công đức của 

điều đó không thê sánh băng lợi ích đên từ một tâm nhân từ.” 

Sự tốt lành được phát triển bởi một thực hành từ ái chỉ trong chốc lát thì thật vô lượng. ông 
Hoa Quỷ báu của các Hệ thông Triết học Phát giáo nói: 

“Công đức của việc bố thí ba lần một ngày, mỗi ngày 300 món ăn (tương xứng với một vị vua), 

thậm chí không thê so sánh với công đức được tạo lập bởi lòng từ ái phát khởi trong chôt lát.” 

Cho đến khi Phật quả được thành tựu, thực hành này sẽ mang lại tám lợi lạc. Những lợi lạc này 


được mô tả trong Vòng Hoa Quý báu của các Hệ thống Triết học Phật giáo: 


'“Ta sẽ được các vị trời và người yêu quý (1) và bảo vệ (2). Tâm ta sẽ vui vẻ (3) và sẽ gặp những 
hoàn cảnh vui vẻ (4). Không bị hãm hại bởi thuốc độc (5) và vũ khí (6), ta sẽ thành tựu các mục 
đích mà không cần nỗ lực (7) và được sinh trong các cõi 2zzlzna (cõi trời Phạm Thiên) (8). Cho 
đến khi thành tựu sự giải thoát, ta sẽ nhận được tám lợi lạc này từ lòng từ ái.” 


Thực hành lòng từ ái cũng mang lại sự che chở tuyệt vời. Điều này được minh họa trong câu 
chuyện của Brahmadatta. Nó cũng mang lại sự che chở tuyệt hảo cho chúng sinh, như được minh 
họa băng gương mâu của Vua Mattribala. 


Khi ta đã thành tựu lòng từ ái, việc nuôi dưỡng lòng bi mẫn sẽ không gặp khó khăn. 
PHÁT TRIÊN LỎNG BI MÃN 


Đề mục này được tóm tắt như sau: 

“Lòng bi mẫn vô hạn được tóm lược rõ ràng bởi sáu chủ đề: phân loại, sự liên quan, tính 
chât, phương pháp nuôi dưỡng lòng bi mân, thước đo và những phâm tính của lòng bỉ mẫn. 
1. Phân loại 

Có ba loại: 


I1. bi mân với chúng sinh như sự liên quan (đôi tượng) của nó, 
2. bi mân với bản tánh của các sự việc như sự liên quan, 
3. bi mân không có sự liên quan. 


78 


e Loại thứ nhất là bi mẫn phát khởi qua sự hiểu biết về những đau khổ của chúng sinh trong ba cõi 
thấp. 
e Loại bi mẫn thứ hai xuất hiện khi có sự quen thuộc với ý nghĩa của Bốn Chân lý Cao quý (Tứ 
Diệu Đế) và sự hiểu biết về hai lãnh vực của quan hệ nhân quả:' những điều này đối kháng với sự 
tin tưởng ở những thực tại thường hằng, cụ thê. Lòng bi mẫn sinh khởi qua việc suy xét làm thế nào 
chúng sinh không tỉnh giác về nhân và quả và coi thực tại như cụ thể và bền vững. 
e Loại bi mẫn thứ ba xuất hiện khi việc thiền định của ta mang lại sự chứng ngộ tánh Không của 
mọi hiện tượng. Khi đó lòng bi mẫn phi thường phát khởi đối với chúng sinh vẫn còn tin tưởng ở 
thực tại. Có câu nói: 
“Nhờ vào năng lực của thiền định thâm sâu và kiên cố, thực hành của Bồ Tát được viên mãn, 
lòng bi mẫn đặc biệt phát khởi đối với chúng sinh đang ở trong nanh vuốt của con quỷ tin tưởng 
ở thực tại.” 


Trong ba loại này, ở đây ta chỉ thảo luận đề phát triển loại bi mẫn thứ nhất. 
2. Sự liên quan 
Tất cả chúng sinh là đối tượng của loại bị mẫn thứ nhất. 
3. Tính chất 


Đó là một thái độ ước mong tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ. 
4. Phương pháp trau dồi lòng bi mẫn 


Bi mẫn được trau đồi bằng những quán chiếu được dựa trên bà mẹ của riêng ta. Vì thế ta hình 
dung mẹ của ta hiện diện ngay ở đó, trước mặt ta, bị một số người làm đau đớn, và bị những người 
khác đánh đập, nấu sôi hay thiêu đốt. Thân +hể bà cũng có thê bị đông cứng bởi giá lạnh...Nếu 
những điều này xảy ra, ta có cảm thấy bi mẫn đối với bà hay không? Cũng thế, bởi chắc chắn là 
chúng sinh đau khổ trong địa ngục cũng từng là những bà mẹ của ta và họ hiện đang chịu đựng 
những đau khổ như thế, làm thế nào lòng bi mẫn không thể sinh khởi đối với họ? Ta nuôi dưỡng 
lòng bi mẫn chân thực bằng cách suy niệm theo cách này và ước muốn những chúng sinh đó thoát 
khỏi đau khổ và những nguyên nhân của đau khô. 


Hơn nữa, nếu mẹ của ta ở trước mặt ta, bị hành hạ bởi sự đói khát, khổ sở vì bệnh tật và đau 
đớn, tràn ngập lo sợ, hết sức khiếp hãi và hoàn toàn ngã lòng, ta có cảm thấy vô cùng bi mẫn đối 
với bà? Chắc chăn là những ứinh linh đói khát (ngạ quỷ) chịu ' đựng những đau khổ như trên đã từng 
là các bà mẹ của ta. Làm sao ta không cảm nhận lòng bi mẫn? Hãy suy niệm về điều này và ước 
mong họ thoát khỏi những khổ đau. 


Tương tự như thế, nếu mẹ ta ở đây trước mặt ta, già yếu và khô héo bởi tuổi tác, tuy thế những 
người khác buộc bà phải làm việc quân quật như một nô lệ không được bảo vệ, đánh đập bà dữ dội, 
giết chết hay chặt nhỏ thân thê bà, ta có cảm thấy vô cùng bị mãn hay không? Chắc chăn là chúng 
sinh bị sinh làm //z vá (súc sinh) phải chịu những đau khổ này và trong quá khứ họ từng là những 
bà mẹ của ta. Làm sao ta không cảm thấy bi mẫn? Hãy thiền định về điều này và ước muốn họ 
thoát khỏi đau khổ. 


Cũng giống như thế, nếu mẹ ta ở đây trước mặt ta, mù lòa, đứng gần bờ vực sâu một ngàn dặm, 
không ý thức về sự nguy hiểm của bà và chẳng có ai có thể đưa bà ra hay thét lớn: “Coi chừng vực 
thắm!” và khi bà bắt đầu tiến đến bờ vực, bạn có cảm thấy vô cùng bï mãn? Chắc chắn là tất cả các 
vị trời, bản-thiêền và người đều đang đứng ở bờ vực là những cõi thấp đầy đau khổ. Không tỉnh giác 
về nhân quả, họ không biết rằng để tránh đọa lạc họ phải từ bỏ ác hạnh và thực hành thiện hạnh. 
Bởi họ không được lợi lạc từ sự hỗ trợ của một vị Thầy tâm linh tốt lành, họ rơi vào và kinh 
nghiệm ba cõi thấp. Bởi rất khó ra khỏi những trạng thái đó, làm sao ta không cảm thấy vô cùng bị 
mãn đối với họ, vì trong quá khứ họ cũng từng là những bà mẹ của ta? Ta suy niệm về lòng bi mẫn 
theo cách đó và ước muốn họ thoát khỏi đau khổ. 


' có nghĩa là những nguyên nhân tạo nên luân hồi sinh tử như một kết quả và những nguyên nhân dẫn đến niết 
bàn như một kêt quả. 


79 


5. Thước đo sự thành tựu 


Lòng bi mẫn được thành tựu khi ta vứt bỏ những trói buộc của việc yêu quý bản thân hơn người 
khác và khi đã làm được điều này, hơn là chỉ trong ngôn từ, ta ước mong tất cả chúng sinh thoát 
khỏi đau khô. 


6. Các lợi ích 
Các lợi ích của thực hành thật vô lượng. “Bản Văn Thảo luận sự Chứng ngộ Quản Tì hé Âm” nói: 


“Nếu có một cái gì được đặt trong bàn tay ta để tượng trưng cho mọi phẩm tính của chư Phật, cái 
đó là gì? Đó là lòng đại b1!” 


Dharmasangffis0tra (Kinh Thành tựu Pháp giới) nói: 


“Ôi những Đắng Thành tựu, Chiến thắng, Siêu việt! Nó như thế này: bất kỳ nơi nào bánh xe quý 
báu của Chuyên Luân Thánh Vương chuyên động, nó được đông hành bởi tât cả tập hội thị giả 
của ngài. 


Ôi Đức Phật! Bất kỳ nơi nào lòng đại bi của chư Bồ Tát vận hành, mọi phẩm tính giác ngộ đồng 
hành với nó.” 


Trong /z/hâgatâcintyaguhyanirdesha (Kinh Biêu lộ những Bí mật của Như Lai) cũng nói: 


“Ôi Đạo sư của Giáo lý Bí mật (Kim Cương Thủ)! Trí tuệ cốt tủy nguyên sơ thấu suốt được bắt 
rỀ trong lòng bi mân.” 


Như được đạy ở trên, nhờ lòng từ ái ta ước muốn tất cả chúng sinh được hạnh phúc và nhờ lòng 
bi mẫn ta ước muốn tất cả họ thoát khỏi đau khổ. Trong trường hợp đó, ta không còn tìm kiếm sự 
mãn nguyện trong việc nỗ lực đạt được hạnh phúc của sự an bình cho riêng mình ta.' Bởi ta vui 
sướng thành tựu Phật quả vì tất cả chúng sinh nên điều này tạo thành phương thuốc chữa trị sự bám 
chấp vào hạnh phúc của sự an bình nhỏ bé. 


œ4®09“ 


Khi lòng từ và bi đã phát khởi, ta sẽ yêu thương người khác hơn bản thân mình. Có câu nói rằng 
người thấu hiểu nỗi khổ của riêng mình và ước muôn chấm dứt nỗi khổ của người khác, người đó 
là một người tuyệt hảo. Trong sô những người đã trở thành “những người tuyệt hảo” có Bà la môn 
“Đại Bồ thí” v.v... 


Điêu này kết thúc chương bảy về lòng từ và bị, 
trong tác phâm Pháp Bảo của sự Giải thoái. 





† Niết bàn đạt được bởi các vị Thanh Văn và Phật Độc Giác. 


S0 


LÀM THÊ NÀO ĐẺ PHÁT TRIÊN 
BỎ ĐÈ TÂM TOÀN HẢO 


phương thuốc chữa trị sự không biết phương pháp để đạt được giác ngộ” 


Như một phương thuốc cho việc không. biết phương pháp cần thiết để thành tựu giác ngộ, tiếp 
theo đây là những giáo lý về cách phát triển bodjicizaˆ (Bồ đề tâm): tâm hướng đến sự giác ngộ 
siêu việt. Tiết mục này được tóm tắt như sau: 


«Sự phát triển Bồ đề tâm siêu việt được trải rộng qua 12 chủ đề: nền tảng, tính chất, những 
loại khác nhau, mục đích, nguyên nhân, nguồn mạch từ đó giới nguyện được giữ gìn, nghỉ lễ, 
những lợi lạc, các bất lợi, các nguyên nhân cho việc vỉ phạm, phương pháp hồi phục và các 
giáo huấn.” 


` 
^ 


I. Những người là nền tảng thích hợp cho việc trau dồi Bồ đề tâm 
Đó là những người: 

1. có năng lực Đại thừa, 

2. đã quy y Ba nơi Nương tựa Cao quý Nhât (Tam Bảo), 

3. giữ một trong bảy loại giới nguyện giải (hoát cá nhân” và 

4. đã phát triên nguyện ước đạt được giác ngộ. 


Trong khi sự quy y Tam Bảo là điều bắt buộc tối thiểu để việc cuộc đời ta trở thành một nền tảng 
thích hợp cho bodhicitta ước nguyện (Bồ đề tâm nguyện), bốn điều kiện ở trên cũng làm cho cuộc 
đời ta trở thành một nền tảng đúng đắn để nuôi dưỡng bodhicitta thực hành (Bồ đề tâm hạnh). Vì 
sao? Điều đó được giảng rõ trong Bồ Tát Địa là ước nguyện phải đi trước thực hành thực sự và 
được giảng trong Ngọn Đèn Soi sáng Con Đường Giác ngộ răng ta cần phải quy y để phát triển ước 
nguyện. Hơn nữa, bản văn sau cũng nói răng ta cần có một trong những hứa nguyện giải thoát cá 
nhân như một nền tảng cho việc thực hành bodhicitta và 4-fi-đạf-ma-câu-xá luận nói rằng quy y là 
nên tảng trên đó các giới nguyện giải thoát cá nhân được thọ nhận. Cuối cùng, Bồ Tá: Địa nói rằng 
sự phát triển bodhicitta thậm chí không thể xảy ra trong những người không có năng lực (căn co) 
Đại thừa. Vì thế cần có một sự kết hợp những yếu tô khác nhau này. 


I.I Mục thứ nhất, việc cần có năng lực Đại thừa, đã được giảng ở trên trong chương nguyên 
nhân/Phật tánh. 


1.2 Mục thứ hai liên quan đến sự cần thiết của việc quy y. 


1 Đây là một tiêu đề hết sức quan trọng, bắt đầu 150 trang kế tiếp của bản văn. Tuy nhiên, trong cấu trúc của 
quyền sách, nó không phải là một trong sáu phần chính mà cũng không phải là một trong 21 chương. 


? bodhicitta: vì muốn có một cách dịch Anh ngữ thỏa đáng cho thuật ngữ này nên từ Phạn ngữ được giữ lại. Từ 
nay trở đi, nó sẽ không: được in nghiêng trong bản văn. Các vấn đề trong việc tìm kiếm một gốc từ tương đương 
từ nhiều ý nghĩa của gốc bodh và citta và từ thực tế là, như được giải nghĩa ở trên, thuật ngữ này áp dụng cho 
tâm nỗ lực đạt được giác ngộ và tâm nghỉ ngơi trong sự giác ngộ: có nghĩa là những cách dịch đơn giản chẳng 
hạn như “thái độ giác ngộ” hay “tâm giác ngộ” luôn luôn không thích đáng và không hoàn chỉnh. 

3 giải thoát cá nhân: prafimokésa (Phạn ngữ) 


S1 


Chương Tám: 


Quy y 






TT 
sen) Ế 2< 


Ta có nên tìm kiếm nơi nương tựa ở những vị thần thế tục như Brahma (Phạm Thiên), Vishnu, 
Shiva v.v.. hay ở những thế lực địa phương như các vị trời, rồng cư ngụ trong núi non, các tảng đá, 
ao hồ, cô thụ v.v..? Những vị này không phải là nơi nương tựa đích thực bởi không ai trong số đó 
có năng lực của một nơi nương tựa. Một bản Kinh có nói về điều này: 


“Những người trong thế gian tìm kiếm sự che chở từ các vị trời trong núi non hay rừng rậm, từ 
các điện thờ và rừng cây hiến cúng và từ cây cối thiêng liêng nhưng những nơi nương tựa này 
không phải là nơi nương tựa chân thực.” 


Như thế có lẽ ta nên tìm nơi nương tựa ở cha mẹ, bạn bè, những người thân thuộc v.v.. của ta — 
những người chăm sóc ta và đang muốn giúp đỡ ta? Thực ra, những người này cũng không thể là 
một nơi nương tựa. Trong manjushrfvikrfditasútrâ (Kinh Trình bày sự Hiển lộ của Văn Thù) có 
HÓI: 
“Cha mẹ không phải là nơi nương tựa của con; những người thân yêu hay quyến thuộc cũng 
không phải là nơi nương tựa. Họ từ bỏ con đề đi đến tất cả những nơi nào làm vui lòng họ.” 


Vì sao không ai trong những vị này mang lại sự nương tựa? Đó là bởi để là một nơi nương tựa, 
họ phải không sợ hãi sinh tử và thoát khỏi những đau khổ của nó. Không ai trong số đó siêu vượt 
nỗi sợ và họ vẫn phải chịu đau khổ. Ngoài chư Phật ra, không ai hoàn toàn thoát khỏi đau khổ. 
Ngoài Pháp ra, không có cách nào thành tựu Phật quả. Ngoài Tăng đoàn ra, không ai có thể giúp 
ta thực hành Pháp. Vì thế ta nên quy y (nương tựa) Phật, Pháp, Tăng (Tam Bảo). Có câu nói: 


“Hôm nay, hãy quy y Phật, Pháp và Tăng đoàn, cộng đông siêu việt, bởi chính các vị này đã thực 
hiện việc xua tan những nôi sợ hãi của mình và chính các ngài mang lại sự che chở cho người 
không được che chở.” 


Bởi các ngài có khả năng để che chở, chớ để bản thân bạn bị ngấu nghiến bởi sự hoài nghỉ khi tự 
hỏi: “Làm sao họ có thê thực sự che chở chúng ta một khi ta nương tựa nơi họ?” Kinh Đại Bát Niệt 
Bản nÓi: 


“Người quy y Ba Nơi Nương tựa Quý báu sẽ đạt được sự vô úy.” 
Tóm lược giải thích về sự quy y Tam Bảo: 


“Việc quy y được tóm tắt bằng chín chủ đề: phân loại, nền tảng, suối nguồn, thời gian, động 
lực, nghỉ lề, mục đích, giáo huần và những lợi lạc.” 


S2 


1. Phân loại 

Có hai loại quy y khác nhau: quy y tổng quát và quy y đặc biệt. 
2. Nền tảng” 

Có hai loại người tạo nên nền tảng cho sự quy y: 


I. những người tạo nên øển tảng chung; những người sợ đau khổ của sinh tử và những người quan 
niệm Tam Bảo như những hộ thần và 

2. những người tạo nên øền ứảng đặc biệt; những người có năng lực Đại thừa, có sự hiện hữu làm 
người khá thanh tịnh hay siêu phảm. 


3. Suôi nguồn 
Cũng có hai suôi nguôn của sự quy y: 


1. SUỚI NGUÒN THÔNG THƯỜNG: Đức Phật tôn quý nhất là Đẳng Chiến Thắng Thành tựu 
Siêu việt”, Toàn Giác, đắng có sự thuần tịnh tuyệt hảo, trí tuệ nguyên sơ và bản chất cao cả. Pháp 
tôn quỷ đit có hai phương diện, đó là Pháp của các giáo lý, bao gôm mười hai nhánh lời dạy siêu 
việt của Đức Phật, và Pháp như sự chứng ngộ. bao gồm các chân lý diệt tận và con đường. Tăng 
đoàn tôn quý nhất cũng có hai loại: tăng đoàn được tạo nên bởi những người thế tục — một tập hội 
gồm bốn tỳ kheo hay hơn nữa, là những người trì giữ nghiêm cần các giới nguyện của họ - và tăng 
đoàn tuyệt hảo — tám loại thuộc về bốn cấp độ của kết quả.” 


2. SUỐI NGUÒN ĐẶC BIỆT: Đó là: 


a. suôi nguôn thực sự hiện hữu 
b. suôi nguôn là sự chứng ngộ trực tiêp và 
c. suôi nguôn tôi thượng 


2a. Suối nguồn thực sự hiện hữu là Phật, là một hình ảnh của tathâgata (Như Lai), Pháp là các 
Kinh điên Đại thừa và Tăng là Tăng đoàn Bô Tát. 


2b. Suối nguồn trong phạm vi chứng ngộ trực tiếp Phá: là đắng có bản chất của ba kâya (ba 
thân), Pháp là Pháp siêu phàm của sự an bình và niệt bàn và 7ãng là chư vị Bô Tát được an lập ở 
các câp độ của sự chứng ngộ siêu việt. 


2c. Suối nguồn tối thượng Về mặt bản chất tối thượng thì chỉ có Phật là suối nguồn của sự quy y. 
Mật điển Vô song nói về điều này: 


“Về phương diện tối thượng, nơi quy y (nương tựa) của chúng sinh là Phật và chỉ có Phật.” 
Vì sao Phật có thê mang lại suối nguồn quy y hoàn toàn đáng tin cậy (duy nhất)? 


“Đó là bởi đắng Hiền nhân sở hữu dharmakâya (Pháp Thân) và ở phương diện Tăng đoàn, ngài 
là sanga (Tăng đoàn) tôi thượng.” 





1 nền tảng: ám chỉ một người theo tổng thể, về mặt toàn thể cuộc đời của họ, toàn bộ trạng thái tâm của họ. Đôi 
khi từ này hầu như có thể thay thế bằng “sự hiện hữu”. 


? Chiến Thắng Thành tựu Siêu việt - Danh hiệu này dịch từ Phạn ngữ duy nhất bhâgavan (TT. bcom.ldan. das), 
truyền đạt tất cả ba ý nghĩa này. Đó là một danh hiệu tôn kính đối với Đức Phật. 


3 Toàn Giác - Đây là cách dịch sát nghĩa từ Tây Tạng sangs.rgyas, hai chữ của nó diễn tả hai trong các ý nghĩa 
của từ Phạn ngữ bodh, từ đó ta có từ “Buddha.” 


* Bốn nhóm là: nhập lưu (Tu Đà Hoàn), nhát lai (Tư Đà Hàm), bát lai (A Na Hàm) và A La Hán. Mỗi cấp độ có hai 
phân: những vị thành tựu trạng thái và những vị hoàn toàn vui hưởng kêt quả của nó. 


83 


Các Hiền nhân, thoát khỏi sự sinh và diệt, hoàn toàn thanh tịnh và không tham muốn, là nơi 
nương tựa tối thượng bởi các ngài sở hữu Pháp Thân và bởi các ngài là sự thành tựu tối thượng của 
Tăng đoàn trong ba thừa, đã đạt được Pháp Thân, kết thúc tối thượng của sự thuần tịnh tuyệt đối. 
Như thế Pháp và Tăng có phải là những nơi nương tựa bền vững không? Mật điển Đại Thừa Tối 
Thượng nói: 


“Hai phương diện Pháp và Tăng đoàn tuyệt hảo nhất không phải là nơi nương tựa bên vững siêu 
việt.” 


Vì sao Pháp và Tăng không phải là nơi nương tựa bền vững siêu việt? Trong hai loại Pháp, Pháp 
như các giáo lý là một tuyên tập các thuật ngữ và một tập hợp mẫu tự (chữ), và được hiểu là điều 
được từ bỏ một khi nó đã phụng sự cho mục đích của nó, giống như một chiếc xe bị bỏ đi khi cuộc 
hành trình đã được thực hiện. Vì thế nó không là nơi nương tựa bền vững. Đối với hai phương diện 
của Pháp như sự chứng ngộ, chân lỹ của con đường không phải là một nơi nương tựa bởi chính bản 
chất rốt ráo của nó không đáng tin cậy, vô thường, bởi là một sự tạo tác duyên hợp. Chân lý diệt tận 
không phải là một nơi nương tựa bền vững bởi lẽ, như nó được hiểu bởi các Thanh Văn, nó là cái 
gì không hiện hữu, sự chấm dứt của một sự tương tục, giống như một ngọn lửa tắt. Đối với 7: ăng 
đoàn, bản thần họ nương tựa nơi Phật vì sợ hãi sinh tử và không thể tạo nên một nơi nương tựa siêu 
việt và bền vững bởi họ có nỗi sợ đó. Mật điển Đại Thừa Tối Thượng nói: 


“Bởi bị từ bỏ, bởi là những hiện tượng không đáng tin cậy, bởi không hiện hữu và bởi sợ hãi, hai 
phương diện Pháp và Tăng đoàn tuyệt hảo nhât không phải là nơi nương tựa siêu việt và bên 
vững.” 


Vì thế Đạo sư Vô Trước đã nói: 


“Nơi quy y vô tận, nơi quy y thường hằng, nơi quy y vĩnh cửu, nơi quy y tối thượng là một và 
chỉ có một. Đó là gì? Đó là Như Lai, A La Hán, Đức Phật hoàn toàn và tuyệt đôi viên mãn.” 


Như thế, điều này có mâu thuẫn với những gì đã được nói ở trên về ba nơi nương tựa (quy y)? 
Ba nơi nương tựa (Tam Bảo) hình thành như một phương pháp thiện xảo đê dân dắt những người 
tu tập với tư cách là Phật tử. Kinh Đại Giải thoát nói: 


“Tóm lại, nơi nương tựa chỉ có một nhưng về mặt phương pháp thì có ba.” 


Như phương pháp thiện xảo, ba nơi nương tựa (quy y) này được trình bày ra sao? Mật điển Đại 
Thừa Tôi Thượng nói: 


“Ba nơi nương tựa được trình bày là vị Thầy, giáo lý và những người tu tập, ` trong phạm vi của 
ba thừa, các hoạt động và ước nguyện.” 


Như thế các quy y được trình bày trong phạm vi của ba phẩm tính, ba thừa, ba cách hành động 
và ba loại ước nguyện: 
I. Nhắn mạnh vào phẩm tính của vị Thầy và dành cho những người theo Bồ Tát thừa và những 
người ớc nguyện chủ yêu tập trung hành “động của họ vào chư Phật, nơi quy y là Phật: “Con quy y 
Phật, đắng siêu việt nhất trong loài người." 
2. Nhấn mạnh vào các phẩm tính của giáo lý và dành cho những người theo Độc Giác thừa và 
những người ước nguyện hành động chủ yêu tập trung vào Pháp, nơi quy y là Pháp “Con quy y 
Pháp, điều siêu việt nhất trong tất cả những gì vượt lên tham muốn và dính mắc.” 
3. Nhân mạnh vào các phẩm tính của người tu tập và dành cho những người theo Thanh Văn thừa 
và những người ước nguyện hành động chủ yêu tập trung vào Tăng đoàn, nơi quy là Tăng: “Con 
quy y Tăng, tập hội siêu việt nhất trong các cộng đồng.” 





' “những người tu tập”: một định nghĩa hấp dẫn của Tăng đoàn. Nó cho thấy ngay cả các Bồ Tát ở cấp độ tối 


thượng cũng vân ở trên con đường ởi tới Sự hoàn toàn viên mãn và thuần tịnh. Các ngài được phân chia bằng 
bốn giai đoạn đầu trong năm giai đoạn của “con đường.” Giai đoạn thứ năm, Phật quả, là giai đoạn “không còn tu 
tập nữa” (vô tu). 


S4 


Như thế, ba mục ở trên trình bày ba nơi quy y trong phạm vi của sáu loại người. ' Đáng Chiến 
Thắng Thành tựu Siêu việt đã dạy răng đây chỉ là những thực tại theo quy ước, được dành để giúp 
đỡ chúng sinh tiễn bộ dần dần qua những khóa tu tập tương ứng của họ. 


4. Thời gian 


Có hai loại. Thời gian thông thường” là quy y từ thời điểm đó trở đi chừng nào ta còn sông. Thời 
gian đặc biệt là quy y từ thời điêm đó trở đi cho đên khi ta đạt được tình túy, sự giác ngộ. 


5. Động lực 


Có hai loại. Động lực thông thường là nghĩ rằng bản thân ta không thể chịu đựng nổi đau khổ. 
Động lực đặc biệt là nghĩ răng ta không thê chịu đựng nôi việc chúng sinh đau khô. 


6. Nghi lễ 
Có hai loại: thông thường và đặc biệt. 
6A NGHỊ LỄ THÔNG THƯỜNG 


Trước hết, người tìm cầu sự nương tựa (quy y) xin được quy y nơi vị Thầy. Kế đó vị Thầy cúng 
dường Tam Bảo như hành động mở đầu cho nghi lễ, hay thêm nữa, khi không có sự hiện diện của 
các biểu tượng, hãy quán tưởng các ngài trong không gian và kính lễ và cúng dường (trong tâm). 
Kế đó người truy cầu sự quy y lập lại theo vị Thầy những lời sau đây ba lần, với sự chân thành tha 
thiết: 


“Tất cả chư Phật và Bồ Tát, con khẩn cầu các ngài thương tưởng đến con. Đạo sư, xin thương 
tưởng đến con. Con tên là......... , từ nay cho đến khi con đạt được tỉnh túy giác ngộ, con xin 
quy y Phật, đẳng siêu việt tối thượng trong loài người, con quy y Pháp, điều siêu việt tối thượng 
trong mọi sự siêu vượt tham muôn, và quy y Tăng, tập hội siêu việt tối thượng trong các cộng 
đồng.” 


6B_ NGHI LẺ ĐẶC BIỆT 


Nghi lễ này gồm ba phần: chuẩn bị, nghi lễ thực sự và kết thúc. 


Chuẩn bị 


Khi đã cúng dường mạn đà la, cùng những bông hoa, cho một vị Thầy thích hợp, ta khẩn cầu 
ngài ban lễ quy y. Với điều kiện người khẩn câu là một người thích hợp và có năng lực Đại thừa, vị 
Thầy sẽ chấp nhận lời khân cầu và vào buổi tối đầu tiên chuẩn bị những biểu tượng của Ba Nơi 
Nương tựa Quý báu (Tam Bảo), sắp xếp các món cúng dường và giải thích những lợi ích của sự 
quy y và những khiếm khuyết của việc không quy y. 


Nghi lễ Thực sự 


Nghi lễ này xảy ra vào buổi tối thứ hai. Trước hết ta nuôi dưỡng ý tưởng rằng các biểu tượng 
quy y được thiết lập trước mặt ta là sự hiện diện thực sự của những nơi quy y tôn quý nhât và kê đó 
tỏ lòng tôn kính và lê lạy các ngài. Sau đó ta lập lại những lời sau đây ba lân theo vị Thây: 


“Tất cả chư Phật và Bồ Tát, con khẩn cầu các ngài thương tưởng đến con. Đạo sư, xin thương 
tưởng đên con. Con tên là.......... , từ lúc này cho đên khi đạt được tinh túy giác ngộ, con quy y 





? sáu loại người: những người theo ba thừa và những người hướng hành động của họ về Phật, Pháp và Tăng. 


? thông thường trong ý nghĩa là có phần trong (có chung, được chia sẻ), nghĩa là thông thường (phổ biến) đối 
với tât cả Phật tử. 


S5 


chư Phật, các Đắng Chiến Thắng Thành tựu Siêu việt là các đắng siêu việt tôi thượng trong loài 
người. Con quy y Pháp là sự an bình và niết bàn, sự siêu việt tối thượng trong tất cả những gì 
thoát khỏi tham muôn và bám luyến. Con quy y Tăng đoàn các Bồ Tát chứng ngộ bất thôi 
chuyền, tập hội siêu việt tối thượng trong các cộng đồng.” 


Kế đó, khi thỉnh mời các suối nguồn quy y về phương diện chứng ngộ trực tiếp và hình dung các 
ngài thực sự hiện diện, ta kính lê và cúng dường, nghĩ răng: “Bât kỳ điều gì con làm, xin các ngài 
nghĩ tưởng đên con.” Kê đó ta lập lại lời nguyện quy y như ở trên. 


Kế tiếp, về phương diện tỉnh túy vô song như một suối nguồn quy y, ta kính lễ, cúng dường và 
quy y theo cách mà ba phạm vi! hoàn toàn thanh tịnh: bởi từ vô thủy, mọi hiện tượng không có cái 
ngã và không có bất kỳ bản tánh thực sự hiện hữu nào, ta phải quan niệm rằng Phật, Pháp và Tăng 
cũng như thế. Đây là sự quy y vô tận, quy y thường hằng, quy y vĩnh cửu. Vì thế 
anavataptanâgarâjapariprcchâ-sôtra (Kinh Long Vương Anavatapta Vấn thỉnh) nói: 


“Quy y với tâm thức thoát khỏi nhiễm ô (của việc tin vào thực tại) là gì? Nhờ biết rằng mọi hiện 
tượng không thực sự hiện hữu,” nhờ không quan niệm chúng như sắc tướng, như sở hữu các đặc 
tính hay như điều gì đó mà như sự “toàn giác” hoàn toàn thanh tịnh (Pðậ¿), ta quy Phật. Nhờ 
quan niệm mọi hiện tượng sinh khởi từ Pháp tánh, ta quy y Pháp. Nhờ không quan niệm sự 
duyên hợp và không được tạo tác như hai điều tách biệt, ta quy y Tăng.” 


Kết thúc 


Vào buổi tối thứ ba, có một nghỉ lễ kết thúc, trong buổi lễ đó ta thực hiện những lễ cúng dường tạ 
ơn các suôi nguôn quy y tôn quý nhât. 


7. Mục đích 
Trong Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận có nói: 


“Đó là sự quy y tối thượng bởi nó che chở ta thoát khỏi mọi loại tai họa, những trạng thái thấp, 
các tiên trình hành động không hiệu quả, các quan điêm triệt học có fhề bị hủy diệt và duyên 
hợp” và những con đường thấp kém.” 


Sự quy y thông thường che chở ta khỏi mọi tai họa, thoát khỏi việc rơi vào các trạng thái thấp, 
thoát khỏi những tiến trình hành động không hiệu quả và thoát khỏi những quan điểm triết học có 
thể bị hủy diệt và duyên hợp. Quy y đặc biệt che chở ta thoát khỏi những con đường thấp cũng như 
tất cả những điều trên. 


8. Các giáo huấn 
Có chín loại: ba giáo huấn thông thường, ba giáo huấn đặc biệt và ba giáo huấn riêng biệt. 
8A BA GIÁO HUẦN THÔNG THƯỜNG 


Ta nên luôn luôn nỗ lực cúng dường Tam Bảo, ít nhất là cũng dường miếng thực phẩm đầu tiên 
khi ăn. Ta đừng bao giờ từ bỏ Tam Bảo cho dù phải trả giá băng tính mạng của mình hay khiên ta 


1 ba phạm vi: Đây là chủ thể, đối tượng và sự tương tác giữa chủ thể và đối tượng. 


? thực sự hiện hữu: các sự vật thường chỉ hiện hữu một cách phụ thuộc và vô thường. Chúng phụ thuộc vào 
những hiện tượng tương đối khác bởi bản chất nhất thời của sự hiện hữu mà chúng biểu lộ. Đây là sự hiện hữu 
tương đối. Đối với điều tự nó thực sự hiện hữu, các đặc tính của sự hiện hữu của nó không phụ thuộc vào những 
hiện tượng khác và nó buộc phải bền vững. 

3 “có thể bị hủy diệt và duyên hợp” (TT. ƒig.fshogs) Một cách dịch sát nghĩa của thuật ngữ được dùng để mô 
tả mọi loại thái độ/triết học khác nhau được dựa trên một ý niệm về bản ngã. Có bốn cách thức căn bản trong 
việc quan niệm bản ngã trong phạm vi của bắt kỳ cái nào trong năm uẩn, tạo thành 20 loại quan niệm chính yếu 
có thê có. 


SỐ 


phải chịu sự mắt mát riêng tư. Ta nên phát triển tập quán nhắc lại trong tâm những phẩm tính của 
Tam Bảo và quy y các ngài. 


8B BA GIÁO HUẦN ĐẶC BIỆT' 


Khi đã quy y chư Phật, ta không cần tìm kiếm sự nương tựa ở bất kỳ vị thần nào khác.” Kinh 
Kinh Đại Bát Niệt Bàn nói: 


“Người tuyệt hảo trong những người yêu mến đức hạnh là những người đã quy y chư Phật. Họ sẽ 
không bao giờ quy y các thân thánh khác.” 


Khi đã quy y Pháp, ta không nên làm điều gì có hại cho chúng sinh. Một bản Kinh nói: 
“Khi đã quy y Pháp cao quý, ta tránh xa tâm ác hại và thái độ quá khích.” 


Khi đã quy y Tăng, ta không nên tin cậy những kẻ sai lầm.” Kinh điển nói 
“Những người đã quy y Tăng sẽ không ủng hộ kẻ sai lạc.” 


§C BA GIÁO HUẦN RIÊNG BIỆT? 


Ta nên tỏ lòng tôn kính đối với hình tượng của Như Lai, bất kỳ là hình tượng nào, từ một hình 
tượng nhỏ được đúc bằng đất sét trở lên, bởi chúng tượng trưng cho Đức Phật thực sự vô cùng tôn 
quý. Ta nên biểu lộ lòng tôn kính đối với những pho sách và tuyển tập Kinh điển, từ một chữ của 
bản văn trở lên, bởi chúng tượng trưng cho Pháp tôn quý nhất. Ta nên biểu lộ sự tôn kính đối với y 
phục của Phật tử, từ một miếng vải vàng đơn giản trở lên, bởi nó tượng trưng cho Tăng đoàn tôn 
quý nhât. 


9. Các lợi lạc 
Có tám lợi lạc chính đến từ việc quy y: 


ta trở thành một Phật tử, 

điều đó là nền tảng của mọi cam kết," 

mọi xấu ác ta đã phạm trước đây sẽ bị tiêu hủy” 

sẽ không bị tác động bởi những chướng ngại do con người hay các phi nhân gây ra, 
sẽ thành tựu mọi mục đích vật chất, 

sẽ có nhiều công đức to lớn, là nguyên nhân để 

không rơi xuống các cõi thấp và 


NS=t—a® SN 


1 đặc biệt có nghĩa là giáo huấn đối với mỗi sự quy y đặc biệt. 

? thằn/thần thánh _ Là không đúng khi nói đến Phật như một “thần thánh.” Các vị trời (deva) là chúng sinh sinh 
tử. Phật không phải là sinh tử mà cũng không phải là chúng sinh. Từ ngữ được dùng ở đây rất rộng và có thê 
được dịch là “không quy y các vị thân hay những thực thê tôn giáo khác.” 


3 kẻ sai lầm TT. mu.sfeg.pa Phạn: firhika Thuật ngữ tổng quát này ám chỉ những người mà niềm tin tôn giáo 
hay triết học và thực hành được dựa trên sự mê lầm. Nếu ta thừa nhận rằng Phật giáo là, như nó khẳng định, sự 
biểu lộ của chân lý phổ quát, thì theo định nghĩa, kẻ sai lầm có nghĩa là những người phi-Phật tử. Một vài dịch giả 
sử dụng các thuật ngữ như “heretics” (những người theo dị giáo) để dịch chữ này. Tuy nhiên, thuật ngữ này có 
một ý nghĩa tích cực hơn là tiêu cực, vì nó biểu thị hứa nguyện tâm linh được thiết lập có phần nào sai lạc, với 
hàm ý rằng điều này thì tốt hơn là chẳng có hứa nguyện gì hết. Các giáo lý riêng biệt của những tôn giáo khác 
trùng khớp với giáo lý đạo Phật — lòng từ phổ quát, sự bế thí v.v.. nằm ngoài định nghĩa của thuật ngữ này. Xem 
chú thích trong mục 1C của Phần Ba (Vị Thầy Tâm linh). 


* Nghĩa là giáo huấn đối với mỗi nơi nương tựa (quy y) một cách riêng biệt. 


Ÿ thực ra điều bản văn nói được hiểu sát nghĩa là “người của sự toàn giác, một người 'ở bên trong.” Các Phật tử 
ở trong chân lý trong khi những người khác đi lạc ra ngoài và là “những người ở bên ngoài.” 


Ê những cam kết Phật giáo khác như các giới luật, giới nguyện Bồ Tát, giới nguyện Kim Cương thừa v.v. 


7 điều này không nhất thiết phải xảy ra tức thì mà sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, như một kết quả luận lý của 
những gì mà tiên trình quy y đang bắt đâu. 


S7 


ở. đạt được giác ngộ chân thực và viên mãn. 


Trong toàn bộ tiết mục này về những người tạo lập nền tảng cho Bồ đề tâm, điều thứ nhất là 
điều bắt buộc phải có đôi với năng lực Đại thừa. Điêu thứ hai là cân phải quy y, được giải nghĩa ở 
trên. Điêu thứ ba là cân thực hiện một trong những cam kêt “giải thoát cá nhân” (pratimok$a). 


I3 Các Giới nguyện Biệt Giải thoát 


Có bốn loại chính nhưng trong phạm vi của những người thọ các giới nguyện này thì có tám loại. 
Trong tám loại này, nếu ta không kê cam kết ăn chay một phần pavasaha (TT. bsnyen.gnas] thì 
có bảy loại. Việc tuân theo bất kỳ loại nào trong bảy loại này cũng đều thích hợp. Bảy loại cam kết 
(hứa nguyện) biệt giải thoát là: 


bhik§u [TT. Gélong '] Tỳ kheo 

bhik§uni [TT. Gélongma] Tỳ kheo m 
§iksamâna  [ TT. Gélopmail Thức xoa ma na” 
§ramanera  [TT. Gétsul| Sa di 

§ramanerikâ [TT. Gétsulma] Sa di ni 

upâsaka [TT. Gényen]| các giới luật cư sĩ 
upâsikâ [TT. Gényenma] các giới luật nữ cư sĩ 


Bồ Tát Địa nói về điêu này: 


“Bảy loại người tuân thủ đúng đắn nhất các giới luật biệt giải thoát là những người tuân giữ giới 
hạnh của các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Tùy 
theo nội dung của chúng, những giới luật này là giới luật của các cư sĩ hay tu sĩ, khi thích hợp.” 


Về việc cần phải cam kết thực hành các giới luật biệt giải thoát để có thể thực sự thực hành Bồ 
đề tâm, những người nghỉ ngờ điều này nên phát triển sự hiểu biết về tính chất cần thiết của việc 
tuân giữ các giới luật này như một nên tảng cho Bồ đề tâm theo ba cách: bằng sự so sánh, bằng 
cách căn cứ vào Kinh điển và bằng lý lẽ. 


1. Băng sự so sánh 


Nơi chốn mà ta thỉnh mời một vị Chuyên Luân Thánh Vương đến và ở lại không nên đầy những 
chất bất tịnh như phân và rác rưởi. Nó nên là một nơi an trú tuyệt hảo và tốt lành, hoàn toàn sạch sẽ 
và được trang hoàng bằng những châu báu đẹp đề v.v.. — ". nơi dễ chịu. Tương tự như thế, khi ta 
đang nuôi dưỡng Bồ đề tâm vương và hy vọng nó tồn tại, “nơi” nó có thể an trú không phải là ở 
trong một người không cam kết tránh làm những hành động sai lầm về thân, ngữ và tâm; không ở 
trong một kẻ bị ô uê bởi những VẾT. nhơ xấu ác. Bồ đề tâm được thỉnh mời an trú nơi những người 
không có những vết nhơ của sự xấu ác thuộc về thân, ngữ và tâm; là người có thân thể được tô 
điểm một cách thích đáng bằng giới hạnh của sự cam kết. 


2. Bằng cách căn cứ vào Kinh điển 


Tiết mục Bồ đề tâm trong Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận nói rằng: “Nền tảng của nó là sự 
cam kết rộng lớn.” Cam kết upavasatha (xem ở trên) là cam kết có phạm vi giới hạn, bởi nó chỉ kéo 
dài trong một ngày và một đêm. Không giống cam kết này, bảy loại giới luật khác là những cam 
kết có phạm vi rộng lớn và đây là lý do vì sao bảy giới luật này được giảng dạy như nền móng cho 
Bồ đề tâm. Hơn nữa, Ngọn Đèn Soi sáng Con Đường Giác ngộ nói: 


1 cách phát âm của tiếng Tây Tạng được đưa ra ở đây. Từ thực sự, và những từ đi liền theo sau dưới đây một 
cách tương ứng: dge.slong, dge.slong.ma, dge.slob.ma, dge.fsul, dge.fsul.ma, dge.bsnyen và dge.bsnyen.mae 


? Bộ giới luật này không có sự tương đương đối với nam giới. Bởi truyền thống tỳ kheo ni đã thất truyền ở Tây 
Tạng, đây là một cách thọ giới khác được các sư cô Tây Tạng trì giữ. 


S8 


“Những người có cam kết lâu dài trong bảy loại giới biệt giải thoát như những giới nguyện khác 
của họ, thì thích hợp với giới nguyện Bồ Tát: những người không như thế thì không thích hợp.” 


Điều này được giải thích theo ý hướng là ta thực sự cần có một trong bảy loại giới luật đó. 
3. Bằng sự cần thiết theo luận lý 


Nhờ các giới biệt giải thoát, ta từ bỏ những việc làm hại chúng sinh, cùng với nền tảng của nó. 
Nhờ giới nguyện Bồ Tát, ta đang làm lợi lạc chúng sinh. Ta không thể làm lợi lạc chúng sinh nếu 
trước tiên ta không từ bỏ việc làm hại họ. Tuy nhiên, theo một sô người, các giới biệt giải thoát 
không nhất thiết là điều tiên quyết để tạo nên giới nguyện Bồ Tát bởi những người lưỡng tính, 
những người bị thiến, các vị trời v.v.. là những người &hồng thể nhận các giới luật biệt giải thoát 
nhưng có /hể làm cho Bồ đề tâm sinh khởi. Một số người cũng khẳng định rằng các giới biệt giải 
thoát không thể là điều tiên quyết bởi các giới này châm dứt khi người thọ ĐIỚI chết, trong khi Bồ 
đề tâm không chấm dứt. Nếu ta muốn biết về ba điểm này, ta nên hiểu rằng giới biệt giải thoát 
được phân thành ba loại, được quyết định bởi ba thái độ của người thọ gIới: 


a. khi những giới nguyện này được thọ nhận bởi một động lực đạt được hạnh phúc trong ba cõi 
hiện hữu, chúng được gọi là giới hạnh theo cách mong cấu lợi lạc, 


b. khi chúng được thọ nhận với ước muốn giải thoát vĩnh viễn bản thân khỏi đau khổ, chúng được 
gọi là giới hạnh theo cách sự từ bỏ của Thanh Văn và 


c. khi chúng được thọ nhận bởi ta ước muốn thành tựu đại giác ngộ, chúng được gọi là giới hạnh 
của giới nguyện Bồ Tái. 


Những người lưỡng tính, những người bị thiến, các vị trời v.v.. không thê nhận hai loại đầu trong 
ba loại ở trên. Các giới nguyện này chấm dứt khi người thọ giới chết và không thê được phục hồi 
nếu bị tôn hại và vì thế không phải là nền móng cho giới nguyện Bồ Tát. Những người lưỡng tính, 
những người bị thiến, các vị trời v.v.. có thê nhận giới hạnh của giới nguyện Bồ Tát. Các giới 
nguyện này không mất đi khi người thọ giới chết và có thể được phục hồi nếu bị tổn hại. Bởi những 
lý do này giới hạnh của giới nguyện Bồ Tát là điều tiên quyết đối với việc thọ nhận và trì giữ giới 
nguyện Bồ Tát. Vì thế trong luận giảng cho Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận nói: 


“Nên móng của tâm lực đó là gì? Giới nguyện của giới hạnh Bô Tát là nên móng của nó.” 


Vì thế pratimok$a (giới biệt giải thoát) là điều cần thiết để phát khởi Bồ đề tâm nhưng không 
nhất thiết phải có như một nền tảng không ngừng đứt trong việc duy trì Bồ đề tâm. 


“Điều này giống như kỷ luật thiền định là nền tảng thiết yếu cho việc sinh khởi “kỷ luật không bị 
ô nhiễm nhưng không phải là điều bắt buộc đối với sự tồn tại lâu dài của nó.”' 


Không cần phải thọ nhận các giới biệt giải thoát qua một buổồi lễ đặc biệt. Nếu các giới nguyện 
này đã được thọ nhận như một phần của việc tu tập Thanh Văn, chúng vẫn hiện diện khi tâm ta có 
hứng khởi đặc biệt về Bồ đề tâm và sẽ tự động trở thành cam kết biệt giải thoát của Bồ Tát, bởi 
động lực thấp sẽ bị từ bỏ nhưng tâm từ bỏ (xả ly) thì không có gì sai lầm. 


œ®4®0“S 


1 Trước hết, ta cần có kỷ luật bản thân ở mức độ nào đó để sự thiền định mang lại kết quả. Các giới nguyện 
được dùng để giảm thiểu tham luyến đóng một vai trò quan trọng trong việc này (xem chương thiền định). Cuối 
cùng một sự nhàm chán tự nhiên đối với sự tham luyến phát khởi qua việc thiền định và đây là nền tảng cho một 
sự thuần tịnh phát triển tự nhiên. Khi sự thuần tịnh này được củng cố, nó tự động làm cho tham luyến không sinh 
khởi và các phương tiện giả tạo đề đối trị tham luyến không còn cần thiết nữa. 


s9 


Như thể ta đã thấy rằng người có năng lực Đại thừa, người quy y ba nơi nương tựa tôn quý nhất 
(Tam Bảo) và người đã thọ nhận bât kỳ giới nào trong bảy loại giới nguyện biệt giải thoát là những 
người thích hợp cho việc phát khởi Bô đề tâm. 


Điều này kết thúc chương tám về việc quy y và thọ nhận các giới luật, trong tác phẩm Pháp Bảo của sự Giải 
thoái. 


90 


Chương Chín: 
Nuôi dưỡng Bồ đề tâm 


` 


II. Tính chất Cốt tủy của Sự Phát triển Bồ đề tâm 


Tính chất này được định nghĩa rõ ràng trong abhisamayalankâra (Trang nghiêm Chứng Đạo): 
“Phát triển Bồ đề tâm có nghĩa là khát khao sự giác ngộ chân thực, viên mãn đề làm lợi lạc chúng 
sinh.” 


HI. Các Loại Bồ đề tâm Siêu việt 


Bô đê tâm siêu việt được mô tả theo ba cách: băng cách so sánh, theo các câp độ và theo tính 
chât. 


IIA SO SÁNH 


Cách thức đề minh họa Bồ đề tâm, từ Bồ đề tâm của một con người cho tới Bồ đề tâm của một vị 
Phật, được Đức Di Lặc giảng dạy trong Trang nghiêm Chứng Đạo: 


“Có 22 ví dụ: đất, vàng, mặt trăng, lửa, một kho báu, một mỏ châu báu, một đại dương, một chày 
kim cương, một ngọn núi, thuốc men, một vị Thầy tâm linh tốt lành, một viên ngọc như ý, mặt 
trời, âm nhạc, một vị vua, kho bạc, một xa lộ, một con tuần mã, một con suối vô tận, một cây 
đàn hạc, một con sông lớn và một đám mây.” 


Mười hai so sánh này bao gồm sức mạnh chính yếu của Bồ đề tâm từ ước nguyện lúc ban đầu 
cho tới Pháp Thân tôi thượng: chúng sẽ được trình bày trong phạm vi của năm giai đoạn của con 
đường. 


1. Khi Bồ đề tâm được trang bị ước nguyện, nó giống như đắt, là chất liệu đích thực đề tạo thành 
nền móng cho mọi phẩm tính tốt lành. 

2. Khi Bồ đề tâm được trang bị hứa nguyện (cam kết), nó như vàng: nó sẽ không thay đổi cho đến 
khi giác ngộ được thành tựu. 

3. Khi Bồ đề tâm được trang bị hứa nguyện (cam kết) sâu xa, nó như một vằng trăng tròn dần: 
mọi phẩm tính đức hạnh sẽ tăng trưởng. 

Ba điểm ở trên tạo thành giai đoạn của những người sơ học, nghĩa là những tiết mục, thấp, trung 
bình và cao của giai đoạn tích tập. ' 


4. Khi Bồ đề tâm được trang bị sự hợp nhất, nó như lửa, thiêu rụi những chướng ngại cho ba loại 
toàn trí” như thiêu đốt nhiên liệu. 


5. Khi Bồ đề tâm được trang bị bố thí ba la mật, nó như một kho báu vĩ đại mang lại sự mãn 
nguyện cho tất cả chúng sinh. 

6. Khi Bồ đề tâm được trang bị trì giới ba la mật, nó như một mồ châu báu, cung cấp nên tảng 
cho các phẩm tính quý báu. 

7. Khi Bồ đề tâm được trang bị nhẫn nhục ba la mật, nó như một đại dương, không bị xao động 
bởi bắt kỳ điều gì không mong muốn rơi vào nó. 





' Năm giai đoạn của “con đường” dẫn tới giác ngộ là các giai đoạn tích tập, hợp nhất, nội quán, trau dồi và thành 
tựu — Phật quả. Những điêu này được giải thích chỉ tiêt trong chương 18. 


? sự hiểu biết tuyệt đối về nền tảng - sự không-hiện hữu của ngã cá nhân, sự hiểu biết tuyệt đối về con đường và 
các hiện tượng là vô sanh - và hiệu biệt tuyệt đôi vê mọi sự. 


9] 


8. Khi Bồ đề tâm được trang bị tỉnh tấn ba la mật, nó như một chày kim cương, mạnh mẽ bởi 
không bị bẻ gãy. 

9. Khi Bồ đề tâm được trang bị thiền định ba la mật, nó như vua của những ngọn núi, nhờ các 
đối tượng của sự chú tâm nên không bị những xao lãng lay chuyền. 

10. Khi Bồ đề tâm được trang bị trí tuệ ba la mật, nó như thuốc men làm an dịu các bệnh tật là 
những che chướng ô nhiễm và sự hiểu biết (phiền não chướng và sở tri chướng). 

11. Khi Bồ đề tâm được trang bị phương tiện ba la mật, nó như một vị Thầy tâm linh tốt lành, 
không bao giờ suy giảm việc mang lại lợi lạc cho chúng sinh cho dù hoàn cảnh nào xảy ra. 

12. Khi Bồ đề tâm được trang bị nguyện ba la mật, nó như một viên ngọc như ý, thành tựu mọi 
kết quả ta mong muốn. 

13. Khi Bồ đề tâm được trang bị lực ba la mật, nó như mặt trời, đưa các đệ tử đến chỗ hoàn toàn 
thuần thục. 

14. Khi Bồ đề tâm được trang bị trí ba la mật, nó như giai điệu của Pháp, mang lại cho các đệ tử 
Giáo pháp gây hứng khởi cho họ. 


Mười điểm được đề cập ở trên được tập hợp lại theo mười quả vị (cấp độ) Bồ Tát, từ quả vị thứ 
nhất “Cực Hỷ” cho tới quả vị thứ mười, theo đúng thứ tự. Các điểm trên bao gồm giai đoạn nội 
quán (quả vị thứ 1 tới thứ 7, các điểm 5-11) và giai đoạn trau dồi (quả vị 8-10, các điểm 12-14) 


15. Khi Bồ đề tâm được trang bị sự tỉnh giác trong trẻo, nó làm lợi lạc chúng sinh như một vị vua 
đầy uy quyền, bởi năng lực của nó không bị trở ngại. 

16. Khi Bồ đề tâm được trang bị điều tốt lành và trí tuệ, nó như một kho bạc, trở thành kho chứa 
của nhiều sự tích tập. 

17. Khi Bồ đề tâm được trang bị các yếu tố dẫn đến giác ngộ, nó như một xa lộ vĩ đại, bởi ta đi 
trên con đường mà tất cả những đắng tôn quý đã đi. 

18. Khi Bồ đề tâm được trang bị lòng đại bi và nội quán sâu xa, nó như một con tuấn mã, phóng 
thắng đến mục tiêu mà không trệch hướng sang sinh tử hay niết bàn như sự an bình đơn thuần. 

19. Khi Bồ đề tâm được trang bị đà ra nỉ và khả năng siêu việt, ' nó như một hồ chứa; mọi sự 
được học tập nhờ việc nghiên cứu hay ở mặt khác sẽ được lưu giữ và không bị phí phạm. 


Năm điều trên tạo thành con đường Bồ Tát đặc biệt. 

20. Khi Bồ đề tâm được trang bị “vườn Pháp tuyệt đẹp”, nó như việc lắng nghe một nhạc khí 
quyến rũ, âm thanh của nó dịu dàng nâng đỡ các đệ tử chú tâm đến sự giải thoát. 

21. Khi Bồ đề tâm được trang bị “một con đường duy nhất,” nó như dòng chảy của một con 
sông lớn, không bao giờ đi trệch khỏi mục đích làm lợi lạc chúng sinh. 

22. Khi Bồ đề tâm được trang bị Pháp Thân, nó như một đám mây mưa, bởi lợi lạc của chúng 
sinh tùy thuộc vào nó, bằng sự biểu lộ các công hạnh như an trụ trong cõi Đâu Suất v.v.. 


Ba điểm sau cùng này ám chỉ giai đoạn Phật quả. Như thế 22 so sánh bao gồm mọi sự từ cấp độ 
của người sơ học cho tới câp độ Phật quả. 


HIB PHÂN LOẠI THEO CÁP ĐỘ 


Theo cách này thì Bồ đề tâm có bốn loại: 





' dharâni và khả năng siêu việt (TT:gzungs và spobs)_ Để có một giải thích chỉ tiết hơn về những điều này, xin 
coi mkhas. jug của Mipham Rinpoché. Dharâni có nghĩa là “sự có được” và hơi giống một thần chú: nó bắt đầu 
với những âm thanh được trang bị các ý nghĩa được kết hợp kích hoạt trí nhớ và kết thúc như năng lực của thần 
chú. Khả năng siêu việt là thiện xảo được tích tập, khiến cho những công việc vĩ đại có thể thực hiện được. 

? Đây là những phẩm tính đặc biệt của Bồ Tát ở các quả vị (cấp độ) thứ 8 đến thứ 10, được gọi là các quả vị 
“thanh tịnh”. 


3 ở đây ám chỉ là 12 công hạnh của Hóa Thân, là những gì tạo thành nền tảng cho mọi giáo lý. 


92 


Bồ đề tâm được trang bị ước nguyện, 

Bồ đề tâm được trang bị hứa nguyện (cam kết) sâu xa, 
Bồ đề tâm trong sự hoàn toàn thuần thục của nó và 
Bồ đề tâm với những che chướng được tiệt trừ. 


*%x%x x *%x 


Loại Bồ đề tâm thứ nhất tương ứng với các cấp độ thực hành được thúc đây bởi động lực; loại 
Bô đê tâm thứ hai liên quan đên bảy quả vị đâu tiên của Đại Bô Tát; loại Bô đê tâm thứ ba liên 
quan tới quả vị thứ tám cho tới quả vị thứ mười và loại Bồ đê tâm thứ tư liên quan tới câp độ Phật 
quả. 


Vì thế Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận nói: 


“Bô đê tâm trong các câp độ khác nhau của nó được cho là được đi kèm bởi ước nguyện, hứa 
nguyện sâu xa thuân tịnh, sự hoàn toàn thuân thục và sự tiệt trừ mọi che chướng.” 


HIC PHÂN LOẠI THEO ĐẶC ĐIỂM THIẾT YÊU 


Theo cách này thì Bồ đề tâm có hai loại: Bồ đề tâm tuyệt đối và Bồ đề tâm tạo lập.' Như 
sandhinirmocanas0tra (Giải Thâm Mật Kinh) nói: “Bô đê tâm có hai phương diện: Bô đê tâm tuyệt 
đôi và Bô đê tâm hoàn toàn được tạo lập.” 


Bồ đề tâm tuyệt đối là gì? Đó là tánh Không với lòng bi mẫn như cốt tủy của nó, trong trẻo và 
bât động, thoát khỏi những cực đoan được suy đoán. Như thê, Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận 
nÓI: 


“Trong hai loại này, Bồ đê tâm tuyệt đôi siêu vượt thê giới, không có sự cực đoan có tính chât 
suy đoán, vô cùng trong sáng, có ý nghĩa tuyệt đôi như đôi tượng của nó, không bị nhơ uê và bât 
động, sáng ngời như một ngọn lửa vững vàng khi không có gió.” 


Và Bồ đề tâm tạo lập (Bồ đề tâm tương đối) là gì? Trích dẫn từ quyên Kinh trên: 


“Bồ đề tâm tạo lập là hứa nguyện, bởi lòng bị mẫn, dẫn dắt tất cả chúng sinh ra khỏi sinh tử.” 

Trong hai hình thức Bồ đề tâm được đề cập ở trên, Bồ đề tâm có ý nghĩa tuyệt đối là Bồ đề tâm 
của những bậc đã đạt được (chứng ngộ) tỉnh túy phố quát (đharmaiá — pháp tánh). Bồ đề tâm tạo 
lập là Bồ đề tâm, được nuôi dưỡng, theo một cách thế đúng đắn, và là cái gì xuất hiện nhờ những ý 
nghĩa biểu hiện.“ Bồ đề tâm tuyệt đối được giải thích rõ ràng trong Đại Thừa Trang nghiêm Kinh 
Luận: 


“Bồ đề tâm tuyệt đối thuộc cấp độ nào? — từ cấp độ thứ nhất “Cực hi địa" của Đại Bồ Tát trở đi.” 
Luận giảng cho Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận nói: 


“Bồ đề tâm có ý nghĩa tuyệt đối này là Bồ đề tâm của những bậc ở cấp độ thứ nhất, Cực hỉ địa.” 


` 
^ 


Trong phạm vi các loại, Bồ đề tâm tạo lập có hai phương diện: Bồ đề tâm ước nguyện (Bồ đề 
tâm nguyện) và Bồ đề tâm áp dụng (Bồ đề tâm hạnh). Vì thê Bồ Tá Hạnh nói: 


'“Tóm lại, nên biệt răng Bồ đê tâm đó có hai loại — ước nguyện đạt được giác ngộ và thực sự chú 
tâm đê đạt được giác ngộ.” 


1 Hiện nay hai thuật ngữ này rất thường được gọi là Bồ đề tâm tuyệt đối và Bồ đề tâm tương đối. Một cách 
dịch khá sát nghĩa được duy trì ở đây đê biểu thị sức mạnh của thuật ngữ được sử dụng trong tiếng Tây Tạng 
đôi với Bộ đề tâm tương đôi — kun.rdzob — có nghĩa là “hoàn toàn nhân tạo” hay “một sự hoàn toàn giả tạo”. 


? Ở đây hai hình thức Bồ đề tâm thì tương phản nhau. Trong khi Bồ đề tâm tuyệt đối hiện diện một cách tự nhiên 


thì Bồ đề tâm tạo lập được nuôi dưỡng. Bồ đề tâm tuyệt đối là tánh Không không-khái niệm tràn đầy ý nghĩa tự 
nhiên, trong khi Bồ đề tâm tạo lập nương tựa vào các quy ước khái niệm như các ý nghĩa. 


93 


Có nhiều cách giải thích khác nhau về những đặc điểm của hai phương diện của Bồ đề tâm tương 
đối — ước nguyện và sự áp dụng. Theo Đạo sư Santideva, thuộc dòng truyền thừa xuất phát từ Đức 
Văn Thù qua Đạo sư Long Thọ, ước nguyện giống như ước muốn đi đâu đó và trong thực tế bao 
hàm mọi ý hướng khát khao đạt được Phật quả viên mãn, trong khi áp? dụng thì như việc đang thực 
sự đi và trong thực tế là sự áp dụng thực tiễn tất cả những gì sẽ thành tựu Phật quả. Vì thê Bồ Tá 
Hạnh nói: 


“Giông như ta biệt rõ sự khác biệt giữa việc muôn đi và việc thực sự đi, bậc hiện giả cũng phân 
biệt giữa hai điêu này một cách tương ứng.” 


Theo Đạo sư Vĩ đại Dharmakfrti, thuộc dòng truyền thừa xuất phát từ Đức Di Lặc qua Đạo sư 
Vô Trước, ước nguyện là lập một hứa nguyện tự cam kết đối với kết quả, nghĩ rằng: “Vì lợi lạc của 
tất cả chúng sinh, tôi sẽ đạt được Phật quả viên mãn,” trong khi áp đựng là lập một hứa nguyện tự 
cam kết đối với nguyên nhân, nghĩ rằng: “Tôi sẽ tu tập sáu ba la mật, là nguyên nhân của Phật 
quả.” 4 £) đạt ma Tập luận giải thích: 


“Sự phát triển Bồ đề tâm có hai loại: thông thường và phi thường. Trong hai loại này, Bồ đề tâm 
thông thường có nghĩa là suy nghĩ: Ó, giá mà tôi có thê hoàn toàn giác ngộ Phát quả vô song, 
hoàn toàn thuần tịnh và viên mãn. Bô đê tâm phi thường nghĩa là suy nghĩ: Nguyện tôi hoàn 
toàn viên mãn bồ thí ba la mật v.v.. cho tới trí tuệ ba la mật.” 

IV. Tiêu điểm của Bồ đề tâm 
Tiêu điểm của nó bao gồm sự giác ngộ và lợi lạc của chúng sinh. Bồ Tát Địa nói về điều này: 


“Vì thế Bồ đề tâm là tâm được tập trung vào sự giác ngộ và tâm được tập trung vào chúng sinh.” 


Trong hai điều này, Bồ đề tâm được tập trung vào sự giác ngộ là Bồ đề tâm được tập trung vào 
nỗ lực đạt được giác tánh nguyên sơ của Đại thừa. Chương nói về việc phát triên Bô đê tâm trong 
Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận nói: 


“...tương tự như thế, tiêu điểm của Bồ đề tâm là giác tánh nguyên sơ.” 


Táp trung vào chúng sinh không có nghĩa là tập trung vào một, hai hay vài chúng sinh: nơi nào 
có không gian, nơi đó có chúng sinh và nơi nào có chúng sinh, nơi đó có hành động (karma - 
nghiệp) và các ô nhiễm (Me$a — phiền não). Nơi nào nghiệp và phiền não trùm khắp thì đau khổ 
cũng trùm khắp và Bồ đề tâm được phát triển để giải trừ những đau khổ của các chúng sinh đó. Vì 
thê 8hadracaryâprani dhâna (Kinh Nguyện ước Hành vi Đúng đắn) nói: 


“Không gian bao la vô hạn, chúng sinh cũng bao la vô hạn như thế. Nghiệp và các phiền não bao 
la vô hạn, ước nguyện của tôi cũng bao la vô hạn như thê.” 


V. Những Nguyên nhân để Phát triển Bồ đề tâm 
Kinh Tháp Địa nói: 
“Tâm đó sẽ phát khởi bởi bốn nguyên nhân: thấu suốt những lợi lạc và phẩm tính của một thái 
độ như thê, niêm tin ở Như Lai, nhận ra những đau khô của chúng sinh và sự khuyên khích đúng 
đăn của các vị Thây tâm linh.” 
Ngoài ra, Bồ Tá Địa nói: 
“Bốn nguyên nhân của việc phát triển Bồ đề tâm là gì? 
I. Nguyên nhân thứ nhất của việc phát khởi Bồ đề tâm (tâm Bồ Tát) là tâm đó có tiềm năng 
vô cùng tuyệt hảo. 


2. Nguyên nhân thứ hai của việc phát khởi Bồ đề tâm là ta được hỗ trợ một cách đúng đắn 
bởi chư Phật, chư Bồ Tát và bởi các Đạo sư tâm linh. 


94 


3.. Nguyên nhân thứ ba của việc phát khởi Bồ đề tâm là lòng bi mẫn đối với chúng sinh. 

4. Nguyên nhân thứ tư của việc phát khởi Bồ đề tâm là sự vô úy khi đối mặt với đau khổ 
của sinh tử luân hồi và những đau khổ của việc trải qua những gian lao, mặc dù những 
khổ đau này có thể lâu dài, đa dạng, khó đương đầu và không ngừng nghỉ.” 


Trong Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận nói rằng có những nguyên nhân riêng biệt đối với việc 
phát triên hai phương diện của Bô đê tâm: 


*- đó là nguyên nhân để phát triên Bồ đề tâm ø điều được thọ nhận một cách đúng đắn nhất và 
xuát hiện nhờ những ý nghĩa biêu hiện và 
* đó là nguyên nhân đê phát triên Đô đề tâm tuyệt đổi. 


Trong hai nguyên nhân này, nguyên nhân thứ nhất được giảng như điều gì được giảng dạy bởi 
những người khác và xuất hiện do những nguyên nhân /áu dài và không lâu dài, nhờ năng lực hỗ 
trợ của Pháp, năng lực của nguyên nhân chính yêu, năng lực của cội góc, năng lực của việc nghiên 
cứu và nhờ quen thuộc với đức hạnh. 


“Sự phát triển Bồ đề tâm được giảng dạy bởi những người khác” này là Bồ đề tâm tạo lập, cũng 
được gọi là “điều được thọ nhận một cách đúng đắn nhất và xảy ra nhờ những ý nghĩa biểu hiện”, 
bởi đó là một trạng thái tâm được thọ nhận nhờ giác tánh thông tuệ của những người khác. Năng 
lực hỗ trợ của Pháp là năng lực xuất hiện nhờ sự hiện diện của các Đạo sư. Năng lực của nguyên 
nhân chính yếu xuất hiện nhờ tiềm năng (Phật tánh). Năng lực của các cội gốc đức hạnh" xuất hiện 
nhờ sự kích hoạt của tiềm năng đó. Năng lực của việc nghiên cứu xuất hiện nhờ thuật ngữ Giáo 
pháp và những giải thích ý nghĩa của nó. Quen thuộc với đức hạnh ám chỉ điều xuất hiện nhờ 
những gì được nghiên cứu một cách kiên trì, được hiểu trực tiếp, được gắn bó một cách kiên định 
v.Vv.. trong cuộc đời này. Trong các năng lực ở trên, những gì xuất hiện trong sự hiện diện của các 
Đạo sư thì không lâu dài và những gì xuất hiện nhờ năng lực của nguyên nhân chính yếu và những 
năng lực khác thì lâu dài. 


Về những nguyên nhân đê Bô đê tâm tuyệt đôi sinh khởi, có câu nói răng: 


“Tâm này được coi là tuyệt đôi bởi nó sinh khởi nhờ sự tỉnh giác nguyên sơ về các hiện tượng là 
vô-niệm; nó sinh khởi nhờ làm hài lòng chư Phật toàn giác bởi ta đã an lập một cách siêu việt 
những tích tập điêu tôt lành và giác tánh nguyên sơ.” 


Bồ đề tâm tuyệt đối này được phát triển nhờ những phẩm tính đặc biệt là sự căn cứ vào Kinh 
điện, sự thành tựu trong thực hành và chứng noộ. 


VI. Nguồn mạch từ đó ta Nuôi dưỡng Tâm Bồ Tát 


Có hai cách để lập cam kết Bồ Tát: một cách liên quan đến một vị Thầy và một cách không có 
Thầy. Nếu không có chướng ngại cho cuộc sống hay cho sự thực hành thuần tịnh của ta, ta nên đi 
đến một vị Thầy. Khi đã có một vị Thầy, hãy đích thân nhận cam kết, cho dù vị Thầy ở xa. Các 
phẩm tính tiêu biểu của những vị Thầy như thê là: 


* thiện xảo trong nghỉ lễ truyền giới, 

* bản thân đã thọ nhận giới nguyện và đã trì giữ nó không bị hư hỏng, 

* có thê làm cho ta hiểu biết ý nghĩa của những thủ ân và ngôn từ của nghi lễ và 
* là người chăm sóc các đệ tử với lòng từ ái và không vướng mắc vào vật chất. 


các cội gốc đức hạnh. Kết quả cụ thể được tạo nên bởi hành động bình thường tùy thuộc vào nhiều yếu tố 
nhất thời, chẳng hạn như tự thân sự hành động, sự thúc đây của khoảnh khắc (thời gian) v.v.. Hành động, dù tốt 
hay xấu, phát sinh kết quả chỉ tiềm tàng trong khi nó được thực hiện. Tuy nhiên một vài trạng thái kéo dài của 
tâm thức, và đặc biệt là những trạng thái được tạo nên bởi cam kết thiêng liêng chẳng hạn như các giới nguyện 
và giới luật, là những kết quả phát sinh liên tục cho tới khi cam kết chắm dứt, dù ta có thực sự làm điều gì đó hay 

không. Những trạng thái tâm này được gọi là “cội gốc” của đức hạnh bởi, như một gốc rễ, chúng liên tục hỗ trợ 
cho sự phát triển và khai hoa kết trái. 


95 


Trong Ngọn Đèn Soi sảng Con Đường Giác ngộ có nói: 


“Hãy nhận giới nguyện từ một Đạo sư tốt lành, là người có những đặc điểm vô cùng tuyệt hảo: 
một Đạo sự tôt lành nên được col là người thiện xảo trong nghi lề lập nguyện, là người mà bản 
thân trì giữ mọi giới nguyện được đòi hỏi và là người ban giới nguyện một cách kiên nhân và bị 
mân.” 


Bồ Tát Địa nói: 


“Những người nhờ thực hành lời cầu nguyện Bồ Tát, hòa hợp với Pháp, đã nhận giới nguyện, 
thiện xảo, biệt cách truyền đạt ý nghĩa của những ngôn ngữ nghi lễ và biệt cách làm cho đệ tử 
hiểu...” 


Thậm chí nếu một Đạo sư như thế ở gần nhưng việc đi đến vị Thầy đó có thể gặp một vài 
chướng ngại cho cuộc sống hay sự thuần tịnh, ta có phương pháp “không có-Đạo sư” như sau: ta 
đứng trước một hình tượng của Như Lai và tụng đọc ba lần một cách chân thành những giới 
nguyện Bồ đề tâm nguyện hay Bồ đề tâm hạnh, bất kỳ điều gì thích đáng. Bằng cách đó ta thọ nhận 
Bồ đề tâm nguyện hay Bồ đề tâm hạnh. Vì thế trong Bồ T4 Địa có nói: 


“Nếu không có một người như thế với những phẩm tính cần thiết, các Bồ Tát đến trước một hình 
tượng của Như Lai và tự mình thệ nguyện một cách đúng đăn nhât về việc trì giữ giới hạnh Bô 
Tát.” 


Nếu không tìm được một vị Thầy cũng như hình tượng Phật, ta tụng những lời nguyện Bồ đề 
tâm nguyện hay Bô đê tâm hạnh ba lân trước tập hội chư Phật và Bồ Tát mà ta thiên định như thực 
sự hiện diện trong không gian trước mặt ta. Vì thê S7ksđsđmuccaya (Vun trông Trái quả của Đức 
hạnh) nói: 


“Ngoài ra, nếu không có một vị Thầy như thế, ta thiền định rằng chư Phật và Bồ Tát an trụ trong 
mười phương thực sự hiện diện. Ta nhận được giới nguyện băng sức mạnh của Bô đê tâm hạnh 
của ta.” 


VII. Nghi lễ Thọ nhận Bồ đề tâm 


Nhiều phương pháp và truyền thống thọ nhận giới nguyện Bồ Tát đã xuất hiện, tiến triển từ 
những kiêu giáo huấn riêng biệt của các dòng truyền thừa xuất phát từ các Đạo sư uyên bác vĩ đại. 
Mặc dù có nhiều truyền thống, chủ đề ở đây liên quan đến hai truyền thống chính: truyền thống 
của Đạo sư Santideva, thuộc dòng được truyền từ Đức Văn Thù xuống tới Đạo sư Long Thọ, và 
truyền thống của Đạo sư Dharmakirti của các dòng được truyền từ Đức Di Lặc tới Đạo sư Vô 
Trước. 


Truyền thống của Đạo sư Santideva 


Truyền thống này được truyền từ Đức Văn Thù xuống tới Đạo sư Long Thọ, có một nghi lễ gồm 
ba giai đoạn, bao gồm việc chuẩn bị, thực sự ban các giới luật và sự kết thúc. 


1. SỰ CHUẨN BỊ 
Giai đoạn này gồm sáu phần: 


cúng dường, 

hối tiếc những sai lầm trong quá khứ, 

tùy hỉ đức hạnh, 

thỉnh cầu. chư Phật giảng dạy Giáo pháp, 
nguyện cầu chư Phật không từ bỏ thế gian và 
hồi hướng những cội gốc của đức hạnh. 


* x x x%x *x *x 


96 


1. Cúng dường 


Việc cúng dường được hiểu biết trong phạm vi của các đối tượng được cúng dường và những 
món cúng dường. Đối tượng được cúng đường là Tam Bảo. Bởi ta được dạy rằng dù các ngài có 
thực sự hiện diện trước mặt ta hay không thì công đức của việc cúng dường cũng như nhau, ta cúng 
dường cho các vị hiện diện và cho những vị không thực sự hiện diện. Vì thế Đại Thừa Ti rang 
nghiêm Kinh Luận nói: 


“Với một tâm thức tràn đầy niềm tin ta thực hiện những lễ cúng dường y áo v.v.. thực sự và 
trong trí tưởng tượng, cho chư Phật, đê hoàn thành hai tích tập.” 


Đôi với các sự cúng dường thì có hai loại: cúng dường vật chât và cúng dường sự chứng ngộ. 


NHỮNG SỰ CÚNG DƯỜNG CÓ THẺ BỊ VƯỢT QUA - có hai loại: cúng dường vật chất và 
cúng dường sự chứng ngộ. 


a. những sự cúng dường vật chất Loại cúng dường này bao gồm sự cúng dường các lễ lạy, lời 
tán thán, cũng đường vật chất một cách gọn gàng và sắp đặt theo trình tự đúng đắn cũng như cúng 
dường những món không của riêng ai. Những món cúng dường này có thê là những sự vật thực sự, 
có phâm chất tốt, cũng như những tạo tác từ trí tưởng tượng của ta và sự cúng dường thân thê ta. 
Những sự cúng đường này có thê được nghiên cứu chỉ tiết trong những tác phẩm khác. 


b. cúng dường sự chứng ngộ Loại cúng dường này bao gồm cúng dường thiền định Đại Ấn của 
các thân siêu phàm' và những khuynh hướng khác nhau xuất hiện từ các thiền định sâu xa của chư 
VỊ Bồ Tát. 


NHỮNG SỰ CÚNG DƯỜNG VÔ SONG có hai loại: những sự cúng dường liên quan đến ý niệm 
về các thực tại khách quan và những cúng đường không có các ý niệm như thế. 


a. những sự cúng dường được cụ thể hóa — đây là thiền định Bồ đề tâm, như có nói: 


“Người hiên trí và thiện xảo hoàn toàn quen thuộc với Bồ đê tâm. Đây là cúng dường tôi thượng 
mà ta có thê thực hiện đôi với chư Phật và các nam tử của ngài (chư vị Bô Tát).” 


b. những sự cúng dường không được cụ thể hóa - thiền định trong sự vô ngã, cúng dường siêu 
việt. Trong chương nói vê các giáo lý do vị trời trẻ tuôi Susthitamami thỉnh câu nói: 


“Nếu một vị Bồ Tát khát khao giác ngộ, cúng dường Đức Phật, đẳng. tối hảo trong loài người, 
một lượng hoa, hương, thực phẩm và nước uống tương đương với số cát trên bờ sông Hằng, 
cúng dường như thế trong mười triệu kiếp, và nêu một Bồ tát khác cúng dường việc nghiên cứu 
giáo lý về sự không hiện hữu của bản ngã, sự sống và tính cách (con người), cùng với kết quả 
thành tựu là có thê trải nghiệm sự trong trẻo thấu suốt — thì vị Bồ Tát sau thực hiện sự cúng 
dường tốt lành hơn.” 


Trong “Kinh Sự tử Hồng” nói: 
“Không tạo lập các ý niệm hay mô tả là cúng dường Như Lai. Không lấy hay bỏ và thể nhập sự 
bât-nh) là cúng dường Như Lai. Các băng hữu! bởi tính chât rôt ráo của Thân Như Lai không có 


thực chất, ta không cúng dường bằng cách coi thân đó là có thực chất. 


Điêu này kêt thúc tiêt mục về sự cúng dường. 





1 các thân siêu phàm - !haï.Sku. Những hiện thân khác nhau của các hiện thể trí tuệ và những khía cạnh của 
tâm giác ngộ được gọi là ha trong tiêng Tây Tạng. Thuật ngữ này thường được dịch sát nghĩa là “Bồn Tôn”, một 
thuật ngữ được tránh dùng ở đây bởi nó có thê dân tới sự nhằm lẫn, đặc biệt là trong việc so sánh với Mật điển 
hữu thân. 


97 


2. Giải trừ Hậu quả của những Sai lẫm trong Quá khứ 


Nói chung tốt và xấu tùy thuộc vào động lực của tâm: tâm là chủ nhân, thân và ngữ là những 
người giúp việc của nó. Vòng Hoa Quý báu của các Hệ thông Triết học Phật giáo nói: 


“Bởi tâm đi trước mọi sự nên người ta thường nói Tâm là chủ nhân.” 


Vì thế khi tâm được thúc đây bởi một trạng thái ô nhiễm — tham, sân v.v.. ta có thê vi phạm năm 
sai lầm không thê cứu vãn được, năm sai lầm giống như các sai lầm đó hay mười ác hạnh hoặc ta 
có thê vi phạm các giới nguyện hay các hứa nguyện samaya sâu xa của ta hoặc có thê là ta xúi giục 
những người khác làm những việc như thế; mặc dù ta không đích thân làm những điều này, ta có 
thể hoan hỉ khi những người khác đang phạm vào những xấu ác giống như thế. Tất cả những động 
lực đi trước các hành động như thế được gọi là sai trái và bắt thiện. Không chỉ những tà hạnh hiển 
nhiên đó mà ngay cả các hoạt động về Pháp chẳng hạn như nghiên cứu, suy niệm hay thực hành 
được thúc đây bởi một tâm thức chịu sự thống trị của tham, sân và những phiền não cũng trở thành 
bất thiện. Vì thế Vòng Hoa Quý báu của các Hệ thông Triết học Phật giáo nói: 


“Bất kỳ điều gì được tạo nên bởi ba yếu tố - dục vọng/tham muốn, sân hận/căm ghét và vô minh 
— thì bât thiện. Mọi đau khô đên từ sự bât thiện, các trạng thái thâp cũng đên từ đó.” 


Ngoài ra, Bồ Tát Hạnh nói: 


“Từ bất thiện sẽ phát sinh đau khổ. Điều đúng đắn để làm cả ngày lẫn đêm và trong mọi hoàn 
cảnh là suy niệm một điều và chỉ một điều thôi: “Làm thế nào tôi có thể chắc chắn thoát khỏi đau 
khổ?. 


Đây là lý do khiến ta phải sám hối mọi điều sai lầm trong quá khứ. Tuy thê liệu việc đương đầu 
với những sai lâm của ta có thực sự tịnh hóa chúng? Hoàn toàn chắc chăn! Kinh Đại Bát Niệt Bàn 
nÓI: 


“Mặc dù ta có thể vi phạm một sai lầm, một sự ân hận sau đó sẽ làm cho các sự việc được tốt 
đẹp, giông như cách những chât liệu quý báu làm phục hôi tính chât trong trẻo của nước hay như 
mặt trăng lây lại vẻ sáng ngời của nó khi ra khỏi những đám mây” và 


“Vì thê chính nhờ sự phơi bày (sám hôi) những hành vì sai trái, với sự ân hận và không che dâu 
mà ta sẽ được tịnh hóa.” 


Ta nên phơi bày những hành vi sai trái của ta bằng cách nào? Bằng cách áp dụng bốn năng lực. 
Về điêu đó, Kinh Giảng dạy Bồn Phẩm tính nói: 


“DI Lặc! Nêu một Bô Tát Ma ha tát có bôn điêu này, các vị ây sẽ chiên thăng những xâu ác đã vị 
phạm và được củng cố. ' Bốn điều đó là gì? Đó là: 

* năng lực áp dụng triệt đê sự chân thành hôi tiệc, 

* năng lực áp dụng triệt đê cách chữa trị, 

* năng lực từ bỏ ác hạnh và 

* năng lực hồ trợ.” 


1. NĂNG LỰC CỦA VIỆC ÁP DỤNG TRIỆT ĐÉ SỰ HOÀN TOÀN HÓI TIẾC 


Đây là sự chân thành sám hôi và vô cùng hôi tiệc, trước sự hiện diện của các đôi tượng quy y, vỀ 
những sai lâm mà ta đã làm trong quá khứ. Ta có thê khơi dậy sự hôi tiệc ra sao? Có ba cách: 


a. phát khởi sự hôi tiệc băng cách suy xét về sự vô ích, 
b. phát khởi sự hôi tiệc băng cách suy xét về nôi sợ hãi và 
c. phát khởi sự hôi tiệc băng cách suy xét về nhu câu câp bách của sự tịnh hóa. 


' củng cố - bất kỳ hành động (nghiệp) nào ta đã thực hiện và gieo trồng, trong sự tương tục của hiện hữu của ta, 
một tiềm năng cho các kết quả tương lai được nói là đã được ' 'củng cô”. Thuật ngữ này thường được dịch là 


được “tích tập” nhưng tính chất thực sự là được củng cố - được cắm sâu - lâu dài trong ta. 


98 


1a. Hôi tiêc băng cách suy xét về sự vô ích 


Ta quán chiếu: “Tôi đã phạm những điều sai lầm — đôi khi để điều phục kẻ thù, đôi khi để bảo vệ 
bằng hữu, đôi khi để nuôi dưỡng thân thể tôi và đôi khi để thâu thập của cải vật chất. Tuy nhiên, 
khi đến lúc phải đi sang cuộc đời khác, nghĩa là khi tôi chết, kẻ thù và bằng hữu, xứ sở, thân thẻ, tài 
sản và của cải của tôi sẽ không cùng đi với tôi. Chỉ có bóng tối của những điều sai trái và các che 
chướng do những ác hạnh tôi đã tạo ra là đi theo tôi: dù tôi tái sinh ở đâu thì những điều này cũng 
sẽ xuất hiện như những đao phủ.” Đây là lý do vì sao Kinh Gia chủ Palgyin Vấn thỉnh nói: 


“Cha, mẹ, anh em, chị em, vợ chồng, người phục vụ, của cải và những người quen biết không 
thể đi cùng TREƯỜI chết mà chí có những hành động của họ cùng đi với họ và theo đuổi họ.” Cũng 
nói: “Khi nỗi khổ vĩ đại xuất hiện, con cái và vợ chồng không mang lại sự nương tựa. Một mình ta 
phải trải nghiệm nỗi thống khổ và họ không thể chia sẻ số phận của ta.” 


Bồ Tát Hạnh nói: 


““Ta phải bỏ lại mọi sự. Không ý thức về điều đó, ta phạm nhiều sai lầm vì những người ta yêu 
quý và những người ta không thích. Tuy thế, những người ta thích sẽ thôi hiện hữu, những người 
ta không thích sẽ thôi hiện hữu và ngay cả bản thân ta cũng sẽ thôi hiện hữu: theo cách như thế 
mọi sự đi đến chỗ chấm dứt hiện hữu của chúng.” 


Như thế ta đã phạm những sai lầm vì bốn điều: bằng hữu, kẻ thù, thân thể và của cải của ta. Bốn 
điều đó sẽ không ở với ta thật lâu dài nhưng vì họ ta đã làm những điều sai trái sẽ mang lại nhiêu 
phiên não và ít ỏi lợi lạc. Khi suy niệm sự thật này, một sự thông hôi lớn lao sẽ sinh khởi. 


Nêu ta suy xét răng bởi những hành vi sai trái là việc tâm thường nên sẽ không có tôn hại nào 
thực sự đên với ta, ta nên suy niệm điêu thứ hai. 


1b. Hôi tiêc băng cách quán chiêu về sự sợ hãi 


Khi nghĩ: “Hậu quả của sự sai trái là nỗi sợ hãi,” ta sẽ cảm thây hôi tiệc. Những hành vi sai trái 
dân đên ba thời điêm chính của sự sợ hãi: sợ hãi trước khi chêt, sợ hãi khi thực sự chết và sợ hãi 
sau khi chết. 


Trước khi chết, những người phạm các điều sai lầm sẽ kinh nghiệm những đau khổ không thể 
chịu đựng nồi, cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy. Có câu nói: 

“Khi nằm trên giường, có thể tôi được bằng hữu và những người thân thuộc vây quanh nhưng 

chính tôi và một mình tôi sẽ phải kinh nghiệm những cảm xúc của cuộc đời đi đến chỗ chấm 

dứt.” 


Khi thực sự chết, kết quả của hành vi sai trái là sự sợ hãi. Ta kinh nghiệm các phái viên đen đúa 
và khủng khiêp của Thân Chết vung sợi thòng lọng lên và tròng vào cô ta đê dân ta tới địa ngục. 
Sau đó, những người khác câm gậy, kiêm và đủ loại vũ khí, tra khảo và hành hạ ta băng đủ mọi 
cách: 


“Khi bị phái viên của Thần Chết tóm bắt, người thân thuộc có ích lợi gì? bằng hữu có Kh lợi gì? 
Vào lúc đó chỉ công đức mới có thể là nơi trú ẩn nhưng công đức lại là điều tôi không có.” 


Thư gởi một đệ tứ nói: 


“Khi đã khóa chặt sợi thòng lọng thời gian quanh cổ ta, các phái viên hung ác của Thần Chết 
thúc gậy và kéo ta đi.” 


Nếu người nào đó nghĩ rằng (ôi sẽ không sợ những phải viên của TÌ hân Chết, người ấy nên quán 
chiếu như sau: “Khi đến lúc, ta sẽ được đưa đến một nơi, ở đó tứ chỉ bị chặt đút, ta trở nên khiếp 
hãi, miệng khô khốc, mắt lồi ra và đỏ ngầu v.v...Làm sao diễn tả được sự kinh hoàng và những 
phản ứng của người bị nỗi sợ hãi kềm chặt khi thời gian của sự chuyên hóa (chết) đã đến và họ bị 
tóm chặt bởi những phái viên vô cùng khủng khiếp của Thần Chết, hiển lộ rõ ràng như thể bằng 
xương bằng thịt.” 


99 


Là một kết quả của hành vi sai trái, ta cũng có nỗi sợ sau khi chết. Khi ta đã đi xuống địa ngục 
vĩ đại, ta kinh nghiệm những đau khổ không thể chịu đựng nỗi của việc bị nấu sôi, bị thiêu đốt v.v.. 
và vì thế thật vô cùng khủng khiếp: 


“Việc xem những mô tả về các địa ngục, nghe nói về chúng, nhớ lại những gì ta đã nghe về 
chúng, đọc sách về chúng và nhìn thấy những kiểu mẫu của chúng khiến ta rùng mình sợ hãi — 
thì cần nói gì đến việc ta sẽ ra sao khi thực sự kinh nghiệm hậu quả không thê chịu đựng nổi của 
những hành vi của ta và khi ta bị tái sinh ở đó.” 


Như thế ta sẽ đi tới chỗ hồi tiếc về hành vi sai trái bằng sự hiểu biết nỗi sợ khủng khiếp do đó mà 
có. 


1c. Hồi tiệc băng việc nhận ra tính chât cầp bách của sự tịnh hóa 


Nếu ta nghĩ rằng chắc chắn là có đủ thời gian để chỉnh sửa những hành vi sai trái của ta vào một 
lúc nào đó sau này, ta cần nhận ra rằng sẽ chăng có đủ thời gian và ta cần tịnh hóa một cách khẩn 
cấp. Vì sao? Đó là bởi rất có thể là cái chết sẽ đến trước khi những sai lầm của ta được tịnh hóa. Có 
câu nói rằng” 


“Với sự vô cùng cấp bách con khẩn cầu nơi quy y (nương tựa) đề chắc chắn được giải thoát khỏi 
những tà hạnh của con, bởi rât có thê cái chêt sẽ xảy ra trước khi những tà hạnh này được tịnh 
hóa.” 


Nếu ta nghĩ rằng vì một lý do nào đó ta sẽ không chết trước khi các tà hạnh được tịnh hóa thì ta 
nên suy xét điều này: Thần Chết sẽ hoàn toàn không bận tâm về việc có bao nhiêu tà hạnh đã được 
tịnh hóa hay chưa được tịnh hóa — ông ta sẽ lấy đi mạng sống của ta bất kỳ khi nào có cơ hội; thời 
gian cái chết của ta thì không xác định. Vì thế có câu nói rằng: 


“Là sai lầm khi cảm thấy vô cùng xác tín. Cái chết của tôi sẽ không chờ tôi hoàn thành những 
điều tôi phải làm. Đôi với cuộc đời phù du này thì chăng có gì là chắc chăn với bât kỳ ai — dù đó 
là người mạnh khỏe hay bệnh tật.” 


Bởi những người không nhận ra sự bất định của thọ mạng rất có khả năng là sẽ chết mà không 
tây sạch các ác hạnh của họ, ta nên tịnh hóa mọi sai lầm càng sớm càng tốt. Nguy cơ của cái chết 
thì rất thật, vì thế ta nên phát khởi sự hối tiếc lớn lao về những tà hạnh ta đã phạm. Khi sự ăn năn 
hối tiếc đã được khơi dậy bằng ba suy niệm được mô tả ở trên, ta nên thừa nhận các tà hạnh và 
khẩn cầu được tịnh hóa trước các nguôn mạch thông thường hay đặc biệt. 

“Như thế năng lực của sự ăn năn hối lỗi sẽ tịnh hóa các tà hạnh, giống như một người không đủ 

khả năng trả một món nợ cho một người giàu có, có thể tha thiết cầu xin người ấy xóa nợ cho 

mình. 


Xưa kia có một người xâu được ọi là “Vòng Hoa Ngón tay” (Angulimâla). Mặc dù ông đã 
phạm những ác hạnh trâm trọng — giêt 999 người — ông đã thành công trong việc tịnh hóa những lôi 
lâm của mình và đạt được trạng thái A La Hán băng cách thực hành năng lực áp dụng triệt đê sự 
hoàn toàn hôi tiệc này: 

“Những người trước kia không cần trọng nhưng về sau tu tập sự nghiêm cần, họ trở nên sáng 

ngời, như vâng trăng tuyệt đẹp ra khỏi những đám mây - là trường hợp của Nanda, Angulimâla, 

AJâtashatru (A Xà Thê) và Udayana.” 

2. NĂNG LỰC CỦA SỰ ÁP DỤNG TRIỆT ĐỀ CÁCH CHỮA TRỊ 


Các thiện hạnh là phương thuốc chữa trị các ác hạnh. Chúng sẽ tiêu diệt các bắt tịnh. Vì thế 4 fỳ 
đạt ma Táp luận nói: 


1 Các nguồn mạch thông thường có thể là Tam Bảo. Các nguồn mạch đặc biệt là các vị như Đức Kim Cương Tát 
Đỏa trong thực hành Vajrasattva. 


100 


“Các hành động với năng lực đôi trị sẽ ngăn ngừa các ác hạnh tương ứng không trô quả xâu, bởi 
khả năng chữa lành của chúng chuyên hóa hậu quả thành cái gì khác.” 


Trong Kho báu của các Đức Như Lai có nói rằng việc nuôi đưỡng sự tỉnh giác về tánh Không 
tịnh hóa các ác hạnh. Kinh Kim Cương nói rằng các ác hạnh sẽ được tịnh hóa bằng việc tụng đọc 
Kinh điển. 7zisamayavy0harája (Mật điển Vua Nói Ba Lời thệ nguyện) và Subâhupariprcchâ 
tantra (Mật điền Subahu Vấn thỉnh) nói rằng các ác hạnh sẽ được tịnh hóa bằng cách tụng các thần 
chú. Pushpakñta nâmadhâranf nói rằng các lỗi lầm sẽ được tịnh hóa bằng cách cúng dường bảo 
tháp của các Đức Như Lai. Cũng có nói trong tiết mục về các hình tượng Phật rằng việc tạo lập các 
hình tượng của Như Lai sẽ tịnh hóa các ác nghiệp. Ở một chỗ khác có nói rằng việc lắng nghe giáo 
lý, đọc hay chép toàn bộ các Kinh điễn v.v.. — bất kỳ điều gì ta cảm thấy là tốt nhất — cũng sẽ tịnh 
hóa các ác hạnh. W7ayâgamofta-visesáeama-prashnavrffi (Kinh Giới luật) nói: 


“Những người đã phạm ác hạnh nhưng sau đó tiêu trừ nó bằng đức hạnh sẽ chói ngời trong thế 
giới này như mặt trời hay mặt trăng ra khỏi các đám mây.” 


Ta có thê tự hỏi về điều này, nghĩ rằng: “Nếu việc dẫn mình vào thiện hạnh là cách đối trị ác 
hạnh thì ta phải thực hiện một sô lượng thiện hạnh tương đương với sô ác hạnh ta đã làm? Không 
phải thê. Kinh Đại Bát Niệt Bản dạy ta răng: 


'“Thậm chí một thiện hạnh duy nhất cũng chiến thắng nhiều ác hạnh,” và 


“Giống như một chày kim cương nhỏ có thê hủy diệt một ngọn núi hay một ngọn lửa nhỏ có thể 
thiêu rụi cả một khu rừng hay một ít thuôc độc có thê giêt những chúng sinh, cũng thê, một thiện 
hạnh nhỏ bé có thê chiên thăng một ác hạnh to lớn; nó vô cùng hiệu quả!” 


Survanaprabhâsotfamasôtra (Kinh Ánh sáng Hoàng Kim) giảng: 


“Những người có thê phạm các ác hạnh không thê chấp nhận được trong một ngàn kiếp, nhưng 
nêu họ hoàn toàn sám hôi những tội lôi ây một lân duy nhât, hành động này sẽ tịnh hóa mọi sai 
lâm của họ.” 


Có câu nói rằng: “Vì thế các ác hạnh sẽ được tịnh hóa bằng năng lực của sự áp dụng triệt đề 
những cách chữa trỊ. Điều này giống như việc một người bị rơi xuông một đầm lầy hôi thối nhưng 
khi ra khỏi đầm, họ tây tịnh bằng cách tắm rửa và xức dầu thơm.” 

Xưa kia có một nam tử của một người quý phái tên là Udayana. Mặc dù đã giết mẹ của mình 
nhưng nhờ năng lực của việc áp dụng triệt để cách chữa trị, Udayana tịnh hóa bản thân, được tái 
sinh làm một vị trời và đạt được quả vị “Nhập Lưu”. 


“Những người trước kia không cần trọng nhưng về sau tu tập sự nghiêm cần, họ trở nên sáng 
ngời, như vâng trăng tuyệt đẹp ra khỏi những đám mây — là trường hợp của Nanda, Angulimâla, 
AJâtashatru (A Xà Thê) và Udayana.” 

3. NĂNG LỰC CỦA VIỆC TỪ BỎ ÁC HẠNH 


Lo sợ về vô sô hậu quả của các hành động của ta, từ nay về sau ta sẽ thôi làm các điêu ác: 


“Con khẩn câu các đẳng dẫn dät nhân loại, xin giải trừ những ác hạnh con đã phạm. Những ác 
hạnh quả là xâu xa; con sẽ không bao giờ tái phạm.” 


Có câu nói: “Năng lực của việc từ bỏ ác hạnh sẽ tịnh hóa các ác hạnh, giông như việc làm trệch 
hướng dòng chảy của một con sông đang đe dọa một thị trân.” 


101 


Thuở xưa có một người tên là Nanda rất mê đắm phụ nữ. Mặc dù ông đã phạm những sai lầm, 
nhờ thực hành năng lực từ bỏ ác hạnh này, các lỗi lâm của ông được tịnh hóa và ông đạt được trạng 
thái của một A La Hán. 


“Những người trước kia không cần trọng nhưng về sau tu tập sự nghiêm cần, họ trở nên sáng 
ngời, như vâng trăng tuyệt đẹp ra khỏi những đám mây — là trường hợp của Nanda, Angulimâla, 
AJâtashatru (A Xà Thê) và Udayana.” 


4. NĂNG LỰC CỦA SỰ HỖ TRỢ 


Năng lực này đến từ việc quy y và phát triển Bồ để tâm. Việc tìm kiếm sự che chở nơi Tam Bảo sẽ 
tịnh hóa các ác hạnh. Trong s2karikáâvadána (Biêu lộ sự Chứng ngộ của Sukari) có nói: 


“Những người quy y Tam Bảo sẽ không bị sinh trong những trạng thái đau khổ. Sau khi để lại 
thân khả tử này, họ sẽ đạt được những thân thê siêu phàm.” 


Kinh Đại Bát Niết Bàn nói: 
“Người tìm kiếm sự nương tựa nơi Tam Bảo sẽ đạt được sự vô úy.” 
Việc phát triển Bồ đề tâm sẽ tịnh hóa các ác hạnh. Kinh Hoa Nghiêm nói: 


“..sẽ châm dứt mọi hành động bât thiện, giông như chôn vùi chúng vĩnh viễn, và sẽ thiêu rụi mọi 
điều xâu ác, giông như lửa lúc châm dứt thời kiêp.” 


Bồ Tát Hạnh cũng dạy chúng ta: 


“Sự hỗ trợ của người mạnh mẽ và vô úy có thê giải thoát ta khỏi sự sợ hãi. Tương tự như thế, 
người được hỗ trợ như thế sẽ nhanh chóng được giải thoát, mặc dù họ có thê phạm những sai 
lầm không thể chấp nhận được. Làm sao họ có thể không quan tâm đến việc nương tựa những 
người như thế?” 


Vì thế năng lực hỗ trợ tịnh hóa các lỗi lầm. “Sự hỗ trợ của sự quy y (nương tựa) có thể so sánh 
VỚI Sự hỗ trợ của một người mạnh mẽ giúp đỡ các môn đồ yếu đuối. Sự hỗ trợ của việc phát triển 
Bồ đề tâm có thê so sánh với sự trung hòa một độc chất mạnh mẽ bằng việc trì tụng thần chú thích 
hợp.” 

Thuở xưa có một hoàng tử trên là Ajâtashatru (A Xà Thế) phạm trọng tội giết cha mẹ. Tuy nhiên 
ông đã được tịnh hóa bằng năng lực hỗ trợ và trở thành một Bồ Tát. 


“Những người trước kia không cần trọng nhưng về sau tu tập sự nghiêm cân, họ trở nên sáng 
ngời, như vâng trăng tuyệt đẹp ra khỏi những đám mây - là trường hợp của Nanda, Angulimâla, 
AJâtashatru (A Xà Thê) và Udayana.” 


Bởi mỗi một trong bốn năng lực trên có thê tịnh hóa các ác hạnh thì cần gì phải nhắc đến sự hiệu 
quả khi cả bốn năng lực trên cùng được sử dụng. Trong thực hành thực sự, những người thừa nhận 
và sửa chữa lỗi lầm của mình theo những phương pháp được giảng ở trên sẽ kinh nghiệm các dấu 
hiệu về sự tịnh hóa trong các giấc mơ của họ. Điều đó được giảng trong cundhadhârani (Khẩn cầu 
Đà-ram)): 


“Các giâc mơ sau đây là những dâu hiệu của việc thoát khỏi các lỗi lâm: mửa ra thực phâm xâu 


hay uông sữa hay sữa chua v.v..; nhìn thấy mặt trời và mặt trăng; bay trên không trung; nhìn thấy 
một ngọn lửa chói lọi; thấy con trâu; thấy một người uy lực đa ngăm đen hay một tập hội tăng 


102 


hay nỉ; thấy một cây sinh ra sữa; thấy các con voi hay bò đực mạnh mẽ; ngồi trên một ngọn núi; 
một ngai sư tử hay mái của một lâu đài; nghe giảng dạy Pháp v.v..” 


Điều này kết thúc giảng dạy về sự phơi bày (sám hối) các ác hạnh. 


œ4$®§“© 
3. Tùy hỉ Đức Hạnh 


Ta nên nuôi dưỡng một nhận thức hoan hỉ về tất cả những thiện hạnh của chúng sinh khắp ba 
thời.' Ta suy niệm, nghĩ rằng: 


“Con tùy hỉ mọi cội gốc đức hạnh được thiết lập bởi mỗi một trong vô số đắng giác ngộ không thể 
nghĩ bàn xuất hiện trong quá khứ, đầy khắp thê giới, từ cội gốc đức hạnh của việc phát triển Bồ đề 
tâm trước hết của các ngài cho đến khi các ngài đạt được sự toàn giác, nhờ việc thâu thập hai tích 
tập” và tịnh hóa hai che chướng.” Hơn nữa, con tùy hỉ mọi cội gốc đức hạnh được tạo lập sau khi 
các ngài giác ngộ, từ lúc các ngài chuyên Pháp luân” để làm thuần thục những người đã sẵn sàng 
thọ nhận giáo huấn cho đến khi các ngài thị hiện việc từ bỏ thế giới đau khổ. Con cũng tùy hỉ cội 
gốc đức hạnh được tạo nên bởi những việc giảng dạy của các ngài từ lúc các ngài nhập niết bàn” 
cho đến khi giáo lý biến mắt, cũng như tùy hỉ mọi đức hạnh được tạo nên bởi tất cả Bồ Tát xuất 
hiện trong thời gian chuyên tiếp trước khi vị Phật kế tiếp xuất hiện. Ngoài ra, con cũng tùy hỉ mọi 
đức hạnh được tạo nên bởi các vị Phật Độc giác thành tựu đã xuất hiện và tùy hỉ mọi đức hạnh của 
các vị Thanh Văn đã xuất hiện. Ngoài ra, con tùy hỉ đức hạnh được tạo nên bởi những người bình 
thường.” 


Bằng cách suy niệm một cách hoan hỉ theo cách trên, ta trau dồi sự nhận thức sâu sắc. Tương tự 
như thế, ta nuôi dưỡng những tư tưởng tương tự với sự tôn kính các thiện hạnh được thực hiện 
trong hiện tại và những thiện hạnh sẽ được thực hiện trong tương lai. Trong mỗi trường hợp ta tu 
tập trong khi trau dồi nhận thức một cách hoan hỉ. Như có nói: 


“Con tùy hỉ sự Giác ngộ của Chư Phật, các đắng Bảo hộ của chúng con và cũng tùy hỉ các mức 
độ thành tựu của chư Bô Tát, những vị thừa kê tâm linh của các Đâng Chiên Thăng.” 





1 [xem “Entering the Sages' Wisdom” (Thể nhập Trí tuệ của các bậc Hiền nhân) của Mipham — Kagyù Samyé 
Ling]: chương vệ thời gian. Mặc dù ba thời thường được trình bày là quá khứ, hiện tại và tương lai, điều mà câu 
này muốn nói có thể được giải thích một cách riêng rẽ - trong phạm vi của độ dài thời gian, sự mở rộng của 
nghiệp v.v.. 


? đức hạnh và trí tuệ 
3 che chướng ô nhiễm (phiền não chướng), nghĩa là các hoạt động bắt tịnh, thô thiển thuộc về tâm gồm có 
tham, sân, sỉ và những nhánh phụ của chúng, và che chướng nhận thức (sở tri chướng), các tập khí tư tưởng 
vi tế hơn làm phát sinh phiền não chướng và ngăn che sự tỉnh giác về chân tánh của tâm. 

# “chuyển Pháp luân” (quay bánh xe Pháp) nghĩa là giảng dạy các chân lý phổ quát, và trong thực tế, tạo thành 
toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Hình ảnh bánh xe quay gợi lên một sự chuyễn động mà trong hiện tại nó đã luôn 
luôn là và sẽ là — các chân lý có liên quan đến bản tánh và các việc làm của tâm hơn là sự thay đổi các hiện 
tượng xã hội là hình ảnh của tâm vào lúc đó. Chẳng hạn như, tâm tham luyến những vật sở hữu: dù vật đó là 
viên đá lửa của người thượng cổ hay một chiếc máy vi tính, bản chất của chính sự tham muốn thì như nhau và 
đều là tham muốn, hơn là những viên đá lửa hay máy vi tính, Phật giáo đã dạy như thế. Chừng nào tâm còn hiện 
hữu thì thông điệp của nó vẫn là sự tươi mới và thích đáng. 

” nhập niết bàn (parinirvâna) — biểu hiện tương đối — chết, theo quan điểm của con người — của việc rời bỏ sự 
hiện hữu làm người và đi vào sự an bình tuyệt đối của sự thành tựu tâm linh của các ngài. Đó là biểu hiện tương 
đối bởi tâm thái thực sự của các ngài là bản tánh bất biến vĩnh cửu, siêu vượt sinh và tử, đến hay đi. Xem “Bản 
tánh Bắt biến”: Kagyũ Samye Ling 


103 


4. Thỉnh Chuyển Pháp Luân 


Trong mười phương thế giới có nhiều vị Phật không giảng dạy Pháp. Nghĩ tưởng đến các ngài, 
ta khân cầu Giáo pháp được giảng dạy: “Con chấp tay khẩn cầu chư Phật "khắp mười phương, xin 
thắp sáng ngọn đuốc Pháp cho tất cả chúng sinh bị đắm chìm trong bóng tối của đau khổ.” Điều đó 
đã được nói như thế.” 


5. Khẩn câu chự Phật không Rời bỏ 
các Thê giới Khô đau đê Nhập Niệt bàn 


Vào lúc này có các vị Phật trong mười phương thế giới đang ở thời điểm nhập Niết bàn — đề làm 
cho những người tin ở sự thường hằng từ bỏ những nhận thức sai lầm của họ và để tạo sự tỉnh tấn 
cho những người lười biếng. Với những điều này trong tâm, ta khẩn cầu các ngài không siêu vượt 
các thế giới khổ đau: 


“Con chắp tay khẩn cầu các Đắng Chiến Thăng đang nghĩ đến việc bỏ lại các thế giới đau khổ, 
xin các ngài đừng rời bỏ tất cả chúng sinh đang ở trong vô minh tăm tối mà vẫn an trụ với họ 
trong vô số kiếp.” 


6. Hồi hướng các Cội gốc Đức hạnh 


Ta hồi hướng tất cả những cội gốc đức hạnh trước đây đề chúng có thể giải trừ những đau khổ 
của tât cả chúng sinh và có thê trở thành nguyên nhân cho việc thành tựu của họ: 


“Nguyện tất cả những thiện hạnh như thế và mọi đức hạnh tôi đã tích tập quét sạch những khổ 
đau của tât cả chúng sinh.” 


Mục này và những mục trên kết thúc việc giảng về giai đoạn chuẩn bị của nghỉ lễ thọ giới 
nguyện Bồ Tát. 


œ4®09^S 
2. NGHỊ LẺ THỰC SỰ 


Theo ƒn trồng Trái quả của Đức hạnh, khi Đức Văn Thù là Vua Amba, ngài thọ những cam 
kết Biệt giải thoát và Bô Tát cùng một lúc từ Đức Phật “G1ai điệu của Sâm sét”. Cách thức của ngài 
được dùng đê thực hiện cam kêt thực sự: 


“Bao giờ sanh tử không có lúc bắt đầu này còn tồn tại, con sẽ hoàn thành vô lượng công hạnh để 
làm lợi lạc tât cả chúng sinh. Trước Đức Phật, vị bảo hộ của thê giới, con hiên dâng tâm con cho 
Sự giác ngộ siêu vIỆt.” 


Những lời này được lập lại ba lần. Ngoài ra, ta có thể nhận các giáo huấn Bồ đề tâm bằng cách 
tụng theo Bồ Tát Hạnh: 


1 Trong văn cảnh này, mười phương chỉ có nghĩa là khắp không gian. Các phương hướng là Bắc, Nam, Đông, 
Tây, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, điêm cao nhật và điễm thập nhật. 


? Chủ đề này và chủ đề kế tiếp có thể hơi xa lạ với một số người muốn biết vì sao cần phải thỉnh cầu chư Phật 
ban giáo lý và không nhập niết bàn. Họ có cảm tưởng rằng thời gian và không gian giảng dạy hay nhập niết bàn 
tùy thuộc vào trí tuệ của chư Phật chứ không tùy thuộc vào những thỉnh cầu của những con người bình thường. 
Điều này hơi mâu thuẫn với ý niệm về Phật sự tự nhiên. Vấn đề nằm ở đây: ta thực hiện sáu suy niệm chuẩn bị 
này để làm cho tâm ta tích cực và nhận thức sâu sắc và để vượt qua tình trạng yếu đuối hay thiếu tỉnh giác. 
Trong hai trường hợp này ta đang phát triển sự nhận thức tích cực về việc giảng dạy và tự nhắc nhở mình về 
đạo đức Phật giáo của việc không cải đạo (thỉnh cầu chuyển Pháp luân) và sự tu tập trong việc hiểu rõ thời gian 
được sử dụng trước sự hiện diện của đắng hiền trí (thỉnh cầu không nhập Niết bàn). 


104 


“Giống như các Đắng Thiện Thệ' trong quá khứ đã vun trồng tâm thức của các ngài hướng về 
giác ngộ siêu việt, con cũng sẽ dần dần tiễn bộ nhờ việc tu tập Bồ Tát. Tương tự như thế, khi đã 
cam kết đạt được giác ngộ để làm lợi lạc chúng sinh, con cũng sẽ từng bước tu tập những giới 
luật thích đáng.” 


Điều này được lập lại ba lần. Nếu ta muốn thọ Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm hạnh một cách 
riêng rẽ thì ta tụng những lời có liên quan với phương diện mà ta muôn thực hiện. Điêu này kêt 
thúc nghi lễ thực sự. 


3. KẾT THÚC NGHI LỄ 


Ta nên cúng dường để tạ ơn Tam Bảo và phát khởi tâm vô cùng hoan hỉ bằng cách suy xét lợi lạc 
vô cùng to lớn đã được thành tựu. 


“Khi những người hữu duyên đã thọ hứa nguyện Bồ đề tâm với niềm tin tròn đầy và trong sáng, 
đề phát triên tâm này, người ấy nên nâng cao tâm thức của họ một cách hoan hỉ theo cách này.” 


Như thế truyền thống của Đạo sư Santideva đã được giảng dạy qua sự chuẩn bị, nghĩ lễ thực sự 
và sự kêt thúc. 
œ4®§“SĐ> 


Truyền thông của Đạo sư Dharmakirti 


Đây là cách dòng truyền từ Đức Di Lặc xuống tới Đạo sư Vô Trước. Nó gồm hai phân: giới 
nguyện Bô đê tâm nguyện và giới nguyện Bồ đê tâm hạnh. 


Giới nguyện của Bồ đê tâm nguyện 


Việc sinh khởi Bồ đề tâm nguyện gồm ba giai đoạn: chuẩn bị, nghĩ lễ thực sự và sự kết thúc. 


A. CHUẨN BỊ 
Giai đoạn này cũng có ba phần: khẩn cầu, củng cố” các tích tập và quy y đặc biệt. 
1A. KHẨN CÂU 


Người muốn hiến mình cho sự giác ngộ nên đi đến một vị Thầy tâm linh đầy đủ phẩm tính và 
kính lễ ngài. Vị Thầy ban một vài giáo huấn, và nhờ giáo huấn của ngài mà người thỉnh cầu thấm 
nhuần sự chán ngán sinh tử, khiến người ấy kinh nghiệm lòng bi mẫn, khát khao giác ngộ và tăng 
trưởng lòng tôn kính và sùng mộ đối với Tam Bảo và các Đạo sư. Sau đó thể thức dưới đây được 
lập lại sau vị Thầy: 


* Đắng Thiện thệ (sugata): một thuật ngữ dùng để chỉ rõ tính chất của Phật, được dịch sát nghĩa là “những 
người đạt được hạnh phúc”. 


? Hầu hết các quyền sách dịch câu này. là “thâu thập các tích tập”. Thuật ngữ bsags, có nghĩa đen là “thâu thập” 
nhưng trong sự giải thích A tỳ đạt ma của thuật ngữ này, chúng tôi thấy rằng nó có nghĩa là sự cùng tụ hội những 
yếu tố nào đó để một hành động (nghiệp) tạo nên một kết quả lâu dài, bằng cách ấy củng cố một tiềm năng trong 
ý thức nền tảng. 


105 


“Xin Thầy nghĩ đến con với thiện tâm. Giống như các Đức Như Lai, các Đắng Giải thoát, Các 
Đắng Chiến Thắng và Thành tựu Viên mãn trong quá khứ trước hết phát khởi khát khao đạt được 
giải thoát chân thật và viên mãn, và cũng như chư Bồ Tát hiện tại thực sự được an lập trong các quả 
vị Bồ Tát, bằng cách thức tương tự, con là........ (xưng tên) khẩn cầu Đạo sư, xin khơi dậy trong 
con năng lực cốt tủy đề đạt được giác ngộ vĩ đại, vô song, chân thật và viên mãn.” 


1B. CỦNG CÓ CÁC TÍCH TẬP 


Trước hết, ta nên lễ lạy Đạo sư hiếm có và cao quý. Kế đó ta dâng các món cúng dường vật chất 
mà ta đã chuẩn bị cho cơ hội này và những món cúng dường bằng cách quán tưởng v.v.. 

Ta được dạy rằng giới nguyện gefsul (sramanera — Sa Di) được thọ nhận từ một khempo cùng 
với một vị Thầy, các giới nguyện gelong (bhikkh„ - Tỳ Kheo) được nhận từ Tăng đoàn và hai 
phương diện của cam kết Bồ đề tâm được thành tựu nhờ sự tích tập đức hạnh. 

Sẽ không thích đáng nếu người giàu có mà cúng dường nghèo nàn; một người như thế nên thực 
hiện một lễ cúng dường vĩ đại. Trong quá khứ có một vài Bồ Tát vô cùng giàu có đã thực hiện 
những sự cúng dường vĩ đại. Thậm chí đã có một vài vị, khi phát khởi Bồ đề tâm, đã nguyện cúng 
dường rộng lớn đến mười triệu tủ sách Pháp. Kinh Hiển Kiếp dạy ta: 


“Khi Đức Như Lai Drajin là một Chuyển Luân Vương của cõi Diêm Phù Đề, lần đầu tiên ông 
phát khởi Bô đê tâm trong khi cúng dường mười triệu tủ sách Pháp cho Như Lai Dawal Tok.” 


Tuy nhiên, đối với những người không giàu có thì cúng dường chút ít cũng là đủ. Trong quá khứ, 
một vài Bô Tát nghèo đã cúng dường thật đơn giản; thậm chí có một vài vị đã phát khởi Bô đê tâm 
khi cúng dường một cây nên thô sơ làm băng những lá cỏ khô. 


“Khi Như Lai Ánh sáng Chói ngời cư trú trong một thành thị, lần đầu tiên ngài phát khởi Bồ đề 
tâm trong khi cúng dường một “nên” cỏ cho Như Lai Vô Tận.” 


Người không có chút sở hữu nào thậm chí không cần cúng dường vật chất. Chỉ ba lễ lạy là đủ. 
Trong quá khứ có một vài Bồ Tát không có gì hệt và phát khởi Bô đê tâm khi chắp tay kính lê ba 
lân. 


“Đức Như Lai Yonten Trengden kính lễ Như Lai Jiden Shu bằng cách chắp tay chào ba lần khi 
ngài phát khởi Bô đê tâm lân đâu tiên.” 
1C. QUY Y ĐẶC BIỆT 


Cách quy y này được thọ nhận như đã được giải thích trong một chương trước đây 


œ4$®0“> 


B. NGHI LỄ CHÍNH THỨC 


Vị Thầy nên hướng dẫn người thọ giới như sau: “Nơi nào có không gian, nơi đó có chúng sinh. 
Nơi nào có chúng sinh, nơi đó có phiền não. Nơi nào có phiền não, nơi đó có ác nghiệp và nơi nào 
có ác nghiệp, nơi đó có đau khổ. Tất cả những chúng sinh bị khổ đau vây khốn thực sự là những 
cha mẹ của ta; tất cả những cha mẹ từng vô cùng tốt lành đối với chúng ta. Tất cả những cha và mẹ 
trước đây vô cùng tốt lành hiện đang đắm chìm trong đại đương đau khổ, chịu đựng những đau khổ 
mênh mông vô hạn. Không có người che chở và không nơi nương tựa, họ trải qua những gian khổ 
khủng khiếp và đau đớn ghê gớm. Khi nghĩ: “Giá như họ có thể tìm được hạnh phúc; giá như họ có 
thể thoát khỏi đau khổ,” hãy đề tâm bạn nghỉ ngơi một lát trong lòng từ và bi.” 


106 


Hãy nghĩ: “Vào lúc này tôi không có năng lực để giúp đỡ những chúng sinh này. Vì thế, để có 
thể giúp đỡ họ, tôi sẽ thành tựu “sự giác ngộ thuần tịnh và viên mãn” — sự chấm dứt mọi sai lầm, sự 
toàn thiện mọi phẩm tính, năng lực để thành tựu lợi lạc to lớn của tất cả chúng sinh, dù họ có nhiều 
đến đâu chăng nữa.” Hãy nghỉ ngơi tâm bạn một lát trong những tư tưởng này.” 


Sau đó, ta lập lại thê thức sau đây ba lần, sau vị Thầy: 


“Tất cả chư Phật và Bồ Tát khắp mười phương, xin khẩn cầu các ngài nghĩ tưởng đến con. Con 
tên là....nhờ cội gốc đức hạnh mà con đã tích tập trong những đời trước nhờ thực hành bố thí, trì 
ĐIớI Và thiền định, nhờ cội gốc đức hạnh mà con đã khuyến khích những người khác thực hành và 
nhờ cội gốc đức hạnh mà con đã tùy hỉ thiện hạnh của người khác, phát nguyện đạt được giác ngộ 
vô song, thuần tịnh và viên mãn, cùng cách thế mà các Đức Như Lai, chư Phật Thuần tịnh và Viên 
mãn, các Đắng Chiến Thắng Giải thoát và Thành tựu Viên mãn trong quá khứ đã thệ nguyện đạt 
được giác ngộ thuần tịnh, viên mãn và vĩ đại và cũng như chư vị Bồ Tát thuộc mọi cấp độ đã làm. 
Tương tự như thế, con tên là...... từ nay cho đến khi con đạt được tinh túy giác ngộ, con sẽ nuôi 
dưỡng tâm giác ngộ viên mãn, vô song đề cứu giúp những chúng sinh bị mang sang bên kia, để giải 
thoát những chúng sinh không giải thoát, để những người đang giữ hơi thở buông thả nó và để 
những người chưa hoàn toàn vượt qua đau khổ hoàn toàn siêu vượt nó.” 

Giới nguyện được thọ nhận bằng cách lập lại sau vị Thầy những lời trên. Ý nghĩa của những lời 
ở trên như sau: 


*. những chúng sinh bị mang sang bên kia là những chúng sinh địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, bởi 
họ chưa vượt qua đại đương đau khô của luân hồi sinh tử. 

* cứu giúp họ nghĩa là giải thoát họ khỏi những đau khổ của ba trạng thái thấp và an lập họ trong 
những trạng thái cao khiến họ có thể tiếp tục ở trong cõi người hay trời. 

*. những chúng sinh không giải thoát là loài người và các vị trời, bởi họ chưa thoát khỏi sự trói 
buộc của các phiền não giống như xiêng xích. 

* giải thoát nghĩa là khiến họ thoát khỏi sự trói buộc của những phiền não bằng cách an lập họ trên 
con đường giải thoát khiến họ có thể đạt được giải thoát. 

* những người chưa để cho hơi thở của họ thoát ra là những Thanh Văn và Phật Độc giác, bởi họ 
chưa buông xả vào con đường Đại thừa 

* những người chưa hoàn toàn vượt qua đau khổ là những Bồ Tát, bởi các ngài chưa đạt được niết 
bàn không bám rễ trong sinh tử mà cũng không bám rê trong an bình. 

* để là cam kết đạt được Phật quả đề có thê thành tựu tất cả những mục đích trên. 


C. KÉT THÚC 


Hãy nuôi dưỡng sự hoan hỉ lớn lao, nghĩ rằng một điều vĩ đại và ích lợi đã được thành tựu, và 
hãy tụng những lời cầu nguyện phù hợp với những giáo huấn của vị Thây.. 

Như thế người đã phát triển hứa nguyện Bồ đề tâm ban đầu được gọi là một Bồ Tát. Một vị Bồ 
Tát có ước nguyện thành tựu giác ngộ đề làm lợi lạc chúng sinh và ước muốn giải thoát chúng sinh 
một khi giác ngộ đã được thành tựu. Tiêu điểm của ý hướng bao gồm sự giác ngộ và hạnh phúc của 
chúng sinh. Vì hai mục đích này, các Bồ Tát có sự quyết tâm, can đảm và trong sáng. 


Điều này kết thúc nghỉ lễ truyền thống đề sinh khởi ước nguyện đạt được giác ngộ siêu việt. 


œ4$8®§“> 


1 Chẳng hạn như ta có thể tụng những lời cầu nguyện đã được chuẩn bị trước mang lại hỉ lạc của lợi lạc to lớn 
của giới nguyện Bộ Tát cho bản thân ta và kê đó là những bài nguyện thỉnh mời những người khác cũng hoan hị, 
bởi một điêu phi thường mang lại lợi lạc cho họ vừa xảy ra. 


107 


Giới nguyện của Bồ đề tâm hạnh 


Thực hành này cũng có ba giai đoạn: chuẩn bị, nghĩ lễ thực sự và sự kết thúc. 


A. CHUẨN BỊ 
Giai đoạn này có mười phần: 


đệ tử thỉnh cầu, 

vị Thầy hỏi han về những chướng ngại nói chung có thể có cho việc thọ nhận giới nguyện, 
vị Thầy giảng về những nguyên nhân trầm trọng nhất của việc vi phạm giới nguyện, 

vị Thầy nói về những hậu quả xấu của việc để cho giới nguyện suy thoái, 

và về những kết quả tốt do việc trì giữ nó, 

các tích tập được củng có, 

VỊ Thầy hỏi han vê những chướng ngại cụ thể (cho việc thọ nhận giới nguyện), 

khuyến khích người thỉnh câu, 

khuyến khích động lực đặc biệt nơi người thỉnh cầu và 

ban một vài giáo huấn tóm tắt. 


x* x x x*x x x x *%* *x *x 


B. NGHỊ LẺ THỰC SỰ 


Đề khơi dậy nơi người thỉnh cầu một thái độ đúng đắn cho việc thọ nhận giới nguyện này, vị 
Thầy nói: 
“Đứa con tốt lành, con có muốn nhận những giới nguyện dưới đây từ ta, Bồ Tát......... và tuân 
theo những øì là nên tảng của việc tu tập và giới hạnh của tất cả chư vị Bồ Tát trong quá khứ, nhờ 
những điều đó các ngài đã thành tựu việc tu tập; tuân theo những øì sẽ là nên tảng của việc tu tập 
và giới hạnh của tất cả chư vị Bồ Tát trong tương lai, nhờ những điều đó các ngài sẽ tu tập; và tuân 
theo những gì sẽ là nên tảng của việc tu tập và giới hạnh của tất cả chư vị Bồ Tát đang hiện diện 
trong thế giới này?” 


Điều này được hỏi ba lần và cả ba lần đều được người thỉnh cầu đồng ý. 
C. KẾT THÚC 
Việc kết thúc có bốn phần. Sau khi đã khẩn cầu vị Thầy nghĩ tưởng đến ta một cách tốt lành: 
* ngài ban một giải thích về những lợi lạc của việc có sự quán chiếu trí tuệ siêu việt, 
* ngài giảng vê việc đừng đê cho người khác biệt vê giới nguyện mà trước hệt ta không suy xét 
xem người ấy có thích hợp hay không, 
* ngài ban một giáo huấn ngăn gọn liên quan đến giới nguyện và 
* cúng đường cho vị Thầy đề thể hiện lòng biết ơn đối với thiện tâm của ngài. Sau đó là hồi hướng 


công đức. 


Điều này kết thúc sự giảng nghĩa về giới nguyện của thực hành Bồ Tát và vì thế kết thúc sự giải 
thích vê việc thọ nhận Bô đê tâm hạnh theo truyền thông của Dharmakrrti. 


VIII. Những lợi lạc của việc Phát triển Bồ đề tâm 
1. NHỮNG LỢI LẠC CÓ THẺ HÌNH DUNG ĐƯỢC 


Có hai loại: lợi lạc phát sinh từ Bồ đề tâm nguyện và những lợi lạc phát sinh từ Bồ đề tâm hạnh. 


106 


1a. Những Lợi lạc có thể hình dung được phát sinh từ Bồ đề tâm nguyện. Có tám lợi lạc: 


I.... ta sẽ gia nhập Đại thừa, 

ii. giới nguyện sẽ là nền táng cho mọi phương diện khác của việc tu tập Bồ Tát, 
1i. . hoàn toàn tiệt trừ mọi lỗi lầm, 

iv. cội gốc vô song này sẽ tự bắt rễ vững chắc trong sự giác ngộ, 

v. ta sẽ đạt được công đức vô song, 

vi. fa sẽ làm hài lòng tất cả chư Phật, 

vii. mọi chúng sinh sẽ được lợi lạc và 

viii. ta sẽ nhanh chóng thành tựu Phật quả chân thực và viên mãn. 


ỉ.. Mặc dù một người có thể có công hạnh hết sức tuyệt hảo, nếu người đó không phát khởi Bồ đề 
tâm thì người đó chưa đi vào Con Đường Lớn (Đại thừa). Nếu người ấy không đi vào Đại thừa, họ 
sẽ không thê đạt được Phật quả. Người đã phát khởi tâm Bồ Tát trở thành một người Đại thừa. Vì 
thế Bồ Tá Địa nói: 


“Ngay khi năng lực này được đánh thức, ta đi vào Đại thừa, con đường lớn dẫn đến giác ngộ vô 
song.” 


ii. Nếu người không có zớc nguyện, khát khao đạt được giác ngộ, việc tuân giữ ba phương diện 
của giới hạnh" được gọi là # zập Bồ Tát sẽ có giá trị ít ỏi. Tuy nhiên, đối với người có ước nguyện 
đạt được giác ngộ, việc tuân theo ba giới hạnh và tu tập những giới hạnh đó tạo thành nền móng 
đích thực để làm những gì cần thiết cho việc hoàn thành ước nguyện của họ. Bồ Tát Địa nói: 


“Việc phát khởi thái độ này là nền tảng cho mọi tu tập của các Bồ Tát.” 


iii. Đức hạnh là phương thuốc chữa trị những điều sai trái trước đây. Đức hạnh tuyệt hảo trong mọi 
đức hạnh là tâm Bô Tát (Bô đê tâm). Vì thê, khi phương thuôc này được áp dụng, nó sẽ tiêu diệt 
mọi yêu tô bât lợi. 


“Bùng cháy đữ dội như ngọn lửa vào lúc chấm dứt thời kiếp, tâm thức này sẽ thiêu rụi một cách 
chăc chăn và tức thời những sai lâm vô cùng to lớn.” 


iv. Khi nước — lòng từ và bi — làm ầm ướt mặt đất — là tâm thức của một chúng sinh — và khi cội 
gốc — tâm được an lập trên sự giác ngộ - được bắt rễ tốt đẹp và vững chắc, những cành đầy lá — 37 
yếu tố thuận lợi cho sự giác ngộ - sẽ phát triển. Một khi trái quả - Phật quả viên mãn — đã chín 
muồi, tất cả chúng sinh sẽ được hưởng lợi lạc và hạnh phúc. Vì thế khi tâm Bồ Tát sinh khởi, cội 
gốc Phật quả sẽ bắt rễ vững chắc. Bồ Tát Địa nói: 


“Sự thức giác của tâm Bồ Tát là cội gốc của giác ngộ vô song, thuần tịnh và viên mãn.” 
v. Công đức vô lượng sẽ được thâu thập. Kinh Gia chủ Palgyin Vấn thỉnh nói: 


“Nếu bất kỳ công đức nào được phát triển bởi sự khơi dậy tâm Bồ Tát cũng được hình thành, 
những công đức đó sẽ không chỉ làm tràn đây mà còn vượt ngoài phạm vi của không gian.” 


vi. Nó sẽ làm hài lòng tất cả chư Phật. Quyền Kinh trên nói: 


“Nếu người nào đó làm đầy ngập vô số cõi Phật như cát sông Hằng bằng những viên ngọc và 
những trân bảo quý giá nhất và cúng dường chúng cho tất cả các Đắng Như Lai và nêu một 
người khác, bởi lòng bi mẫn, hiến mình cho sự giác ngộ với đôi bàn tay chắp lại, thì người thứ 
hai đã thực hiện một sự cúng dường siêu việt: cúng dường đó thật vô lượng. 





1 Xem tiết mục 3 trong chương 13. 


109 


vii. Nó sẽ làm lợi lạc tất cả chúng sinh. Kinh Hoa Nghiêm nói: 
“Nó như một nền móng bởi mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh.” 
viii. Ta sẽ nhanh chóng trở thành một vị Phật hoàn toàn viên mãn. Trong Bồ Tát Địa có nói: 


“Khi thái độ này phát khởi, ta sẽ không an trụ trong hai cực đoan' mà nhanh chóng thành tựu 
Phật quả hoàn toàn viên mãn.” 


1b. Những Lợi lạc có thể hình dung được phát sinh từ Bồ đề tâm hạnh 
Có mười lợi lạc. Đó là tám lợi lạc được nhắc tới ở trên, và hai lợi lạc nữa: 


* thường xuyên mang lại lợi lạc cho bản thân và 
* thành tựu hạnh phúc của chúng sinh trong mọi cách. 


i.-viii. như ở trên 
ix. “Không như trước đó, khi cam kết thực hành Bồ Tát đã được thực hiện, ta sẽ nhận được một 
dòng công đức vĩ đại và không gián đoạn như không gian, thậm chí khi ta ngủ, mât ý thức, cũng 


không cần đặc biệt chăm chú thực hành.” 


x. Nó sẽ xua tan mọi đau khô của chúng sinh, mang lại cho họ hạnh phúc và tiệt trừ các ô nhiễm 
của họ. Bồ Tát Hạnh nói: 


“Với những người bất hạnh và trải nghiệm nhiều đau khổ, nó mang lại cho họ sự toại nguyện khi 
nhận được nhiêu hình thức hạnh phúc, tiệt trừ những đau khô và hơn nữa, xua tan vô minh. Đức 
hạnh nào có thê sánh được với nó? Ở đâu có được một người bạn hay sự tôt lành như thê?” 


2. NHỮNG LỢI LẠC KHÔNG THẺ TƯỞNG TƯỢNG NÓI 


Nó sẽ mang lại mọi phẩm tính xuất hiện giữa việc phát triển Bồ đề tâm và giác ngộ: không thể 
nào tính đêm được những lợi lạc này. 


IX. Những Hậu quả tai hại của việc Từ bỏ Bồ đề tâm 

Bởi hành động sai trái này, ta sẽ: 

*_ bị tái sinh trong những trạng thái đau khổ, 

* làm suy yêu khả năng của ta trong việc giúp đỡ chúng sinh và 

* chậm trê rât nhiêu trong việc thành tựu các câp độ Bô Tát. 

¡. Bởi không hoàn thành hứa nguyện Bồ Tát và bởi từ bỏ hứa nguyện đạt được giác ngộ, ta thực sự 
lừa dối tất cả chúng sinh. Ta sẽ bị tái sinh trong những trạng thái đau khổ do bởi hậu quả của sự dối 


trả này. Về điều này, Bồ Tát Hạnh nói: 


“Nếu đã cam kết mà không thực hiện, ta sẽ nhận được những gì ta đáng phải nhận bởi đã dối gạt 
chúng sinh như thế.” 


ii. “Nêu có người vi phạm cam kết này, hoàn cảnh của tât cả chúng sinh tệ hại hơn nữa.” 





1 Hai cực đoan là thiền định hoàn toàn an bình của niết bàn hạn hẹp và sự mê lầm thế tục đặt nền trên bản ngã. 


110 


ii. “Những người chao đảo giữa những vi phạm cam kêt nặng nê - nguyên nhân của sự sa sút — và 
cam kêt mạnh mẽ đạt được giác ngộ, sẽ kinh nghiệm sự chậm trề trâm trọng trong việc thành tựu 
các quả vị Bồ Tát.” 


X. Các Nguyên nhân của việc Từ bỏ Bô đề tâm 


Các nguyên nhân này được xem xét trong hai lãnh vực: các nguyên nhân đôi với việc từ bỏ ước 
nguyện và những nguyên nhân từ bỏ thực hành. 


*- Bồ đề tâm nguyện sẽ bị từ bỏ bởi việc loại bỏ chúng sinh khỏi ý hướng của ta, bởi việc bám chặt 
“bốn hành động đen tối” hay bởi việc nuôi dưỡng một thái độ không thích hợp với ước nguyện. 
* Bồ đề tâm hạnh sẽ bị từ bỏ, theo Bồ T4/ Địa: 


“. nêu ta mắc vào cái bẩy lớn, nghĩa là bốn vi phạm giống như một tình trạng thất bại, ' điều này 
được dạy là làm gãy bê cam kết. Ta cũng được dạy thêm răng một cái bây frung bình hay một 
cải bây nhỏ sẽ làm tôn hại giới nguyện một cách tương ứng. 


Theo $ømwaravimsaka (Mười hai Giáo huấn): 
“...hơn nữa, ta được dạy rằng việc từ bỏ Bồ đề tâm nguyện cũng làm gãy bê Bồ đề tâm hạnh.” 


Trong Ruam.par.gtan.la.dbab.pa.bsdu.ba. (Tuyên tập sự Thiết lập Đầy đủ) cũng dạy rằng có bốn 
nguyên nhân làm gãy bể giới nguyện Bồ Tát — hai nguyên nhân được nhắc tới ở trên và nguyên 
nhân thứ ba là từ bỏ việc tu tập Bồ đề tâm, nguyên nhân thứ tư là nuôi dưỡng các tà kiến. Đạo sư 
Šantideva nói: 


“Một thái độ không thích hợp làm gãy bê các giới nguyện.” 


XI. Cách thức Phục hồi Giới nguyện (nếu nó bị gãy bể) 


Nếu Bồ đề tâm nguyện Dị gãy bể, nó có thê được phục hồi bằng cách thọ nhận lại. Bồ đề tâm 
hạnh có thể bị gãy bể chỉ vì Bồ đề tâm nguyện không còn nữa. Trong trường hợp này, việc phục 
hồi Bồ đề tâm nguyện tự động mang lại sự phục hồi Bồ đề tâm hạnh. Nếu Bồ đề tâm hạnh bị gãy 
bề do nguyên nhân khác thì nó phải được thọ nhận lại. Nếu nó bị mất do những “tình trạng thất 
bại” là những “cái bẫy” trung bình hay nhỏ thì chỉ cần phơi bày (sám hối) các lỗi lầm này là đủ. 
Mười hai Giáo huấn nói: 

“Vi phạm cần được phục hồi. Đối với lỗi lầm trung bình, ta cần sám hối trước ba Bồ Tát; những 

lỗi lầm còn lại thì sám hối trước một Bồ Tát. Đừng trở nên bối rối bởi các ô nhiễm; hãy giữ tâm 

thuần tịnh như ta làm.” 


~*~ 


Đây là chương thứ chín về sự nuôi dưỡng Bồ đề tâm, 
trong tác phâm Pháp Bảo của sự Giải thoát 





1 sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nói dối. 


II 


XI. GIÁO HUẦN VÈẺ VIỆC PHÁT TRIÊN BÒ ĐÈ TÂM 


Đây là những giáo huấn liên quan tới: 
* sự phát triển Bồ đề tâm nguyện và 


* sự phát triển Bồ đề tâm hạnh 


I12 


A. Chương Mười 


Các Giáo huần về việc 
Phát triên Bồ đề tâm Nguyện 





Tóm tắt tiết mục này: 


Các giáo huấn về Phát triển Bồ đề tâm nguyện được tóm tắt thành năm điểm: không loại 
bỏ chúng sinh khối tâm ta; nhớ tưởng những phâm tính của Bô đề tâm; củng cô hai tích tập; 
liên tục nuôi dưỡng thái độ Bồ Tát, vun trồng bôn bạch nghiệp và từ bỏ bôn hắc nghiệp. 


-_ giáo huấn thứ nhất là phương pháp về việc không từ bỏ Bồ đề tâm, 
-_ thứ hai là phương pháp để ngăn ngừa việc Bồ đề tâm bị suy thoái, 
-_ thứ ba là phương pháp làm kiên cố Bồ đề tâm, 

-_ thứ tư là phương pháp phát triển Bồ đề tâm và 

-_ thứ năm là phương pháp đề không quên lãng Bồ đề tâm. 


1. “Tu tập không bao giờ loại bỏ chúng sinh khỏi ý hướng của ta” 


Điều này được giảng dạy như phương pháp để tránh việc từ bỏ Bồ Tát hạnh. Kinh Long Vương 
Anavatapta Ván thỉnh nói: 


“Nếu có một thứ mà Bồ Tát có thể sở hữu, nó chứa đựng đầy đủ mọi phẩm tính của Đắng Giác 
ngộ, bậc được phú bâm điều tuyệt hảo nhât trong mọi sự, vật đó là gì? Đó là ước nguyện không 
bao giờ loại bỏ chúng sinh khỏi những ý hướng của ta.” 


Loại bỏ chúng sinh khỏi ý hướng của mình được hiểu như sau: giả sử có một người đối xử 
không tốt với bạn, vì thế bạn không còn thấy có cảm tình với người đó nữa và nghĩ: Nếu có cơ hội 
để giúp anh, tôi sẽ không giúp, nếu có cơ hội để cứu anh khỏi tai họa, tôi sẽ không cứu. Bạn đã loại 
người đó ra khỏi những ý hướng bi mẫn của bạn. 

“Loại bỏ chúng sinh ra khỏi tư tưởng của ta” có nghĩa là tất cả chúng sinh hay chỉ một chúng 
sinh? Ngoại trừ các Thanh Văn và Phật Độc giác, không ai loại bỏ tất cả chúng sinh khỏi tâm họ - 
ngay cả những con chim săn mồi hay chó sói cũng không làm thế. Vì thế, người mà tâm thức loại 
bỏ chỉ một chúng sinh và không chỉnh sửa trong vòng hai giờ thì người đó đã vi phạm giới nguyện 
Bồ Tát. Điều này có nghĩa là những người loại bỏ chúng sinh khỏi ý hướng của họ trong khi thực 
hiện Bồ tát hạnh và nghĩ rằng mình là Bồ Tát thì hoàn toàn sai lầm. Điều đó giống như đã giết đứa 
con duy nhất của mình nhưng vẫn mua quân áo cho nó. 

Bởi hoàn toàn có thê đánh rơi Bồ đề tâm ngay cả đối với người từng giúp đỡ ta cho nên nguy cơ 
đánh mất nó đối với những người làm hại ta thì quả là cao. Vì thế, bằng cách đặc biệt hướng lòng 
bi mẫn đến những người làm hại ta, ta nên cố găng giúp đỡ họ và làm cho họ hạnh phúc. Đó là 
cách thức mà những người tốt nhất trong chúng sinh thực hành. 


“Người làm điều tốt lành cho những người khác nhưng lại bị họ làm hại, mặc dù thế, vẫn làm lợi 
lạc cho họ, người ây là người tôt nhât trong thê gian: những người có thê dùng cái tôt đê đáp lại 


cái xâu.” 


113 


2. “Tu tập để chánh niệm về những phẩm tính của Bồ đề tâm” 


Đây là phương pháp để ngăn ngừa việc Bồ đề tâm bị suy thoái. Ngọn Đèn Soi sảng Con Đường 
Giác ngỘ nói: 


“Những lợi lạc của việc phát triển ước nguyện đạt được giác ngộ được Đức DI Lặc giảng dạy 
trong Kinh Hoa Nghiêm” v.v.. 


Thực ra, bộ Kinh này giảng dạy những lợi lạc của việc phát triên Bồ đề tâm qua 230 ví dụ. Tất 
cả những lợi lạc đó được tóm lược thành bôn loại: 


a. “Con cái tôt lành của ta: Bô đê tâm này giông như chủng tử của mọi phâm tính của chư Phật. Bởi 
nó xua tan sự nghẻo nàn tâm linh nên nó giông như vị Trời Tài Bảo.” Ví dụ này và những ví dụ 
khác minh họa các lợi lạc đổi với Bồ Túi. 


b. Hai ví dụ sau đây được đưa ra để minh họa /ợi lạc đối với chúng sinh. “Bởi nó mang lại sự che 
chở tuyệt hảo cho tất cả chúng sinh, nó như một nơi trú ân.. bởi nó hỗ trợ mọi chúng sinh, nó giống 
như mặt đất.” 


c. Những ví dụ này và các ví dụ khác minh họa lợi ích mà giới nguyện mang lại trong phạm vi của 
việc cấ( đứt các tà kiên: “Bởi nó đánh bại kẻ thù - những phiên não - nó như một ngọn giáo... bởi 
nó đôn ngã cây đau khô to lớn, nó như một chiêc rìu.” 


d. Những ví dụ này và các ví dụ khác minh họa lợi ích của sự phát triển Bồ đề tâm trong việc 
thành tựu mọi ước nguyện đi theo hướng đúng đắn: “Bởi nó hoàn toàn đáp ứng mọi ý hướng, nó 
như một chiếc bình quý báu ...bởi nó làm cho mọi ước nguyện trở thành hiện thực, nó như một 
viên ngọc như ý.” 

Nhờ chánh niệm về những lợi lạc ở trên, ta sẽ vô cùng quý trọng Bồ đề tâm và nhận thức sâu sắc 
vỀ sự tuyệt hảo của nó. Khi điều này được thành tựu và sau đó được duy trì nhờ việc thực hành, sự 
chánh niệm này sẽ bảo vệ để Bồ đề tâm không bị suy hoại. Vì thế ta nên luôn luôn chánh niệm về 
những lợi ích của Bồ đề tâm ngay cả trong mỗi quãng thời gian hai tiếng ngắn ngủi trong ngày. 


3. “Tu tập củng cô hai tích tập” 
Đây là cách làm kiên cô Bô đê tâm. Về điêu này, Neọn Đèn Soi sảng Con Đường Giác ngộ nói: 
“Các tích tập mà bản tánh là đức hạnh và trí tuệ nguyên sơ, là nguyên nhân của sự viên mãn.” 


Trong hai tích tập này, sự tích tập đức hạnh là phương diện phương tiện thiện xảo của sự thành 
tựu, bao gồm mười thiện hạnh, bốn cách tập hợp chúng sinh v.v.. Tích tập trí tuệ nguyên sơ là 
phương diện trí tuệ sâu xa của sự thành tựu, thấu hiểu rằng những hành động thiện xảo như thế 
được thành tựu trong một bối cảnh tuyệt đối thanh tịnh. ' 

Như thế, bởi việc củng có. hai tích tập khiến Bồ đề tâm trở nên kiên cố, ta nên luôn luôn nỗ lực 
thành tựu chúng — cho dù mỗi hai tiếng trong ngày chỉ trì tụng một câu thần chú ngắn. Lời Khuyên 
dạy về việc Thâu thập các Tích tập nói về điều này: 


“Một Bồ Tát thường xuyên nghĩ: 'Hôm nay tôi tích tập đức hạnh và trí tuệ ra sao; tôi có thê làm 
điêu gì đê mang lại lợi ích cho chúng sinh?”” 





† bối cảnh: bối cảnh của hành động thường bị hoen ố bởi sự fam nguyên, nghĩa là ba khái niệm chủ thể, đối 
tượng và sự tương tác của chúng. Bối cảnh của hành động thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi sự tam nguyên khi 
(như ở đây) đức hạnh không vướng mắc vào ý niệm vê một Bồ Tát làm điều tốt lành (chủ thể), về chúng sinh 
được lợi lạc (đối tượng) hay về hoạt động của Bồ Tát (sự tương tác). 


114 


4. “Liên tục tu tập Bồ đề tâm” 


Điều này giúp cho Bồ đề tâm của ta tăng trưởng. Ngọn Đèn Soi sáng Con Đường Giác ngộ nói 
về điêu này: 
“Khi đã phát khởi Bồ đề tâm như một ước nguyện, ta nên nỗ lực tăng trưởng nó bằng mọi cách.” 


Sự nỗ lực này nên được hiêu như việc áp dụng vào ba lãnh vực hoạt động: 


* tu tập thái độ là nguyên nhân của Bồ đề tâm, 
* tu tập Bô đề tâm và 
* tu tập tâm có liên quan đên Bô Tát hạnh. 


a. Thái độ là nguyên nhân của Bồ đề tâm là luôn luôn nghĩ đến chúng sinh với lòng từ và bi — hay 
ít nhât là trưởng dưỡng một tư tưởng như thê hai giờ một lân. 


b. Tu tập Bồ đề tâm là nuôi dưỡng sự khát khao đạt được giác ngộ để có thê làm lợi ích chúng sinh. 
Điều này nên được suy niệm ba lân vào ban ngày và ba lần vào ban đêm. Ta có thê thực hiện nghỉ 
lễ nuôi dưỡng Bồ đề tâm chỉ tiết hay tối thiêu là tụng lời nguyện sau đây của Đức Atisha Vĩ đại hai 
giờ một lần: 


“Cho đến khi giác ngộ, con quy y Phật, Pháp và Tăng đoàn siêu việt. Nhờ đức hạnh của việc bố 
thí v.v..' mà con đã thực hiện, nguyện con thành tựu Phật quả đê làm lợi lạc chúng sinh.” 


c. tu tập tâm có liên quan đến Bồ Tát hạnh có hai phần: phát triển thiện ý làm việc vì lợi ích của 
chúng sinh và phát triên ý hướng tịnh hóa tâm của ta. 


c1. phát triển thiện ý làm việc vì lợi ích của chúng sinh nghĩa là dâng hiến thân thể, của cải và 
mọi đức hạnh ta đã củng cô trong ba thời cho sự lợi lạc và hạnh phúc của chúng sinh. Điêu này 


đưa đên việc nuôi dưỡng một thái độ săn sàng bô thí. 


c2. phát triển ý hướng tịnh hóa tâm ta liên quan đến việc thường xuyên khảo sát cách hành xử 
của ta cùng việc tiệt trừ phiên não và ác hạnh. 


5. “Tu tập việc từ bỏ bốn hắc nghiệp và vun trồng bốn bạch nghiệp” 


Đây là phương pháp để tránh việc quên lãng Bồ đề tâm. Ngọn Đèn Soi sáng Con Đường Giác 
HØỘ nÓI: 


“Đề có thể nhớ lại thái độ Bồ Tát này trong những hiện hữu khác, ta nên tuân giữ một cách cần 
trọng những quy luật của việc tu tập đã được giải thích.” 


Những quy luật tu tập này đã được giảng ở đâu? Kasya paparivariasôira (Kinh Ca Diếp Vấn 
Thỉnh) nói về bốn hắc nghiệp: 


“Ca Diếp! Một Bồ Tát nuôi dưỡng bốn điều này sẽ quên lãng Bồ đề tâm. Bốn điều này là gì? Đó 
l8= 


Bồn hắc nghiệp được tóm tắt như sau: 


1. Lừa đối một Đạo sư hay một người xứng đáng nhận cúng dường. 
2. Làm cho người khác hối tiếc những hành động không nên hồi tiếc. 





? bố thí và v.v..: nghĩa là sáu ba la mật. Xem các chương sau. 


115 


3. Nói năng không đúng đắn với một Bồ Tát, nghĩa là người đã thọ giới nguyện Bồ Tát. 
4.. Lừa dối hay làm thất vọng bất kỳ chúng sinh nào. 


Bồn bạch nghiệp cũng được quyền Kinh trên nói tới: 


“Ca Diếp! Nếu một Bồ Tát vun trồng bốn điều này, trong mọi hiện hữu sau này, trí lực của Bồ 
Tát chắc chăn sẽ hiên lộ khi sinh ra; Bô đê tâm sẽ không bị quên lãng và không bị gián đoạn, cho 
đên khi Bô Tát ây đạt được giác ngộ. Bôn điêu này là gì? Đó là...” 


Bồn bạch nghiệp được tóm tắt như sau: 


1. Không bao giờ nói đối có chủ đích, cho dù phải trả giá bằng cuộc đời mình. 

2. An lập tất cả chúng sinh trong đức hạnh và hơn nữa, an lập họ trong đức hạnh Đại thừa. 

3. Coi một Bồ Tát, nghĩa là người đã thọ giới nguyện, như vị Thầy, Đẳng Giác ngộ, và công bố 
những phẩm tính của người đó khắp mười phương và 

4. Thường xuyên an trụ trong một tâm thức cao quý; không lừa dối hay gian xảo đối với bất kỳ 
chúng sinh nào. 


1. GIẢI THÍCH VỀ HÁC NGHIỆP THỨ NHÁT VÀ BẠCH NGHIỆP ĐÓI NGHỊCH VỚI 
NÓ 


Nếu với một ý hướng gian dối, ta thực sự dối gạt người “đáng được cúng dường”, nghĩa là một 
Đạo sư, một Tu viện trưởng, một giáo thọ hay Phật tử được tôn kính, điều này làm gãy bể giới 
nguyện Bồ Tát, trừ phi trong vòng hai tiếng đồng hồ ta làm điều gì đó để sửa chữa lỗi lâm. Cho dù 
những người đó có biết là mình bị đối gạt hay không, cho dù sự dối gạt có làm họ khó chịu hay 
không, cho dù sự dối gạt có nghiêm trọng hay không hoặc cho dù sự dỗi gạt có thực sự ảnh hưởng 
hay không, trong mọi trường hợp, giới nguyện đã bị gãy bể. 

Phương thuốc chữa trị cho điều này là bạch nghiệp thứ nhất, đó là luôn luôn tránh nói dối có 
chủ ý — cho dù phải trả giá bằng mạng sống của mình. 


2. GIẢI THÍCH VỀ HÁC NGHIỆP THỨ HAI VÀ BẠCH NGHIỆP ĐÓI NGHỊCH VỚI NÓ 


Điều này xảy ra trong sự liên quan với những thiện hạnh của người khác. Nó bao gồm việc cố 
găng khơi dậy sự ân hận ở họ bằng cách làm cho họ bám chặt vào những khái niệm ân hận về điều 
tốt mà họ đã làm. Ví dụ như, một người đã bố thí, nghĩa là làm một thiện hạnh, nhưng ta cố làm 
cho họ hối tiếc về hành động đó bằng cách nói rằng những ngày sắp tới sự thiếu hụt tiền bạc do 
việc bố thí của họ sẽ làm họ trở thành một hành khất và khi đó họ sẽ làm gì? Dù họ có thực sự hối 
tiếc những gì họ đã làm hay không, nếu điều này không được sửa chữa trong vòng hai giờ đồng hồ 
thì nó làm gãy bề giới nguyện Bồ Tát. 

Phương thuốc chữa trị cho điều này là bạch nghiệp thứ hai: an lập tất cả chúng sinh trong đức 
hạnh và đặc biệt là đức hạnh của Đại thừa. 


3. GIẢI THÍCH VỀ HÁC NGHIỆP THỨ BA VÀ BẠCH NGHIỆP ĐÓI NGHỊCH VỚI NÓ 


Điều này xảy ra qua sự sân hận hay thù ghét và bao gồm việc nói về những lỗi lầm của người đã 
thọ giới nguyện Bồ Tát. Đó có thể là những lỗi lầm thông thường hay những sai lầm về Pháp, được 
nói trước mặt người đó hay nói gián tiếp, bằng một cách dễ chịu hay khó chịu. Dù vị Bồ Tát có liên 
quan có buồn phiền về những điều ta nói hay không, hành động này làm gãy bề giới nguyện Bồ Tát 
trừ phi nó được sửa chữa trong vòng hai giờ đồng hồ. 





1 phương thuốc: nghĩa là phương thuốc cho loại tâm thức này nói chung. Phương thuốc được nhắc đến trong 
đoạn trên là phương thuốc cấp thời, chẳng hạn như một thực hành tịnh hóa chẳng hạn như thiền định 
Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa), đối với một hành động cụ thể. Sự liên quan kép đến ý niệm phương thuốc 
cũng áp dụng trong ba điểm dưới đây. 


116 


Phương thuốc chữa trị cho điều này là bạch nghiệp thứ ba: coi người đã thọ giới nguyện Bồ Tát 
như một vị Phật thực sự và làm cho những phẩm tính của họ được khắp nơi biết đến. 


4. GIẢI THÍCH VỀ HÁC NGHIỆP THỨ BA VÀ BẠCH NGHIỆP ĐÓI NGHỊCH VỚI NÓ 


Điều này xảy ra khi ta cô ý lừa dối người nào khác. Trừ phi nó được sửa chữa trong vòng hai giờ 
đồng hồ, hành động này sẽ làm gãy bể giới nguyện Bồ Tát, dù người đó có biết về sự lừa đối hay 
không và dù sự tốn hại có thực sự tác dụng hay không. 

Phương thuốc chữa trị cho điều này là bạch nghiệp thứ tư — “luôn luôn hành động với những ý 
hướng cao quý nhất đối với chúng sinh” — nghĩa là có ý định làm lợi lạc chúng sinh mà không quan 
tâm đến lợi lạc của riêng mình. 


œ®>$@§$“ 


Đây là chương thứ mười về cách phát triển Bồ đề tâm nguyện, 
trong tác phâm Pháp Bảo của sự Giải thoát 


117 


B. CÁC GIÁO HUẦN VẺ VIỆC 
PHÁT TRIÊN BÒ ĐÈ TÂM HẠNH 


Giáo huấn gồm ba phần: tu tập giới hạnh siêu việt, tu tập tâm siêu việt và tu tập trí tuệ siêu 
việt. Neon Đèn Soi sáng Con Đường Giác ngộ nói vê những tu tập này: 


“Người duy trì giới nguyện của Bồ đề tâm hạnh và tu tập đúng đắn ba loại giới hạnh, nhận thức 
sâu xa của họ về ba phương diện tu tập đó sẽ tăng trưởng.” 


* Tu tập giới hạnh siêu việt có ba phần, bao gồm sự bồ thí, trì giới và nhân nhục, 

* Tu tập tâm siêu việt là tu tập điển định và : 

* Tu tập trí tuệ siêu việt là tu tập øra/4 (sự hiệu biết sâu xa). 

*. Nhán nhục trong sự hoan hỉ là sự hỗ trợ cho ba tu tập trên. 

Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận nói: 
“Đáng Chiến Thăng đã giảng nghĩa vô cùng hoàn hảo sáu phẩm tính siêu việt (ba la mật) trong 
phạm vi của ba tu tập: 3 ba la mật đâu tiên thuộc về tu tập thứ nhât, hai ba la mật cuôi cùng 
(thiên định và trí tuệ) thuộc về hai tu tập sau cùng và ba la mật thứ tư (tinh tân) thuộc về cả ba tu 
tập.” 


Tóm tắt của chương này: 


Tu tập Bồ đề tâm hạnh có thể được tóm tắt thành sáu phần: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh 
tân, thiên định và trí tuệ. 


Kinh Subâhu Vấn thỉnh nói: 
“Subâhu! Đề một Bồ Tát Ma ha tát nhanh chóng thành tựu giác ngộ viên mãn và chân thật, sáu ba 
la mật phải được áp dụng thường xuyên và trong mọi trường hợp, cho đên khi chúng hoàn toàn 


viên mãn. Sáu ba la mật đó là gì? Đó là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, 
tinh tân ba la mật, thiên định ba la mật và trí tuệ ba la mật.” 


Ta hiểu rõ sáu ba la mật qua hai sự trình bày sau đây: 


* thứ nhất (Chương 11) là một giảng nghĩa tóm lược hay cái nhìn khái quát, coi sáu ba la mật này 
như một nhóm, và 


* thứ hai (Các Chương 12-17) là một giảng nghĩa chỉ tiết về mỗi ba la mật. 


118 


Chương Mười một 


Một Cái Nhìn Khái quát về Sáu Ba la mật 





Tóm tắt của chương này là: 


“Sáu phẩm tính siêu việt (sáu ba la mật) được tóm tắt qua sáu chủ đề: số lượng rõ ràng, thứ 
tự rõ ràng, các tính chât thiệt yêu, từ nguyên, sự phân chia và các nhóm của chúng” 


1. Số lượng rõ ràng 


Có sáu ba la mật. Trong phạm vi của những trạng thái cao của sự tái sinh và giải thoát, có 3 ba la 
mật dẫn đến tái sinh cao và 3 ba la mật dẫn đến sự giải thoát. Trong 3 ba la mật dẫn đến các trạng 
thái cao: 
bố thí ba la mật sẽ mang lại sự thịnh vượng vật chất, 
trì giới ba la mật mang lại một sự hiện hữu vật lý tốt lành và 
nhân nhục ba la mật sẽ mang lại một đoàn tùy tùng (những người xung quanh) thuận lợi. 

Trong 3 ba la mật dẫn đến giải thoát: 
tỉnh tấn ba la mật sẽ làm tăng trưởng các phẩm tính, 
thiên định ba la mật sẽ mang lại sự an bình trong tâm thức và 


trí tuệ ba la mật ba la mật sẽ dân đên sự hiêu biệt sâu xa. 


Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận nói: “Các trạng thái cao — sự thịnh vượng, thân thể và đoàn tùy 
tùng tuyệt hảo.” 


2. Thứ tự rõ ràng 
2A. THỨ TỰ PHÁT TRIÊN TRONG TÂM 

Nhờ sự bố thí, ta sẽ có thể có một cách hành xử đúng đắn, không quan tâm đến lợi lạc vật chất 
của ta. Người có giới hạnh sẽ có thê trau đôi sự nhần nhục. Nhờ nhân nhục, ta sẽ có thê tính tân. 
Nhờ tịnh tân, định sâu xa có thê được phát triên trong thiên định. Tâm ngơi nghỉ một cách thiện 
xảo trong định sẽ thâu hiệu bản tánh côt tủy của các hiện tượng như nó là. 


2B. TIỀN TRÌNH TIỆM TIỀN TỪ THÁP ĐÉN CAO 


Các ba la mật thấp được giảng trước và những ba la mật được xây dựng trên những điều cao quý 
hơn được giảng nghĩa sau. 


2C. TIỀN TRÌNH TIỆM TIỀN TỪ HIẾN NHIÊN ĐÉN VI TẺ 


Ba la mật trước hiển nhiên hơn, dễ giải thích hơn và dễ thực hành hơn. Ba la mật sau vi tế hơn, 
đòi hỏi cách giải thích cao hơn và khó thực hành hơn. Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận nói: 


119 


“Ba la mật sau sinh khởi từ một nên tảng được chuẩn bị bởi ba la mật trước. Vì thế các ba la mật 
này đên theo thứ tự, bởi một sô ba la mật thâp thỏi và một sô ba la mật siêu việt, một sô hiên 
nhiên và một sô vi tê.” 


3. Các tính chất thiết yếu 

Bốn tính chất thiết yêu của bố thí ba la mật và các ba la mật khác là: 
làm giảm bớt và tây trừ những điều bất lợi, 

làm sinh khởi trí tuệ nguyên sơ, vô-niệm (Jñâna), 


mang lại sự thành tựu các ước muôn của ta và 
đưa chúng sinh đên sự hoàn toàn thuân thục, nhờ ba con đường. 


%* %# x *%x 


Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận nói về điều này: 


“Bô thí lây đi những yêu tô bât lợi, mang lại trí tuệ nguyên sơ vô-niệm, hoàn thành một cách 
viên mãn mọi ước muôn và đưa chúng sinh đên sự thuân thục trong ba cách...” v.v.. 


4. Từ nguyên" 


Bởi quét sạch đau khổ, nó là “bồ thí.” 

Bởi mang lại sự mát mẻ, nó là “trì giới.” 

Bởi nhẫn chịu điều gây nên sân hận, nó là “nhẫn nhục.” 

Bởi là sự chuyên chú vào cái gì siêu phàm, nó là “tinh tắn.”” 

Bởi đưa tâm vào bên trong, nó là “thiền định.” 

Bởi mang lại sự tỉnh giác về điều tối thượng và có ý nghĩa, nó là giác tánh siêu việt — prajñâ. 

Bởi tất cả các hạnh đó đưa ta đến bờ bên kia của sinh tử, nghĩa là niết bàn, chúng là các đức hạnh 
siêu việt” (ba la mật). 


5. Phân chia 


Mỗi ba la mật được chia làm sáu phần — bố thí của bố thí, trì giới của bố thí, nhẫn nhục của bố 
thí, tinh tắn của bố thí v.v.. tạo thành tất cả 36 loại. Trang nghiêm Chứng Đạo nôi: 


1 Mục này ám chỉ từ nguyên, hay trên thực tế ám chỉ định nghĩa của các tên gọi nguyên thủy của từ pâramitâ 
trong Phạn ngữ. Từ này đã thay đổi trong bản dịch sang tiếng Tây Tạng và hiện đang ở trong tiến trình thay đổi 
khi những thuật ngữ Tây phương thích đáng tranh đua nhau để được mọi người chấp nhận là những cách dịch 
tốt nhất có thê có được. Xem những chú thích bên dưới. 


? Gốc da trong từ Phạn ngữ dâna không chỉ ngụ ý bố thí mà cũng hàm ý một ranh giới của các ý nghĩa chẳng hạn 
như sự “tiệt trừ”, “cắt đứt” v.v... Ở đây Gampopa, và đối với năm ba la mật tiếp theo, đưa ra một cách giải thích 
theo truyền thống Án Độ về các tên gọi của ba la mật, từ một luận giảng cho Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận. 


3 sila có nghĩa là “mát mẻ” trong Phạn ngữ. Nó ám chỉ tính chất mát mẻ của giới hạnh Phật giáo, chẳng hạn như 
sự mát mẻ do bóng mát của một cái cây mang lại, bởi nó là sự khuây khỏa và nơi ẩn náu cái nóng bức ngột ngạt 
của xứ Án Độ, tương tự như cái nóng của cách cư xử đam mê phóng túng, từ sự mát mẻ đó giới hạnh mang lại 
giải thoát. Sự so sánh này mắt đi một ít sức mạnh của nó khi đi đến xứ Tây Tạng lạnh giá. 


* ksanti - thường được dịch là patience (kiên nhẫn), như được biểu thị trong chương sau, có liên quan với việc 
đương đầu với các tình huống và có thể đối mặt với những khó khăn. Nó có một ý nghĩa là có thể mang vác một 
vật nặng mà không làm nứt vỡ, và forbearance (nhẫn nhục) dường như gần với nghĩa này hơn là từ patience. 

5 Giống như định nghĩa của từ Anh ngữ “diligence” (tinh tấn), định nghĩa của thuật ngữ Tây Tạng có một cảm xúc 
nhiệt thành hoan hỉ về sự tinh tắn đó. Tuy nhiên, thường thì “tỉnh tấn” được hiễu là một loại nỗ lực sẵn sàng chấp 
hành, bị thúc đẩy. Điều này thật là đáng tiếc bởi cội gốc rốt ráo của từ này có nghĩa là sự “vui thích.” 


Ê pâramitâ (ba la mật) — là từ Phạn ngữ để chỉ “bờ bên kia.” 


120 


“Sáu ba la mật — bố thí v.v.. mỗi ba la mật chia ra thành sáu loại tương thuộc nhau và là một 
phương tiện hoàn hảo đê thành tựu sự giác noộ. 


6. Các Nhóm 
Sáu ba la mật gồm hai nhóm tích tập: 
Bồ thí và trì giới thuộc tích tập đức hạnh. 
Hiệu biết sâu xa (pra/ñ4) thuộc tích tập trí tuệ nguyên sơ /ñáng). 
Nhán nhục, tỉnh tán, và thiên định thuộc cả hai nhóm. 
Vì thể, Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận nói: 


“Bồ thí và trì giới thuộc về tích tập đức hạnh. Hiểu biết sâu xa (pra/24) thuộc về tích tập trí tuệ 
nguyên sơ (7/ñáng) và ba ba la mật còn lại thuộc về cả hai tích tập đó.” 


œ>4®§0© 


Đây là chương thứ mười một, trình bày sáu ba la mật, 
trong tác phâm Pháp Bảo của sự Giải thoát 


121 


B. Giáo huấn về việc Phát triển Bồ đề tâm hạnh 
(tiêp theo) 


CÁC ĐỨC HẠNH SIÊU VIỆT (BA LA MẬT) ĐƯỢC TRÌNH BÀY RIÊNG RẼ, CHI TIẾT 


Chương Mười hai 


Bồ thí Ba la mật 


Bồ thí ba la mật được tóm tắt thành bảy phần: những quán chiếu về lỗi lầm của việc không 
bố thí và những phẩm tính của việc thực hành nó; tính chất thiết yếu của sự bố thí; các 
phương diện khác nhau của việc bố thí; đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện; làm thế nào 
để phát triển sự bố thí; làm thế nào để việc bố thí được thuần tịnh và kết quả của việc bố thí. 


1. Quán chiếu về lỗi lầm của việc không bồ thí và những phẩm tính của việc thực hành nó 


Một người không bố thí sẽ luôn luôn khổ vì sự nghèo khó.' Họ có thể phải tái sinh làm ngạ quỷ 
và thậm chí nêu được tái sinh làm người, người ấy sẽ lâm vào cảnh nghèo khổ. Kinh Bát nhã Ba la 
mật Cô đọng trong các bài kệ nói về điều này: 


“Người keo kiệt sẽ tái sinh trong các ngạ quỷ. Cho dù được tái sinh làm người, họ sẽ nghèo 
khổ. ” 


Trong vinaya (Luật) cũng nói: 


“Trả lời câu hỏi của Dro Shin Jay, các ngạ quỷ nói rằng: Chứng tôi là những kẻ tham lam và keo 
kiệt và chăng bồ thí chút nào — đó là lý do khiến chúng tôi bị buộc phải ở trong trạng thái ngạ 
quỷ này.” 


Đây là những gì xảy ra. Ngoài ra, không bố thí, ta không thê giúp đỡ chúng sinh mà cũng không 
thành tựu Phật quả: 


“Những người không quen bố thí chăng có chút của cải và năng lực nào đề tập hợp chúng sinh — 
nói gì tới việc họ không có khả năng đạt được giác ngộ.” 


Trái lại, người bồ thí sẽ hạnh phúc vì dồi dào của cải trong mọi hiện hữu của họ. Kinh Bát nhã 
Ba la mật Cô đọng trong các bài kệ nói: 


“Sự bố thí của Bồ Tát cắt đứt khả năng tái sinh làm một ngạ quỷ. Nó sẽ tiêu diệt sự nghèo khó và 
mọi nhiêm ô. Thực hành bô thí của Bô Tát sẽ mang lại của cải bao la và vô hạn.” 


Trong Thư gởi một người bạn có nói: 


“Hãy thực hành bồ thí một cách đúng đắn; sẽ không có người bạn nào tốt hơn thế cho đời sau.” 


† Điều này chủ yếu nhắc đến hai việc. Một là những kết quả dài hạn trên của cải của ta, do bởi sự vận hành của 
nhân và quả. Việc thứ hai là sự nghèo khó không nằm trong phạm vi của những gì ta có mà trong phạm vi của 
việc ta hài lòng ra sao với những gì ta có. Một người “giàu” có thể cảm thấy rất bất mãn, có nghĩa là nghèo, với 
tất cả những gì người ấy có trong khi một người “nghèo” có thể cảm thấy hài lòng và mãn nguyện với chút của 
cải ít ỏi. 


122 


Madhyamakávaiára (Nhập Trung Đạo) cũng nói: 

“Tất cả những người tìm kiếm hạnh phúc không chỉ mong muốn một đời người hạnh phúc không 

màng đến của cải; họ cũng muốn được chuẩn bị một cuộc đời đầy đủ. Vì Đắng Giác ngộ hiểu 

rằng một cuộc đời như thế sẽ chỉ tìm thấy nhờ thực hành bố thí nên bố thí là điều ngài giảng dạy 
trước tiên.” 

Hơn nữa, nếu bố thí, ta sẽ đễ dàng thành tựu giác ngộ. Bồ Tát Tạng nói: 

“Đối với người bồ thí, giác ngộ không phải là điều khó gặp.” 

Ngoài ra, Ra/nameghas2irá (Kinh Những Đám Mây Châu báu) nói: 

“Bồ thí mang lại sự giác ngộ của một Bồ Tát.” 

Hơn nữa, ta tìm thấy những điều bất lợi của việc không bố thí và những thuận lợi của việc thực 
hành nó được thảo luận một cách tương ứng trong Grahapafi-ugrapariprcchá sútra (Kinh Gia chủ 
Drakshulchen Vân thỉnh): 

“Những gì tôi đã bó thí là của tôi; những gì tôi đã tích trữ không phải là của tôi. Những gì đã 

được bô thí thì có mục đích; những gì được tích trữ thì vô ích. Những gì đã được bô thí không 

cân sự che chở; những gì được tích trữ cân được bảo vệ. Những gì được bô thí không làm ta lo 
lãng; những gì được tích trữ có lo lăng đi kèm. Những gì được bô thí chỉ ra con đường dân đên 

Phật quả; những gì được tích trữ biêu thị con đường nhanh chóng dân đên điêu xâu ác. Bô thí sẽ 

mang lại của cải và tích trữ thì không. Bô thí sẽ chăng bao giờ biệt lúc nào hêt giàu có, tích trữ sẽ 

làm của cải cạn kiệt. 
2. Tính chất thiết yếu của sự bố thí 


Bồ thí có nghĩa là hiến tặng điều có giá trị với một tâm thức không tham luyến. Bồ Tát hạnh nói: 


“Cốt tủy của sự bố thí là gì? Đó là từ bỏ các sự vật bằng một sự bố thí được thúc đây bởi sự 
không-tham luyên.” 


3. Các phương diện khác nhau của sự bố thí 

Có ba phương diện: bố thí vật chất, bố thí hỗ trợ và bó thí Pháp. Trong đó: 
bồ thí vật chái (tài thí) củng cô hiện hữu vật lý của chúng sinh, 

bồ thí hồ trợ (vô úy thí) củng cô phâm tính cuộc sông của họ và 


bố thí Pháp củng cô tâm thức họ. 


Ngoài ra, hai loại bố thí đầu tiên mang lại hạnh phúc cho chúng sinh trong đời này trong khi 
Pháp thí mang lại hạnh phúc trong đời này và những đời sau. 


4. Đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện 
4A BÓ THÍ VẬT CHÁT (TÀI THÍ) 


Bồ thí này có hai loại: đúng đắn và không đúng đắn. Bồ thí vật chất đúng đắn được vun trồng và 
bô thí vật chât không đúng đăn bị từ bỏ. 


* 4Ai Bố thí vật chất không đúng đắn được thảo luận qua bốn phương diện: động lực không 
đúng đăn, vật bô thí không thích hợp, người nhận không thích hợp và cách bô thí không thích hợp. 


123 


~ động lực không đúng đắn ~ 


Có thể đó là một động lực sai lầm hay một động lực thấp kém. Bồ thí với động lực sai lầm có 
nghĩa là bô thí đê làm hại người khác, đê có tiêng tăm hay bởi sự đua tranh. Một Bô Tát nên từ bỏ 
cả ba điêu trên. Bồ Táf Địa nói: 


“Bồ Tát không nên bồ thí để người khác bị giết, bị trói buộc, bị trừng phạt, bị giam cầm hay bị 
trục xuât. Các Bô Tát cũng không nên bô thí đê có tiêng tăm hay được ca ngợi. Các Bô Tát 
không nên bô thí đê đua tranh với người khác.” 


Bồ thí với động lực thấp kém có nghĩa là bố thí do sợ hãi sự nghèo khó trong những đời sau 
hay bởi nghĩ rằng việc bố thí đó là nguyên nhân để có một tái sinh làm người hay trời và được giàu 
có trong đời sau. Các Bồ Tát nên từ bỏ hai loại động lực này. 


“Các Bồ Tát không nên bố thí vì sợ nghèo khổ. Các Bồ Tát không nên bồ thí để có được sự giúp 
đỡ của trời Đê Thích, một Chuyên Luân Vương hay I$vara (Thân Thủ hộ).” 


Bồ Tát Địa cũng nói về những loại bố thí không đúng đắn, là những điều phải từ bỏ. Các bố thí 
này được tóm tắt như sau: 


~ vật bồ thí không đúng đắn ~ 


Nếu được yêu cầu, các Bồ Tát không nên bố thí thuốc độc, lửa, vũ khí v.v.. nếu chúng gây tổn 
hại cho người thỉnh cầu chúng hay cho những người khác. Các ngài không nên đáp ứng những 
người xin được bố thí rắn, các dụng cụ săn bắn v.v.. tóm lại là tất cả những gì có thê gây tai họa 
cho chúng sinh. Các Bồ Tát không nên bó thí cha mẹ của mình hay dùng cha mẹ làm vật bảo đảm. 
Các ngài cũng không nên bồ thí vợ (chồng) hay con cái mà không có sự đồng ý của họ. 

Nếu ta có nhiều của cải thì không nên bố thí ít. Ta không nên bồ thí những gì là tài sản công 
cộng. 


~ người nhận bồ thí không thích hợp ~ 

Mặc dù quỷ ma với những ý hướng ác hại có thể xin ta bố thí thân thể hay những phần thân thê 
của ta, ta không nên bô thí thân thê hay những bộ phận thân thê cho họ. Ta cũng không nên bô thí 
thân thê cho những người đang bị quỷ ma chê ngự hay những người điên hay loạn trí nhât thời. 
Nhu câu của họ không chân thực, họ thiêu tinh thân trách nhiệm và phân lớn lời nói của họ thì vô 
nghĩa. Ta cũng không bô thí thực phâm và nước uông cho kẻ đòi hỏi quá mức. 

~ cách bó thí không đúng đắn ~ 

Là cách bố thí không đúng đắn nêu ta không hoan hỉ khi bố thí, giận dữ về việc bố thí hay bố thí 
với tâm náo động. Ta không nên bô thí cho người túng quân với thái độ khinh miệt hay không tôn 
trọng họ, cũng không nên làm chán nản, đe dọa hay chê diêu người được bô thí. 
*4Aii Bồ thí vật chất đúng đắn 

~ vật bố thí đúng đắn ~ 


Điều này được giải thích trong phạm vi của những đối tượng “bên trong” và “bên ngoài”. Những 
đôi tượng bên frong có liên quan đên thân thê. Kinh Nam tứ Semay Vân thính nói: 


“Nếu việc bố thí mang lại lợi lạc và nếu thái độ của ta thanh tịnh, ta có thể bố thí bàn tay nếu có 


người xin bàn tay, bố thí bàn chân nếu có người xin bàn chân, còn mắt nếu có người xin mắt, thịt 
của ta nếu có người xin thịt, bố thí máu nếu có người xin máu.. 


124 


Các vị Bồ Tát sơ phát tâm và những người chưa thực sự chứng ngộ sự bình đẳng giữa ta và 
người có thê hiên tặng toàn bộ thân thê của họ nhưng đừng cho đi các bộ phận của nó. 5ô 7á? Hạnh 
nói vê điêu này: 


“Ta không nên cho đi thân thể của ta bằng một động lực có bản chất là bất tịnh bởi làm thế là từ 
bỏ nên tảng giúp ta đạt được những thành tựu tôt lành vĩ đại cho chúng sinh trong đời này và đời 


32 


sau. 


“Các đôi tượng bên ngoài là những thứ như của cải, ngũ côc, bạc, vàng, châu báu, ngựa, voi, con 
Cái V.V..” 


Các Bồ Tát cư sĩ được phép cho đi những tặng vật bên trong hay bên ngoài mà họ có. Đại Thừa 
Trang nghiêm Kinh Luận nói: “Không có Bồ Tát nào không bồ thí của cải và thân thê.” 


Các Bồ Tát tu sĩ được phép hiễn tặng mọi sự ngoại trừ các Pháp y của mình. Bà Tát Hạnh nói về 
điều này: 


“Hãy cho đi mọi sự ngoại trừ ba Pháp y.” Đó là bởi nếu không có ba Pháp y ta sẽ gặp thêm rắc 
rôi khi làm việc vì lợi ích của chúng sinh.” 


~ người nhận ~ 
Có bôn loại người nhận đặc biệt: 


* những người được chỉ định một cách đặc biệt bởi những phẩm tính của họ; các Đạo sư, Tam Bảo 
V.V.. 

* những người được chỉ định một cách đặc biệt bởi lợi lạc mà họ mang lại cho ta — cha, mẹ v.v.. 

* những người được biêu thị một cách đặc biệt bởi những đau khô của họ - người bệnh, người 
không được che chở v.v.. và 

*- những người được biêu thị một cách đặc biệt bởi sự tôn hại mà họ gây ra cho ta — những kẻ thù 
V.V.. 


Bồ Tát Hạnh nói: “Các phâm tính, các lợi lạc...” v.v.. 


~ cách bồ thí tặng vật ~ 


Ta nên bồ thí với những ý hướng tốt đẹp nhất và hoàn thành hành vi bố thí theo cách thức tốt đẹp 
nhất mà ta có thể. Trước hết, ý hướng nghĩa là bố thí bằng một động lực của lòng bi mẫn, nghĩa là 
để đạt được giác ngộ và làm lợi ích chúng sinh. 

Kế đó, hoàn thành hành vì bố thí theo cách thức tốt đẹp nhất: “Một Bồ Tát nên bố thí một cách 
hoan hỉ, với sự tôn trọng, đích thân, đúng lúc và không làm hại người khác. 


* một cách hoan hỉ nghĩa là vui vẻ về việc bố thí trong ba thời điểm của hành vi bố thí: ngay trước 
khi bố thí, trong khi bố thí và sau đó mà không hối tiếc. 

* với sự tôn trọng nghĩa là với sự tôn trọng người nhận bồ thí. 

* đích thân có nghĩa là không chỉ định việc bố thí cho người nào khác. 

* đứng lúc nghĩa là khi ta đã có được điều gì được cam kết. 

* không làm hại người khác có nghĩa là không tạo ra sự gian khổ trong đoàn tùy tùng của ta hay 
cho những người thực sự có tài sản. Mặc dù điều gì đó có thể đúng là của cải của ta, nêu việc bồ thí 


125 


làm cho những người nhận bố thí phải rơi lệ thì ta không nên bố thí nó. Ta không nên thực hành bố 
thí bằng cách hiến tặng những món đã bị ăn cướp, ăn trộm) hay biển thủ. 


A ® đạt ma Tập luận nói: “Hãy bồ thí liên tục, để hoàn thành các ước nguyện một cách hoàn hảo 
nhât.” 


Việc bó thí nên vô tr: lời khuyên này liên quan đến người nhận bố thí. Nó có nghĩa là không 
thiên vị trong việc ước định ai sẽ nhận tặng vật. 

Ta nên bố thí đề hoàn thành các ước nguyện: lời khuyên này liên quan đến bản thân vật bố thí. 
Nó có nghĩa là bố thí những gì gần với sự trông đợi của người nhận nhất. 


4B BÓ THÍ SỰ HỖ TRỢ (VÔ ÚY THÍ) 


Đây là việc mang lại sự che chở cho những người khiêp sợ những kẻ trộm cướp, thú săn môi, 
bệnh tật, nước v.v.. Đổ Tát Địa nói: 


“Vô úy thí nên được gọi là việc mang lại sự che chở trọn vẹn đê thoát khỏi sư tử, hô, cá sâu, các 
vị vua, những kẻ trộm cướp, nước v.v..” 


4C BÓ THÍ PHÁP (PHÁP THÍ) 


Điều này được giảng nghĩa qua bốn điểm: người nghe, động lực, Pháp xác thực và cách trình 
bày. 


* 4Ci. Người được Giảng dạy Điều này có nghĩa là giảng dạy Phật pháp cho những người muốn 
nghe, có sự tôn kính đối với Pháp và người giảng Pháp. 

*ACii. Động lực Ta nên vứt bỏ những động lực sai lạc và chỉ nương cậy các động lực tốt lành. 
Từ bỏ động lực sai lạc có nghĩa là giảng dạy Pháp mà không màng đến vật chất như những sự kính 
trọng, ngợi khen hay danh tiếng. Kinh Bát nhã Ba la mật Cô đọng trong các bài kệ nói: “Đó là 
không tham luyến vật chất khi giảng dạy Pháp cho chúng sinh.” Trong Kinh Ca Diếp Vấn thỉnh có 
nÓI: 


“Đức Phật tán thán sự bố thí Pháp được hiến tặng với một tâm thức thanh tịnh không quan tâm 
đên lợi lạc vật chât.” 


Có những ý hướng tốt lành có nghĩa là lòng bi mẫn nên là động lực cho việc giảng dạy Pháp. 


*4Ciii. Giáo Pháp xác thực Điều này có nghĩa là giảng dạy thật chính xác ý nghĩa không sai 
lâm của Kinh điên và những bản văn khác. Đố Tảí Địa nói: 


“Bồ thí Pháp có nghĩa là giảng dạy Pháp không sai lầm, giảng dạy Pháp thích đáng và bảo đảm 
là những điêu căn bản của việc tu tập được thâu suôt.” 


~ cách thức Pháp được trình bày ~ 


Khi có người thỉnh cầu Giáo Pháp, sẽ không thích hợp khi giảng dạy ngay lúc ấy. Kinh Nguyệt 
Quang nói: 


“Nếu có người thỉnh cầu ông giảng pháp, trước hết hãy nói rằng ông không nghiên cứu sâu xa 
vấn đề đó. Đừng giảng dạy lập tức. Ông nên khảo sát xem điều đó có thích hợp không. Nếu ông 


1 “bị ăn trộm” và “bị ăn cướp” ám chỉ một cách tương ứng những vật bị lầy cắp bằng sự lén lút và những vật bị 
dánh cắp một cách trực tiêp từ người sở hữu, như trong một vụ cướp đoạt có vũ khí. 


126 


biết người đó là một pháp khí xứng đáng đối với việc giảng dạy thì Pháp có thể được dạy mà 
không cân một lời thỉnh câu.” 


Phật Pháp nên được giảng dạy ở một nơi sạch sẽ và dễ chịu. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nôi: 
“Nên trải một tấm thảm rộng và được chuẩn bị kỹ càng ở một nơi sạch sẽ và dễ chịu.” 


Ở một nơi như thế, bài giảng nên được ban ra từ một pháp tòa: “An trụ uy nghiêm trên một Pháp 
tòa cao được chuẩn bị bằng những mảnh vải bông khác nhau.” Người giảng dạy nên tỉnh sạch, mặc 
y phục thích hợp, giản dị, gọn gàng, và nên cư xử đúng đắn trong khi giảng Pháp. 
sâgaramatipariprcchâsôtra (Kinh Sagaramati Vẫn thỉnh) nói: 


“NÑ ỜI Iản Phá nên lản đị ọn àn và cư xử một cách đún đăn. N ƯỜI â nên tăm rửa 
+› ĐSV y y 
sạch sẽ và ăn mặc trang nhã.” 


Khi mọi người đã tụ hội và an vị và người giảng Pháp cũng đã an tọa trên Pháp tòa, người thuyết 
giảng nên tụng thần chú chế ngự các thế lực tiêu cực khiến cho năng lực cản trở của họ không làm 
hư hỏng buổi giảng dạy. Cũng quyên Kinh đó nói: 


“Deyatfa : shamay shamawati : shamita shatru : am kuray : mam kuray : mara jitay 
karota : keyauri : tejo wafi : olo yani bishuddha nirmalay malapa nayay : kukuray : kha 
kha grasay : grasana : o mukhi para mukhi a mukhi shami dwani sarwa graha bandha 
nanay : nỉ gri hi tva : sarwa bara prawa dỉna : vimukta mara pasha : sarvi tva : Buddha 
mudra : anu gafi ta : sarva maray : bufsa rita pari shudday : biga shanfu sarva mara 
karma ní” : Biển Trí tuệ! Nếu trước đó ta tụng những lời của thần chú này, không quỷ ma hay 
các thế lực tiêu cực nào trong phạm vi 100 paksé có thể đến đó và phá hoại việc giảng dạy; ngay 
cả nếu họ đến được, họ cũng không thể gây nên chướng ngại. Sau đó ta nên giảng Pháp một cách 
rõ ràng, rành mạch và vừa đủ.” 


5. Làm thế nào để phát triển” sự bố thí 


Có những cách chuyển hóa ngay cả một lượng nhỏ của ba loại bồ thí ở trên thành cái gì đó vĩ đại 
hơn nhiêu. 56 Tả/ Tạng nói: 


“Xá Lợi Phất! Các Bồ Tát khéo chuyển hóa một sự bồ thí nhỏ bé thành một khối lượng vĩ đại. 
Nhờ năng lực của trí tuệ nguyên sơ (Jñâna), sự bố thí đó được tăng trưởng. Nhờ năng lực của sự 
hiểu biết sâu xa (prajñâ), bố thí được phát triển và nhờ năng lực của sự hồi hướng, bố thí trở 
thành vô lượng.” 


5A “NĂNG LỰC CỦA TRÍ TUỆ NGUYÊN SƠ LÀM TĂNG TRƯỞNG SỰ BÓ THÍ” 


Điều này có nghĩa là sự hiểu biết sự thuần tịnh tuyệt đối của ba yếu tố bằng cách nhận ra người 
bô thí như một ảo ảnh, vật bô thí như một ảo ảnh và người nhận bô thí cũng như một ảo ảnh. 


5B “NĂNG LỰC CỦA PRAJNA LÀM PHÁT TRIÊN SỰ BÓ THÍ” 


† tính chất thích hợp của người nhận các giáo lý mà họ đã thỉnh cầu. 
? Thần chú được trình bày ở đây bằng cách ghi lại gần đúng cách phát âm theo Phạn ngữ. 
3 Cần hết sức chú tâm đến tiết mục này và tiết mục kế tiếp, bởi đứng từ quan điểm thực hành thì chúng vô cùng 


quan trọng, và bởi chúng cũng áp dụng cho năm ba la mật tiếp theo. Các bản văn về ba la mật khác nhắc ta trở 
lại tiêt mục này hơn là lập lại lời chỉ dân. 


127 


Sự hiểu biết sâu xa (prajñâ) được áp dụng để làm sinh khởi một lượng công đức bao la, nó gồm 
có: 


* vào lúc bắt đầu, bố thí để an lập chúng sinh trong trạng thái Phật quả, 

* trong lúc bô thí, không tham luyên vật bô thí và 

* vào lúc kêt thúc, thoát khỏi sự trông chờ những kêt quả là một đời sau tôt lành do sự bô thí của 
ta. 


Kinh Bát nhã Ba la mật Cô đọng trong các bài kệ nói: 


“Không xem việc bồ thí như điều gì thực có và không bao giờ thực hành bồ thí trong sự trông 
chờ được đên đáp đây đủ - đó là cách bậc hiên trí và thiện xảo thực hành bô thí, và như thê ngay 
cả một sự bô thí nhỏ bé cũng trở thành vĩ đại và vô lượng.” 


5C “NĂNG LỰC CỦA SỰ HÒI HƯỚNG" KHIÉN BÓ THÍ TRỞ THÀNH VÔ LƯỢNG” 


Điều này có nghĩa là hồi hướng sự bố thí như thế cho giác ngộ tối thượng của mọi chúng sinh. 
Bồ Tát Địa nói: 


“Đừng bồ thí với hy vọng đạt được những kết quả cụ thể (riêng tư) của hành động bố thí đó. Hãy 
hôi hướng mọi sự bô thí cho sự giác ngộ tôi thượng, hoàn toàn thanh tịnh và viên mãn của môi 
một và mọi chúng sinh.” 


Sự hồi hướng không chỉ làm các kết quả tăng trưởng — nó khiến cho kết quả không bao giờ vơi 
cạn. Kinh Bồ Tát Vô Tận Y vấn thỉnh nôi: 


“Nam tử cao quý Xá Lợi Phất! Nếu một giọt nước được đồ vào đại đương, nó sẽ không bao giờ 
tiêu tan trong vô lượng kiếp. Cũng thế, khi các cội gốc đức hạnh được hồi hướng cho sự giác 
ngộ, chúng sẽ không bao giờ cạn kiệt trong mọi hành trình của ta hướng đến Phật quả, cốt tủy 
của sự truy cầu của ta.” 


6. Làm thế nào để việc bố thí được thuần tịnh” 


Trong Vưn trồng Trái quả của Đức hạnh có nói: “Nhờ áp dụng tánh Không mà lòng bi mẫn là 
cốt tủy đích thực của nó, đức hạnh sẽ được làm cho thuần tịnh.” Khi những hình thức bố thí được 
đề cập ở trên được hỗ trợ bởi sự chứng ngộ tánh Không, các sự bố thí đó không trở thành một 
nguyên nhân cho sinh tử; khi được hỗ trợ bởi lòng bi mẫn, các sự bố thí đó không trở thành nguyên 
nhân của thừa thấp (i„ayana — Thanh Văn thừa). Sự bồ thì được làm cho thuần tịnh theo cách đó 
bởi nó chỉ trở thành một nguyên nhân để đạt được niết bàn vô-trú.` 

Trong Kinh Viên ngọc trên Trán Vấn thỉnh, ta được dạy rằng bố thí có in bốn dấu ấn của tánh 
Không. Kinh nói: 


“Hãy thực hành bố thí bằng cách đóng bốn dấu ấn vào HÓ. Bồn dấu ấn là gì? Đó là đóng dấu ấn 
tánh Không của cái gì ở bên trong, thân thể ta; đóng dấu ấn tánh Không của cái ở bên ngoài, tặng 
vật; đóng dấu ấn tánh Không của tâm chủ quan và đóng dấu ấn tánh Không của các hiện tượng 


của sự giác ngộ.” Bằng cách đóng bốn dấu ấn này, sự bồ thí sẽ thực sự được thành tựu.” 


' Đây không phải là sự hồi hướng trong ý nghĩa của việc hết lòng chuyên chú vào công việc bố thí. Nó là sự hồi 
hướng trong ý nghĩa của sự nhăm tới, đầu tư, những kêt quả tôt lành được phát triên bởi một hành vi bô thí. 


2 Xem chú thích cho tiết mục 5 ở trên. 


3 Niết bàn không an trú trong sinh tử mà cũng không an trú trong sự thành tựu an bình hạn hẹp của Thanh Văn 
thừa. 


128 


Sự hỗ trợ của lòng bi mẫn có nghĩa là rộng lượng bởi ta không thể chịu đựng nổi những khổ đau 
của chúng sinh, được nhìn một cách riêng biệt hay nói chung. 


7. Kết quả của sự bố thí 


Bồ thí mang lại những kết quả nhất thời và tối thượng. Kết quả /ối thượng của sự bồ thí là ta sẽ 
đạt được giác ngộ viên mãn. Bồ Tả Địa nói: 


“Khi chư vị Bồ Tát hoàn thiện bố thí ba la mật, các ngài thực sự trở thành những vị Phật toàn 
hảo, là những bậc đã đạt được giác ngộ vô song, hiên nhiên và viên mãn.” 


(Trong khi đó) kết quả nhất thời là nhờ bố thí vật chất (tài thí), ta sẽ có của cải hoàn hảo nhất mà 
không cân phải tìm kiêm nó. Qua việc thu hút chúng sinh đên với ta, băng sự bô thí, ta sẽ có thê 
dân dăt họ đên điều tôi thượng. Kinh Bát nhã Ba la mật Cô đọng trong các bải kệ nói: 


“Sự bố thí của Bồ Tát tiêu diệt con đường dẫn đến việc tái sinh làm một ngạ quỷ. Nó xóa tan sự 
bần cùng và cũng chặt đứt sự ô nhiễm. Bao giờ các Bồ Tát còn thực hành Bồ Tát hạnh, các ngài 
sẽ còn nhận được của cải bao la và vô hạn. Bằng hạnh bố thí, các ngài sẽ đưa mọi chúng sinh 
đang đau khổ đến một trạng thái thuần thục hơn.” 


Bồ Tát Địa nói: 
“Những tặng vật là thực phẩm sẽ làm ta mạnh mẽ, tặng vật quần áo sẽ mang lại một diện mạo 
tươi tăn, tặng vật là những con chiên mã sẽ mang lại hạnh phúc bên vững và những ngọn đèn 


dầu được cúng đường sẽ mang lại thị lực tốt lành.” 


Bằng cách bó thí sự vô úy (vô úy thí), ta sẽ không bị các thế lực tiêu cực và chướng ngại làm tồn 
hại. Vỏng Hoa Quý báu của các Hệ thông Triết học Phật giáo nói: 


“Người che chở cho những người lo sợ thoát khỏi những gì làm họ sợ hãi sẽ không bị các thê lực 
tiêu cực và chướng ngại làm tôn hại và sẽ trở nên siêu việt giữa những người vĩ đại.” 


Bằng cách bố thí Pháp, ta sẽ nhanh chóng gặp được chư Phật, thân cận với các ngài và đạt được 


mọi điều ước muốn. Vòng Hoa Quý báu của các Hệ thống Triết học Phật giáo nói: 


“Bằng cách bố thí Pháp (Pháp thí) cho những người nghiên cứu Giáo Pháp, và nhờ đó khiến họ 
giảm bớt các che chướng, ta sẽ trở thành bạn đông hành của chư Phật và nhanh chóng đạt được 
những gì ta mong muôn.” 


129 


Chương Mười ba 


Trì Giới Ba la mật 


Trì giới ba la mật được tóm tắt thành bảy phần: những quán chiếu về lỗi lầm của việc không 
trì giới và những phẩm tính của việc thực hành nó; tính chất thiết _yếu của sự trì giới; các 
phương diện khác nhau của việc trì giới; đặc điểm thiết yếu của môi phương diện; làm thế 
nào để phát triển năng lực trì giới; làm thế nào để việc trì giới được thuần tịnh và kết quả của 
việc trì giới. 


1. Quán chiếu về lỗi lầm của việc không trì giới và những phẩm tính của việc thực hành nó 


* Người sở hữu phẩm tính bố thí nhưng không có giới hạnh" sẽ không thể đạt được điều tốt đẹp 
nhât của những hiện hữu vật lý trong loài người hay các vị trời. Nhập Trung Đạo nói: 


“Một người gãy đôi chân giới hạnh có thể có của cải nhờ sự bố thí nhưng sẽ rơi vào những cõi 
thâp.” 


Hơn nữa, người thiếu giới hạnh sẽ không gặp được Phật Pháp. Kinh Giới Hạnh nói: 


“Giống như người mù không thê nhìn thấy sắc tướng, người không có giới hạnh sẽ không gặp 
được Pháp.” 


Tương tự như thế, người không có giới hạnh sẽ không thoát khỏi sự hiện hữu trong các cõi sinh tử. 
Cũng quyên Kinh trên nói: 


“Cho dù cố gắng đến đâu chăng nữa, người không có chân không thê đi trên con đường. Cũng 
thế, người không có giới hạnh không thê giải thoát.” 


Ngoài ra, người không có giới hạnh không thể đạt được giác ngộ bởi con đường dẫn đến Phật quả 
của họ không đây đủ. 


* Trái lại, người có các phẩm tính giới hạnh sẽ đạt được sự hiện hữu vật lý tốt đẹp nhất. Kinh Bát 
nhã Ba la mật Cô đọng trong các bài kệ nói: 


“Nhờ sự tự chủ ta tránh được những hình thức của đời sống súc sinh và của tám trạng thái bất lợi 
và ta luôn luôn tìm được những trạng thái thuận lợi.” 


Hơn nữa, nhờ giới hạnh ta sẽ thấu suốt nền tảng đích thực của mọi sự tuyệt hảo và hỉ lạc. 77 
gởi một người bạn nói: 


“Giới hạnh được giảng dạy như nền móng đích thực và là nền tảng cho mọi phẩm tính, giống 
như mặt đât là nên tảng cho mọi đời sông hữu tri và vô tri.” 





1 giới hạnh: Cách dịch tên gọi của ba la mật thứ hai (Phạn: sila, TT. (shul.khrims) này gần với định nghĩa của 
{shul.khrims được các Đạo sư dòng truyền thừa đưa ra và được các dịch giả trước đây chọn lựa. Các vị này đã 
không thể sử dụng từ “trầm tĩnh” để dịch từ sia (xem chú thích ở chương trước). Nó có nghĩa là trì giữ như giới 
luật (khrims) đạo đức cá nhân của ta, hay sự định rõ điều gì là đúng đắn, phương cách (fshul) của Đức Phật. 


130 


Cũng thế, của cải giới hạnh thì giống như ta có một cánh đồng phì nhiêu ở đó việc thu hoạch dồi 
dào các phẩm tính có thể phát triên. Vì thế Nhập Trung Đạo nói: 


“Như những phẩm tính tốt lành nở rộ trên cánh đồng giới hạnh, trái quả thu hoạch mỗi lúc một 
gần.” 


Hơn nữa, người có giới hạnh sẽ thấy nó mở ra nhiều cánh cửa thiền định. Vì thế Kinh Nguyệt 
Đăng nói: 


“Việc thành tựu thiền định sâu xa không vần đục là một phẩm tính lợi lạc xuất hiện nhờ giới 
hạnh vô cùng thanh tịnh.” 


Ngoài ra, nhờ giới hạnh, mọi điều ta cầu nguyện sẽ được thành tựu. Vì thế 
Pitáputrasamágamanas0rrá (Kinh Cha và Con Gặp gỡ) nói: 


“Nhờ bắt kỳ giới hạnh nào ta tuân theo mà mọi điều ta cầu nguyện đều trở thành hiện thực.” 


Hơn nữa, giới hạnh làm cho việc thành tựu giác ngộ tương đối dễ dàng. Cũng quyền Kinh trên 
nÓI: 


“Bởi giới hạnh thanh tịnh mang lại rất nhiều phẩm tính lợi lạc, ta sẽ không gặp khó khăn trong 
việc thành tựu giác ngộ.” 


Ngoài các lợi lạc trên, người trì giới còn nhận được những lợi lạc khác. K”h Giới Hạnh nói: 
“Khi giới hạnh đúng đắn, chư Phật xuất hiện và ta được diện kiến các ngài. Việc tuân giữ giới 
hạnh là sự trang điêm tôt lành nhât; một trạng thái tràn đây hỉ lạc. Người có giới hạnh được cả 
thê gian tán thán.” 

2. Tính chất thiết yếu của sự trì giới 
Trì giới có bốn tính chất chính yếu, được mô tả trong Bồ 74 Địa như sau: 
“Ta nên biết tính chất thiết yếu của giới hạnh là có bốn đặc tính. Đó là gì? Đó là cần phải được 
một người khác ' chấp nhận một cách đúng đắn và thanh tịnh. Ý hướng của ta nên vô cùng thanh 
tịnh trong mọi phương diện. Nếu giới hạnh bị hư hỏng, ta cần phục hồi nó. Để ngăn ngừa gIới 


hạnh bị hư hỏng, ta nên trau dồi thái độ tôn trọng nó và hết sức chánh niệm về nó.” 


Bốn đặc tính được đề cập ở trên có thể được tóm tắt như bao gồm hai lãnh vực chính yếu: tuân 
thủ đúng đăn giới hạnh (đặc tính thứ nhât) và trì giữ đúng đăn giới hạnh (ba đặc tính sau). 


3. Các phương diện khác nhau của sự trì giới 

Trì giới có ba phương diện: giới hạnh như sự cam kết (các giới nguyện), giới hạnh như một tích 
tập đức hạnh thuộc về Pháp và giới hạnh như sự thành tựu hạnh phúc của chúng sinh. Phương 
diện thứ nhât củng cô tâm thức, phương diện thứ hai đưa các yêu tô của sự hiện hữu của ta đên chỗ 
thuân thục và phương diện thứ ba khiên cho chúng sinh đạt được sự thuân thục viên mãn. 


4. Đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện 


4A GIỚI HẠNH CỦA VIỆC TUẦN GIỮ CÁC GIỚI NGUYỆN 





1_ở đây “người khác” có nghĩa là vị Thầy. 


131 


Điều này được giảng theo hai cách tổng quát và cụ thê. 


* 4Ai Các Giới nguyện Tổng quát của Phật giáo là bảy loại giới nguyện “biệt giải thoát” 
(prâtimoksa — giải thoát cá nhân). Bồ Tát Địa nói: 


“Giới hạnh Bồ Tát liên quan tới việc từ bỏ ác hạnh có nghĩa là thọ nhận một cách đúng đắn một 
trong những giới nguyện biệt giải thoát (giải thoát cá nhân). Đó là Tỳ kheo (TT. đge.slong, 
Phạn: 57/ks), Tỳ kheo mi (đge.slong.ma, bhiksun¡), Thức xoa ma na (dge.slob.ma, siksamánđ), 
Sa di (dge.fshul, šsramanera), Sa di nì (dge.fshulma, sramanerik4,), các giới luật nam cư sĩ 
(dge.bsnyen, upâsaka'`), các giới luật nữ cư sĩ (dge.bsnyen.ma, upâsiká) ” 


Các giới nguyện này bao gồm những khả năng cho những người theo đuôi đời sống tu sĩ và cư 
sĩ, khi thích hợp. Những cam kết ở trên khiến ta từ bỏ việc làm hại chúng sinh và từ bỏ sự dính mắc 
vào những điều tạo thành nền tảng đích thực cho việc làm hại chúng sinh. Các giới nguyện 
Prâtimoksa — “biệt giải thoát” (giải thoát cá nhân) - khiến ta từ bỏ điều xấu ác, cho phép những 
người bình thường làm việc để đạt được hạnh phúc của riêng mình và tạo thuận lợi cho chư vị Bồ 
Tát làm việc vì chúng sinh. Nâráyanapariprrchâsatrá (Kinh Narayana Vẫn thỉnh) nói: 


“Giới hạnh không được tuân giữ để có địa vị vương giả; cũng không được tuân giữ để có tái sinh 
cao cấp; cũng không được tuân giữ để đạt được địa vị trời Đế Thích hay Phạm Thiên; cũng 
không được tuân giữ để có của cải; cũng không được tuân giữ để được khỏe mạnh v.v.. Tương tự 
như vậy giới hạnh không được tuân giữ vì sợ hãi những kinh hoàng của sự tái sinh trong địa 
ngục; cũng không được tuân giữ bởi sợ hãi tái sinh trong trạng thái súc sinh; cũng không được 
tuân giữ vì sợ hãi những thế giới khủng khiếp của Thần Chết. Giới hạnh được tuân giữ không 
phải vì những lý do này mà là để an lập bản thân trong Phật đạo, để có thể nỗ lực cho sự an lành 
và hạnh phúc của tất cả chúng sinh.” 


*4Aii Các Giới nguyện Phật giáo Cụ thể Trong truyền thống bắt nguồn từ Đạo sư Šantideva 
(Tịch Thiên), phù hợp với những điêu được giảng dạy trong ák4sagarbhas0fra (Kinh Tình túy của 
Không gian), đó là: 


“Ba sa sút gốc (vi phạm gốc) cụ thể đối với các vị vua, năm sa sút gốc đối với các thượng thư và 
tám sa sút gôc đối với các Sa di. Tất cả tạo thành mười tám điều nhưng bởi có sự nhân đôi nên 
trong thực tế thì có 14 điều được điều phục: 


1. trộm cắp những gì thuộc về Tam Bảo, 

2. ép buộc người khác từ bỏ Giáo Pháp 

3. mặc dù giới hạnh của một tu sĩ có thể không hoàn hảo, giữ y áo của người ấy, đánh đập, 
giam cầm hay buộc người ấy từ bỏ những cam kết, 

4. phạm một trong năm hành động tệ hại nhất, 

5. bám chấp vào triết học sai lạc (tà kiến) và 

6. hủy hoại các thị trấn v.v.. 


Trong những điều trên, điều 1 tới 5 là những sa sút gốc đối với một vị vua và từ điều I tới 
điều 4 và điều 6 là những sa sút gốc đối với một thừa tướng. Tám ác hạnh cụ thê của các Sa di là: 


1. nói về tánh Không với những người không được chuẩn bị thích đáng, 


? Giới nguyện này và giới nguyện tương đương dành cho nữ cư sĩ tiếp theo sau, bao gồm việc tuân giữ tám giới 
luật: không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không dùng chất gây say, không tà dâm, không đeo đồ trang 
sức, không tham dự những cuộc chè chén say sưa hay ăn sau giờ được quy định. Có hai khả năng đối với giới 
nguyện không tà dâm: brahmacarya upasaka, liên quan đến việc hoàn toàn độc thân và upasaka thế tục, liên 
quan đến việc trung thành với người vợ (chồng) của ta và việc tiết chế trong những trường hợp được quy định. 


2 dịch sát nghĩa là “các hành động không có sự ngừng nghỉ” bởi các hậu quả xảy ra tức thì sau khi chết. 


132 


2. làm những người đã bước vào con đường dẫn đến Phật quả quay lưng với sự giác ngộ viên 
mãn, 

3. thực hành Đại thừa nhưng hoàn toàn từ bỏ các giới luật biệt giải thoát, 

4. tin tưởng rằng việc tu tập các thừa không mang lại sự tiệt trừ tham muốn v.v.. và làm cho 
người khác tin như thê, 

5. ca tụng những phẩm tính của mình và chê bai phẩm tính của những người khác, 

6. bởi tìm kiếm sự ngợi khen, tôn kính hay danh tiếng, giả bộ là mình hiểu biết tánh Không 
trong khi thực ra mình không hiểu, 

7. đã cam kết làm điều đức hạnh và sau đó không giữ lời hứa hay cúng dường Tam Bảo rồi lấy 
lại các món cúng dường đó và 

8. từ bỏ việc thiền định và thể nhập thực tại tối thượng đề thực hành các trì tụng có tính chất 
nghi lê. 


Những điêu ở trên là các sa sút gôc và là nguyên nhân chính yêu đê chúng sinh rơi vào các địa 
ngục vĩ đại.” 


Trong truyền thống của Dharmakirti, phù hợp với những điều được nói trong Bồ T4 Địa: “Ta 
được dạy răng cần phải từ bỏ bốn loại hành động, điều này có thể so sánh với một chiến trường nơi 
ta bị đánh bại, và 46 loại tà hạnh.” Bốn hành động giống như một nơi bại trận được mô tả trong bản 
văn samvaravimnsaka “Hai mươi Giới nguyện,” là một bản tóm tắt của Bồ Tát Địa: 


“1. bởi mong muốn được danh tiếng và kính trọng nên ca ngợi bản thân và chê bai những người 
khác, 

2.. bởi tham lam nên không thực hành sự bố thí vật chất (tài thí) hay Pháp (Pháp thí) cho những 
người đau khô và cân được giúp đỡ, : 

3. trả thù độc hại mặc dù có thê người kia đã xin lỗi và 

4. từ bỏ Đại thừa xác thực và giảng dạy điêu gì đó giông như Pháp.” 


Cũng có 46 lỗi lầm như “không cúng dường Tam Bảo ba lần một ngày, bị tham muốn sai sử” 
V.V.. 


4B GIỚI HẠNH NHƯ SỰ TÍCH TẬP CÁC ĐỨC HẠNH 


Khi ta đã tuân thủ một cách đúng đắn giới hạnh Bồ Tát được đặt nền trên các giới nguyện, ta cần 
xây dựng mọi đức hạnh thích hợp và có thê thực hiện được về thân và ngữ (lời nói) để hướng về 
đại giác ngộ. Có nhiều loại đức hạnh nhưng chúng được gọi chung là giới hạnh của việc tích tập 
các phẩm tính đức hạnh. Trong Bồ Tái Địa có nói: 


“Những điều đưới đây được hiểu như giới hạnh Bồ Tát của việc tích tập đức hạnh. Nương tựa và 
an trú trong giới hạnh của Bồ Tát, đó là ta chuyên chú vào việc nghiên cứu, suy niệm, thiền định 
và an trụ ở nơi cô tịch với sự nhiệt tâm. Đó là tôn kính các Đạo sư, phụng sự các ngài, phục vụ 
và chăm sóc người đau ốm. Đó là bố thí thật hoàn hảo và tán thán những phẩm tính tốt lành của 
người khác; hoan hỉ đối với đức hạnh của người khác và nhẫn nhục với những người xem 
thường mình. Đó là hồi hướng đức hạnh cho sự giác ngộ và thiết tha cầu nguyện để đạt được 
điều đó, cúng dường Tam Bảo và vô cùng tỉnh tấn, luôn luôn chu đáo và cân trọng, chánh niệm 
trong việc tu tập và duy trì nó với sự tỉnh giác, canh giữ các cánh cửa giác quan và điều độ trong 
việc ăn uống, không ngủ trong phần đầu và cuối của đêm mà kiên trì trong việc hợp nhất tâm ta 
với điều tốt lành, nương tựa những bậc thánh thiện và các vị Thầy tâm linh và khảo sát những 
mê lầm của ta, thừa nhận những mê lầm đó và từ bỏ sự dính mắc vào chúng. Các loại Pháp này 
cần được thực hành, trau đồi và làm cho thuần thục.” 


4C GIỚI HẠNH NHƯ SỰ LÀM VIỆC VÌ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG SINH 
Tóm lại, có 13 phương diện chính cần biết. Đó là gì? Trong Bồ Tát Địa có nói: 


133 


TH. hỗ trợ những người đang thực hiện những hoạt động quan trọng, 

tây trừ đau khổ của chúng sinh đang rất khôn khổ, 

. giảng dạy cho những người thiếu thiện xảo để làm thế nào xử sự một cách thông minh, 
nhận thức sâu sắc những gì chúng sinh làm cho mình và làm lợi lạc để đền đáp, 
che chở chúng sinh khỏi nỗi khiếp sợ, 

giải trừ buồn sầu của những người đang đau khổ, 

cung cấp lương thực cho những người nghèo túng, 

tập hợp thật đúng đắn những người cầu học Giáo Pháp, 

làm cho họ chú tâm vào những điều phù hợp với trí lực của họ, 

10, làm cho họ vui vẻ bằng những. phẩm tính vô cùng tốt đẹp, 

11. khéo tiệt trừ tất cả những gì cân tây trừ, 

12. tự chế trong việc phô diễn các năng lực khác thường (thần thông) và 

13. làm cho người học Pháp khát khao điều tốt lành, lợi lạc.” 


Ð ø HO 0 0Ó 


Ngoài ra, đê chúng sinh thâm nhuân niêm tin và đê ngăn ngừa việc trì giới của họ bị sa sút, các 
Bô Tát nên giũ sạch mọi hành vi bât tịnh thuộc về thân, ngữ, tâm và chỉ nương cậy vào những điêu 
thanh tịnh. 


~ sự thanh tịnh của hành vi thuộc về thân ~ 


Ta nên tránh cách cư xử bừa bãi không cần thiết - chạy, nhảy v.v.. Thanh tịnh có nghĩa là an trụ 
thanh thản và hòa nhã với một vẻ biểu lộ thiện lành trên khuôn mặt ta: “Vì thế hãy tự chủ và luôn 
luôn có một khuôn mặt vui tươi. Hoàn toàn từ bỏ nét khó chịu thường xuyên và vẻ mặt u tối. Hãy 
trở thành bạn hữu của chúng sinh và hãy chân thành đối với họ,” 

Ta nên nhìn người khác ra sao? “Khi nhìn người khác, bởi biết rằng chính nhờ họ mà bạn thành 
Phật, hãy nhìn họ một cách tốt lành, vui vẻ.” 

Ta nên ngồi ra sao? “Ta không nên ngồi duỗi chân hay liên tục nhúc nhích n) tay.” 

Ta nên ăn ra sao? “Ta không nên ăn ngôm ngoàm, ôn ào hay mở to miệng.” 

Ta nên di chuyền ra sao? “Ta không nên gây ôn ảo và vội vã khi làm những điều như rời khỏi 
chỗ ngồi, cũng không đóng sầm cửa. Ta nên vui thích sự tĩnh lặng.” 

Ta nên ngủ ra sao? “Quay về hướng ưa thích, ta ngủ trong tư thế của Đắng Bảo Hộ (Đức Phật) 
khi Ngài nhập niết bàn.” 


~ sự thanh tịnh của ngữ ~ 
Ta nên từ bỏ lời nói ba hoa hay cộc cằn. Về /ởi nói ba hoa, trong Kinh Nguyệt Đăng có nói: 
“Người chưa thuần thục hoàn toàn khước từ Giáo Pháp; tâm không còn mềm dẻo nữa và trở nên 
thô lỗ; sự an định và nội quán sâu sắc dân dân lùi xa; những lôi lâm của việc ưa thích trò chuyện 
là như thê. Không còn lòng tôn kính các Đạo sư nữa; ta bắt đâu vui thích lời nói sai lạc và bởi 
thích thú sự vô nghĩa, trí tuệ bị hủy hoại; những lỗi lâm do bởi ưa thích trò chuyện là như thê.” 
V.V.. 


Về những lỗi lầm của /ởi nói cộc căn, khó nghe, trong Kinh Nguyệt Đăng có nói: 


“Người nhìn thấy một lỗi lầm không nên chỉ trích một cách công khai bởi họ sẽ nhận kết quả của 
mọi điêu họ làm.” 


Trong sarvadharmápravrttimrdesasôtra (Kinh Các Giáo huân về sự Không Tạo tác của mọi Hiện 
tượng) có nói: 


“Nêu ta vạch ra những sai sót của một Bồ Tát, giác ngộ lùi xa. Nêu ta nói năng do bởi ghen tỊ, ta 
A 9% 


cách xa giác ngộ.” v.V.. 


134 


Vì thê lời nói ba hoa và cộc căn phải được từ bỏ. Ta nên nói năng ra sao? 


“Khi nói, lời nói của ta cân đây đủ ý nghĩa đôi với người nghe, biêu lộ rõ ràng và được chọn lựa 
thật kỹ càng, êm dịu và ôn hòa, không có sự tham muôn và sân hận.” 


~ hành vi thanh tịnh và bắt tịnh của tâm ~ 


Sự bắt tịnh được giảng nghĩa ở đây nằm trong phạm vi một sự thèm khát uy thế và tôn kính, sự 
tham luyến giấc ngủ và sự uề oải trong tâm. Lỗi lâm của việc thèm khát My thể và sự tôn kính được 
giảng nghĩa trong ađdhyâsayasam codanasñira (Kinh Chân thành Khẩn cầu): 


“Di Lặc! Một Bồ Tát nên khảo sát xem việc có uy thế và được tôn kính sẽ làm sinh khởi sự thèm 
khát và tham luyến ra sao. Vị ấy nên hiểu rõ việc có uy thế và được tôn kính sẽ làm sinh khởi sự 
sân hận và thù ghét ra sao. VỊ ây nên hiểu rõ việc có uy thế và được tôn kính sẽ làm sinh khởi sự 
vô minh tăm tối ra sao. Vị ấy nên hiểu rõ VIỆC có uy thế và được tôn kính sẽ làm sinh khởi sự 
không trung thực ra sao. VỊ ây nên xem xét rằng chưa từng có vị Phật nào cô vũ cho việc có uy 
thế hay được tôn kính và vị ây nên khảo sát uy thế và những sự tôn kính đánh cắp cội gốc đức 
hạnh của ta ra sao. VỊ â ấy nên xem xét uy thế và những sự tôn kính thì giống như một cô gái điểm 
quyến rũ người khách của mình.” v.v.. 


Sự thèm khát uy thế không bao giờ thỏa mãn được. (Kinh Cha và Con Gặp gỡ) nói: 

“Giống như việc mơ thấy nước trong một giấc mộng: ta có thê uống nước nhưng nó không thể 

thực sự làm ta hêt khát. Vì thê ta cũng có thê đạt được những đôi tượng khao khát làm vui thích 

các giác quan, nhưng ta sẽ chăng bao giờ cảm thây thỏa mãn.” 
Khi đã xem xét điều ở trên, ta nên giảm bớt những tham muốn và hài lòng với những gì ta có. 

Về lỗi lầm của việc vui thú trong việc ngủ nghỉ, có câu nói rằng: “Bất kỳ ai đi đến chỗ vui thú 
trong việc ngủ nghỉ và trì trệ sẽ phải chịu sự suy thoái to lớn trong việc hiểu biết và khả năng, tinh 
thần của họ cũng sẽ hư hoại. Mọi điều sinh khởi từ trí tuệ nguyên sơ sẽ luôn luôn bị suy giảm.” Và 
“Sự hiểu biết của người vui thú trong việc ngủ nghỉ và trì trệ sẽ bị hủy hoại bởi sự vô minh và lười 
nhác. Người ấy sẽ trở thành nạn nhân của các thế lực phi-nhân và bị họ hãm hại khi thiền định một 


mình trong những khu rừng.” v.v.. 


Vì thế những hành vi bất tịnh của tâm ở trên cần được từ bỏ. Những hành vi thanh tịnh là gì? Đó 
là có và duy trì niêm tin và những phâm tính khác được đê cập ở trên. 


5. Làm thế nào để phát triển năng lực trì giới 


Nó được phát triển nhờ ba năng lực được đề cập ở trên (chương bố thí): trí tuệ nguyên sơ, sự 
hiệu biệt sâu xa và hôi hướng. 


6. Làm thế nào để việc trì giới được thuần tịnh 


Việc này được thành tựu nhờ hai sự hỗ trợ - tánh Không và lòng bị mẫn — được đề cập ở trên 
(chương bô thị). 


7. Kêt quả của việc trì giới 


Ta nên hiểu rằng việc giữ giới hạnh đúng đắn có những kết quả nhất thời và tối thượng. Kế? quả 
tôi thượng là đạt được giác ngộ. Bồ Tát Địa nói: 


135 


“Một Bồ Tát đã hoàn thành đầy đủ trì giới ba la mật trở thành một vị Phật toàn hảo, với sự giác 
ngộ chân thực, vô song và viên mãn.” 


Dù có tìm kiếm hay không, kế? quả nhát thời là ta được hưởng hạnh phúc và an lành to lớn nhất. 
Bồ Tát Tạng nói răng: 


“Xá Lợi Phất! Thậm chí không sự huy hoàng, vinh quang nào các vị trời và người biết đến mà 
một Bô Tát trì giữ giới hạnh hoàn toàn trong sạch như thê lại không trải nghiệm.” 


Bồ Tát sẽ không bị lóa mắt bởi hạnh phúc và hỉ lạc của sinh tử và sẽ tiếp tục đi theo con đường 
dân đên giác ngộ. Kinh Narayana Ván thỉnh nói: 


“Ngay cả của cải của một Chuyên Luân Thánh Vương cũng không mua chuộc được một Bồ Tát 
có một tích tập giới hạnh như thế. Ngài vẫn tu tập chánh niệm và khát khao giác ngộ. Ngay cả 
địa vị của Trời Đề Thích cũng không thê làm ngài trệch hướng bởi ngài cũng tu tập chánh niệm 
và khát khao giác ngộ.” v.v.. 


Ngoài ra, những người trì giữ giới hạnh sẽ nhận được sự cúng dường và tán thán của con người 
cũng như các phi-nhân. Trong quyên Kinh trên có nói: 


“Các vị trời luôn luôn tôn kính những người tích tập giới hạnh; các vị rồng sẽ luôn luôn biểu lộ 
sự cảm kích đối với các ngài; các dạ xoa sẽ luôn luôn tán thân các ngài; càn thát bà sẽ luôn luôn 
cúng dường các ngài; các bà la môn, hoàng tử, thương gia và địa chủ sẽ khẩn cầu các ngài, chư 
Phật sẽ luôn luôn thấu hiểu các ngài với lòng bi mẫn và sẽ ủy thác các thế giới và năng lực siêu 
phàm hiện diện trong đó cho các ngài.” v.v.. 


œ<>$®§“ 


Đây là chương thứ mười ba bàn về trì giới ba la mật, 
trong tác phâm Pháp Bảo của sự Giải thoát 


136 


Chương Mười bốn 


Nhẫn nhục Ba la mật 


Nhẫn nhục ba la mật được tóm tắt thành bảy phần: những quán chiếu về lỗi lầm của việc 
thiếu nhẫn nhục và những phẩm tính của việc thực hành nó; tính chất thiết yếu của sự nhẫn 
nhục; các phương diện khác nhau của nhẫn nhục; đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện; 
làm thế nào để phát triển năng lực nhẫn nhục; làm thế nào để nhẫn nhục được thuần tịnh và 
kết quả của nhẫn nhục. 


1. Quán chiếu về lỗi lầm của sự thiếu nhẫn nhục và những phẩm tính của việc thực hành nó 
*Ở những người có sự bô thí và trì giới nhưng thiêu nhẫn nhục, sân hận vẫn có thê phát khởi. Một 
khi sân hận phát khởi, mọi đức hạnh đã được tạo lập cho tới thời điêm đó nhờ sự bô thí, trì giới có 


thê bị tiêu hủy tức thời. Trong Bồ Tát Tạng có nói: 


“Điêu được gọi là “sân hận" có thể làm tiêu tan những cội gôc đức hạnh được tạo lập trong một 
trăm ngàn kiêp.” 


Bồ Tát Hạnh cũng nói: 


“Mọi sự ta từng thực hành một cách tuyệt hảo — bồ thí, cúng dường cho chư Như Lai v.v... được 
thiết lập trong một ngàn kiêp — tât cả có thê bị tiêu tan bởi một cơn giận dữ.” 


Hơn nữa, khi sân hận tìm ra một chỗ thích hợp bên trong người thiếu nhẫn nhục, điều đó giống 
như vêt thương mưng mủ của một mũi tên độc. Khi đó tâm thức phiên não không thây hỉ lạc, an 
bình và cuôi cùng thậm chí người ây không thê nghỉ ngơi trong giâc ngủ. Vì thê có câu nói: 


“Tâm đang chịu sự chi phối của phiền não sân hận không thê vui hưởng kinh nghiệm an bình. 

Nó không thê kinh nghiệm hỉ lạc hay một cảm nhận hạnh phúc. Vì thê ta không ngủ được và trở 

nên không đáng tin cậy.” 

Và: 

“...tóm lại, không làm gì có một người hạnh phúc bằng sự sân hận.” 

Thêm nữa, sân hận ở trong người thiếu nhẫn nhục cũng sẽ biểu lộ ra bên ngoài như một cách 
hành xử hung bạo. Bởi điều này, tất cả bạn bè, người thân thuộc và người làm công sẽ phật lòng và 
mệt mỏi với người ấy; ngay cả quà tặng là tiền bạc hay châu báu cũng không thể thuyết phục họ 


chịu đựng thêm sự sân hận của người đó. Có câu nói răng: 


“Bằng hữu và những người thân yêu trở nên mỏi mệt; ngay cả khi bị quyến rũ bởi sự bố thí, họ 
không thê chịu đựng được nữa.” 


Ngoài ra những người thiếu nhẫn nhục tạo cơ hội cho các thế lực tiêu cực đmára) gây chướng 
ngại cho họ. Vì thê Bồ Tát Tạng nói: 


““Tâm chịu sự tác động của sân hận là con môi cho các thê lực tiêu cực và gặp những chướng 
ngại.” 


137 


Ngoài ra, bởi thiếu nhẫn nhục, sáu ba la mật là những đức hạnh tạo nên con đường dẫn đến Phật 
quả sẽ không đây đủ; vì thế ta sẽ không đạt được giác ngộ. Vì thê Kinh Bát nhã Ba la mật Cô đọng 
trong các bài kệ nói: 


“Nơi có sự sân hận và không có nhãn nhục, làm sao có thê có giác ngộ?” 
v x v $ 


* Ngược lại với những điêu ở trên là có sự nhẫn nhục. Đức tính này giữ một vị trí siêu việt trong 
mọi cội gôc đức hạnh. Có câu nói răng: 


“Không có gì tệ hại hơn sân hận và không có gì khó làm hơn nhẫn nhục. Vì thế ta nên vun trồng 
sự nhân nhục trong khi sử dụng thật nghiêm túc mọi phương tiện.” 


Ngoài ra, nêu nhẫn nhục ta đạt được hạnh phúc và an lành trong mọi hoàn cảnh. Vì thê có câu 
nÓI: 


“Những người nỗ lực để chiến thắng sân hận bằng sự tự chủ sẽ hạnh phúc trong đời này và 
những đời sau.” 


Ngoài ra, nhờ nhẫn nhục, ta sẽ đạt được giác ngộ. Trong Kinh Cha và Con Gặp gỡ có nói: 


“Sân hận không phải là đường lối của chư Phật, như có nói. Chính nhờ nuôi dưỡng lòng từ ái 
trong mọi hoàn cảnh mà sự giác ngộ sẽ xuât hiện.” 


2. Tính chất thiết yếu của sự nhẫn nhục 

Đó là không bị rối loạn bởi bất kỳ điều gì. 8ô Tát Địa nói: 
“Đó là không bị xáo trộn bởi bất kỳ điều gì, nhờ luôn luôn an trụ trong lòng bị mẫn, không quan 
tâm đên vật chât. Tóm lại, tính chât côt tủy của sự nhân nhục của một Bô Tát nên được hiệu như 
thế.” 

3. Các phương diện khác nhau của nhẫn nhục 

Nhẫn nhục có ba loại chính: 

* vẫn an định khi bị người khác hãm hại, 

* châp nhận đau khô và 

* nhân nhục khi khát khao một sự hiệu biệt rõ ràng về các hiện tượng. 

Trong những loại này: 

* loại thứ nhất là nhẫn nhục nhờ phân tích bản tánh của chúng sinh gây phiền não, 

* loại thứ hai là nhẫn nhục nhờ phân tích bản tánh cốt tủy của đau khổ và 


* loại thứ ba là nhẫn nhục nhờ một phân tích rõ ràng về bản tánh không sai lạc của các hiện tượng. 


Hai phương diện đầu trau dồi sự nhẫn nhục trong phạm vi những điều tương đối và phương diện 
thứ ba trau dôi sự nhân nhục trong phạm vi của sự tôi hậu. 


4. Đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện 
4A NHÂN NHỤC TRONG VIỆC ĐÓI MẶT VỚI TỎN HẠI TỪ NGƯỜI KHÁC 


Điều này có nghĩa là thực hành nhẫn nhục đối với những người làm những điều mà ta không 
mong muôn hoặc những người cản trở không cho ta làm những gì ta muôn làm — những người 


138 


đánh đập, sỉ nhục, giận dữ ta hay vô cùng phẫn nộ v.v.. đối với bản thân ta hay những gì thuộc về 
ta. Nhân nhục thực sự có nghĩa là gì trong những hoàn cảnh như thế? Nhẫn nhục có nghĩa là vẫn 
bình thản hay không gây tổn hại trong việc trả đũa hoặc không bận tâm, nghiền ngẫm về sự việc, 
dù điều đó ra sao chăng nữa. 


4Ai Theo lời dạy của Đạo sư Santideva, ta nên nhẫn nhục bằng cách áp dụng lời khuyên được 
trích dân trong chín điêm sau đây, nghĩa là băng cách thiên định như sau: 


~ suy xét rằng thực ra người gây tổn hại 
mát tự chủ ~ 


Hãy quán chiếu: “Do bởi sân hận nên những người gây tốn hại cho tôi mất sự tự chủ, giống như 
Devadatta`' đã làm với Đức Phật. Khi mắt tự chủ thì sân hận sinh khởi, dù đó là điều ta không thích 
biểu lộ. Bởi những người gây hấn không kiểm soát được hành vi của họ, việc trả đũa sẽ không 
thích hợp.” Vì thế có câu nói: 


“Như thế họ hoàn toàn chịu sự tác động, chính bởi yếu tố đó nên họ mất tự chủ. Khi hiểu rõ điều 
này ta sẽ không trở nên giận dữ đôi với những thực tại chỉ là ảo ảnh.” 


~ suy xét lỗi lầm do nghiệp của ta ~ 
Quán chiếu: “Tổn hại mà tôi đang kinh nghiệm là tốn hại phát sinh bởi điều gì đó rất giống với 
điều tôi đã làm trong một đời trước. Vì thê thật không thích hợp khi trả đũa người nào đó vì những 
lỗi lâm của ác nghiệp của chính tôi.” Vì thê có câu nói: 


“Bây giờ tôi bị người khác làm tốn hại là bởi trong những đời trước tôi từng làm hại chúng sinh 
y như thê.” 
~ suy xét lỗi lầm do hiện hữu vật lý của ta ~ 
Quán chiếu: “Nếu ta không có thân thể này thì vũ khí của người khác sẽ chăng có điều gì để 
làm hại. Tôn hại thực sự xảy ra qua sự hiện diện của thân thê này và nhìn từ quan điêm đó, việc trả 


đũa thì không đúng đắn.” Vì thế, 


“Vũ khí của họ và thân thể tôi đều là những nguyên nhân của đau khổ này. Không có thân thể 
này thì họ sẽ giận dữ cái gì?” 


~ suy xét lôi lâm của tâm ta ~ 


Quán chiếu: “Tâm thức này không đảm đương một thân thê thực sự tốt lành — là thân thể không 
thể bị người khác làm hại. Bởi sử dụng một thân thể thấp kém, có thể bị thương tốn, nó bị các tổn 
hại làm khốn khổ. Vì thế, bởi chính tâm tôi đã tạo nên một thân thê của tôi như thế nên trả đũa một 
người nào khác là không đúng.” 

“Thân người giống như một vết thương — nó không chịu đựng nỗi sự xúc chạm và bị đau đớn 

dày vò. Bởi chính tôi là người bám luyễn các đam mê này, tôi giận đữ ai về những tôn hại mà 


thân thê tôi gặp phải?” 


~ suy xét về việc không có khác biệt trong lỗi lẫm ~ 


1 Devadatta (Đề Bà Đạt Đa), em họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã thực hiện nhiều ác hạnh bởi ông ganh tị 
với Đức Phật. 


139 


Quán chiếu: “Một người do bởi vô minh nên làm điều tổn hại; người kia bởi vô minh nên giận 
dữ họ. Làm sao một trong hai người không có lỗi? Thật ra cả hai đều có lỗi.” Trong trường hợp 
này, ta nên quán chiếu điều gì là sai sót và thay vào đó hãy thực hành nhẫn nhục. 


~ suy xét về sự hữu ích của tôn hại ~ 


Trong việc thực hành, sự phát triển nhẫn nhục phụ thuộc vào việc gặp điều tổn hại. Nhờ nuôi 
dưỡng hạnh nhẫn nhục, sự xâu ác được tịnh hóa và các tích tập được hoàn thiện. Bằng việc hoàn 
thiện các tích tập, sẽ có sự giác ngộ. Vì thế chính nhờ sự tổn hại mà có một lợi ích to lớn và vì lý 
do đó ta nên thực hành nhẫn nhục. “Bởi nhẫn nhục xảy ra do những điều này, nhiều điều xấu ác của 
tôi được tịnh hóa.” v.v.. 


~ suy xét về lòng tốt to lớn của người gây tốn hại ~ 


Ta sẽ không, thể thành tựu giác ngộ nếu không có nhẫn nhục ba la mật. Việc trau dồi sự nhẫn 
nhục không thể thành tựu nếu không có những người gây tốn hại. Vì thế người gây tôn hại này là 
một người hỗ trợ cho Giáo Pháp, vô cùng tốt lành và hơn nữa, nhẫn nhục nên được thực hành khi 
có sự tôn hại này. 


“Tôi nên hoan hi về những kẻ thù bởi họ là những người hỗ trợ cho việc thực hành Bồ đề tâm 
của tôi. Bằng cách thành tựu thực hành này, nhờ các kẻ thù, kết quả của sự nhẫn nhục sẽ được 
dành cho họ. Trước hết bằng cách gắn kết với họ theo cách thế biểu hiện này, họ trở thành một 
nguyên nhân của sự nhẫn nhục.” 


~ suy xét về cách làm cho 
các đáng giác ngộ hài lòng ~ 
“Hơn nữa, chư Phật là những người bạn không bao giờ chao đảo và mang lại vô lượng lợi lạc 


cho chúng ta. Có cách nào đê đên đáp lòng tôt của các ngài ngoài việc tôn trọng chúng sinh?” 


~ suy xét về những lợi ích vô cùng to lớn 
của sự nhân nhục ~ 


“Những người biêu lộ lòng tôn kính băng nhiêu cách nhờ đó vượt sang bờ bên kia vô cùng xuât 
sắc.” 


4Aii Theo truyền thống của Dharmakirti, trong Bồ Tát Địa 


Ta phát triển hạnh nhẫn nhục bằng cách vun trồng năm ý niệm. Đó là: “Ý niệm người gầy tốn 
hại là bạn thân thiết nhất của ta; ý niệm những điều này chỉ là các hiện tượng, ý niệm về sự vô 
thường, ý niệm về sự đau khổ và ý niệm về việc ghì chặt tất cả chúng sinh vào lòng.” 


~ ý niệm về người làm hại 
là băng hữu thán thiết nhất của ta ~ 
Những chúng sinh đang gây tốn hại trong hiện tại thì không giống như vậy trong những đời 
trước. Như thê họ đã là cha mẹ, thân quyên hay các vị Thây của ta và không ai trong đó không từng 
là mẹ của ta. Trong ý nghĩa đó, họ từng hữu ích và tôt lành tới mức không thê đo lường được và vì 


thế là không đúng đắn khi trả đũa loại phiền não mà họ đang gây nên trong hiện tại. Nhờ hiểu biết 
tình huông trong những phạm vi này, ta làm cho bản thân ta nhân nhục. 


~ ý niệm về những gì đang xảy ra chỉ là hiện tượng ~ 


140 


Tổn hại đang xảy ra là một tình huống tương đối mà bản chất rốt ráo của nó tùy thuộc vào hoàn 
cảnh trong thời điểm đó và chỉ là những ý niệm, chỉ là các hiện tượng. 7c sự không có thực thể, 
không có sự tôn tại, không có sinh loài, không có con người — không có ngay cả dấu vết nhỏ bé 
nhất của người-đang sỉ nhục, đánh đập, phân uất hay gây trở ngại cho tôi. Ta thực hành nhẫn nhục 
nhờ những tư tưởng như thế. 


~ ý niệm về sự vô thường ~ 


Chúng sinh thì vô thường: họ có tính chất khả tử (phải chết) và tổn hại to lớn nhất có thê xảy đến 
với họ là khiến cho họ mắt mạng. Vì thế, ta có thể thực hành nhẫn nhục bằng cách suy ngẫm về ý 
niệm là không cần phải giết họ vì dù thế nào chăng nữa, do bản tánh rốt ráo của sự hiện hữu của họ, 
họ cũng sẽ chết. 


~ ý niệm về sự đau khô ~ 


Mọi chúng sinh bị ưu phiền bởi ba loại đau khổ. Ta trau dồi hạnh nhẫn nhục đối với sự tốn hại 
băng ý niệm về sự đau khô, băng cách nghĩ răng ta nên giải trừ những đau khô và không gây khô 
đau thêm nữa. 


~ ý niệm về việc ghì chặt mọi chúng sinh vào lòng ~ 


“Bởi tôi đã thọ cam kết (giới nguyện) Bồ Tát, tôi đang làm việc vì hạnh phúc của tất cả chúng 
sinh.” Khi nghĩ tưởng như thế, ta nên hết sức yêu quý mọi chúng sinh — giống như cách ta yêu quý 
người phối ngâu của mình. Vì thế ta tạo lập sự nhẫn nhục bằng ý ý niệm là thật không thích hợp khi 
trả đũa những tồn hại không đáng kê được thực hiện bởi người mà ta hết sức yêu quý. 


4B NHÃN NHỤC NHƯ SỰ CHÁP NHẬN ĐAU KHỎ 


Điều này có nghĩa là chấp nhận một cách vui vẻ và không hối tiếc mọi đau khổ trong việc thành 
tựu giác ngộ tối thượng. Trong Bồ Tá " Địa có nói: “Đó là chấp nhận tám loại đau khô chăng hạn 
như đau khổ do bởi nơi chốn ta ở v.v..” 

Những điểm chính yếu của tám loại này là chấp nhận một cách vui vẻ và không trở nên ngã lòng 
trước mọi khó khăn, mệt nhọc, nóng, lạnh, đói, khát, căng thắng và những đau khổ khác được liệt 
kê sau đây: 


khi tìm kiếm tăng phục, lương thực v.v.. nếu ta theo đuôi cuộc đời cao quý: ' 
khi cúng dường và phụng sự một cách tôn kính Tam Bảo và các Đạo sư, 

khi học Giáo Pháp, 

khi giảng Pháp, 

khi tụng đọc các bản văn, 

khi thiền định, 

khi nỗ lực thiền định, thức khuya dậy sớm thay vì ngủ nghỉ và 

làm việc vì hạnh phúc của chúng sinh theo 11 cách được đề cập ở trên v.v.. 


x* x x x x x *x *% 


Một thái độ chấp nhận tương tự như thế được tìm thấy trong cách ta vui vẻ đón nhận một sự điều 
trị đau đớn — chăng hạn như trích máu hay đôt ngải cứu — đê chữa lành một chứng bệnh nặng. 5ó 
Tát Hạnh nói về điêu này: 


“Nỗi khổ của việc tôi thành tựu giác ngộ thì có thể hiểu được. Nó giống như nỗi khổ do cuộc giải 
phâu gây nên trên thân thê đê thoát khỏi một chứng bệnh nội tạng đau đớn không thê chịu đựng 
nỒI.” 





1 một tăng hay ni, Sa di hay Tỳ kheo. 


141 


Người chấp nhận đau khổ trong việc phát triển Pháp, và người nỗ lực chiến đầu với sinh tử và 
đánh bại kẻ thù, các ô nhiễm, là một anh hùng vĩ đại đích thực. Có một số người nổi danh là anh 
hùng trong thế giới nhưng đó là một so sánh không chân thực, bởi họ chỉ đánh bại những kẻ thù 
tầm thường, là những kẻ dù sao chăng nữa cũng sẽ bị cái chết đánh bại do bản tánh khả tử (phải 
chết). Những gì họ đạt được hoàn toàn giống như đâm vũ khí vào một xác chết. 8ô Tát Hạnh nói: 


“Bằng việc giết chết những nghỉ ngại của ta về mọi loại đau khổ, ta đánh bại các kẻ thù — sân 
hận, thù ghét v.v.. Người thành tựu chiên thăng đó là một anh hùng đích thực; những người khác 
chỉ là kẻ giết các tử thi.” 


4C NHÂN NHỤC NHƯ KHÁT KHAO ĐẠT ĐƯỢC SỰ XÁC QUYẾT VẺ CÁC HIỆN 
TƯỢNG 


Bồ Tát Địa nói rằng đây là khát khao đạt được tám tính chất — những phẩm tính của các Đắng 
Tôn quý Tối thượng (Tam Bảo) v.v.. Nó cũng là thực hành nhẫn nhục trong việc đối mặt với, và 
khát khao ý nghĩa của sự đồng nhất độc nhất vô nhị, bản tánh rốt ráo trông không của hai loại ngã. ' 


5. Làm thế nào để phát triển năng lực nhẫn nhục 


Nhẫn nhục được phát triển nhờ ba năng lực được đề cập ở trên (chương bố thị): trí tuệ nguyên 
sơ, hiêu biệt sâu xa và sự hôi hướng. 


6. Làm thế nào để nhẫn nhục được thuần tịnh 


Điều này được thành tựu nhờ hai sự hỗ trợ - tánh Không và lòng bi mẫn — được đề cập ở trên 
(chương bô thị). 


7. Kết quả của nhẫn nhục 


Ta nên hiểu rằng nhẫn nhục có những kết quả nhất thời và tối thượng. Kết quả tối thượng là đạt 
được giác ngộ. Bồ Tát Địa nói: 


“Sự nhẫn nhục bao la và vô lượng sẽ đưa đến giác ngộ vĩ đại. Bằng cách nương tựa nhẫn nhục, 
các vị Bồ tát sẽ đạt được giác ngộ thuần tịnh, viên mãn và tuyệt hảo.” 


Trong lúc ấy, mặc dù không cố ý tìm kiếm, những kết quả tạm thời cũng sẽ xảy ra. Trong mọi 
đời sau, ta sẽ một thân thể đẹp đè, không bệnh tật, nôi tiếng, được tán thán, trường thọ và có những 
phẩm tính của một vị Chuyển Luân Vương. Bồ Tát Hạnh đã nói: 


“Nhờ thực hành nhẫn nhục khi đối diện với những gánh nặng thế tục, ta sẽ có dung mạo đẹp đẽ 
v.v.. không bị bệnh tật, được tán tụng. Nhờ những điều này, ta sẽ sống vô cùng trường thọ và có 
sự hỉ lạc của một vị Chuyển Luân Vương.” 





1 ngã cá nhân và ngã hiện tượng (nhân ngã và pháp ngã). 


142 


Chương Mười lắm 


Tinh tấn Ba la mật 


Tỉnh tấn" ba la mật được tóm tắt thành bảy phần: những quán chiếu về lỗi lầm của sự thiếu 
tỉnh tấn và những phẩm tính của việc thực hành nó; tính chất thiết yếu của sự tỉnh tấn; các 
phương diện khác nhau của tỉnh tấn; đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện; làm thế nào 
để phát triển năng lực tỉnh tấn; làm thế nào để tỉnh tấn được thuần tịnh và kết quả của tỉnh 
tấn. 


I. Những quán chiếu về lỗi lầm của sự thiếu tỉnh tấn và những phẩm tính của việc thực 
hành nó 


Mặc dù ta có thê có những phẩm tính bố thí v.v.., nhưng nếu không có sự tỉnh tấn, ta sẽ lãng phí 
thời gian. Khi lãng phí thời gian”, ta không thành tựu được đức hạnh, không có khả năng làm lợi 
lạc người khác và ta sẽ không đạt được giác ngộ. Vì thê Kinh Sagaramafi Vấn thính nói: 


“Người lãng phí thời gian thì không có sự bố thí (v.v..) và không có sự hiểu biết sâu xa. Người 
lãng phí thời gian không thực hiện những hành vi lợi ích cho chúng sinh. Đối với người lãng phí 
thời gian, sự giác ngộ còn rất xa, quả thực là rất xa." 


Việc sở hữu đức tính tính tấn, là điều đối nghịch với sự lãng phí thời gian, ngăn ngừa để mọi 
phâm tính trong sạch không trở nên hư hỏng và giúp cho chúng tăng trưởng. Kinh Bát nhã Ba la 
mật Cô đọng trong các bài kệ nói: 


“Nhờ tỉnh tấn, các phẩm tính tốt lành sẽ không bị hư hỏng và ta sẽ khám phá kho tàng trí tuệ 
nguyên sơ vô hạn của chư Phật.” 


Ngoài ra, những người có đức tính tinh tấn sẽ có thể vượt qua ngọn núi phức hợp có thê bị tiêu 
diệt.` Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận có nói: 


“Nhờ tỉnh tấn ta siêu vượt phức hợp có thê bị tiêu điệt và được giải thoát.” 


Hơn nữa, nhờ có đức tính tỉnh tấn, ta nhanh chóng thành tựu giác ngộ. Vì thế Đại Thừa Tì rang 
nghiêm Kinh Luận nói: 


' tỉnh tần — mọi nỗ lực của chúng tôi nhằm tìm ra một cách dịch đầy đủ nhưng không nặng nề cho từ bfson. grus 
đều chưa thành công. Những cách diễn đạt như “nhẫn nại hoan hỉ,” “áp dụng đầy nhiệt tâm” sẽ cho ta cảm giác 
là chúng chuyên chở được ý niệm, nhưng chúng quá dài và không thích đáng trong mọi trường hợp. Từ ngữ cân 
chuyên chở được ý nghĩa của sự hoan hỉ và nhiệt tâm cùng với ý nghĩa của sự kiên trì và nỗ lực. Thực ra, về 


phương diện từ nguyên học, “tinh tấn” có ý nghĩa là hoan hỉ. Thật không may là trong cách dùng hiện đại từ này 
đã mất đi hàm ý đó. 


? ở đây lãng phí thời gian có nghĩa là không sử dụng cuộc đời của ta một cách trọn vẹn và hữu ích như ta có 
thể. Nói chung, từ Tây Tạng la.lo can có nghĩa là “sự lười biếng” nhưng trong chương này nó được sử dụng rộng 
rãi hơn để bao gồm mọi khuynh hướng, bị đối kháng bởi nhẫn nhục ba la mật, là cái làm suy giảm tiềm năng tích 
cực mạnh mẽ của cuộc đời. 


3 Một tên gọi khó sử dụng được dùng để mô tả các triết học chính yếu được đặt nền trên một ý niệm về bản ngã. 
Có hai mươi phạm trù chính yếu dựa trên bốn cách kết hợp một ÿ niệm bản ngã với bắt kỳ uẫn nào trong năm 
uẫn (skandha). Tên gọi đến từ thực tế là ý niệm bản ngã được hiểu một cách sai lầm là một thực thể toàn diện, 
vững bền trong khi thực ra là sự mê mờ được phóng chiếu, không vững bền mà liên tục bị tiêu diệt và không đơn 
nhất mà là cái gì phức hợp, chẳng hạn như việc cho rằng thân thể ta là bản thân ta. 


143 


“Nhờ tinh tấn ta sẽ giác ngộ siêu việt như một vị Phật.” Kinh Sagaramafi Vấn thỉnh cũng nói: 


“Cuối cùng, giác ngộ hoàn toàn thanh tịnh và viên mãn không khó khăn đối với những người 
thực hành sự tinh tân. Tại sao thê? Sagaramati! Những ai có tính tân thì có giác ngộ.” 


Pôrnapariprcchâsôtrá (Kinh Puma Vấn thỉnh) nói theo cách tương tự: 

“Việc đạt được giác ngộ sẽ không khó khăn đối với người thường xuyên nỗ lực với sự tỉnh tấn.” 
2. Tính chất thiết yếu của sự tỉnh tấn 
Đó là sự yêu thích đức hạnh. 4 ?) đạt ma Tập luận nói: 


“Tinh tấn là gì? Là phương thuốc chữa bệnh lãng phí thời gian, là tâm thức thực sự yêu thích đức 
hạnh.” 


Luận giảng cho Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận cũng nói rằng bản chất đích thực của tỉnh 
tấn là vô cùng yêu thích đức hạnh. Nó là phương thuốc chữa bệnh lãng phí thời gian, lăng phí thời 
gian là trạng thái đối nghịch và làm ngăn trở tinh tấn. Lãng phí thời gian có ba loại: lãng phí thời 
gian như sự biếng nhác, lãng phí thời gian như sự đánh giá thấp khả năng của ta và lãng phí thời 
gian như sự dính mắc vào những theo đuổi thấp kém. 


2A LÃNG PHÍ THỜI GIAN NHƯ SỰ BIÊNG NHÁC 


Điều này có nghĩa là bị dính mắc vào các lạc thú khi để cho tâm thức buông trôi, qua giác ngủ, 
nằm ườn trên giường và lang thang thơ thần: những điều này cần phải từ bỏ. Vì sao từ bỏ chúng? 
Đó là bởi ta chăng có dư thời giờ cho những việc như thế trong đời này. Có câu nói rằng: 


“Các nhà sư! Trí tuệ sẽ mờ tối. Mạng sống sẽ bị cặt đứt. Năng lực sáng tạo của cuộc đời sẽ bị 
hủy diệt, đó là điêu chắc chăn. Vì sao các thây không tu tập với sự tính tân và kỷ luật kiên 
cường?” 

Bồ Tát Hạnh có nói: 


“Cái chết sẽ đến thật nhanh chóng. Từ bây giờ cho đến lúc đó ta phải củng có sự tích tập.” 


Ta có thê nghĩ rằng vào lúc chết, ta vẫn còn kỊp để tích tập đức hạnh và trí tuệ nhưng khi thời 
điểm đó xảy ra, sẽ chăng còn thời gian đê củng cô bât kỳ điêu gì. Như có nói: 


“Ngay lúc này hãy vất bỏ sự lãng phí thời gian. Chăng có dư thời gian: hãy làm tất cả những 
điều gì có thế!” 


Ta có thê nghĩ tưởng một cách sai lầm rằng cái chết sẽ không xảy ra trước khi ta hoàn thành đức 
hạnh. Đó là một ý niệm không xác thực. Có câu nói răng: 


“Một tâm thức quá sức tự tin thì không đúng đắn. Thần Chết không quan tâm đến công việc của 
ta đã hoàn thành hay chưa. Vì thê chớ có ai, dù đau yêu hay khỏe mạnh, cảm thây chắc chăn vê 
sự hiện hữu mong manh này.” 


Do đó, bằng bất kỳ phương tiện nào có thể, ta nên ngừng lãng phí thời gian qua sự biếng nhác, 


vứt bỏ nó như ta ném bỏ một con rắn bò vào lòng ta hay giống như cách ta dập tắt ngọn lửa đang 
đôt cháy tóc ta. Bồ Tát Hạnh nói: 


144 


“Giống như bạn nhảy dựng lên khi một con răn bò vào lòng bạn, khi giấc ngủ và sự lười biếng 
lén vào, hãy nhanh chóng kháng cự lại chúng.” Và 7z gởi một người bạn nói: 


“Khi tóc và quần áo thình lình bốc cháy, ta làm hết sức mình để dập tắt chúng. Cũng thế, ta nên 
hệt sức nõ lực làm mọi sự đê ngăn chặn tái sinh. Chăng điêu gì quan trọng hơn điêu đó.” 


2B LÃNG PHÍ THỜI GIAN NHƯ SỰ ĐÁNH GIÁ THÁP KHẢ NĂNG CỦA TA 


Là một thái độ chủ bại khi ta nghĩ: “Làm thể nào một người thấp kém như tôi có thể thành tựu 
giác ngộ, cho dù tôi hết sức nô 7 lực?” Không cần phải làm mình mắt can đảm theo cách đó; thực ra, 
ta cần vứt bỏ sự phí phạm tiềm năng do thái độ như thế gây nên. Nếu ta tự hỏi vì sao sự ngã lòng 
như thế không cần thiết, hãy nhập tâm điều này được rút ra từ Kinh điển: 

“Nếu phát triển năng lực tỉnh tấn thì ngay cả các loài ong, ruồi, nhặng, sâu bọ hay bất kỳ côn 

trùng nào cũng đều có thể thành tựu giác ngộ thật khó đạt được! Nếu đúng như thế thì làm sao 

những người như tôi, đã được sinh ra làm người đầy đủ khả năng và có sự hiểu biết về điều gì lợi 
lạc và điều gì có hại, lại không thành tựu giác ngộ, miễn là tôi không từ bỏ công hạnh Bồ Tát?” 


2C LÃNG PHÍ THỜI GIAN QUA SỰ VƯỚNG MÁC VỚI NHỮNG THEO ĐUÔI THẤP 
KEM 

Đây là những vướng mắc của ta với các hoạt động phi đạo đức như đánh bại kẻ thù và thâu thập 
của cải v.v.. Bởi những hoạt động này là nguyên nhân đích thực của đau khô, chúng phải được từ 
bỏ. 
3. Các phương diện khác nhau của sự tỉnh tấn 

Tinh tấn có ba phương diện: tinh tấn như áo giáp, tinh tấn được áp dụng và tinh tấn như sự khát 
khao vô bờ. Tình tân thứ nhât là thái độ tuyệt hảo nht. Tình tân thứ hai là hoạt động tuyệt hảo 
nhât. Tĩnh tân thứ ba là loại tinh tân đưa hai loại trên đên chỗ kêt thúc của chúng. 
4. Đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện 
4A ÁO GIÁP TINH TẤN 

Ta mặc áo giáp là thái độ: ứừ lúc này trở về sau và cho đến khi mọi chúng sinh được an lập trong 
sự giác ngộ tôi thượng, tôi sẽ không bao giờ bỏ đi sự tỉnh tán trong việc tích tập đức hạnh. Trong 


Bồ Tút Tạng có nói: 


“Xá Lợi Phất! Hãy khoác áo giáp không thể nghĩ bàn này: cho đến khi sinh tử luân hồi chấm dứt, 
dù điều gì xảy ra, chớ bao giờ buông lỏng sự tỉnh tấn được dâng hiến cho giác ngộ.” 


Kinh Giảng dạy sự Tỉnh tấn cũng nói: 


“Các Bô Tát nên mặc áo giáp này đê tập hợp chúng sinh. Bởi chúng sinh bao la vô lượng, việc 
mặc áo giáp cũng không được có giới hạn.” 


Kinh Aksayamati Vấn thỉnh cũng nói: 


“Giác ngộ không thể tìm thấy trong việc tính đếm các thời kiếp: mặc áo giáp trong nhiều thời 
kiêp và không mặc trong nhiêu thời kiêp khác. Phải luôn luôn mặc áo giáp không thê nghĩ bàn.” 


Bồ Tát Địa nói: 


145 


“Nếu để giải thoát một chúng sinh duy nhất khỏi khổ đau, tôi phải ở trong địa ngục một ngàn 
kiếp, điều này khiến tôi ngập tràn hoan hỉ cho dù phải mắt bao nhiêu thời gian hay phải chịu 
bao nhiêu khổ đau chăng nữa. Thái độ như thế là tỉnh tân như áo giáp của Bồ Tát.” 


4B TINH TẤN ĐƯỢC ÁP DỤNG 
Tinh tấn này có ba phương diện: 
+ tĩnh tấn trong việc từ bỏ sự ô nhiễm 


+ tinh tân trong việc thành tựu đức hạnh và 
+ tinh tân trong sự làm việc cho hạnh phúc của chúng sinh. 





~ tỉnh tân trong việc từ bỏ những ô nhiêm ~ 


"Sự tham muốn và những ô nhiễm khác, cũng như những hành động mà chúng thúc đây, là cội 
gốc của đau khổ. Vì thế, bằng một hành động cụ thê, rộng lớn và lâu dài, chúng được ngăn ngừa để 
không sinh khởi. Bồ Tát Hạnh nói: 


“Khi ở giữa vô số ô nhiễm, hãy giữ vững thái độ của bạn bằng một ngàn cách: hãy giỗng như 
một sư tử giữa những con cáo. Chớ đê những ô nhiễm này làm tôn hại bạn.” 


Trên thực tế, đâu là gương mẫu của sự tỉnh giác và kỷ luật mà ta cần có? Có câu nói: 


“Người tuân giữ đúng đắn kỷ luật nên cần trọng như một người khiếp hãi đang bị đe dọa tính 
mạng: như người đang câm một hũ dâu mù tạc đây hay một người bị dí mũi gươm vào cô.” 


~ tỉnh tấn trong việc thực hành đức hạnh~ 


Điều này bao gồm việc hết sức nỗ lực trong sự thực hành sáu ba la mật mà không quan tâm đến 
sinh mạng hay sức khỏe của mình. Ta nên nỗ lực ra sao? Ta nên nỗ lực bằng phương tiện là năm 
phương diện của tinh tấn: tỉnh tấn như sự liên tục, tỉnh tấn như sự nhiệt tâm, tinh tấn như không thể 
bị lay chuyền, tỉnh tắn như không bị nao núng và tỉnh tấn khiêm tốn. 


1. tỉnh tấn như sự liên tục có nghĩa là làm việc không đứt quãng. Về điều này Kinh Những Đám 
Mây Châu báu nói: “Bởi chư Bồ Tát áp dụng tỉnh tấn vào mọi phương diện trong đời sống hàng 
ngày của các ngài nên chăng có điều gì khiến các ngài phải hối tiếc về những gì thân hay tâm của 
các ngài đã làm. Đó là cách các ngài áp dụng tình tấn và điều đó được gọi là tinh tấn liên tục của 
chư Bô Tát. 


2. tỉnh tân như sự nhiệt tâm, có nghĩa là hành động một cách hoan hỉ, cảm kích và nhanh chóng. 
Như có nói: “Bởi công việc này đã đi đên chỗ viên mãn, hãy lao mình vào nó như một con voI lao 
mình xuông một cái ao do bị nóng bức bởi mặt trời giữa trưa.” 


3. tỉnh tấn như không thể bị lay chuyển có nghĩa là không bị xao lãng khỏi công việc của ta bởi 
bât kỳ điêu tôn hại nào do tư tưởng, những nhiễm ô hay đau khô của ta gây ra. 


4. tỉnh tấn như không bị nao núng có nghĩa là không dời đổi tâm ta khi nhìn thấy sự thô bạo, tục 
tăn, hung hăng, các quan điểm suy đồi v.v.. của những người khác, như được thuật lại trong Kinh 


Thánh giả Phướn Chiến Thắng Kim Cương. 


5. tỉnh tấn khiêm tốn có nghĩa là thực hành những hình thức tỉnh tấn ở trên với tâm không kiêu 
mạn. 


146 


~ tỉnh tắn trong việc thành tựu 
hạnh phúc của chúng sinh ~ 


Đây là nỗ lực trong 11 lãnh vực chẳng hạn như những hoạt động hỗ trợ những người không được 
giúp đỡ v.v.. 


4C TINH TẤN NHƯ SỰ KHAO KHÁT VÔ BỜ 


Điều này có nghĩa là có gắng đạt được đức hạnh mà không hề thỏa mãn cho đến khi thành tựu 
giác ngộ. Như có nói: “nếu ta không bao giờ biết đủ với những lạc thú giác quan, là điều giống như 
mật ong trên lưỡi dao cạo, thì làm thế nào ta có thể mãn nguyện với sự an lạc tìm được khi hoàn 
toàn thuần thục các hành vi tinh tấn.” 


5.. Làm thế nào để phát triển năng lực tỉnh tấn 


Tỉnh tấn được phát triển nhờ ba năng lực được đề cập ở trên (chương bố thí): trí tuệ nguyên sơ, 
hiệu biệt sâu xa và sự hôi hướng. 


6. Làm thế nào để tỉnh tấn được thuần tịnh 


Tinh tấn được thành tựu nhờ hai hỗ trợ - tánh Không và lòng bi mẫn, đã được đề cập ở trên 
(chương bô thị). 


7. Kết quả của sự tỉnh tấn 


Ta nên hiểu rằng sự tỉnh tấn có hai kết quả là kết quả nhất thời và kết quả tối thượng. Kết quả tối 
thượng là đạt được giác ngộ. Trong Bố Tát Địa nói: 


“Nhờ hoàn thành tinh tấn ba la mật, chư vị Bồ Tát đã thực sự trở thành chư Phật toàn giác, đang 
thực sự trở thành chư Phật toàn giác và sẽ thực sự trở thành chư Phật toàn giác với sự thanh tịnh 
tôi thượng và giác ngộ viên mãn.” 


Kết quả tạm thời là việc trải nghiệm hạnh phúc tốt lành nhất trong thời gian ta sống trong thế 
giới. Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận đã nói: “Nhờ tình tân ta đạt được hoạt động thiệt thực mà 
ta ước muôn.” 


œ>$@§“ 


Đây là chương thứ mười lăm về tỉnh tấn ba la mật, 
trong tác phâm Pháp Bảo của sự Giải thoát 


! Sự hoàn toàn thuần thục được nhắc đến ở đây có nghĩa là sự tái sinh tốt lành do bởi thiện nghiệp. Tiết mục này 
không có ý muốn nói rằng ta không nên cảm thấy hài lòng với kết quả cuối cùng — sự an bình và hạnh phúc tuyệt 
đối của Phật quả (điều đó thì không thể, bởi nghiệp và sự thuần thục của nó luôn luôn có liên quan với sinh tử và 
chỉ sinh tử mà thôi). Nó chỉ cảnh báo chúng ta phải đề phòng cảm giác thỏa mãn với thiện nghiệp và sống một 
cuộc đời tương đối tốt lành. Điều đó không sai nhưng tạo rất nhiều giới hạn cho sự tốt lành mà ta có thể làm cho 
bản thân và chúng sinh. Điều đó cũng cho thấy một sự hiểu biết nghèo nàn về phạm vi công việc trong sự kiểm 
soát của ta — sự giác ngộ cho bản thân và tất cả chúng sinh. 


147 


Chương Mười sáu 


Thiền định Ba la mật 





Thiền định" ba la mật được tóm tắt làm bảy phần: những quán chiếu về lỗi lầm của sự thiếu 
thiền định và những phẩm tính của việc thực hành nó; tính chất thiết yếu của sự thiền định; 
các phương diện khác nhau của thiền định; đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện; làm thế 
nào để phát triển năng lực thiền định; làm thế nào để thiền định được thuần tịnh và kết quả 
của thiền định. 


1. Quán chiếu về lỗi lầm của sự thiếu thiền định và những phẩm tính của việc thực hành nó 


Những người có các phẩm tính bố thí v.v.. nhưng không thiền định có thể bị các xao lãng chế 
ngự, và vì thế sẽ bị tổn thương bởi những nanh vuốt sắc nhọn của các ô nhiễm (phiền não). Vì thế 
Bồ Tát Hạnh nói: “Những người có tâm thức vô cùng xao lãng sống giữa nanh vuốt của các ô 
nhiễm.” 


Hơn nữa, không có thiền định thì nhận thức thấu suốt” sẽ không sinh khởi. Nếu nhận thức thấu 
suốt không sinh khởi ta hoàn toàn không thể làm lợi lạc chúng sinh.” Ngọn Đèn Soi sáng Con 
Đường Giác ngộ nói: 


“Nêu ta không đạt được sự an bình kiên cố, nhận thức thấu suốt sẽ không sinh khởi. Người 
không có nhận thức thâu suôt sẽ không có khả năng làm việc cho sự lợi lạc của chúng sinh.” 


† thiền định (TT: bsam.gían, Phạn: dhyâna) Trong hiện tại thuật ngữ này không bao gồm mọi sự được ngụ ý 
bằng từ thiền định. Theo nghĩa đen của tiếng Tây Tạng thì thuật ngữ này có nghĩa là sự kiên cố của tâm/tiến trình 
kiên cố của tư tưởng. Như được giải thích chỉ tiết trong chương này, ý niệm tổng quát là làm chủ các tiến trình 
trong tâm ta để giải trừ sự mê lầm và đau khổ và để tạo ra sự an bình và hạnh phúc, chủ yếu là nhờ việc phát 
triển thiền định tập trung. 


? nhận thức thấu suốt Khi tâm được tập trung và kiên cố nhờ thiền định, nó không bị tư tưởng làm trở ngại và 
có một sự sáng suốt trong trẻo như pha lê khiến tâm có sự thấu thị (thiên nhãn thông), nghe được những âm 
thanh mà người khác không nghe thấy (thiên nhĩ thông), thấu suốt tâm thức của người khác (tha tâm thông), thấu 
suốt quá khứ (túc mạng thông) và khả năng tạo ra những hiện tượng phi thường. Xin lưu ý rằng đây là những 
loại thấu thị v.v.. vô cùng khác biệt, hơn là những khả năng không đáng tin có tính chất bản năng của một số 
người. 


3 không thể làm lợi lạc chúng sinh - bởi ta không biết điều gì thực sự làm lay chuyển hoàn cảnh hiện tại của 
họ: những sự phức tạp trong tiềm thức của họ, ảnh hưởng của những đời trong quá khứ v.v.. Ngoài ra ta không 
biết gì về các sự kiện không mong đợi có thể xảy ra cho họ. 


* samatha là thiền định mang lại sự kiên cố và thoát khỏi năng lực của những tư tưởng quen thuộc và những ô 
nhiễm. Từ Tây Tạng zhi.gnas có nghĩa là an bình/làm an dịu (zhi) - nghĩa là các ô nhiễm và tư tuởng không náo 


148 


Hơn nữa, trí tuệ sâu xa sẽ không phát khởi nơi người không có sự thiện xảo trong thiền định. 
Không có trí tuệ sâu xa ta sẽ không đạt được giác ngộ. Vì thê 77w gởi một người bạn nói: 


“Không có trí tuệ sâu xa ở nơi không có thiền định.” 

Đối nghịch lại của điều trên là được trang bị sự thiện xảo trong thiền định. Nhờ đó ta sẽ vứt bỏ 
sự tham muôn đôi với những điêu tâm thường, nhận thức thâu suôt sẽ sinh khởi và nhiêu cánh cửa 
của thiên định sâu xa (samâdh) sẽ được mở ra trong tâm thức ta. Vì thê Kinh Bát nhã Ba la mật Cô 


đọng trong các bài kệ nói: 


“Nhờ thiền định, những cảm xúc thấp kém bị vứt bỏ và ta thực sự đạt được sự thông tuệ, nhận 
thức thâu suôt và thiên định sâu xa.” 


Ngoài ra, nhờ thiện xảo trong thiền định, trí tuệ sâu xa sẽ phát triển và nhờ đó mọi ô nhiễm bị 
đánh bại. Vì thê Bồ Tát Hạnh nói: 


“Nhờ nội quán sâu xa của người vô cùng thiện xảo về sama/ha, các ô nhiễm hoàn toàn bị đánh 
bại.” 


Ngoài ra, người thiện xảo trong thiền định sẽ có nội quán về ý nghĩa tối hậu và vì thế sinh khởi 
lòng bi mân đôi với chúng sinh. Vì thê Kinh Thành tựu Pháp giới nói: 


“Nhờ an trú tâm thức trong thiên định, ta sẽ có nội quán về sự tôi hậu như nó là. Nhờ quán 


chiêu sự tôi hậu như nó là, các Bô Tát sẽ thê nhập trạng thái vô cùng bi mẫn đôi với chúng 
sinh.” 


Ngoài ra, nhờ thiền định ta sẽ thiện xảo trong việc an lập tất cả những người đang tu tập trong sự 
giác ngộ dưới sự dân dắt của ta. Vì thê Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận nói: 


“Hơn nữa, nhờ thiền định đích thực đó, ta an lập tất cả những người thuộc ba loại giác ngộ. „ 
2. Tính chất thiết yếu của sự thiền định 

Bản tánh đích thực của nó là 4ma/ha (sự kiên cỗ và an bình):” tâm nghỉ ngơi ở bên trong và 
nhât tâm trên đức hạnh. Vì thê tiêt mục bàn về định nghĩa trọng yêu của thiên định trong Bồ fát Địa 
HÓI: 

“Đó là tâm quay vào bên trong, ngơi nghỉ nhất tâm trong đức hạnh.” 

Loại thiền định đó được thành tựu nhờ việc giải trừ những yếu tố không thích hợp với nó — 
những phóng dật to lớn. Điêu này đòi hỏi sự Đ/ế/ lập, bởi thân cân biệt lập với công việc xã hội và 
tâm cân biệt lập với các tư tưởng. Vì thê Bồ 7á Hạnh nói: 


“Với thân và tâm biệt lập, các tư tưởng sẽ không xuât hiện.” 


2A _ THÂN THỂ BIỆT LẬP VỚI CÔNG VIỆC XÃ HỘI 





động — và sự kiên cố (gnas) bởi tâm thức nghỉ ngơi trong thiền định về đối tượng tập trung của nó. Xem bên dưới 
trong chương này. 


' Đó là Thanh Văn, Phật Độc giác và Bồ Tát. 


? §amatha, vipaéyanâ Xem chú thích trước đây trong chương này về sự mô tả hai yếu tố này của áamatha. 


149 


Tiết mục này được đề cập qua sáu chủ đề: những đặc điểm thiết yếu, các nguyên nhân và sự tai 
hại của công việc xã hội và những đặc điểm thiết yêu, các nguyên nhân và lợi lạc của sự biệt lập. 


2Ai_ Đặc điểm thiết yếu của công việc xã hội là bị xao lãng bởi con cái, vợ (chồng), những người 
quen biệt hay của cải của ta. 


2Aii_ Nguyên nhân của công việc xã hội là sự tham luyến, nghĩa là bám luyến những người như 
vợ (chông), gia đình v.v.., bám luyên vào vật chât như thực phâm, quân áo v.v.. và bám luyên vào 
thanh danh và sự kính tUẾ8 chẳng hạn như lời khen ngợi của những người khác v.v.. Bởi những 
bám luyến như thế ta không thể thoát khỏi công việc xã hội. Vì thể có câu nói: “Do bởi sự vướng 
mắc và tham luyến của cải vật chất, ta không thể buông bỏ thế giới.” 
2Aiii Sự tai hại của công việc xã hội nên được hiểu một cách tổng quát và cụ thể. 
~ tai hại nói chung do công việc xã hội gây ra ~ 
Như có nói trong Kinh Chân thành Khẩn cẩu: 
“Di Lặc! Công việc xã hội có hai mươi khiếm khuyết. Đó là gì? Ta không làm chủ được thân thể 
của mình, không làm chủ được lời nói của mình, không làm chủ được tâm thức của mình, các ô 
nhiêm phát triên, bị nhơ uê bởi sự chuyện trò thê tục, có thê bị những ảnh hưởng tiêu cực, bị xao 
lãng, sẽ không đạt được những kết quả trong thiền định samatha và vipa$yanâ'...” v.v.. 


~ những tai hại cụ thể của công việc xã hội ~ 


Bị tổn hại bởi sự bám luyến vào con người, ta sẽ không đạt được giác ngộ. Kinh Nguyệt Đăng 
nÓI: 


“Chịu thua các dục vọng của ta, ta trở nên tham luyến con cái, vợ (chồng) và tủy thuộc vào đời 
sống gia đình tầm thường, và vì thế chăng bao giờ đạt được giác ngộ tuyệt hảo và tối thượng.” 


Bồ Tát Hạnh cũng nói về điêu này: 
“Bởi bám luyên các chúng sinh, mục đích tôi thượng hoàn toàn bị tiêu diệt.” 
Vì thê ta nên rũ sạch sự bám luyên vào những người này. Như có nói: 


“Họ không mang lại lợi lạc cho ta mà ta cũng không làm lợi ích cho họ; vì thế khéo tránh xa 
người chưa thuân thục!” 


Về những lợi lạc của việc từ bỏ những bám luyến này, Kinh Nguyệt Đăng nói: 


“Giác ngộ viên mãn không khó tìm thây đôi với những người đã thoát khỏi sự bám luyên vào vợ 
; ø€ hông L y Xã 
chông và con cái, khiêp sợ đời sông gia đình, thực sự rũ sạch nó. ” 


Tổn hại do những bám luyến vào vật chất và bám luyến vào thanh danh có hai loại: ta không 
thê bảo đảm là sẽ giữ gìn được chúng và chúng bao hàm sự đau khô. 5ô Tá? Hạnh nói vê sự tham 
luyên vật chât: 


“Ta hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy ra cho của cải và thanh danh mà ta từng tích tập.” 


Về sự tham luyến thanh danh, quyền sách này nói: 





1 §amatha, vipaš$yanâ Xem các định nghĩa ở mục 4C trong chương này. 


150 


“Mọi đối tượng mà ta tham luyến sẽ mang lại cho ta vô vàn đau khổ.” 
2Aiv_ Đặc điểm thiết yếu của sự biệt lập là thoát khỏi công việc xã hội. 


2Av Nguyên nhân của sự biệt lập là an trú trong cô tịch ở một nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh là 
những nơi như các mộ địa, rừng rậm, hang động, đồng cỏ v.v.. Một nơi cô tịch phải cách xa khu 
định cư của người thế tục một tâm nghe, nghĩa là bằng 500 lần độ dài của một cây cung. ' Trong 4- 
tì-đạt-ma-cáu-xá luận cô ni: 


“Một nơi được coi là hẻo lánh khi nó năm ngoài tâm nghe, nghĩa là cách xa 500 lân độ dài của 
một cây cung.” 


2Avi Những lợi lạc của sự biệt lập. Khi đã từ bỏ công việc xã hội và an trụ ở một nơi biệt lập vì 
sự giác ngộ của bản thân và tất cả chúng sinh, ta sẽ nhận được nhiều lợi lạc: đó là cách tốt nhất để 
phụng sự và tôn kính các bậc giác ngộ, tâm ta sẽ thoát khỏi sinh tử, ta sẽ rũ sạch tám mối bận tâm 
thế tục, các ô nhiễm sẽ không được nuôi dưỡng và thiền định sẽ trở thành một phần của sự hiện 
hữu của ta. Những lợi lạc này sẽ được giải thích từng điểm một. 


~ đó là cách tốt đẹp nhất đề phụng sự 
và tôn kính chư Phật ~ 


So với việc cúng dường thực phẩm, nước uống, hoa v.v.. thì việc chỉ đi bảy bước về phía ấn thất 
do bởi Bô đề tâm, với ý hướng an trụ trong ân thât đê làm lợi lạc chúng sinh sẽ khiên chư Phật 
hoàn toàn thuân tịnh và viên mãn hài lòng hơn rât nhiêu. Vì thê Kinh Nguyệt Đăng nói: 


“Thực phẩm, nước uống, hoa, hương và các vòng hoa không phải là cách tốt nhất để phụng sự và 
tôn kính Đắng Chiến Thắng, bậc tuyệt hảo trong tất cả. So với người cúng dường những vật 
phẩm trên thì người khát khao giác ngộ và chán ngán sự xâu ác của cuộc đời lệ thuộc, bước đi 
bảy bước về một ân thất với ý hướng an trụ ở đó đê làm lợi ích chúng sinh có công đức to lớn và 
tốt lành hơn rất nhiều.” 


^ ~T_^~ Ỹ 2 N7 A« ^ ^ Ẩ 3 N ~ ^ . ~ ^ Ầ 
~ tâm ta sẽ rũ sạch sinh tử và tăm môi bận tâm thê tụcˆ và những ô nhiêm sẽ không được vun trồng 


~ 


Cũng quyền Kinh trên dạy ta rằng: “Tương tự như vậy, khi ta luôn luôn bất mãn với cuộc đời lệ 
thuộc, ta sẽ không có chút khao khát nào đối với thế gian và những sự nhiễm ô sẽ hoàn toàn không 
được vun trồng.” 


~ thiên định sâu xa — điều cần thiết hơn bất kỳ điều gì khác — sẽ nhanh chóng phát triển ~ 
Cũng quyền Kinh trên nói: “Hãy từ bỏ vui thú của các thành thị và xóm làng và luôn luôn hướng 
vê ân thât trong rừng sâu. Luôn luôn nhât tâm, như một con tê giác, và chăng bao lâu con sẽ đạt 


được thiên định sâu xa siêu việt.” 


2B TÂM THỨC CẢN ĐƯỢC BIỆT LẬP VỚI TƯ TƯỞNG 





1 nơi hẻo lánh — Thuật ngữ Tây Tạng gönpa, dgon.pa, có nghĩa là “nơi hẻo lánh,” đã trở thành từ phổ thông để 
chỉ tu viện. Bởi có thê được suy diễn từ định nghĩa theo sau trong bản văn, nhiêu tu viện không đây đủ tiêu chuẩn 
biệt lập được định rõ. Thuật ngữ đưa ra một ý nghĩa về sự biệt lập và bảo vệ. 


? tám mối bận tâm thế tục Đây là sự bám luyến vào, hay bị tác động bởi những cặp đối nghịch - được/mắt, 
vinh/nhục, khen/chê và sướng/khổ. 


151 


Trong khi sống trong ẩn thất, ta nên suy niệm và nghĩ rằng: “Vì sao tôi đến chốn ấn tu này? Tôi 
đến nơi biệt lập này trong sự kinh sợ những nơi như làng mạc và thị thành đầy phóng dật. Chạy 
trốn những nơi đó, tôi đến nơi ấn tu.” Điều gì là khủng khiếp ở những nơi đó? Kinh Gia chủ 
Drakshulchen Vấn thỉnh nói: 


“Tôi kinh sợ công việc xã hội. Tôi kinh sợ thành công vật chất và thanh danh. Tôi kinh sợ bằng 
hữu bất thiện. Tôi kinh sợ những kẻ giảng dạy những con đường sai lạc. Tôi kinh sợ tham, sân 
và si. Tôi kinh sợ ấm ma (ngũ uân ma), ma Ô nhiễm (phiền não ma), tử ma (Thần Chết) và dục 
lạc ma. Tôi kinh sợ ba trạng thái thấp của sự tái sinh — súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Bởi kinh 
sợ những điều trên nên tôi đi vào ấn thất.” 


Sau đó ta nên xem xét bản thân: “Vì kinh sợ những điều đó tôi ở trong ấn thất nhưng ngay lúc 
này thân, ngữ và tâm đang làm gì?” 


* Hãy chống lại hoạt động thân thể sai trái bằng cách suy niệm: “Nếu ở trong ân thất mà /hân tôi 
sát sinh, trộm cắp v.v.. thì tôi chăng khác gì những thú vật săn mồi, các thợ săn, những kẻ trộm 
cướp. Điều này có thực sự hoàn thành mục đích ban đầu của tôi khi đến đây?” 


* Hãy chồng lại việc nói năng sai trái bằng cách khảo sát lời nói và suy niệm: “Nếu ở trong ân thật 
mà tôi nói năng huyện thuyên, vu khống, lạm dụng lời nói v.v.. thì tôi chẳng khác gì những con 
công, con vẹt, sơn ca, chiền chiện v.v.. Điều này có thực sự hoàn thành mục đích ban đầu của tôi 
khi đến đây?” 


* Hãy chống lại hoạt động sai trái của tâm bằng cách khảo sát tâm và suy niệm: “Nếu ở trong ân 
thật mà tôi có những tư tưởng tham, sân và sĩ thì tôi chẳng khác gì những con thú, khi đầu chó, 
khi, gấu, gấu núi v.v.. Điều này có thực sự hoàn thành mục đích ban đầu của tôi khi đến đây?” 


Như thế, khi thân và tâm đều được biệt lập, phóng dật sẽ không còn xuất hiện nữa và trong trạng 
thái không xao lãng, ta có thê đi vào thiên định. Vì thê ta cân tu tập tâm thức. 


2C_ SỰ CÀN THIẾT CỦA VIỆC TU TẬP TÂM THỨC 


Trước tiên ta cân quán chiêu xem ô nhiễm nào là lớn nhât và sau đó suy niệm theo một cách thức 
đê chữa trị ô nhiễm đó: 


phương thuốc đề chữa trị tham muốn là thiền định về sự xấu xí, khó chịu, 

phương thuốc đề chữa trị sân hận là thiền định về lòng từ ái, 

phương thuốc để chữa trị si mê là thiền định về sự tương thuộc, 

phương thuốc đề chữa trị ganh ty là thiền định về sự tương đồng giữa ta và người, 

phương thuốc để chữa trị kiêu mạn là thiền định về sự hoán đổi vị trí với người khác, 

nêu tất cả các ô nhiễm đều lớn như nhau hay trong trường hợp quá nhiều niệm tưởng, ta thiền 
định về hơi thở. 


* x x x x *%x 


2Ci Nếu tham muốn là ô nhiễm trội vượt, ta nên thiền định về sự xấu xí, khó chịu như sau. 
Trước hết ta suy niệm, nghĩ tưởng về những thân thể được tạo thành bởi 36 chất bát tịnh như thịt, 
máu, da, xương, tủy, huyết thanh, mật, đờm dãi, nước nhây, nước miếng, nước tiểu v.v.. Khi ta đi 
tới các mộ địa và quan sát các tử thi — những tử thi còn mới, những tử thi 2 ngày, những tử thi 3 
ngày, 4 ngày và 5 ngày. Ta quan sát sự thối rữa của chúng, sự hoàn toàn chuyền hóa của chúng và 
xem chúng trở nên đen sạm và bị các thú vật nhỏ ăn nuốt ra sao. Kế đó ta quán chiếu: “.. thân thể 
tôi có cùng bản chất đó, cùng hiện tượng đó và tôi chưa vượt qua được tình cảnh như thế.” 

Khi quan sát những tử thi mới, thịt vẫn còn nguyên, được mang tới mộ địa hay những tử thi mà 
các sợi cơ được đan dệt vào nhau hay những tử thi bị đập vỡ thành nhiều mảnh hay khi ta quan sát 
các bộ xương của những người chết nhiều năm trước đó, những khúc xương có màu vỏ sò hay màu 


152 


chim bồ câu, hãy nghĩ: “.. thân thể tôi có cùng bản chất đó, cùng hiện tượng đó và tôi chưa vượt 
qua được tình cảnh như thê...” 


2Cii Nếu sân hận và hiểm độc vượt trội, ta nuôi dưỡng lòng từ ái như một cách chữa trị. Nói 
chung có ba phương diện của lòng từ ái, như được đề cập trong một chương trước đây. Phương 
diện được phát triển trong văn cảnh này là lòng từ ái được tập trung trên chúng sinh. Trước hết ta 
coi một người nào đó là hết sức thân thiết với ta một cách tự nhiên và phát khởi ý muốn mang lại 
cho họ hạnh phúc và sự an bình. Bằng cách này, ta thành tựu một cảm xúc tương ứng với lòng từ ái 
(đối với người đó). Sau đó cảm xúc từ ái này được trải rộng đến một nhóm đủ loại người. 'Kế đó, 
nó được trải rộng để bao gồm những người bình thường; đến những người quen biết của ta; rồi đến 
những người sống trong một thị trấn và cuối cùng bao gồm mọi người sống ở khắp mười phương 
của địa bàn. 


2Ciii Nếu sỉ mê vượt trội, ta thiền định về lẽ duyên sinh như phương thuốc chữa trị. Trong 
Salistambhas0frá (Kinh Cây Lúa) có nói: 


“Các Tỳ kheo! Những ai biết cây lúa này sẽ hiểu lẽ duyên sinh. 
Những ai hiểu lẽ duyên sinh sẽ hiểu bản tánh của vn hiện tượng. 
Những ai hiểu các hiện tượng sẽ thấu suốt Phật quả.” 


Có hai cách để trình bày sự tương thuộc: 


* trong trình tự trong đó nó sinh khởi — sự duyên sinh của sinh tử và 
* trong trình tự qua đó nó bị đôi kháng — sự duyên sinh của niêt bản. 


Sự duyên sinh đầu tiên có hai phương diện: duyên sinh nội tại và duyên sinh ngoại tại, sự duyên 
sinh nội tại được thảo luận ở đây trong phạm vi nguyên nhân chủ yêu và các điêu kiện (duyên). 


duyên sinh nội tại của sinh tử 
trong phạm vi các nguyên nhân chủ yêu 


“Các nhà sư! Bởi sự hiện hữu của cái này, cái kia sẽ sinh khởi. Bởi cái kia đã sinh khởi, nên cái 
này sinh khởi. Đó là cách nó là. Bởi vô minh, sẽ có hành v.v.. (cho tới) sẽ có sinh ra và bởi điều 
kiện (duyên) đó sẽ có lão và tử, các đau khổ và sự than khóc, đau đớn, căng thăng và rối loạn. 
Đó là cách tích tập khổ đau vĩ đại này được tạo lập”” 


“Cái này” ám chỉ dục giới, trong phạm vi cõi giới của sự hiện hữu, và ám chỉ sự sinh ra từ thai 
tạng (thai sanh), trong phạm vi của các trạng thái sinh ra. 
1. Mắt xích (nối kết) đầu tiên được thiết lập là điều kiện (duyên) “vô minh”, nghĩa là sự không 
nhận ra bản tánh độc nhất vô nhị (/a/hâfagarbha - Như Lai Tạng) là điều phải biết. Do tác động của 
vô minh 
2. mà có sự vận hành thực sự của hành động bị nhơ uế, có thể là thiện lành hay bắt thiện. Yếu tố 
này được gọi là “hành do bị vô minh tác động.” 


† Những người ta yêu quý, những người ta dửng dưng và những người ta không thích. 
? Tám vị trí của địa bàn + điểm cao nhất + điểm thấp nhất. 


Ỷ Đây là một hình thức được lược bỏ của mười hai nhân duyên, chỉ có yếu tố đầu tiên và cuối cùng được đưa ra 
ở đây. Tiêt mục tiêp theo sẽ cung cập những yêu tô bị thiêu. 


* Sự nhơ uế là “tam nguyên”, nghĩa là chủ thể-đối tượng-sự tương tác. Sự mê lầm nhị nguyên của chủ thể và đối 


tượng sinh ra từ sự không biết bản tánh độc nhất vô nhị của tâm tự động trở thành fam nguyên bằng sự thụ tinh 
chéo của những ảo tưởng chủ thê và đôi tượng. 


153 


3. Tâm bị ô nhiễm bởi các tiềm năng như-hạt giống được in sâu trong nó bởi những hành động như 
thế được gọi là “thức do bị hành tác động”. Bởi năng lực của hành động này tâm được 

4. chuyên hóa thành cái gì đó hết sức lầm lạc và gia nhập vào các yếu tố sinh sôi nảy nở trong thai 
tạng của người mẹ để trở thành những giai đoạn khác nhau của phôi và kế đó là bào thai. Yếu tố 
này được gọi là “danh và sắc' do bị thức tác động”. Bởi sự phát triển của thức mà 

5. những năng lực giác quan khác nhau, chắng hạn như thị giác, khứu giác v.v... trở nên đầy đủ. 
Chúng được gọi là “lục nhập [sáu cánh cổng tri giác] do bị danh và sắc tác động.” 

6. Khi những năng lực giác quan khác nhau này, chẳng hạn như thị giác v.v.. gặp gỡ những lãnh 
vực khách quan bằng thức tương ứng,” cuộc gặp gỡ tay ba này tạo nên một kinh nghiệm thực sự về 
đối tượng. Yếu tố này được gọi là “xúc do bị lục nhập tác động.” Theo tính chất của sự tiếp xúc 
này mà xuất hiện 

7. cảm xúc, trong ý nghĩa của một kinh nghiệm dễ chịu, khó chịu hay dửng dưng. Yếu tổ này được 
gọi là “thọ do bị xúc tác động.” 

§. Sự tham luyến cảm xúc (thọ) đó, sự khát khao và thèm muốn mạnh mẽ đối với nó, được gọi là 
“ái do bị thọ tác động.” Bởi sự tham muốn như thế mà có một 

9. nỗ lực để không đánh mất kinh nghiệm hay để đưa kinh nghiệm trở lại. Yếu tố này được gọi là 
“thủ do bị ái tác động.” Do nỗ lực này ta 

10. thực hiện các hành động — về thân, ngữ và tâm — là những gì tạo nên sự tái sinh. Yếu tố này 
được gọi là “hữu do bị thủ tác động.” 

11. Mọi sự hiện hữu gồm có năm uẩn được sinh khởi bởi những hành động đó được gọi là “sinh 
do bị hữu tác động.” Bởi được sinh ra, 

12. sự phát triển và thuần thục của sự hiện hữu thực sự đang già đi và sự huỷ diệt của hiện hữu là 
cái chết. Đây là “lão và tử do bị sinh ra tác động.” Do lầm lạc và vô minh, cái chết được sự tham 
muốn và bám luyến đồng hành, và nỗi khổ là một sự dày vò sâu xa. Những sự khóc than là biểu lộ 
về ngữ của nỗi khổ đó. Đau đớn là cảm giác khó chịu do sự hiện hữu của mối liên hệ của năm giác 
quan. Thống khỗ là khổ đau trong tâm do những trạng thái tâm lý khác nhau. Những vấn đề khác 
là các rỗi loạn — một thuật ngữ liên quan đến các ô nhiễm phụ. 


Những yếu tố tương thuộc ở trên được hiểu là thuộc ba nhóm riêng biệt: 


* vô minh, ái và thủ là những ô nhiễm, 
* hành và hữu là hành động (nghiệp) và 
* bảy yếu tô khác — thức v.v..- là đau khổ. 


Pratftyasamuipâadahrdayayakârikâ (Luận thuyết về Tinh túy của sự Tương thuộc) nói: 


“Mười hai mắt xích (chỗ nối kết) cụ thể nên được hiểu trong phạm vi của ba nhóm. Các duyên 
sinh tương thuộc này được Đắng Hiền giả giảng dạy một cách đúng đắn nhất thuộc về ba phạm 
trù — ô nhiễm, hành động và đau khổ. Yếu tố thứ 1, thứ § và thứ 9 là ô nhiễm, thứ 2 và thứ 10 là 
hành động và bảy yêu tố còn lại là đau khổ.” 


Ngoài ra, các yếu tố ở trên được minh họa như sau: vồ minh giống như người gieo hạt, hành 
(nghiệp) như một cánh đồng, /c như hạt giống, //z/ như hơi ẩm, đznh và sắc như một chồi non và 
các nối kết còn lại giỗng như cành và lá (của cây). 


l danh và sắc là một loại mật mã cho năm uẫn. Trong giai đoạn đầu tiên của phôi có một sắc tướng nào đó 
nhưng rât ít có sự hiện diện của bồn uân kia, là những gì chỉ có trên danh nghĩa, là tiêm năng thuộc về nghiệp và 
tập hợp di truyền, nhưng không có frên thực tế, chẳng hạn có thể không có nhãn thức bởi mắt chưa được hình 
thành. 


? Chẳng hạn như thị giác tiếp xúc với sắc tướng hữu hình nhờ nhãn thức, khứu giác tiếp xúc với các mùi vị bằng 
tỉ thức v.v.. 


154 


Nếu vô minh không xuất hiện, hành v.v.. đã không thể biểu lộ ..v.v.. cho tới ... và nếu sinh 
không xảy ra thì lão và tử không thê hiển lộ. Tuy nhiên, chính bởi sự hiện diện của vô minh mà 
hành v.v.. thực sự xảy ra v.v.. cho tới .. và bởi sự hiện hữu của sinh mà lão và tử sẽ thực sự xảy ra. 

Trong những tiến trình này, vô minh không mưu tính khi nghĩ rằng: 742 sẽ kiến lập hành một 
cách hiển nhiên, hành cũng không nghĩ: Chứng fôi được hiển lộ bởi, và được tạo lập bởi vô minh 
v.v.. Tương tự như thế, sinh không mưu tính khi nghĩ rằng: 76i sẽ kiến lập lão và tử một cách hiển 
nhiên, lão và tử cũng không tự coi là thực sự được hình thành bởi sinh. 

Tuy nhiên, chính nhờ sự hiện hữu của vô minh mà hành v.v.. được thiết lập một cách hiển nhiên 
và sẽ xuất hiện, tương tự như thế, nhờ sự hiện hữu của sinh mà lão và tử được làm cho hiển lộ và sẽ 
xảy ra. Đây là cách nhìn đuyên sinh nội tại trong phạm vi các nguyên nhân chủ yếu. 


duyên sinh nội tại cũng được nồi kết với 
, ^ ^ r Ẩ «€ . ` À .. Ẩ»» 
các nguyên nhân thứ yếu - “các điêu kiện cụ thê 


Đó là bởi nó bao gôm sáu yêu tô: đât, nước, lửa, gió, không (không gian) và thức: 


«yếu tố đất” là yếu tố tạo nên sự vững chắc và hiện hữu vật chất thực sự của cơ thê. 
«yếu tố nước” là yếu tố thực hiện công việc gắn bó toàn bộ cơ thê. 
«yếu tố lửa” chịu trách nhiệm về sự chuyển hóa thực phẩm, nước uống V.V.. 
«yêu tổ gió” là yếu tố thực hiện công việc chuyền động hơi thở vào và ra. 
“yếu tố không” thích hợp với các lỗ hồng bên trong thân thể. 
“yếu tố thức” tự nó bao gồm năm thức giác quan (ngũ thức) và tâm thức bị ô nhiễm. 
Không có sáu điều kiện ở trên, một thân thể không thể hình thành; hơn nữa sự hiện diện của tất 
cả sáu yêu tố bên trong thì phố quát và vì thế bao gồm mọi sự. ' Chính nhờ chúng mà thân thể có sự 
hiện hữu cụ thê thực sự. 

Trong những tiến trình này, sáu yếu tô không nghĩ: 7i sẽ thiết lập sự vững chắc của thân thể 
v.v.. và thân thê cũng không nghĩ: Tôi được sinh ra nhờ những điểu kiện cụ thể này. Tuy nhiên, 
chính nhờ những điều kiện cụ thê này mà thân thê xuất hiện bằng mọi cách thé. 

Ta có thê tự hỏi là sự phát triển toàn diện của 12 yếu tố của sự tương thuộc có được hoàn thành 
trong cuộc đời này hay không. Kinh Thập Địa nói: 


%  x xXx %x *%x *x 


“Hành do sự tác động của vô minh có liên quan tới những gì xảy ra trong quá khứ. Các mắt xích 
(các nối kết) từ thức cho tới thọ có liên quan tới hiện tại. Ái cho tới hữu có liên quan tới tương 
lai. Mọi yếu tố khác không thể không xuất hiện từ đó.” 


sự đối kháng những yếu tô ở trên 
— đuyên sinh của Niết bàn 


Nhờ nhận ra chân tánh (đharma/4) của mọi hiện tượng là tánh Không, vô minh chấm dứt. Nhờ 
sự châm dứt của nó (tât cả những mắt xích khác) cho tới lão và tử sẽ được châm dứt theo trình tự 
thích đáng của chúng.” Như có nói: 





1 Không phải chỉ có sáu yếu tố được đề cập ở trên là các chức năng cụ thể của thân thể mà nhiều chức năng 
khác và các hiện tượng vân được coi là nguyên nhân chính yếu trong thân thể con người hay trong vật thể to lớn 
hơn là vũ trụ. Các yêu tố - mặc dù tên gọi lúc ban đầu của chúng — tượng trưng sáu cách phân tích rộng rãi và 
triệt để về điều gì đó và mọi sự: chúng là sáu yếu tố chính tạo nên mọi sự. Chẳng hạn như, nhìn theo quan điểm 
của “vật lý học”, chúng tượng trưng một cách tương ứng: vật chất (đất), trạng thái gắn chặt/trọng lực (nước), 
nhiệt động lực học (lửa), sự vận động (khí/gió), chiều kích (không gian) và tâm thức. Xem “Working With the 


Elements” (Làm việc với các Yếu tố) của Akong Tulku Rinpoche & Edie Irwin, Kagyũ Samyé Ling. 


? Bởi không có mắt xích 1, mắt xích 2 không thể xuất hiện. Bởi không có mắt xích 2, mắt xích 3 không thể xuất 
hiện v.v.. 


ly ) 


“Bằng cách chấm dứt vô minh, hành được chấm dứt”..v.V.. “bằng cách chấm dứt sinh, lão và tử, 
khổ đau, than khóc, thống khổ, căng thắng và rối loạn được chấm dứt. Đó là cách tích tập khổ 
đau vĩ đại này chấm dứt.” 


2Civ Nếu ganh ty vượt trội, ta thiền định về sự tương đồng giữa ta và người như cách chữa 
trị. Giống như ta khao khát hạnh phúc cho bản thân, các chúng sinh khác cũng khát khao hạnh 
phúc cho bản thân họ. Giống như ta không muốn bản thân ta đau khổ, các chúng sinh khác cũng 
không muốn đau khổ. Khi nghĩ như thế, ta trau đồi sự quan tâm đến chúng sinh như ta quan tâm 
đến bản thân mình. 8 7ú: Hạnh nói: 


“Ngay từ lúc bắt đầu ta nên nỗ lực thiền định về sự tương đồng giữa ta và chúng sinh. Ta nên 
bảo vệ tât cả chúng sinh như bảo vệ bản thân ta băng sự tương đông về hạnh phúc và đau khô 
của họ và của ta.” 


2Cv_ Nếu kiêu mạn vượt trội, cách chữa trị là thiền định về sự hoán đổi ta và người. Các 
chúng sinh chưa thuần thục chịu đau khổ trong sinh tử mà bản thân họ đã tạo ra bằng một động lực 
chỉ quan tâm đến mình. Chư Phật, được thúc đây bởi sự quan tâm đối với chúng sinh và chỉ hành 
động vì hạnh phúc của họ, đã đạt được giác ngộ. Vì thế có câu nói: 


“Các chúng sinh chưa thuần thục hành động vì tư-lợi. Các Hiền giả hành động vì điều tốt lành 
của chúng sinh. Hãy suy xét sự khác biệt giữa hai loại người này!” 


Vì thế hãy vứt bỏ sự ích kỷ bằng cách hiểu rằng sự yêu quý bản thân là một lỗi lầm. Hãy đối xử 
với chúng sinh như đối xử với bản thân mình bằng cách hiểu rằng yêu quý chúng sinh là một phẩm 
tính tốt. Vì thế Bồ Tá: Hạnh nói: 


“Nhờ hiểu rõ bản ngã là sai lâm và chúng sinh là một đại dương các phẩm tính, hãy trau dồi sự 
vứt bỏ tánh vị kỷ và một cam kêt đôi với chúng sinh.” 


2Cvi Nếu tất cả các ô nhiễm đều hiện diện ngang nhau hay nếu có quá nhiều tư tưởng, ta tu 
tập thiên định hơi thở như một cách chữa trị. Đây là sáu loại thực hành chính chăng hạn như 
đêm hơi thở v.v.., được trình bày trong 4-?-đqf-ma-câu-xá luận: 


“Có sáu thực hành: tính đếm, theo dõi, nghỉ ngơi, suy tưởng, chuyển hóa và hoàn toàn thanh 
tịnh.” 


Cũng có các thực hành trong đó các ô nhiễm không bị tiệt trừ, không được sử dụng mà cũng 
không được chuyên hóa. Đó là phương pháp của Mật thừa hay của truyền thống và giáo, huấn của 
Đức Marpa và các nam tử tâm linh của ngài, là điều phải được học trực tiếp từ một vị Thầy đầy đủ 
phẩm tính. Các giáo huấn này được hiểu nhờ “sự hợp nhất với tỉnh túy bẩm sinh”! và sáu Thực 
hành của Naropa. 


Tất cả những mục C¡ cho đến Cvi ở trên trình bày các giai đoạn tu tập tâm thức khác nhau dẫn ta 
đên sự an định và kiên cô. 


3. Các phương diện khác nhau của thiền định 


Có ba phương diện: thiền định mang lại hạnh phúc hiển nhiên, thiền định làm sinh khởi những 
phẩm tính tốt lành và thiền định làm việc cho sự lợi lạc của chúng sinh. Phương diện thứ nhất 
khiến tâm ta trở thành một bình chứa (pháp khí) thích hợp, phương diện thứ hai mang lại những 
phẩm tính giác ngộ trong những người đã là một bình chứa xứng đáng và phương diện thứ ba làm 
việc vì lợi lạc của chúng sinh. 





† Đây là tên khác của mahamudra (Đại Án). 


156 


4. Đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện 
4A THIÊN ĐỊNH MANG LẠI HẠNH PHÚC HIẾN NHIÊN 
Theo Bồ Tá Địa: 


“Đây là thiền định của các Bồ Tát: thoát khỏi mọi tư tưởng, mang lại sự điều phục thân và tâm 
một cách tuyệt vời, vô cùng an bình theo cách thế tối hảo, không kiêu ngạo, không vướng mắc 
kinh nghiệm “nếm trải” của thiền định và thoát khỏi mọi ý niệm (của một đối tượng thiền định) — 
những phẩm tính này nên được thấu hiểu bằng sự hỉ lạc trong thực hành.” 


i.. thoát khỏi mọi tư tưởng nghĩa là nó an trụ hoàn toàn tập trung không có sự can thiệp của 
những ý tưởng lan man đo trí năng tạo tác về sự hiện hữu, không hiện hữu v.v.. 

ii mang lại sự điều phục thân và tâm một cách tuyệt vời nghĩa là sự hủy diệt mọi điều kiện xấu 
mà thân hay tâm ta có thể gặp phải. 

iii vô cùng an bình theo cách thế tối hảo có nghĩa là đi vào một trạng thái như thế một cách tự 
nhiên. 

iv không kiêu ngạo ám chỉ không có những ô nhiễm về những cái thấy. ` 

v_ không vướng mắc kinh nghiệm “nếm trải” của thiền định ám chỉ không có ô nhiễm tham 
muốn.” 

vi thoát khỏi ý niệm về đối tượng của thiền định có nghĩa là không phải kinh nghiệm các đối 
tượng của giác quan chăng hạn như hình tướng (sắc) v.v.. 


Các cánh cửa dẫn vào tất cả những phẩm tính khác nhau này là bốn đhyána (thiền định) — 
dhyâna thứ nhất (sơ thiền), đhyâna thứ hai (nhị thiền), đhyâna thứ ba (tam thiên) và dhyâna thứ tư 
(tứ thiền). Trong bốn dhyâna này, dhyâna thứ nhất được đi kèm bởi tư tưởng và sự phân tích, 
dhyâna thứ hai được đi kèm bởi hi, đhyâna thứ ba được đi kèm bởi lạc rất vi tê và đhyâna thứ tư 
bởi sự xả bỏ. 


4B THIÊN ĐỊNH MANG LẠI NHỮNG PHẨM TÍNH TÓT ĐẸP 


Thiền định này có hai loại: đặc biệt và thông thường. Các thiền định đặc biệt thì vô hạn và 
không thê nghĩ bàn, là những thiền định sâu xa thuộc về thập lực. Bởi ngay cả Thanh Văn và Phật 
Độc giác không biết đến tên gọi của những thiền định như thế, làm sao họ có thể thực sự thể nhập 
các thiền định đó? Các thiền định thông thường là những thiền định giải £hoát viên mãn, siêu xuất, 
những cánh cổng của sự cạn kiệt, thông tuệ riêng biệt tuyệt hảo v.v.. cũng là những thiền định phổ 
biến đối với Thanh Văn. Mặc dù các thiền định này có chung tên gọi, nhưng chúng khác biệt trong 
thực hành thực sự. 


4C THIÊN ĐỊNH LÀM VIỆC CHO HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG SINH 


Dù sử dụng thiền định nào, ta cũng có thê hiển lộ vô số thân tướng. Những thiền định này làm 
việc vì sự lợi lạc của chúng sinh theo I1 cách, chăng hạn như trợ giúp chúng sinh phù hợp với nhu 
câu của họ. v.v.. 


1 Chủ đề này được giảng rõ trong các giáo lý A tỳ đạt ma về những ô nhiễm chính và phụ. Các ô nhiễm liên quan 
đến những cái thấy (quan điểm), friết học và các ý kiến không khế hợp với thực tại tự nhiên. Ngoài ra có những 
chủ nghĩa giáo điều, tự cho mình là đúng, các niềm tin tôn giáo méo mó v.v.. là những gì phát triển từ các quan 
niệm sai lầm (tà kiến). 


? Bản văn (mộc bản Rumtek) ghi sai là srid.pa7.nyon.mongs (ô nhiễm thế tục) thay vì sred.païi.nyon.mongs, như 
Khenpo Tsultim Gyamtso chỉ rõ. 


157 


Như thế cũng có áamatha và vipaáyanâ hết sức nỗi tiếng. Đó là gì? Šzmaha (sự an định) là tâm 
nghỉ ngơi trong tâm nhờ thiền định sâu xa tuyệt hảo. ƒizšyanđ (nội quán sâu xa) theo sau thiền 
định này: đó là nhận thức sâu sắc về các hiện tượng hiểu rõ điều gì được làm và điều gì không được 
làm. Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận nói: 


“Nhờ an trú trong sự tối hảo, tâm được chuẩn bị để ngơi nghỉ trong tâm và đó là sự nhận thức 
sâu sắc siêu việt về các sự việc. Chúng được gọi (một cách tương ứng) là §amatha và vipa$yanâ” 


Šamatha tượng trưng cho chính thiền định tập trung và vi»záyanâ là khía cạnh hiểu biết sâu xa 
của kinh nghiệm đó. 


5. Làm thế nào để phát triển năng lực thiền định 


Thiền định được phát triển nhờ ba năng lực được đề cập ở trên (chương bố thí): trí tuệ nguyên 
sơ, hiệu biệt sâu xa và sự hôi hướng. 


6. Làm thế nào để thiền định được thuần tịnh 


Thiên định được thành tựu nhờ hai hỗ trợ - tánh Không và lòng bi mẫn, đã được đề cập ở trên 
(chương bô thị). 


7. Kết quả của thiền định 


Ta nên hiểu rằng thiền định có hai kết quả là kết quả nhất thời và kết quả tối thượng. Kết quả tối 
thượng là đạt được giác ngộ. Trong 56 1át Địa nói: 


“Nhờ hoàn thành thiền định ba la mật, chư vị Bồ Tát đã thực sự trở thành chư Phật toàn giác, 
đang thực sự trở thành chư Phật toàn giác và sẽ thực sự trở thành chư Phật toàn giác với sự thanh 


tịnh tôi thượng và giác ngộ viên mãn.” 


Trong thời gian chờ đợi, nhờ thiền định, ta sẽ đạt được thân tướng của một vị trời siêu vượt sắc 
giới. Đạo sư NagarJuna (Long Thọ) nói: 


“Nhờ bôn thiên định qua đó ta giũ sạch sự vướng mắc với các giác quan và sướng-khô, ta đạt 


được một trạng thái tương tự trạng thái của các vị trời trong các cõi trời Thuần tịnh, Chói ngỜI, 
Đức hạnh Tăng trưởng và Đại Quả.” 


œ<>$®§“ 


Đây là chương thứ mười sáu về thiền định ba la mật, 
trong tác phâm Pháp Bảo của sự Giải thoát 


158 


Chương Mười bảy 


Trí tuệ Ba la mật 
(prajñâpâramitâ) 





Trí tuệ ba la mật (prajñâ) được tóm tắt làm bảy phần: những quán chiếu về lỗi lầm của sự 
thiếu trí tuệ và những phẩm tính của việc thực hành nó; tính chất thiết yếu của trí tuệ; các 
phương diện khác nhau của trí tuệ; đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện; điều được thấu 
hiểu; sự cần thiết của việc trau dồi trí tuệ và kết quả của trí tuệ. 


1. Quán chiếu về lỗi lầm của sự thiếu trí tuệ và những phẩm tính của việc thực hành nó 


Nếu một Bồ Tát thường xuyên an trụ trong các ba la mật từ bố thí cho đến thiền định nhưng thiếu 
trí tuệ ba la mật, người ây sẽ chẳng bao giờ đạt được trạng thái toàn trí. Vì sao? Năm ba la mật đầu 
tiên giống như một nhóm người mù không có người hướng dẫn và vì thế không thể đi đến kinh 
thành mà họ muốn thăm viếng. Vì thể Kinh Bát nhã Ba la mật Cô đọng trong các bài kệ nói: 


“Làm thế nào cả một tỉ người mù đến được kinh thành mà không có người hướng dẫn và không 
biệt đường đi? Không có trí tuệ chỉ cho họ con đường, năm ba la mật không mặt sẽ không có 
người hướng dân và không thê dẫn tới giác ngộ.” 
Trái lại, khi họ có trí tuệ, mọi phương diện tốt lành của đức hạnh Bồ Tát - bó thí v.v.. được chuyển 
hóa thành con đường dân đên Phật quả và họ sẽ đạt được trạng thái toàn trí, giông như một nhóm 


người mù được người dẫn dắt đưa tới kinh thành. Vì thế Nhập Trung Đạo nói: 


“Giống như một nhóm người mù đến được nơi mà họ chọn nhờ sự dẫn dắt của một người sáng 
mắt, trí tuệ dân dặt các phâm tính không mặt đên chiên thăng.” 


Kinh Bát nhã Ba la mật Cô đọng trong các bài kệ nói: 


“Nhờ hoàn toàn thâu suôt bản tánh của các hiện tượng băng trí tuệ, ta sẽ hoàn toàn siêu xuât ba 
cõI.” 


Trong trường hợp này, ta có thể cho rằng chỉ một mình trí tuệ là đủ và những phương tiện thiện 
xảo — bố thí v.v.. thì không cần thiết. Không phải như thế. Ngọn Đèn Soi sáng Con Đường Giác 
HgỘ nÓI: 


159 


“Ta được dạy rằng “trí tuệ mà thiếu các phương tiện thiện xảo hay phương tiện thiện xảo mà 
thiếu trí tuệ là sự trói buộc.” Vì thế đừng từ bỏ sự kết hợp này.” 


Sự trói buộc nào xảy ra nếu ta thực hành trí tuệ hay phương tiện thiện xảo một cách riêng biệt? 
Một Bồ Tát sử dụng trí tuệ mà không có phương tiện thiện xảo sẽ rơi vào niết bàn phiến diện được 
các Thanh Văn coi là an bình và trở nên hoàn toàn bị trói buộc và không bao giờ đạt được niết bàn 
vô-trụ. Theo lý thuyết của ba khả năng (yána - thừa), ta sẽ bị trói buộc vào điều kiện đó thật lâu 
đài. Theo lý thuyết của nhất thừa, ta sẽ bị trói buộc vào trạng thái đó trong 80. 000 kiếp. 

Trái lại, nếu một Bồ Tát sử dụng các phương tiện mà không có trí tuệ, vị ấy sẽ không bao giờ 
siêu vượt trạng thái non nớt và vẫn bị trói buộc trong sinh tử. Trong Kinh Aksayamati Vấn thỉnh có 
nÓI: 


“Có trí tuệ mà thiêu phương tiện, ta bị cột trói vào niêt bàn. Có phương tiện mà thiêu trí tuệ, ta bị 
trói buộc vào sinh tử. Vì thê cân có sự kêt hợp của cả hai.” 


Trong vimalakirtinidesas0tra (Kinh Vìimalakrrtl) cũng nói: 


“Trói buộc của các Bô Tát là gì và giải thoát của các vị ây là gì? Trói buộc của các Bô Tát là trí 
tuệ không được phương tiện thiện xảo hồ trợ trong khi giải thoát của các ngài là trí tuệ được 
phương thiện thiện xảo hồ trợ.” 


Vì thế, thực hành phương tiện thiện xảo hay trí tuệ một cách riêng rẽ là đánh bạc với quỷ ma 
(mára). Sagaranânâ garđjapariprcchásúfra (Kinh Long Vương Sagara Vân thỉnh) nói: 


“Quý ma có hai hoạt động: phương tiện không trí tuệ và trí tuệ không phương tiện. Ta nên từ bỏ 
những điêu này băng cách hiệu rõ chúng là hoạt động của quỷ ma.” 


Ta có thể minh họa như sau: giống như một người cần có đôi mắt để xem xét con đường và đôi 
chân đê đi tới một thị trân do họ chọn, những người đi tới cung thành Niệt bàn vô-trụ cân có sự kêt 
hợp đây đủ của đôi mắt trí tuệ và đôi chân phương tiện. GŒayaýizsas#ira (Kinh Núi Gaya) nói: 

“Nói tóm lại, Đại thừa có hai phần: phương tiện và trí tuệ.” 

Trí tuệ sẽ không tự nó xuất hiện. Chăng hạn như một số lượng gỗ nhỏ có thể được nhóm lên 
nhưng nó sẽ chăng bao giờ trở thành một ngọn lửa lâu dài, mạnh mẽ, tuy nhiên nêu một ngọn lửa 
được đốt bằng cách chất đống một số lượng lớn cành khô thì ngọn lửa sẽ trở thành khổng lồ, cháy 
lâu và không bị dập tắt. Tương tự như vậy, nếu chỉ có ít ỏi thiện hạnh được củng có, trí tuệ vĩ đại sẽ 
không phát khởi nhưng khi vô số thiện hạnh bố thí, trì giới v.v.. được củng có, trí tuệ vĩ đại sẽ xuất 
hiện và trí tuệ này sẽ thiêu rụi mọi phiên não ngăn che. 

Vì thế để có được trí tuệ, rất cần phải dùng đến sự bố thí v.v.. Bồ Tát Hạnh nói: 

“Đắng Chiến Thắng đã dạy rằng tất cả những yếu tố ` này là để dành cho mục đích trí tuệ.” 

2. Tính chất thiết yếu của trí tuệ 


Tính chất thiết yếu của trí tuệ là một nhận thức sáng suốt, đúng đắn về các hiện tượng. Vì thế 4 
f) đạt ma Tập luận nói: 


“Trí tuệ (prajñâ) là gì? Đó là là một nhận thức sáng suốt, đúng đắn về các hiện tượng.” 





† Năm ba la mật đầu tiên. 


160 


3. Các phương diện khác nhau của trí tuệ 


Luận giảng cho Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận đưa ra ba loại trí tuệ: trí tuệ thế g1an, trí tuệ 
siêu nhiên thâp và trí tuệ siêu nhiên tuyệt hảo. 


4. Đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện 
4A. TRÍ TUỆ THẺ GIAN 


Đây là trí tuệ phát khởi từ bốn lãnh vực của sự hiểu biết: y học, luận lý, ngôn ngữ học và nghệ 
thuật. 


4B. TRÍ TUỆ SIỀU NHIÊN THÁP 
Đây là trí tuệ phát khởi nhờ việc nghiên cứu, suy niệm và thiền định của Thanh Văn và Phật Độc 
Giác. Đó là việc nhận ra các uân tôn tại triên miên của bản ngã thì bât tịnh, ngập đây đau khô, vô 
thường và không có thực thê. 
4C. TRÍ TUỆ SIÊU NHIÊN TUYỆT HẢO 
- Đây là trí tuệ phát khởi từ việc nghiên cứu, suy niệm và thiền định Đại thừa. Đó là sự tỉnh giác 
răng tự bản chât, mọi hiện tượng thì trông không, vô sanh, không có nên tảng và không có cội gôc. 


Vì thế trong Kinh Bát nhã ba la mật trong Bảy trăm bài kệ cô nói: 


'“Thâu hiệu răng mọi hiện tượng không có sự hiện hữu như cái gì đó được sinh ra;' đó là ứrí tuệ 
ba la mật.” 


Kinh Bát nhã Ba la mật Cô đọng trong các bài kệ cũng nói: 


“Người hoàn toàn thâu suôt mọi hiện tượng không có bản tánh của riêng nó là người thực hành 
trí tuệ ba la mật siêu việt.” 


Ngọn Đèn Soi sảng Con Đường Giác ngộ cũng nói: 
“Cái được gọi là “trí tuệ (prajñâ)” được giảng nghĩa thấu đáo là đến từ sự nhận thức về tánh 
Không của hiện hữu bâm sinh, là sự nhận thức rằng các uân, các yêu tô và các cánh công tri giác 
thì vô sanh.” 
5. Điều được thấu hiểu 
Trong ba loại trí tuệ được đề cập ở trên, trí tuệ cần được hiểu rõ là loại thứ ba - trí tuệ tâm linh 
tuyệt hảo. Nó sẽ được trình bày qua sáu chủ đê: bác bỏ niêm tin nơi thực tại có thực, bác bỏ niêm 
tin nơi tính chât không thực, sai lâm của việc tin vào sự không hiện hữu, sai lâm của cả hai niêm 
tin, con đường giải thoát và bản tánh của sự giải thoát — niệt bản. 


5A. BÁC BỎ NIÊM TIN NƠI THỰC TẠI CÓ THỰC 


Trong Ngọn Đèn Soi sảng Con Đường Giác IIgÔ, Atisa thực hiện một sự phân tích về vấn đề này 
trong số các lập luận chính yêu của ngài, ngài nói: “Thật không hợp lý khi điều gì đã hiện hữu mà 





1 “Sinh ra” có một ý nghĩa rõ ràng hơn là ý nghĩa được phỏng đoán từ chính thuật ngữ. Nó có nghĩa là được phát 
sinh, nghĩa là được sinh khởi, hay được tạo ra, như một cái gì độc lập, có bản chất của riêng nó và tồn tại lâu dài. 
Mặc dù các sự việc có thể sinh khởi trong giác tánh của ta, kinh nghiệm về chúng luôn luôn lệ thuộc vào những 
yếu tố khác nhau, chỉ có một bản tánh tương đối và thay đổi. 





1ló1 


còn xuất hiện;' cũng không hợp lý đối với những sự không hiện hữu, giống như hoa không 
trung”. 7 Trong các giáo lý vê con đường tuân tự ngài nói Tăng mọi thực tại có thực, hay những 
niêm tin nơi sự thực có, được bao gồm trong hai loại “ngã” và cả hai loại ngã đó trống không tự 
bản chất 


5Ai Hai loại ngã Như thế hai loại ngã hay tâm là gì? Chúng được gọi là ngã của con người — ngã 
cá nhân (nhân ngã) và ngã của các hiện tượng (pháp ngã). 


“Ngã của con người ” hay “tâm của con người ” là gì? 


Có nhiêu cách nhìn vê vân đê này. Trong thực tê, nó ám chỉ một người thực sự là một sự tương 
tục không đứt đoạn của các uân tự-tái tạo được đi kèm bởi sự thông minh, một cái gì tinh quái và 
xảo trá, luôn luôn suy nghĩ và mưu tính, chuyên động và thay đôi. Về điêu này mđo.sil. bu nói: 


“Thuật ngữ con người (cá nhân), được dùng cho một sư tương tục, trong thực tế là sự chuyển 
động và thay đôi liên tục.” 


Một khi con người được tin là một thực thể thường hằng và duy nhất thì sẽ xuất hiện sự vướng 
mắc và bám chấp vào các ý niệm /z và gã. Chính sự vướng mắc đó được gọi là ngã của con người 
hay fâm của con người. Do bởi ý niệm ngã mà các phiền não sẽ phát sinh. Bởi các phiền não, hành 
động (nghiệp) sẽ phát sinh. Bởi hành động (nghiệp) đau khổ sẽ phát sinh. Như thế, mọi đau khổ và 
xâu ác có sự mê lầm-bản ngã, hay tâm, như gốc rễ của chúng. Vì thể Pramânavariikâ (Luận giảng 
về Nhận thức Đúng đắn) nói: 


“Khi /z hiện hữu, øgưởi sẽ được biết đến. Do cặp-ta-và-nguời (ngã-tha) xuất hiện bám chấp và 
thù ghét. Do sự tương tác duyên hợp của cặp ta-người này mọi họa hại sẽ xuât hiện.” 


Ngã của hiện tượng là gì? 


Các hiện tượng (đharma, pháp) có nghĩa là thế giới được nhận thức bên ngoài và tâm nhận thức 
bên trong. Vì sao hai phương diện này được gọi là các hiện tượng? Đó là bởi chúng sở hữu những 
tính chât cụ thê của chúng. Vì thê zmđo.sibu nói: “Việc giữ những tính chât cụ thê được gọi là 


pháp.” ` : 
Thuật ngữ ngã của hiện tượng được dùng cho những mê lâm coi đôi tượng nhận thức và người 
nhận thức là những thực tại cụ thê và vướng mắc vào những thực tại đó. 


5Aii Phân tích về việc cả hai loại ngã đều trống không” tự bản chất 


? xuất hiện Từ này đồng nghĩa với “sinh ra”. Xem thêm ở chú thích trước. 


? hoa không trung Thuật ngữ này, và những thuật ngữ khác như đứa con của người đàn bà hiếm muộn hay 
lông rùa, được dùng đê chỉ một sự mâu thuân trong các thuật ngữ, ở đây là các ý niệm xuât hiện và không hiện 
hữu v.v.. 


3 trống không (tánh Không) (voidness) - Dường như không có từ Anh ngữ thích đáng để truyền đạt những ý 
nghĩa khác nhau của từ Phạn ngữ sunyaia, từ Tây Tạng sfong.pa.nyid. “Emptiness” thì quá trống rỗng và sinh 
động. “Void” gợi lên - quá nhiều - một hình ảnh của không gian vũ trụ. “Voidness” có thuận lợi là đủ rắc rối để 
khiến ta phải suy nghĩ hai lần. Vấn đề chính là diễn tả ý nghĩa của cái gì đó không có thực tại có thực mà nó 
dường như có. Các thực tại hiển nhiên đối với tâm thì rất nhiều. Chúng chia sẻ một vấn đề chung là tự nó không 
có thực tại đặc biệt mà chúng dường như có một cách tương đối. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhận ra rằng điều 
đó không có nghĩa là chúng chia sẻ một thực tại phô biến — một sự trống không là một trạng thái, một điều kiện; 
cái gì đó có thể được kinh nghiệm — giống như gỗ là chung nhất đối với các đồ vật bằng gỗ. Trống không 
(voidness, tánh Không) không phải là một sự việc, một trạng thái, một thực tại cụ thể. Nó là một bản tánh. Khi ta 
nói đến một ảo ảnh không có thực tại chân thực, điều đó không có nghĩa là thực tại chân thực của nó là một sự 
trống rỗng. 


162 


Bác bỏ ngã của con người 


Trong ông Hoa Quý báu của các Hệ thống Triết học Phật giáo, Đạo sư Long Thọ nói: “7a và 
của fa lạc hướng khỏi thực tại tôi thượng.” Nhìn từ quan điêm của thực tại tôi thượng thì điêu này 
có nghĩa là ngã không hiện hữu. 


(người thấu suốt chân lý tuyệt đối thì không thấy có ngã) 


Nếu ngã của con người — bản ngã - thực sự hiện hữu thì cũng giống như chân lý tối thượng được 

“nhận ra”, nhưng khi tâm quán chiếu chân lý nhận ra bản tánh cốt tủy thì không có “ngã”. Vì thế 

ngã không có sự hiện hữu tối thượng.' Vòng Hoa Quý báu của các Hệ thống Triết học Phật giáo 
nÓI: 


“VI sao? Khi sự thuân tịnh tôi thượng hoàn toàn được nhận ra, như nó là, hai cái này sẽ không 
xuât hiện.” 


Trong bản văn đó, nhận ra sự thuần tịnh tôi thượng, như nó là âm chỉ sự quán chiêu chân lý. 
Tâm nhị nguyên hay hai cái này sẽ không xuât hiện có nghĩa là sẽ không có sự nhận thức vê “4” 
hay “của ta”. 


(các nguồn gốc của tâm) 


Nếu một tâm thức hay một ngã hiện hữu, điều đó có thể được khảo sát là bắt nguồn từ chính nó, 
từ cái gì khác hay nhờ ba giai đoạn thời gian.” 


Ngã không xuất hiện từ chính nó bởi đối với tiến trình của sự khởi đầu thì ngã đã hiện hữu hoặc 
chưa hiện hữu. Nếu nó chưa hiện hữu, nó không thê trở thành một nguyên nhân để tạo ra chính nó 
và nếu nó đã hiện hữu thì nó không thể trở thành kết quả của chính nó. Vì thế cái ngã fự ứạo ra là 
một mâu thuẫn. 


Ngã không xuất hiện từ những cái khác bởi chúng là những chất thể, những sự vật khác biệt với 
nó.” Vì sao những cái khác không thể là các nguyên nhân? Một “nguyên nhân” chỉ hiện hữu đối với 
một kết quả và không có kết quả thì không có nguyên nhân. Không có nguyên nhân thì kết quả 
cũng không hiền lộ. Điều này tương tự như luận cứ trước. 


Ngã không xuất hiện từ sự kết hợp của hai điều trên bởi cả hai khái niệm đều sai lạc như được 
giải thích ở trên. 


Ngã không xuất hiện từ ba khía cạnh của thời gian: nó không phải là một sản phẩm của quá 
khứ, bởi quá khứ giống như một hạt giống đã bị hư thối, không còn năng lực nữa. Nó không được 
tạo nên bởi ương lai — là điều giống như đứa con của một người đàn bà hiếm muộn. Nó không 
phải là sản phẩm của “hiện ứại bởi sẽ không hợp lý khi nó vừa là vật được tạo ra vừa là người sáng 
tạo (trong cùng một lúc). 

Vì thê Vòng Hoa Quý báu của các Hệ thống Triết học Phật giáo nói: 


1 Đây không phải là một sự phủ định của sự hiện hữu tương đối của ngã, hay bản ngã. Nó chỉ ra sự thật là nhân 
cách chỉ là tương đối — không bao giờ là cái gì tự nó hiện hữu thường hằng, tối thượng. Đây là lý do vì sao nó 
được so sánh với các ảo ảnh, ảo thuật và những giấc mộng. Tắt cả chúng có một thực tại tương đối nào đó, 
được kích động bởi hoàn cảnh, nhưng không có bắt kỳ hiện hữu tối thượng nào. 


? Các giai đoạn này là, và vẫn thường là, các ý niệm triết học chính yếu được kết hợp với nguồn gốc (trong tương 
lai xa hay trong môi khoảnh khắc) của ngã hay linh hôn. 


3 Giống như bóng tối không thể đến từ một ngọn lửa, là cái có bản chất là ánh sáng. 


163 


“Bởi ngã không có được từ chính nó, từ cái gì khác, từ một sự kết hợp hay từ ba thời, niềm tin ở 
một cái ngã sẽ bị tiêu diệt.” 


“Không có được từ” có nghĩa là không được sinh khởi bởi. 
(vị trí của ngã) 


Thêm một cách khác để xem xét vấn đề này. Ta nên khảo sát xem cái “ ngã” này có hiện hữu 
trong thân, trong tâm hay trong một tên gọi hay không. Bản tánh của /hán là bốn yếu tố (tứ đại) chủ 
yêu: Sự rắn chắc của thân là yêu tố đất, những chất lỏng của nó là yếu tố nước, trạng thái âm của nó 
là yếu tố lửa và hơi thở và chuyên động của nó tạo thành yếu tố gió. Bốn yếu tổ không có ngã mà 
cũng không có tâm giống như bốn yêu tô bên ngoài — đất, nước v.v.. không có tâm hay ngã. 


Như thế ngã có hiện hữu trong zâm không? Tâm không có bất kỳ hiện hữu nào, bởi bản thân ta 
cũng như những người khác chưa từng nhìn thây nó. Nêu tâm không có sự hiện hữu thực sự thì ngã 
cũng không thê có hiện hữu thực sự. 


Ngã hay tâm của ta có hiện hữu trong /êz gọi không? Một cái tên chỉ là cái gì đó được đưa ra 
một cách ngâu nhiên; nó không có sự hiện hữu chăc thật và không có sự liên hệ với một cái ngã. 


Như thê ba lý do được trình bày ở trên chứng minh rằng ngã của con người hay tâm không có hiện 
hữu thực sự. 


Bác bỏ ngã của hiện tượng 


Mục này có hai phần, chứng minh đối tượng của sự nhận thức thì không hiện hữu và tâm nhận 
thức không hiện hữu. 


(các đối tượng nhận thức [thực tại được nhận thức] 
không hiện hữu: hai quan điểm) 


Đối với quan điểm thứ nhất, một số người tin tưởng ở sự hiện hữu chắc thật của các đối tượng 
nhận thức. Phái Vaibhâsika (Tỳ Bà Sa) cho rằng các phân tử nhỏ nhất của vật chất hiện diện một 
cách chắc thật; chúng có hình tròn và không bị phân chia. Việc tập hợp những phân tử này tạo 
thành các vật thể chẳng hạn như hình tướng vật chất v.v.. Khi các phân tử tích tụ lại thì có những 
khe hở. Chúng xuất hiện như cái gì đồng nhất, giống như đuôi con yak hay một bãi cỏ. Các phân tử 
nhỏ không trôi dạt đi do bởi nghiệp của chúng sinh làm cho chúng găn kết lại với nhau. Phái 
Sautrântika (Kinh Lượng bộ) cho rằng khi các phân tử không thê phân chia như thế kết hợp lại, 
chúng tiếp xúc, không có những khe hở nhưng chúng không thực sự hợp nhất. ' Đây là những quan 
điểm của hai truyền thống chính yếu nhưng không quan điểm nào là đúng. 


(các đối tượng nhận thức không hiện hữu: 
các “phán tứ” là một hay nhiễu?) 


Nếu một phân tử (như hai truyền thống trên quan niệm) là đơn nhất thì có phải là nó không có 
các mặt (theo phương hướng)? Nếu đúng như thê thì hắn là phân tử không có các phần liên quan 
đến hướng đông, tây, nam, bắc, trên và dưới. Phân tử này tạo thành sáu mặt và phá bỏ luận điểm 
cho rằng phân tử là một (đơn nhất). Nếu nó không có các mặt thì các nguyên tử không thê hợp nhất 
và kết tụ lại, vì thê toàn thể vật chất có bản chất của một bu tử duy nhất. Trường hợp này rõ 


1Ú ^T1A^_ *1LA 





1 Bản khắc gỗ Rumtek ghi 'byar.la.ma.reg.par. Khenpo Tsultrim Gyamtso. sửa lại là reg.la.ma. byar.ba. 


164 


“Nếu một phân tử được nói kết với sáu (phân tử khác), phân tử có sáu phần khác nhau, khiến nó 
không thể phân chia mà có sáu phần. Nếu sáu phần này là một thì sự kết hợp là một phân tử duy 
nhất.” 


Bây giờ nói về việc có øhiêu phân tử. Nếu một phân tử không thê phân chia có thê được chứng 
minh là có hiện hữu, thì sẽ hợp lý khi nói rằng nhiều phân tử có thể kết hợp với nhau, nhưng bởi 
không thể chứng minh được sự hiện hữu của một phân tử nên việc có nhiều phân tử cũng không thể 
hiện hữu. 


Kết quả là bởi các phân tử không có hiện hữu chắc thật, một thực tại chắc thật bên ngoài được 
tạo bởi các phân tử có bản chất như thế cũng không thể hiện hữu. ' 


(Các đối tượng nhận thức không hiện hữu: 
quan điểm đúng đăn) 


Ta có thê tự hỏi: “Như thế ngay lúc này thế giới này đang thực sự biểu lộ điều gì?” nó là một hình 
ảnh trong tâm, xuất hiện với tâm như một thế giới bên ngoài. Các đối tượng bên ngoài xuất hiện đo 
bởi sự mê lầm của tâm ta. Nếu ta hỏi: “Làm thế nào ta có thể biết điều đó?” câu trả lời là nó có thê 
được biết nhờ căn cứ trên kinh điển, lý lẽ và các ví dụ. 


Căn cứ trên Kinh điển có thể được tìm thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, trong đó nói: 
“Các con! Ba cõi chỉ là tâm.” 
Ngoài ra trong Kinh Lăng Giả cũng nói: 


“Tâm bị nhiễu loạn bởi sự quy định sẽ hiển lộ một cách thuyết phục như những gì xuất hiện đối 
với các thực tại khách quan. Các thực tại đó chính là tâm và không điêu gì được trang bị hiện 
hữu khách quan. Vì thê các đôi tượng bên ngoài là nhận thức sai lâm.” 


Lý lẽ có thể được trình bày trong hình thức của sự suy luận: “Những điều xuất hiện như ở bên 
ngoài [ch để] là những biêu lộ huyễn hóa của tâm [Jời xác nhận] bởi những gì xuất hiện và an trụ 
không có hiện hữu chân thực (ý /ê) giống như như sừng của con người hay một cái cây được quán 
tưởng [ví đ„]. Những biểu lộ như thế chỉ là những phóng chiếu huyễn hóa của tâm là bởi: 


1. chúng không xuất hiện như chúng thực sự là —- các hình tướng biến đổi do bởi những nguyên 
nhân và điều kiện (nhân và duyên) nào đó, 

2. các hình tướng có thê chuyên hóa và biến mắt, nhờ năng lực của sự tưởng tượng và 

3. cách các sự vật biểu lộ thì khác biệt đối với mỗi loại chúng sinh. 


Các ví dụ của một tiên trình như thê là những giâc mộng, các trò ảo thuật thân diệu v.v.. 


(Tâm nhận thức không hiện hữu) 


1 Một vài vấn đề cần được đặt ra ở đây. Vấn đề thứ nhất là đây là một sự bác bỏ đặc biệt những ý niệm về một 
vũ trụ chắc thật được tạo bằng các nguyên tử như được các phái Vaibhasika và Sautrântika đưa ra. Nó không 
phải là một sự bác bỏ mọi ý niệm (kể cả những ý niệm mới) về một vũ trụ thô nặng được tạo bởi các phân tử. 
Điều này được nói rằng, nó mang lại cho ta các công cụ để nghiên cứu thêm các lý thuyết gần đây — lý thuyết 
phân tử v.v.. — khi sử dụng các khái niệm vi phân đổi với thực tại không gian trong ý nghĩa của việc trước hết 
phải chứng minh sự hiện hữu lâu dài của các “khối kết cấu” căn bản trước khi chấp nhận sự hiện hữu của một 
thế giới thô nặng hơn được giả thiết là làm bằng những khối kết cấu đó. Ý niệm thì không phủ nhận sự biểu lộ 
tương đối của chúng nhưng chỉ ra rằng chỉ chỉ có sự biểu lộ tương đối và chỉ ra rằng những phân tử đó hay nhiều 
thực tại không có sự hiện hữu tuyệt đối, độc lập, lâu dài. Các luận cứ này có vẻ rất có giá trị trong ánh sáng của 
tư tưởng khoa học cuối thế kỷ 20, nó thừa nhận ảnh hưởng nhiễu loạn do sự hiện diện của tâm quan sát và nó 
đang nỗ lực tìm ra lời giải đáp cho một thực tại nhỏ bé của các phân tử không kiên cố. 


165 


Một vài quan niệm — Phật Độc giác và cittamatrin (Duy tâm) — coi tâm nhận thức chủ quan là 
thực sự hiện hữu, như một cái gì tỉnh giác và tự-chiếu soi. Họ giữ một quan điểm như thê nhưng 
điều đó là không đúng vì ba lý do: tâm không hiện hữu khi được khảo sát về mặt những khoảnh 
khắc thời gian, tâm không hiện hữu bởi không từng có người nào nhìn thấy nó và tâm không hiện 
hữu vì đó không phải là thực tại khách quan. 


(1áam nhận thức không hiện hữu: 
khi được khảo sát về mặt thời gian) 


Tâm tỉnh giác, tự chiếu soi mà các truyền thống trên đưa ra: nó hiện diện trong một khoảnh khắc 
hay vài khoảnh khắc?! Nếu nó thực sự hiện hữu trong mỗi khoảnh khắc, có phải khoảnh khắc đó 
không thể phân chia một cách nhất thời?” Nếu đúng như thế, điều này bác bỏ sự hiện hữu của nó 
như một đơn vị hiện hữu duy nhất của tâm. Nếu không đúng như thế, (ý niệm về các chuỗi) nhiều 
khoảnh khắc trở thành vô lý.” Vòng Hoa Quý báu của các Hệ thống Triết học Phật giáo nói: 


““Ta phải khảo sát khoảnh khắc: giống như nó có một sự chấm dứt, nó có một lúc giữa và một lúc 
bắt đâu. Bởi một khoảnh khắc có ba phân như thê, thê giới không thê hiện hữu như những 
khoảnh khắc.” 


Không có sự hiện hữu của việc chia thời gian làm ba phần, sự hiện hữu thực sự của khoảnh khắc 
bị bác bỏ bởi tính chât không thực của nó. Bởi khoảnh khắc không được chứng minh, sự hiện hữu 
của tâm (được tạo nên bởi những khoảnh khắc như thê) cũng không được chứng minh. 


Tâm có hiện hữu như nhiều khoảnh khắc? Nếu một khoảnh khắc được chứng minh thì sẽ hợp lý 
khi đưa ra việc tích tập của nhiêu khoảnh khắc nhưng bởi một khoảnh khắc không được chứng 
minh nên ý niệm về tâm như nhiêu khoảnh khắc cũng không được chứng minh. 


(Tâm nhận thức không hiện hữu: 
bởi chưa từng có ai nhìn thấy nó) 


Hãy tìm kiếm vị trí của “tâm” — trong thân, bên ngoài thân và ở giữa hai cái đó; hãy tìm xem nó 
cao hay thấp. Hãy khảo sát thật kỹ lưỡng để xác định là nó có hình tướng hay màu sắc không. Hãy 
tìm kiếm cho đến khi có một kết quả nào đó, dù kết quả đó là gì. Hãy tìm kiếm nó theo giáo huấn 
của Đạo sư — chăng hạn làm thế nào đề thay đổi đối tượng của sự khảo sát. Cho dù ta tìm kiếm ra 
sao, khi tâm không bao giờ được nhìn thấy, không bao giờ bị bắt gặp, và không có tính chất chắc 
thực chẳng hạn như màu sắc hay điều gì cụ thể được tìm thấy, không phải là tâm có hiện hữu mà ta 
chưa bao giờ có thê tìm thấy nó hay nhìn thấy nó. Nếu nó không thể bị nhìn thấy thì cho dù ta tìm 
kiếm nó ở đâu, chính bởi người truy xét là đối tượng bị truy xét và người tìm kiếm thì siêu vượt 
phạm vi hiểu biết của họ, siêu vượt phạm vi của ngôn từ, tư tưởng, ý niệm hay sự diễn tả. Đó là lý 
do vì sao Kinh Ca Diếp Vấn Thỉnh nói: 


“Ca Diếp! Tâm không được tìm thấy ở trong, ở ngoài mà cũng không được tìm thấy ở giữa. Ca 
Diệp! Tâm không thê được truy xét, không thê được biêu thị, không thê được sử dụng như một 


“ Trong quan niệm của họ về tâm, tâm hiện hữu như những khoảnh khắc thời gian không thể phân chia. Sự bác 
bỏ ở đây, được dựa trên các ý niệm mà ngày nay được gọi là vi phân và tích hợp, chứng minh răng không thể có 
những khoảnh khắc thời gian có thực không thể phân chia, nghĩa là có tính chất độc lập, nhất định. 





? nghĩa là có một phần trước và một phần sau của khoảnh khắc? 
3 Nếu các khoảnh khắc không có sự bắt đầu và chám dứt thì một khoảnh khắc không thể đi trước một khoảnh 


khác khác để tạo thành một chuỗi các khoảnh khắc của tâm. Điều duy nhất có thê có là mọi sự xảy ra trong một 
khoảnh khắc duy nhất: vô lý như nhau. 


1ó6 


nền tảng, không thể xuất hiện, không thê được hiểu biết và không có chỗ trụ. Ca Diếp! Tâm chưa 
từng bao giờ, không bao giờ và sẽ không bao giờ được nhìn thây, ngay cả bởi mọi vị Phật!” 


Trong Kinh Hoàn toàn Thấu suốt Giáo Pháp có nói: 


“Vì thế tâm là một sự tạo tác, không thật. Khi hoàn toàn thấu hiểu nó là cái gì không hiện hữu, 
nó sẽ không còn được nhận thức như một bản chất thật có. Không có bản chất, các hiện tượng 
không có sự hiện hữu chân thực. Ta đã giảng dạy rằng mọi hiện tượng quy ước là như thế tự bản 
chất. Những ai minh triết và thiện xảo sẽ trau đồi Trung Đạo bằng cách chiến thắng hai cực 
đoan. Các hiện tượng không có bất kỳ bản chất nào. Đó là con đường giác ngộ và đó là giáo lý 
của ta.” 


Dharmatâsvabhâvasânyatâcalapratisarvâlokasatra (Kinh Pháp giới Bất Động) nói: 


“Tự bản chât, mọi hiện tượng thì vô sanh, vô trụ, thoát khỏi những cực đoan của hành động và 
sự hành động và siêu vượt phạm vi của niệm tưởng và vô-niệm.” 


Bởi không ai từng nhìn thây “tâm” nên bàn cãi về việc nó có tỉnh giác và tự chiêu soi hay không 
là điêu vô ích. Vì thê trong 5ố 7á Hạnh có nói: 


“Bởi chưa từng có ai, ngay cả một ít người, nhìn thấy nó nên nói về việc nó chiếu soi hay không 
chiếu soi thì thật vô nghĩa như bàn cãi về vẻ đẹp của con một người đàn bà hiếm muộn.” 


Tilopa nói: 


“Tuyệt vời! Trí tuệ nguyên sơ tự-nhận thức (Jñâna) siêu vượt sự diễn tả của ngôn từ. Nó không 
nằm trong phạm vi của sự hiểu biết.”? 


(Tâm nhận thức không hiện hữu: 
bởi thực tại khách quan không hiện hữu) 


Ngoài ra, như được giải thích ở trên, bởi không thê chứng minh các sắc tướng v.v... - thực tại 
khách quan bên ngoài — là hiện hữu nên cũng không thê chứng minh tâm bên trong nhận thức các 
sắc tướng đó là hiện hữu. Trong một tiết mục trong Chương Kinh Chỉ rõ Bản tánh Bắt khả phân 
của Pháp giới nói: 


“Hãy nghiên cứu xem điều mà con gọi là “tâm” này có màu xanh, vàng, đỏ, trắng, nâu sằm hay 
trong suốt; nó thanh tịnh hay bất tịnh, “thường hằng” hay “vô thường” và nó có hình tướng hay 
không. Tâm không có hình tướng vật lý; không thê chỉ ra nó. Nó không hiển lộ, không cụ thể, 
không nhận thức, không ở trong, không ở ngoài mà cũng không giữa trong và ngoài. Vì thế nó 
tuyệt đối thanh tịnh; hoàn toàn không-hiện hữu. Nó không có gì để giải thoát, nó là bản tánh đích 
thực của Pháp giới.” 


Ngoài ra, Bồ Tát Hạnh nói: 
“Khi không có điều gì để biết thì nói về sự hiểu biết để làm gì?” và 


“Vì thê chăc chăn là không có sự hiện diện của điêu có thê nhận biệt thì không thê có sự hiệu 
Sử auÌ 
biệt.” 


` Nghĩa là không có điều gì được nhìn thấy thì không thể có việc nhìn. Khi không có âm thanh (trong khoảng cách 
của sự nghe) thì không thể có ý thức về việc nghe (âm thanh đó). 


167 


Các điểm ở trên cho ta thấy tâm nhận thức, một tâm chủ quan, thì không có sự hiện hữu tối 
thượng. Điều này kết thúc tiệt mục thảo luận về niêm tin ở thực tại. 


5B. BÁC BỎ NIÊM TIN NƠI SỰ KHÔNG HIỆN HỮU 


Nếu hai loại ngã không có sự hiện hữu xác thực như những sự vật có thực, liệu chúng có thể 
không hiện hữu, không thật có? Thực ra, chúng thậm chí không hiện hữu như những gì không thật 
có. Vì sao? Bởi hai loại ngã hay tâm chỉ có thê được coi là không hiện hữu nếu trước đó chúng đã 
từng hiện hữu và sau đó không hiện hữu nữa. ' Tuy nhiên, bởi tự lúc đầu hai loại ngã và tâm không 
từng có sự hiện hữu có thực nên chúng không thê được liệt vào những định nghĩa cực đoan là hiện 
hữu hay không hiện hữu này. Saraha đã nói: 


“Tin vào sự hiện hữu thì giống như gia súc! Nhưng tin vào sự không hiện hữu thì còn ngu xuân 
{?? 


hơn nữa! 
Lankarâvatârasñtrá (Kinh Đến Lanka) nói: 
“Những cái ở bên ngoài thì không hiện hữu mà cũng không không hiện hữu; tâm cũng không thể 
được thực sự hiểu biết. Tính chất của vô sanh là sự hoàn toàn thoát khỏi tất cả những quan điểm 
này.” 
Vòng Hoa Quý báu của các Hệ thống Triết học Phật giáo nói: 
“Khi không thể tìm thấy sự hiện hữu, làm sao có thể có sự không hiện hữu?” 
5C. GIẢNG NGHĨA VÈẺ SAI LÀM CỦA VIỆC TIN VÀO SỰ KHÔNG HIỆN HỮU 
Nếu niềm tin ở sự hiện hữu là gốc rễ của sinh tử thì những người giữ quan điểm về sự không- 
hiện hữu có được giải thoát khỏi sinh tử hay không? Thực ra, sự sai lâm này thì thậm chí còn tệ hại 


hơn sai lầm được giải thích ở trên.” Như Saraha đã nói: 


“Tin vào sự hiện hữu thì giống như gia súc! Nhưng tin vào sự không hiện hữu thì còn ngu xuân 
hơn nữa!” 


Trong Vỏng Hoa Quý báu của các Hệ thống Triết học Phật giáo cũng nói: 
“Ca Diếp, quan điểm về sự hiện hữu của ngã của con người (nhân ngã) — cho đù nó lớn như Núi 
Tu Di - thì dễ từ bỏ: quan điêm về sự trông không do bởi kiêu ngạo thì không dê từ bỏ như thê. 
Và: 


“Những quan điêm sai lâm về sự trông không (tánh Không) sẽ là sự đọa lạc của những người có 
trí tuệ ít ỏI.” 


Trong mâlamadhyamakákarika (Căn bản Trung quán luận) nói: “Những người tin ở sự trồng 
không được coi là không thể chữa được.” Vì sao họ không thể chữa được? Hãy lấy ví dụ về một 





1 Ý tưởng ở đây là việc phủ nhận một điều gì đó chỉ có thể được xác định trong phạm vi của chính điều đó. Khi 
một con voi được xác định và thiết lập một cách rõ ràng, ta có thể đi đến chỗ xác định việc không có voi hay 
những vật không phải là ngà voi. Nếu vào lúc đầu không có con voi thực sự được tìm thấy thì việc đi đến chỗ xác 
định không có những thực thể liên quan đến con voi là điều vô lý. Mặc dù các sự việc hiện hữu một cách tương 
đối, bởi những ảo tưởng hiển lộ qua sự tương thuộc, nên chẳng thể tìm ra ở đâu điều gì tự nó hiện hữu một cách 
tối thượng, thường hằng. Bởi không thể thiết lập sự hiện hữu nên việc tiếp tục đi đến các định nghĩa về sự không 
hiện hữu là điều không thể có. 


? có nghĩa là niềm tin ở sự hiện hữu thực sự. 


168 


loại thuốc xổ. Nếu bệnh tật và thuốc men đều được loại bỏ, bệnh nhân sẽ khỏi bệnh. Nếu bệnh 
được loại bỏ mà bệnh nhân không làm sạch thuốc xổ khỏi cơ thê mình thì có thể là người ấy sẽ 
không hồi phục và thậm chí có thể chết. Tương tự như thế, niềm tin nơi thực tại có thực được loại 
trừ bởi việc vun trồng khái niệm trống không (tánh Không) nhưng nếu chấp bám vào sự trống 
không và làm nó trở thành một “ quan điểm”, “đạo sư của sự trống không” sẽ hủy diệt chính họ và ở 
trên đường đi đến những cõi thấp.' Vòng Hoa Quý báu của các Hệ thông Triết học Phật giáo nói: 


“Một người tin ở sự hiện hữu (người duy thực) đi đến những trạng thái cao; một người theo chủ 
nghĩa hư vô (đoạn kiên) đi tới những cõi thâp.” 


Như thế SỰ Sai lầm về sự trống không thì tệ hơn sai lầm về sự hiện hữu. 
5D. GIẢNG NGHĨA VÈẺ SỰ SAI LÀM CỦA CẢ HAI NIÊM TIN 


Thực ra, tin ở sự hiện hữu và tin ở sự không hiện hữu đêu sai lâm bởi chúng là những niêm tin 
rơi vào hai cực đoan của thường kiên và đoạn kiên (thường hăng và hư vô). Căn bản Trung quán 
luận nói: 


“Nói nó hiện hữu là quan điểm thường kiên và nói nó không hiện hữu là quan điêm đoạn kiên” 


Rơi vào hai cực đoan thường kiến và đoạn kiến là sự vô minh lầm lạc và khi có sự mê lầm như 
thê ta sẽ không giải thoát khỏi sinh tử. Vỏng Hoa Quý báu của các Hệ thông Triệt học Phật giáo 
nÓI: 


“Tin ở những khăng định răng thê giới này, là cái giông như một ảo giác, hoặc “hiện hữu" hoặc 
“không hiện hữu" là sự mê lâm và vô minh, bởi những tin tưởng đó ta sẽ không có sự giải thoát.” 


5E. GIẢNG NGHĨA VỀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN GIẢI THOÁT 


Ta có thể tự hỏi: “Như thế cái gì có thể mang lại sự giải thoát?”Ta sẽ được giải thoát nhờ trung 
đạo, là con đường không trụ trên những cực đoan. Vòng Hoa Quý báu của các Hệ thống Triết học 
Phật giáo nói: 

“Những người thấu suốt chân lý như nó là [1], và không lệ thuộc vào hai [2] sẽ đạt được giải 


thoát [3].” Và “Như thế người không nương tựa vào hai [4] được giải thoát.” 


[1] mỗi một và mọi hiện tượng thì và luôn luôn vô sanh 
[2l thường hăng và hư vô (thường kiên và đoạn kiên) , 
[3| khỏi sinh tử [4| hai cực đoan là thường kiên và đoạn kiến” 





1 Người tin tưởng ở thực tại có thực và hiểu biết về nghiệp, nhân và quả, ít nhất sẽ nỗ lực để tạo các nguyên 
nhân cho một tái sinh tốt lành trong tương lai và sống một cuộc đời tốt đẹp. Người dính mắc vào những ý niệm 
hư vô về sự trống không sẽ thấy là không đáng để nỗ lực tạo thiện nghiệp và sẽ bị đưa đến các tái sinh làm súc 
sinh bởi sự ngu sỉ bị lệ thuộc của tâm thức họ. 


? Trung đạo _ Trong tiết mục này ta được đưa ra một định nghĩa về “Trung Đạo” nỗi tiếng của Phật giáo, rất 
thường bị diễn tả sai, ngay cả bởi các Phật tử. Nó là “giữa — trung” bởi nó tránh mọi cực đoan thuộc về triết học, 
đặc biệt là các triết học về chủ nghĩa vĩnh cửu (thường kiến) và chủ nghĩa hư vô (đoạn kiến). Nó không phải là 
một sự thỏa hiệp giữa hai thái cực. Nếu một thái cực là đen và thái cực kia là trắng thì Trung Đạo không phải là 
xám. Nó là một giải pháp tránh rơi vào hai cực đoan trắng và đen. Nó là một giải pháp tránh nhu cầu giản dị thái 
quá của sự hiểu biết để định nghĩa, khi vấn đề đang được bàn đến không thể định rõ được; hay khi các định 
nghĩa được đề nghị thì sai lầm hay không thích đáng. Khi Đức Phật giảng dạy Trung Đạo, điều đó không nhằm 
biến các Phật tử thành những người thỏa hiệp nhưng để giúp họ tìm ra chân lý chân thực về bản tánh của những 
gì họ kinh nghiệm, siêu vượt các thông điệp đơn giản về thực tại mà tâm lan man cố gắng đề nghị. 


3 Đây là bốn chú giải xuất hiện trong bản khắc gỗ, không phải là của các dịch giả. 


169 


Căn bản Trung quản luận nói: 
“Vì thế bậc hiền trí không trụ trên sự hiện hữu hay không hiện hữu.” 


“Trung Đạo” hủy diệt hai cực đoan là gì? Vòng Hoa Quý báu của các Hệ thống Triết học Phật giáo 
trả lời: 


“Ca Diếp! Đâu là con đường đúng đắn đề các Bồ Tát tiếp cận các hiện tượng? đó là con đường 
này. Đó là Trung Đạo, sự nhận thức đúng đắn, sáng suốt về các hiện tượng. Ca Diếp! Trung Đạo 
này - một cách nhận thức đúng đắn, sáng suốt về các hiện tượng - là gì?...Ca Diếp! “Thường 
hằng' tạo thành một thái cực. “Vô thường? tạo thành thái cực thứ hai. Những gì nằm giữa hai thái 
cực này không phân tích được, không biểu thị được, không hiển nhiên và hoàn toàn không thể 
hiểu được. Ca Diếp! Đây là “Trung Đạo, là một nhận thức đúng đắn, sáng suốt về các hiện 
tượng." Ca Diếp! “Ngã' là một thái cực. “Vô ngã' là một thái cực thứ hai...v.v.. Ca Diếp! “Sinh 
tử' là một thái cực. “Niết bàn' là một thái cực thứ hai. Những gì nằm ở giữa hai thái cực này 
không phân tích được, không biều thị được, không hiển nhiên và hoàn toàn không thê hiểu được. 
Đây là “Trung Đạo, sự nhận thức đúng đắn, sáng suốt về các hiện tượng”.” 


Ngoài ra, Đạo sư Santideva (Tịch Thiên) đã dạy: 

“Tâm không thê được tìm thấy ở bên trong, bên ngoài mà cũng không thể tìm thấy ở nơi nào 

khác. Nó không phải là một sự kết hợp mà cũng không phải là cái gì tách rời. Nó không phải là 

bất kỳ điều gì. Bản tánh rốt ráo của chúng sinh là niết bàn.” 

Vì thế, mặc dù ta có thể thực hành Trung Đạo là điều không được coi là các sự vật trong phạm vi 
của hai thái cực (cực đoan), tự thân Trung Đạo là cái gì chăng bao giờ có thể khảo sát được. Nó 
siêu vượt trí năng, thoát khỏi sự hiểu biết là cái tin vào dữ liệu của giác quan là cái này hay cái kia. 
Atisa đã nói: 

“...tương tự như thế, tâm quá khứ đã chấm dứt, bị tiêu diệt. Tâm tương lai thì không sinh và 

chưa xuât hiện. Tâm hiện tại rât khó nghiên cứu, không màu sắc, không hình dạng và, giông như 

không gian, không có hiện hữu cụ thê.” 


Trang nghiêm Chứng Đạo cũng nói: 


“Nó không phải là những thái cực của bờ bên này hay bờ bên kia. Nó không trụ ở giữa chúng. 
Nó được coi là /rí fuệ ba la mật bởi prajñâ của nó luôn luôn nhận ra sự đồng nhất.” 


5F. GIẢNG NGHĨA VÉ BẢN TÁNH CỦA NIẾT BÀN: BẢN TÁNH CỦA GIẢI THOÁT 

Nếu mọi hiện tượng của sinh tử không có hiện hữu chân thực, dù là những sự vật có thực hoặc 
không có thực, thì “niệt bàn” là một thực tại có thực hay không có thực? Một vài triệt gia cho răng 
niệt bàn thực sự có một hiện hữu cụ thê nào đó. Tuy nhiên, điêu này không đúng, như Vông Hoa 
Quý báu của các Hệ thông Triết học Phát giáo giải thích: 


“Bởi thậm chí niết bàn không phải là không thực có, vậy thực chất của nó là gì? 


Nêu niết bàn là một cái gì có thực, nó phải là một cái gì được duyên hợp và một cái gì duyên hợp 
cuôi cùng sẽ phải tan rã. Vì thê Căn bản Trung quán luận nói: 


“Nêu niệt bàn có thực, nó là một sản phâm duyên hợp.” v.v.. 


Tuy nhiên, niết bàn cũng không phải là không thực có. Cũng tác phẩm trên nói: 


170 


“Không phải là không thực có.” 

Như thế niết bàn là gì? Niết bàn là sự cạn kiệt mọi tri giác về hiện hữu thực có và hiện hữu 
không thực có. Nó siêu vượt phạm vi của sự hiểu biết và không thể diễn tả.” Vòng Hoa Quý báu 
của các Hệ thống Triết học Phật giáo nói: 

“Sự chấm đứt mọi ý niệm về thực tại có thực hay không có thực: đó là “niết bàn".” 


Trong 8ô Tát Hạnh cũng nói: 


“Khi hiện hữu hay không hiện hữu không hiện diện trước tâm, vào lúc đó, nhờ sự vắng mặt của 
những sắc tướng khác và trong sự không cụ thê hóa, sẽ là sự an bình tuyệt đôi.” 


Brahmapariprccchâsôtra (Kinh Phạm Thiên Cao quý Vấn thỉnh) nói: 


““Nhập niết bàn - parinirvâna" có nghĩa là sự hoàn toàn lăng dịu mọi tính chât đặc biệt và thoát 
khỏi mọi náo động.” 


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói: 

“Ca Diệp! Niệt bàn là sự hoàn toàn thấm thấu mọi sự vào nhất thể.” 

Vì thê niệt bàn, ngoài việc là sự lăng dịu mọi rắc rôi trong tâm, nó còn là sự văng bặt mọi hiện 
hữu hiện tượng chân thực, chăng hạn như sự sinh, diệt, điêu bị tiệt trừ hay điêu được thành tựu. 
Căn bản Trung quản luận nói: 


“Không bỏ, không lấy, không đoạn, không thường, không diệt, không sinh: đó là niết bàn.” 


Bởi niết bàn không có bất kỳ sự sinh, diệt, lấy, bỏ nào, nên nó không phải là cái gì ta tạo tác hay 
chỉnh sửa. Vì thê Kinh Không gian Quý báu nói: 


“Không điều gì bị loại bỏ; chăng có chút gì được thêm vào. Nhìn bản tánh một cách đúng đắn, 
khi cái nhìn chân thật, ta hoàn toàn giải thoát.” 


Vì thế mặc dù thuật ngữ “điều gì được biết là tâm của ta” hay “cái được biết là prajñâ — sự tỉnh giác 
tuyệt hảo” được sử dụng trong văn cảnh của sự nghiên cứu phân tích, ý nghĩa thực sự của prajñâ 
hay tâm thì siêu vượt sự hiểu biết hay diễn tả của ngôn ngữ. Như sưwikrâmti-vikramaparprcchâ 
sôtra (Kinh Suvikrântivikrama Vấn thỉnh) nói: 


“Bởi ứrí tuệ ba la mật không thê được diễn tả bằng bất kỳ cách nào, nó siêu vượt các ngôn từ.” 
Ngoài ta, trong “La Hầu La Tán thán Thân mẫu ” có nói: 
“Con kính lễ bà mẹ của tất cả các Đắng Chiến Thắng trong ba thời: #rí ứ„ệ ba la mật không thê 


diễn tả bằng lời nói hay sự nghĩ tưởng; không sinh, không diệt, tỉnh túy đích thực của không 
gian; lãnh vực kinh nghiệm của trí tuệ nguyên sơ tự nhận thức sâu sắc.” 


1 Câu trích dẫn hết sức nỗi tiếng này nhặt được trong một vài luận văn, đặc biệt là mahayanoftaratantrasastra 
(Mật điên Vô song), nơi ý nghĩa của nó được phát triển. Xem “Bản tánh Bắt biến” KDDL. 
ˆ Bà mẹ đang được nói đến là frí tuệ ba la mật. 


171 


6. Sự cân thiệt của việc trau dôi trí tuệ 


Bởi mọi hiện tượng tự nó là tánh Không, ta có thê tự hỏi có cần thiết phải trau dồi sự tỉnh giác 
này không. Quả thực điều đó rất cần thiết. Chăng hạn như, mặc dù tự bản chất quặng bạc là bạc, 
nhưng bạc không tự hiển lộ cho đến khi quặng được nấu chảy và được tiếp tục khai thác. Tương tự 
như vậy, mọi hiện tượng luôn luôn là tánh Không tự bản chất, siêu vượt mọi hình thức tạo tác của ý 
niệm, nhưng bởi chúng sinh kinh nghiệm chúng bằng những cách thế khác nhau và chịu đựng 
những đau khổ khác nhau nên rất cần phải hiểu biết và thực hành trí tuệ này. Vì thế, khi đã hiểu 
biết về những gì được giải thích ở trên, ta có bốn cách để trau dồi sự tỉnh giác này: các thực hành 
chuẩn bị, thiền định, hậu thiền định và những dấu hiệu của sự quen thuộc với tánh Không. 


6A CÁC SỰ CHUẨN BỊ 


Các phương pháp này liên quan đến việc an định tâm thức trong trạng thái thư thản, tự nhiên của 
nó. Làm thế nào đề an định tâm? Băng cách tuân theo những lời dạy trong Kinh Bát nhã ba la mật 
trong Bảy trăm bài kệ: 


“Con trai và con gái yêu quý! Hãy nương tựa vào thiền định cô tịch và vui thích trong việc 
không bận rộn. Khi ngồi tréo chân và không phóng chiếu bất kỳ ý niệm nào, hãy trau dồi sự tỉnh 
giác v.v..” 


và bằng cách làm các thực hành chuẩn bị Đại Ấn. 
6B PHƯƠNG PHÁP THỰC SỰ THIÊN ĐỊNH 

Ta cần làm các thực hành chuẩn bị phù hợp với hệ thống Đại Ấn được hướng dẫn. Ta đề tâm an 
trụ mà không có chút nỗ lực nào, không có bât kỳ sự khái niệm hóa nào về việc hiện hữu, không 


hiện hữu, châp nhận hay loại bỏ. Tilopa nói: 


“Đừng cân nhắc, đừng nghĩ tưởng, đừng tỉnh giác, đừng trau dồi, đừng phân tích — hãy để mặc 
tâm trong bản tánh của nó.” 


Ngoài ra, về việc để tâm ngơi nghỉ:” 


“Hãy lắng nghe, con của ta! Dù con có tư tưởng nào, trong trạng thái ngơi nghỉ này không có 
người bị trói buộc, không có người được giải thoát. Vì thế, ôi vui sướng! Khi buông xuống nỗi 
nhọc nhẵn của con, hãy nghỉ ngơi một cách tự nhiên, không trù tính hay xao lãng.” 


Long Thọ cũng nói: 


“Một con voi đã được huấn luyện giống như tâm thức đã đi vào trạng thái thư thản, không chạy 
lăng xăng và an tĩnh một cách tự nhiên. Ta đã nhận ra như thê và vì thê ta còn cân Giáo pháp nào 
nữa?” và 


“Đừng tuân theo một thái độ hay suy nghĩ theo bất kỳ cách nào. Đừng can thiệp hay tạo tác mà 
hãy đê tâm lơi lỏng trong bản tánh của nó. Sự không tạo tác là chân tánh vô sanh. Làm như thê là 
đi theo gót chân của tât cả các bậc giác ngộ trong ba thời.” 





' Đây là lời dạy hết sức nỗi tiếng của Tilopa thường được phát triển trong phạm vi thời gian. Trong trường hợp 
đó, ba huân thị đâu tiên liên quan đên quá khứ, tương lai và hiện tại một cách tương ứng và có thê hiệu là “Đừng 
suy xét (quá khứ), đừng nghĩ vê (tương lai) hay đừng tỉnh giác (hiện tại)..” 


? Câu tiếp theo sau được cho là của Saraha. 


172 


“Thủ hộ của sự Ân dật”! đã nói: 


“Đừng nhìn thấy lỗi lầm ở mọi nơi. Hãy thực hành cái chẳng là gì. Đừng nuôi dưỡng khát khao 
các dấu hiệu tiễn bộ v.v..ˆ Mặc dù được dạy răng chăng có gì đê thiên định, đừng chịu tác động 
của sự ù lì và dửng dưng. Trong mọi trường hợp, hãy thực hành với chánh niệm.” 


Trong “Thành tựu Ý nghĩa Rối ráo của Thiên định” có nói: 


“Khi thiền định, ta không /h¿ên định về bất kỳ điều gì. Cái được gọi là “thiền định" chỉ là một cái 
tên.” 


Saraha cũng nói: 
“Nếu vướng mắc với điều gì, hãy rũ bỏ nó. Khi được nhận ra, nó là mọi sự; ngoài thực tại ra, sẽ 
chăng có ai biệt điêu gì khác.” 

Đức Ati$a nói: 
“Nó là Như Thị sâu xa, đơn giản. Nó trong sáng và không được tạo tác, không sinh, không diệt 
và thanh tịnh tự nguyên thủy. Nó là pháp giới, không trung tâm hay biên bờ, có bản chât rôt ráo 


là niết bàn. Hãy nhìn nó với đôi mắt tốt lành của tâm, không bị bóp méo bởi ý niệm và không bị 
mờ tôi bởi sự xao lãng hay khích động.” Và 


“Hãy an trụ tâm không bị tạo tác trong pháp giới trùm khắp tự nó không bị tạo tác. 


An trụ tâm theo cách được mô tả ở trên là phương pháp đúng đắn để trau dồi trí tuệ sâu xa siêu 
việt — frí tuệ ba la mật. Kinh Bát nhã ba la mật trong Bảy trăm bài kệ nói: 


“Trau dồi trí tuệ ba la mái có nghĩa là không tham dự vào, không lấy mà cũng không bỏ điều gì. 
Trau dôi Ørí tuệ ba la mật có nghĩa là không trụ ở bât kỳ nơi nào. Trau dôi Ø/ fuệ ba la mật có 
nghĩa là không nghĩ tưởng hay tập trung vào bất kỳ điều gì.” 


Kinh Bát nhã ba la mật trong Tảm ngàn Đoạn Kệ nôi: 


“Trau dỗi ứrí tuệ ba la mật là không trau dồi bất kỳ điều gì.” Và 


“Trau đồi (thiền định về) ứrí tuệ ba la mật là trau dồi (thiền định về) không gian.” 


Ta “trau đồi — thiền định về - không gian” ra sao? Cũng bản Kinh trên nói: 


1 Shawaripa 


? Các dấu hiệu tiến bộ trong việc hiểu biết tánh Không: thực ra từ thực sự được dùng là “cảnh báo” (về kinh 
nghiệm tánh Không). Xem chương “các con đường” ở sau. 


3 trau dồi Thuật ngữ Tây Tạng sgom có một ý nghĩa gốc là sự phát triển thói quen làm điều gì/trở nên quen 
thuộc với điều gì. Vì thế nó có nghĩa là trau dồi hay phát triển và nó là thuật ngữ tổng quát chính yếu trong tiếng 
Tây Tạng để chỉ thiền định/sự thiền định, bởi vấn đề chính của thực hành thiền định là trở nên quen thuộc với 
cách thế chân thực mà các sự vật là. Trong khi một người Tây Tạng thấy thuật ngữ sgom sẽ có ba ý nghĩa này — 
phát triển, trau dồi và thiền định — vang dội một cách tự nhiên trong tâm họ, thì trong Anh ngữ [các thuật ngữ này 
đưa ra những sự kết hợp khác nhau thuộc về tiềm thức] và thuật ngữ này hay thuật ngữ khác phải được chọn lọc 
cho phù hợp với văn cảnh. 


* Xem chú thích ở trên. 


173 


“Không gian không có tư tưởng dựa trên khái niệm; trí tuệ ba la mật không có tư tưởng dựa trên 
khái niệm.” 


Kinh Bát nhã Ba la mật Cô đọng trong các bài kệ cũng nói: 
“Không khái niệm hóa sự sinh khởi hay không sinh khởi là thực hành siêu việt trí tuệ ba la mật.” 
Đạo sư vĩ đại “Thủ hộ của Ngôn ngữ” nói: 
“Đừng nghĩ về những gì có thể suy nghĩ. Đừng nghĩ về những gì không thê suy nghĩ. Nhờ không 
nghĩ vê điêu có thê suy nghĩ mà cũng không nghĩ vê điêu không thê suy nghĩ, ta sẽ nhận ra tánh 
Không.” 
Ta nhận ra tánh Không ra sao? Kinh Thành tựu Pháp giới nói: 
“Khi tánh Không được nhìn thấy, không có cái thấy.” Và 


“Đắng Chiến Thắng Thành tựu Siêu việt! Không thấy bất kỳ điều gì là thấy một cách tuyệt hảo.” 
Và: 


“Không thấy bất kỳ điều gì là thấy như thị.” 
“Chân lý Nhỏ của Trung Đạo ” cũng nói: 

“Trong những bản Kinh vô cùng sâu xa nói rằng không thấy tức là thấy.” 
Kinh Bát nhã Ba la mật Cô đọng trong các bài kệ cũng nhận xét: 


“Người ta nói rằng họ nhìn thấy không gian. Họ “thấy' không gian ra sao? Ta nên nghiên cứu 
vấn đề này. Như Lai đã dạy cách nhìn các hiện tượng thì giống như thế.” 


6C GIAI ĐOẠN GIỮA THIÊN ĐỊNH” 

Trong khi nhìn mọi sự xuất hiện ở giữa các khóa thiền định” là ảo tưởng, ta nên củng cô mọi 
công đức tôt lành trong khả năng của ta, nhờ thực hành bô thí v.v.. Như Kinh Bát nhã Ba la mật Cô 
đọng trong các bài kệ có nói: 

“Những ai hiểu rằng năm uẩn” giống như một ảo tưởng sẽ không còn tạo tác các uẫn và ảo tưởng 

nữa. Thực hành sự an bình tuyệt đôi là thoát khỏi mọi loại nhận thức; đó là thực hành ứzí /uệ ba 


la mật siêu việt. ” 


Tam Ma Địa Vương Kinh nói: 





1 Đức Văn Thù (2) 
? nghĩa là giữa các thời khóa thiền định, thường được gọi là giai đoạn hay trạng thái “hậu-thiền định”. 


_ Giữa những thời khóa chính thức nếu ta là người sơ học; giữa những khoảnh khắc trong trẻo mỗi khi chúng 
xuât hiện nêu ta đã có một vài kinh nghiệm vệ tánh Không. 


*_ Năm lãnh vực chính của kinh nghiệm: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Mọi khía cạnh của kinh nghiệm tương đối 
có thể được phân ra thành nhóm này hay nhóm khác trong những nhóm này. Trong thực tế, uẫn thứ tư, hành hay 
các sự việc trong tâm thức, bao gồm tất cả những uẫn khác; chúng được trừu tượng hóa bởi chúng giữ một tầm 
quan trọng đối với hầu hết con người. 


174 


“Mặc dù các nhà huyễn thuật tạo nên các hình tướng, tạo ra ngựa, voi, xe bò và đủ mọi thứ, 
nhưng chẳng có điều gì xuất hiện thực sự có mặt. Hãy biết rằng mọi sự thì tương tự như thế.” 


Trong 7ực hành Nhự Thị có nói: “Tâm chú tâm vào vô-niệm, nhưng việc tích tập điều tốt lành 
không bao giờ ngừng nghỉ.” 


Nhờ sự quen thuộc như thế (với trí tuệ của tánh Không), các giai đoạn thiền định và giữa thiền 
định sẽ không thê phân biệt được và thoát khỏi sự tự-ý thức.! 


“Sẽ không còn tự-ý thức (tự phụ) rằng /ôi đăng thiên định hay tôi xuất định. Vì sao? Vì có sự 
tỉnh giác về bản tánh rốt ráo của các sự việc." 


- (thực hành trí tuệ ba la mát bao gốm 
và siêu vượt tát cả những đức hạnh khác) — 


Vì thế công đức của việc an trụ, dù chỉ một chốc lát, trong trí tuệ ba la mật - trạng thái chân lý 
tối thượng, tánh Không - thì to lớn hơn nhiều so với việc thọ nhận Giáo pháp, tụng đọc Kinh điển 
hay gieo trồng điều tốt lành trong hình thức bố thí và những thiện hạnh tương tự. Trong 
Taffvaprakâsa (Kinh Giảng dạy vê Như thị), Đức Phật nói: 


“Văn Thù, công đức của người thực hành thiền định sâu xa về Chân nhu” chỉ trong thời gian của 
một cái búng ngón tay thì to lớn hơn công đức của người nghiên cứu trong một kiếp. Xá Lợi 
Phát, vì lý do này ông nên chỉ dạy một cách nghiêm túc cho những người khác để họ thực hành 
thiền định về Chân như. Xá Lợi Phát, tất cả các Bồ Tát đã được tiên tri là những vị Phật tương 
lai cũng an trụ đơn độc trong trạng thái thiền định đó.” 


Trong Kinh Phát triển Đại Chứng ngộ cũng nói: 


“Thực hành thiền định trong một thời khóa thì có ý nghĩa hơn là việc bảo vệ sinh mạng của 
chúng sinh trong ba cõi.” 


Trong Kinh Đại Nhục kế có nói: 


“Công đức của việc trau dôi ý nghĩa chân thực của các sự vật trong một ngày thì to lớn hơn công 
đức của việc nghiên cứu và quán chiêu trong nhiêu kiệp. Vì sao? Đó là bởi nó đưa ta xa rời con 
đường sinh và tử.” 


Trong Sraddhábalâdhânâvatâramudrâsatra (Kinh Đường vào Niềm Tin) có nói: 


“Công đức của một khóa thiền định duy nhất về tánh Không của một yogi (hành giả) thì to lớn 
hơn công đức của tât cả chúng sinh trong ba cõi sử dụng của cải đê tích tập đức hạnh trọn đời 
mình.” 


Ta được dạy rằng nêu ý nghĩa của tánh Không không được lưu giữ trong tâm, các đức hạnh khác sẽ 
không thể đưa ta đến giải thoát. Kinh Các Giáo huấn về sự Không Tạo tác của mọi Hiện tượng nói: 


1 tự-ý thức rlom. sems được dịch sát nghĩa là sự tự phụ hay ngạo mạn nhưng có thể mang một ý nghĩa rộng 
hơn. Ở đây nó bao gồm mọi nỗ lực quen thuộc của tâm thức lan man để tạo nên một tính cách. Chân lý của việc 
có một tính cách không dính mắc thì hiển nhiên do bởi trí tuệ của tánh Không. 


? Chân như (Thusness) thuờng được dùng để chỉ sự đơn giản (tự nhiên). Có nhiều tính ngữ để chỉ chân lý tối 
thượng: thusness (Chân như), suchness (Như thị), voidness (tánh Không) v.v.. Mặc dù tất cả những từ này nói 
đến một điều duy nhất, sự thuần tịnh cố hữu của tâm, thuật ngữ nhắn mạnh khía cạnh này hay khía cạnh khác 
của nó. “Thatness” nhắc đến nó như mục đích; “Thusness” giới thiệu nó như chân tánh của mọi người v.v.. TỪ 
đặc biệt được dùng ở đây đưa ra ý nghĩa “một-và-duy nhất”. 


175 


“Trong giáo lý này, ta có thể tuân giữ giới hạnh trong một thời gian dài và thực hành thiền định 
trong một triệu kiếp nhưng nếu không có sự chứng ngộ chân lý tối thượng này, những điều đó 
không thể mang lại giải thoát. Những ai thấu hiểu giáo lý về cái không này sẽ không bao giờ 
dính mắc vào bất kỳ điều gì.” 


Trong Kinh Mười Bánh Xe, Địa Tạng có nói: 


“Việc quen thuộc với thiền định sâu xa cắt đứt các nghi ngờ. Ngoài nó ra, không điều gì có khả 
năng đó. Bởi sự trau dồi thiền định sâu xa thật siêu việt, các hiền giả thiện xảo hãy siêng năng 
thực hành.” Ngoài ra: 


“Kết quả tốt lành của việc thiền định trong một ngày vượt xa kết quả của việc biên chép, tụng 
đọc, nghiên cứu, hay giảng nghĩa giáo lý trong nhiều kiếp.” 


Khi ý nghĩa then chốt của tánh Không như được mô tả 
ở trên đã được thâu suốt, không một điễu nào 
không được bao gôm trong con đường này. 


Đó là quy y. Điều này được dạy trong Kinh Long Vương Anavatapta Vấn thỉnh: 


“Các Bồ Tát biết rõ là mọi hiện tượng không có thực thê, không hiện hữu, không có đời sống và 
không có tính cách. Nhìn theo cách các Đắng Như Lai nhìn — không như các sắc tướng, không 
như các danh hiệu, và không như các hiện tượng đặc biệt — đó là đã quy y Phật với một tâm thức 
không bị ô nhiễm bởi quan niệm duy vật. Bản chất đích thực của các Như Lai là đharmadhâtu' 
(Pháp giới). Dharmadhâtu là cái ứrùm khắp mọi sự. Vì thế, nhìn nó như cái gì đồng hành với 
phạm vi của mọi hiện tượng là nương tựa (quy y) nơi Pháp với một tâm thức không bị ô nhiễm 
bởi quan niệm duy vật. Những ai quen thuộc với dharmadhâtu là cái gì không được tạo lập, với 
thực tế là Thanh Văn thừa được đặt nền trên sự không được tạo lập, và với tính chất bất nhị của 
sự được tạo lập và không được tạo lập, là quy y nơi Tăng đoàn với một tâm thức không bị ô 
nhiễm bởi quan niệm duy vật.” 


Đó cũng là phát khởi Bồ đề tâm. Kinh Bồ đề tâm Vĩ đại nói: 


“Ca Diếp! Mọi hiện tượng, như không gian, không có tính chất cụ thể; trong sáng và hoàn toàn 
thanh tịnh tự nguyên thủy. Đó là “phát khởi Bồ đề tâm”.” 


Mặc dù giai đoạn quán tưởng,ˆ thiền định về những thân tướng thiêng liêng và trì tụng 
thần chú được nói đến, ta được dạy rằng nếu có sự tỉnh giác về tánh Không này thì mọi sự có đầy 
đủ trong nó. Một điều như thế được dạy ở đâu? Nó được nói trong mật điển Hevajra: 





1_Từ dharma thường được sử dụng một cách riêng rẽ trong Phạn ngữ; trong thực tế, nó được ban cho mười 
định nghĩa. Đôi khi nó là từ tổng quát để chỉ “sự vật” hay “hiện tượng” và đôi khi nó có nghĩa là “dharma” (Pháp) 
trong ý nghĩa Phật giáo hiện đại v.v.. Các ý niệm được phát triển ở đây, theo một phương cách nặng nhọc điễn 
hình nhưng có tính chất luận lý, xoay quanh những ý nghĩa này của dharma. Dharmadhâtu có thể được hiễu là 
“Phạm vi hay cõi hoặc không gian trong đó các hiện tượng xảy ra.” Nó là bản tánh đích thực của tâm có thể sinh 
khởi mọi sự của sinh tử hay niết bàn — không gian nguyên thủy trong đó sự biểu lộ của tâm xảy ra. Bản văn chỉ rõ 
làm thế nào chư Phật có không gian thanh tịnh, nguyên sơ như bản chất của các ngài trong khi chúng sinh có nó, 
dĩ nhiên, nhưng bị ngăn trở bởi những ý niệm mê lầm và lộn xộn, điều đó tạo nên những kinh nghiệm sống của 
họ, các “hiện tượng” (pháp) của họ. 


? bskyed.rim Giai đoạn này đôi khi được gọi là “giai đoạn phát triển” hay “giai đoạn quán tưởng” của nghi quỹ 
Kim Cương thừa. Nó nói đến giai đoạn thực hành xử sự với thực tại tương đối, trong đó, khi đồng nhất với sự 
thuần tịnh nguyên sơ, ta quán tưởng, cúng dường, thỉnh mời sự hiện diện, trì tụng các thần chú v.v.. Giai đoạn 
kia là rdzogs.rim trong đó ta an trụ trong thực tại tối thượng, không có bắt kỳ sự tạo tác nào. 


176 


“Không có thiền định, không có người thiền định; không có các Bồn Tôn và cũng không có các 
thần chú — trong một bản tánh đơn giản, các Bồn Tôn và thần chú thực sự hiện diện; các hiện thê 
(sattva) Tỳ Lô Giá Na, Bất Động, Bất Không Thành Tựu, Bảo Sanh và A Di Đà.” 


Mật điển Đại thừa Tối thượng Sự Hợp nhất của chư Phật Vĩ đại vinh quang với các Dakini Toàn 
hảo nói: 


“Việc làm ra các hình tượng v.v.. sẽ không tạo nên một yogi. Nhưng yogi nỗ lực tuyệt hảo trong 
Bồ đê tâm sẽ trở thành Bôn Tôn.” 


Trong khi ⁄4jra$ekhara-mahâguhyayogatanra (Mật điền Đỉnh Kim cương) nói: 


“Các tính chất nội tại của mọi thần chú là tâm của tất cả chư Phật, để giúp ta thành tựu tính túy 
của Pháp và thâu hiêu dharmadhâtu (Pháp giới) băng một cách thức đúng đăn; các tính chât nội 
tại của các thân chú được dạy là như thê.” 


Các lễ cúng dường lửa cũng được bao gồm trong đó. Như Mật điển Cam lô Bí mật của Đức 
Vua nói: 


“Các lễ cũng dường lửa dùng đề làm gì? Chúng được lập ra để ban những thành tựu tâm linh tối 
thượng và chiên thăng các tư tưởng. Việc đôt cháy gô v.v.. không tạo thành một lễ cúng dường 
lửa.” 


Con đường trong phạm vi sáu ba la mật cũng được bao gồm trong đó. Kinh Định Kim Cương 
HÓI: 
“Khi không xa rời tánh Không, sáu ba /a mật được hợp nhất.” 


Theo Kinh Phạm Thiên Visesaanti Vấn thỉnh: 


“Không có ý hướng là bố thí. Không trụ trên mọi loại sự vật là trì giới. Không tạo nên các khác 
biệt cụ thê là nhân nhục. Không châp nhận hay từ bỏ là tính tân. Không vướng mặc là thiên định. 
Vô-niệm là trí tuệ.” Kinh Địa Tạng cũng nói: 


“Thiền định của bậc hiền trí và thiện xảo về giáo lý tánh Không không nương tựa vào hay trụ 
trên bât kỳ điêu gì có tính chât thê tục. Thiên định đó chăng trụ ở đâu trong bât kỳ hiện hữu nào. 
Đó là sự trì giữ giới hạnh tuyệt hảo.” 


Cũng quyền Kinh này nói: 


“Mọi hiện tượng là nhất vị, trống không như nhau và không có bắt kỳ tính chất cụ thể nào. Vì thế 
một tâm thức không an trụ hay vướng mắc vào bất kỳ điều gì là thực hành nhẫn nhục; qua đó, lợi 
lạc sẽ tăng trưởng lớn lao. Bậc hiền trí thực hành tinh tấn ném đi mọi vướng mắc, Tâm không an 
trụ mà cũng không bám chấp vào bất kỳ điều gì được gọi là một “ruộng đức hạnh tuyệt hảo". 
Thực hành thiền định sâu xa để mang lại hạnh phúc và an lạc cho mọi chúng sinh là thực hành 
loại bỏ một gánh nặng to lớn và quét sạch mọi phiền não nhiễm ô. Các tính chất của bậc hiền trí 
thực sự và có năng lực là như thế. 


Sự lễ lạy cũng được bao gồm trong nó. Kinh Không gian Quý báu nói: 


“Giông như nước được đô vào nước và bơ được đô vào bơ, việc tự mình nhận ra một cách hoàn 
hảo trí tuệ nguyên sơ tự-thâu biệt này tạo nên các lê lạy.” 


Nó cũng bao gồm việc cúng dường. Kinh Cha và Con Gặp gỡ nói: 


177 


“Nương tựa vào Giáo pháp tánh Không và khát khao lãnh vực kinh nghiệm của chư Phật: đó là 
cúng dường Đạo sư Giác ngộ và những món cúng dường như thê thật vô song.” 


Ngoài ra, trong Mát điển Cam lô Bí mật của Đức Vua có nói: 


“Làm hài lòng chư Phật là sự cúng dường đầy ý nghĩa. Cúng đường hương v.v.. không phải là 
cúng dường làm hài lòng chư Phật. Bằng cách làm tâm ta khả thi một cách hoàn hảo, ta thực 
hiện sự cúng dường vĩ đại và làm hài lòng chư Phật.” 


Ngoài ra, người sở hữu trí tuệ ba la mật sửa chữa” các sai lầm trong quá khứ. Trong 
Karmâvaranavisuddhi (Kinh Nghiệp Hoàn toàn Thanh tịnh) có nói: 


“Người khát khao việc sửa lỗi, ngôi thăng và nhìn vào sự bât nhiễm. Nhìn sự bất nhiễm một cách 
hoàn hảo là cách thức thanh tịnh nhất, cao quý nhât đề hôi tiệc.” 


Nó cũng bao gồm sự tuân giữ các giới hạnh và cam kết. Như có nói trong 
Susthitamafidevaputra-pariprcchá s0tra (Kinh Susthitamati Vân thỉnh): 


“Khi không còn sự tự-ý thức trong mối liên hệ với cam kết và không-cam kết,” đó là trì giới của 
niệt bàn, đó là trì giới thanh tịnh nhât.” 


Kinh Địa Tạng cũng nói: 


“Người được coi là cư sĩ, sống ở nhà và râu tóc không cạo. Người â ấy có thể không đắp y tu sĩ và 
thậm chí có thể không tuân giữ giới hạnh. Nhưng nêu sở hữu phẩm tính đích thực của một Bậc 
Chứng ngộ, người ấy quả là một tu sĩ trong ý nghĩa tuyệt đối.” 


Ba giai đoạn của trí tuệ là nghiên cứu, suy niệm và thiền định cũng được bao gồm trong ý 
nghĩa này. Như có nói trong Mật điện Vô Trụ Siêu việt: 


“Khi đã dùng thực phẩm là bản tánh không tạo tác, ta sẽ hài lòng mọi khía cạnh mà không loại 
trừ điêu nào. Người non nớt không chứng ngộ thì lệ thuộc vào câu chữ. Mọi sự là một đặc tính 
của tâm ta.” 


Ngoài ra Saraha nói: 


, Thường thì chữ “workable” (khả thi, có thể làm việc được) có nghĩa là tâm ta làm những gì các ý hướng Bồ Tát 
của ta muốn làm, hơn là nó chỉ là một sản phẩm của tập quán mê lầm. Trong văn cảnh này “khả thi” có nghĩa là 
quen thuộc với tánh Không trong mọi hoàn cảnh. 


? Một vài ý niệm liên quan tới sự tịnh hóa các hành vi sai lầm trong quá khứ (xem chương trước về việc thọ nhận 
giới nguyện Bồ Tát) được nói thoáng qua trong đoạn này. Ta sửa chữa những sai lầm trong quá khứ nhờ (một 
trong SỐ các phương pháp) sự ân hận - thường thì nhờ những lời nguyện sám hối nhờ đó ta đối mặt với quá khứ 
của ta và cảm thấy ăn năn một cách tự nhiên về sự tổn hại và sai làm trong trường hợp đó. Ở đây, việc đối mặt 
với tánh Không tự nó chuộc lỗi bởi việc nhận ra chân lý của tánh Không đền bù mọi sai lầm, nguyên nhân đầu 
tiên và chung nhất của nó là sự vô minh về điều kiện thanh tịnh và hoàn hảo của tánh Không. 





3 Ở đây tự-ý thức có nghĩa là những tư tưởng về bản ngã, các phóng chiếu về tính cách, trong ý nghĩa của việc 
nghĩ mình là người tuân giữ những cam kết v.v.. để chứng tỏ công hạnh. An định tâm trong sự vô-ngã, không 
thấy mình như một sự nỗi trội đặc biệt, của tánh Không là công hạnh tối thượng. Có một hàm ý xa hơn được 
giảng kỹ trong Abhidharma (xem mkhas.jug KDDL), về sự cam kết, hay trói buộc, có liên quan đến một thực tại 
nào đó. Đôi khi những trói buộc và cam kết này là giả tạo — như trường hợp thọ nhận giới nguyện - và đôi khi 
chúng là một tác dụng phụ tự nhiên của thực hành, chẳng hạn như trường hợp của những người đã thể nhập 
sâu xa thiền định về lòng từ ái. Do bản tánh của lòng từ phổ quát, họ từ bỏ việc làm tổn hại mạng sông của chúng 
sinh mà không cần chính thức thọ nhận một giới nguyện. Tương tự như thế, tánh Không “gắn liền” với giới hạnh 
một cách tự nhiên. 


178 


“Chính nó đọc, chính nó thông hiểu ý nghĩa và chính nó thiền định. Cũng chính nó thấu suốt ý 
nghĩa của các luận văn. Không cái thây nào có thê biêu thị nó.” 


Nó cũng bao gồm các lễ cũng dường torma và các Phật sự tương tự. Mái điển Cam lô Bí mật 
của Đức Vua nói: 


“Khi ta bắt gặp bản tánh đích thực của tâm, các lễ cúng dường, torma v.v..- mọi loại hoạt động 
và công hạnh khác nhau — được bao gôm trong đó.” 


Như thế, nếu chỉ một mình sự tự quen thuộc với tỉnh túy phố quát, bản tánh của tâm, bao gồm tất 
cả những, điều đó, thì vì sao phải dạy quá nhiều ! kỹ thuật tuân tự? Các kỹ thuật này được phát triển 
để dẫn dắt những người thiểu sự thông tuệ, vẫn còn mê lầm về bản tánh của các sự việc. Kinh 
Trang nghiêm Trí tuệ Sinh khởi nói: 

“Việc giải thích các nhân, duyên và sự tương thuộc cũng như các giáo lý về con đường tuần tự 

được đưa ra như phương tiện cho người mê lầm. Làm thế nào cách tu tập tuần tự này có thể có 

mặt trong phạm vi của Giáo pháp tự nhiên này?” 
Trong Mahâsamvarodayatantrarája (Sự Sinh khởi của cái Thấy về Hạnh phúc Siêu việt) có nói: 

“Như thế, tôi đã đạt được tự tánh" giải thoát vĩnh viễn: tự tánh thì bao la như không gian.” 

Trong Kinh Không gian Quý báu có nói: 

“Cho đến khi ta an trụ trong đại dương Pháp giới, các giai đoạn và cấp độ (quả vị) được coi là 

khác nhau. Khi ta đã thâm nhập đại dương Pháp giới, chăng có chút giai đoạn và câp độ nào đê 

vượt qua” 


Đức Atisha lẫy lừng đã nói: 


“Khi tâm đã an trụ kiên cô trong ta, ta không cân hêt sức chú tâm đên các đức hạnh của thân và 
ngữ.” 


6D CÁC DẦU HIỆU CỦA SỰ PHÁT TRIÊN 

Các dấu hiệu cho thấy trí tuệ ba la mật tăng trưởng là ta chú tâm đến đức hạnh, giảm bớt phiền 
não, phát khởi lòng bi mân. đối với chúng sinh, nghiêm chỉnh áp dụng vào thực hành, từ bỏ mọi xao 
lãng và không còn dính mắc hay tham muốn các sự việc của cuộc đời này. Vì thế trong Vỏng Hoa 
Quý báu của các Hệ thông Triết học Phật giáo có nói: 

“Nhờ quen thuộc với tánh Không, ta có sự chú tâm đến tất cả những điều đức hạnh.” 


7. Những kết quả của trí tuệ ba la mật 


Những kết quả này gồm hai phần: kết quả tối thượng và những kết quả nhất thời. Kết quả tối 
thượng là đạt được giác ngộ. 777 fuệ ba la mật trong Bảy trăm câu kệ dạy: 


“Văn Thù! Nhờ thực hành ứzí tuệ ba la mật, Bồ Tát ma ha tát sẽ đạt được giác ngộ toàn triệt một 


cách nhanh chóng và chân thật trong Phật quả viên mãn vô song.” 


1 Một cách chơi chữ rất hay. “Identity” là mahâ atma - đại ngã hay tính cách vĩ đại. Khi đã loại bỏ mọi ý niệm giới 
hạn về ngã, linh hồn hay, atma (tiểu ngã), cuối cùng các giáo lý sâu xa đưa ra bản tánh chân thật của tâm, tánh 
Không, như tính cách phổ quát của mọi người và mọi sự. Xem “Bản tánh Bắt biến” KDDL 


179 


Trong khi chờ đợi, mọi điều tốt lành và tuyệt hảo sẽ sinh khởi. Như có nói trong Trí fuệ Ba la 
mật Cô đọng trong các bài kệ: 


“Mọi điều hoan hỉ, hạnh phúc mà các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Phật Độc giác, trời hay bất kỳ 
chúng sinh nào khác đêu đên từ /rí fuệ ba la mật siêu việt.” 





Đa S & 
XoWyzsv/ ý 


Điều này kết thúc chương Mười bảy về trí tuệ ba la mật, 
trong tác phâm Pháp Bảo của sự Giải thoát 


180 


Chương Mười tắm 


Các Giai đoạn của Con Đường 


Sau khi đã phát triển ý hướng thành tựu giác ngộ siêu việt, ta sẽ tuần tự vượt qua các giai đoạn 
và câp độ của con đường Bồ Tát. Tóm tắt dưới đây phác thảo các giai đoạn của con đường: 


Các giai đoạn của con đường được thảo luận sâu sắc qua năm giai đoạn này — giai đoạn tích 
tập, kêt hợp, nội quán, trau dôi và giai đoạn thành tựu viên mãn 


Theo luận văn Ngọn Đèn Soi sảng Con Đường Giác ngộ, năm giai đoạn này như sau: Thứ nhất, 
giai đoạn tích tập, được giảng rõ là trước hết các giáo lý tạo thành nền móng nhờ trở nên quen 
thuộc với các Giáo pháp thích hợp với khả năng thấp hay trung bình của ta. Các giáo huấn này 
được theo sau bởi sự phát triển hai phương diện của Bồ đề tâm: Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm 
hạnh. Kế đó ta nỗ lực đề củng cố và thâu thập hai tích tập. Bước kế tiếp là giảng về việc làm thế 
nào giai đoạn kết hợp” xảy ra nhờ sự hiểu biết có được một cách tuần tự nhờ các giai đoạn phụ 
“hơi ấm” v.v.. Các giai đoạn nội quán, trau dỗi và thành tựu viên mãn được giảng qua “những 
thành tựu của các cấp độ (quả vị) Cực HỈ” v.v 


1. Giai đoạn tích tập (tư lương vị) 


Giai đoạn tích tập trình bày mọi nỗ lực mà những người được phú bắm năng lực Đại thừa phải 
thực hiện trong thực hành đức hạnh từ lúc họ an lập tâm trên sự giác ngộ siêu việt và thọ nhận một 
vài lời khuyên và giáo huấn từ một vị Thầy cho đến khi “hơi ấm” cho trí tuệ nguyên sơ” xuất hiện. 
Giai đoạn này của con đường tự nó được chia thành bốn nhánh, tùy theo việc nó được tạo nên bởi 
sự hiểu biết, ước nguyện, khát khao sự siêu việt hay thành tựu. 


Vì sao nó được gọi là “Gnai đoạn Tích tập” Nó được gọi như thế là vì các hoạt động của giai 
đoạn này, các hoạt động đó đáp ứng việc thâu thập và củng cô các sự tích tập đức hạnh v.v.. để làm 
cho tâm ta trở thành một chiếc bình (pháp khí) thích hợp có thể sinh khởi các chứng ngộ như “hơi 
ấm” v.v.. Chúng cũng được dùng để ám chỉ là những cội rễ của đức hạnh tương thích với sự giải 
thoát. 

Trong giai đoạn đặc biệt đó, ta trau dồi mười hai điểm — có nghĩa là ba bộ (mỗi bộ bốn yếu tố) — 
trong 37 yếu tố của sự giác ngộ. Đó là Bốn Tu tập trong Chánh niệm (Tứ niệm xứ), Bốn Thực 
hành Đúng đắn (Tứ chánh cần) và Bốn Hỗ trợ của sự Hiển lộ Thần diệu (Tứ như ý túc). 


Trong những điểm này, Bốn Tu tập Chánh niệm, tạo thành cấp độ thấp của giai đoạn tích tập, 
bao gôm việc phát triển sự chánh niệm về những gì thuộc về với jý, chánh niệm về những cđm xúc, 
chánh niệm vê những gì thuộc về ứâm và chánh niệm về các hiện tượng. 

Bốn Thực hành Đúng đắn, tạo thành cấp độ trung bình của giai đoạn tích tập gồm có: rũ bỏ 
những xấu ác và bất thiện đang hiện hữu, không bao giờ sinh khởi những xấu ác và bắt thiện hiện 





1 sự kết hợp trí tuệ vốn có với tánh Không. 


? hơi ấm — Điều này không có quan hệ gì với yoga nội hỏa, một thực hành đặc biệt của Phật giáo Kim Cương 
thừa. Nó áp dụng cho phần đầu tiên của giai đoạn kết hợp (xem bên dưới) trong đó trước tiên ta say mê ý nghĩa 
chân thực của tánh Không. Điều này được giảng nghĩa qua hình ảnh tương đồng của một người vào một đêm 
lạnh giá, bị hấp dẫn bởi một ngọn lửa. Tới một lúc người ấy sẽ đủ gần để cảm thấy hơi nóng của vật mà họ đã 
nhắm tới vào một lúc nào đó. 


3 Các thực hành này có nghĩa đen là “Bốn Chân của những sự Huyền diệu”. Chúng trình bày sự tu tập thiền định 
sâu xa dẫn đến một tâm thức trong trẻo, hoàn toàn tập trung và an bình. Sự làm chủ tâm thức này là nền tảng từ 
đó có thể hiển lộ bắt kỳ hình tướng nào cần thiết để giúp đỡ chúng sinh đạt được sự xác tín nơi các chân lý phổ 
quát; vì thế cách dịch hiện nay là “những Hỗ trợ của sự Hiễn lộ Thần diệu”. 


I8I 


không tôn tại, phát khởi những biện pháp tốt lành nhưng chưa hiện diện và bảo đảm cho sự tăng 
trưởng những đức hạnh đã được phát triển. 

Bốn Hỗ trợ của sự Hiễn lộ Thần diệu, tạo thành cấp độ cao của giai đoạn tích tập, đó là: thiền 
định sâu xa nhờ sự khát khao, thiền định sâu xa nhờ sự tinh tấn và thiền định sâu xa nhờ sự phân 
tích. 


2. Giai đoạn kết hợp (gia hạnh vị) 


Giai đoạn này tiếp nối sự viên mãn đúng đắn của giai đoạn tích tập. Nó là sự sinh khởi “bốn giai 
đoạn phụ của sự xuyên thủng sự hiểu biết tương ứng với sự chứng ngộ Bốn Chân lý (Tứ Diệu 
Đề).” Bốn giai đoạn phụ được gọi là: hơi ám (noãn), đỉnh,` nhẫn” và pháp thể gian tối thượng (thê 
đệ nhất). 

Vì sao nó được gọi là “Giai đoạn Kết hợp”? Ở đây “kết hợp” ám chỉ sự kết hợp thành một chứng 
ngộ trực tiếp chân lý." Trong các giai đoạn phụ noãấn và đỉnh, năm khả năng (ngũ căn) được sử 
dụng: các năng lực của niềm tin (tín), tỉnh tấn (tấn), hồi tưởng (niệm), thiền định sâu xa (định) và 
trí tuệ sâu xa (tuệ). Trong các giai đoạn phụ nhấn và pháp thể gian tối thượng, năm khả năng này 
trở thành năm năng lực (ngũ lực): các năng lực tín, tắn, niệm, định và tuệ. 


3. Giai đoạn nội quán (kiến vị) 
Giai đoạn này tiếp nối giai đoạn phụ pháp thể gian tối thượng (thê đệ nhất). Nó là sự kết hợp của 


šamdtha (an định) và vi2aýyand (nội quán sâu xa) được tập trung vào Bồn Chân lý của bậc Chứng 
ngộ." Trong mối tương quan với Chân lý thứ nhất (Khổ để), có những phương diện của nội quán 





† Hình ảnh ở đây gợi lại những phẩm tính của một đỉnh núi, từ đó có một cái nhìn ở trên cao và bao quát. Ngoài 
ra, mặt đất, trong trường hợp này tượng trưng cho những ô nhiễm, đã dần dần giảm bớt tới một điểm, trong khi 
không gian, tượng trưng cho tánh Không, càng lúc càng hiện ra. Ở trên đỉnh, ta đứng giữa trời và đất, các hiện 
tượng và tánh Không. 


? Xem chương trước về sự nhẫn nhục. Loại nhẫn nhục thứ ba có liên hệ đặc biệt với nhẫn nhục về pháp và sự 
thiện xảo cân thiệt đê đôi mặt với tánh Không và những hàm ý của nó. 


3 Đây là sự chấm dứt, và là pháp. tối thượng, của sinh tử. Sau giai đoạn phụ này, sẽ không còn sự tái sinh trong 
luân hồi sinh tử nữa. Toàn bộ phẩm tính của kinh nghiệm sẽ biến đổi. Giai đoạn Nội quán tiếp theo không có liên 
hệ gì với tính chất thế tục, như chương sau làm sáng tỏ. 


* Trong giáo lý abhidharma chúng ta khám phá năm giai đoạn của con đường như mẫu mực tổng quát của sự 
giải thoát đối với tất cả Phật tử, dù là Nguyên thủy hay Đại thừa. Định nghĩa được đưa ra ở đây, về “kết hợp với 
chân lý”, áp dụng như nhau cho mọi yâna (thừa). Giai đoạn Kết hợp chuẩn bị cho giai đoạn nội quán giải thoát, 
lâu dài là Giai đoạn Nội quán. Chân lý có thể được hiểu là Bốn Chân lý Cao quý (Tứ Diệu Đề), là những chân lý 
chỉ rõ bản tánh nền tảng của mọi sự. Trong Phật giáo Đại thừa, nội quán thực sự xảy ra trong một giai đoạn duy 
nhất trong đó nhất định phải có sự quán chiều bản tánh trống không tối thượng của mọi sự. Trong những hình 
thức Phật giáo khác, nội quán này, chủ yếu quán chiếu sự trỗng không (tánh Không) của bản ngã, xảy ra trong 
16 giai đoạn liên tiếp, mỗi chân lý bốn giai đoạn. Trong bắt kỳ trường hợp nào, điều quan trọng là phải hiểu rằng 
mọi sự chuẩn bị trong tâm thức là để nội quán xảy ra trong Giai đoạn Kết hợp này, trong khi kinh nghiệm thực sự 
về bản thân sự kết hợp thì xảy ra trong Giai đoạn Nội quán. 


"Bốn Chân lý của bậc Chứng ngộ - nghĩa đen là “Bốn Chân lý của Bậc Tôn quý (arya),” thường được dịch là 
Bốn Chân lý Cao quý (Tứ Diệu Đế). Đây là những nội quán của các Bậc Chứng ngộ, quán chiếu bản tánh của sự 
hiện hữu. Những quán chiếu này thì chân thực, nghĩa là trực tiếp và không bị bóp méo. Chỉ có tâm vui hưởng 
tính chất phong phú của tánh Không mới có thê nhận thức sâu sắc chân lý như nó xuất hiện ở cấp độ này. Gọi 
những trình bày hàng ngày, được trí thức hóa về Bốn Chân lý mà ta tìm thấy trong nhiều quyền sách Phật giáo là 
“Bốn Chân lý Cao quý” sẽ làm giảm giá trị phần nào vấn đề chính yếu: chân lý đích thực là kinh nghiệm siêu việt 
nhất mà chỉ những bậc thanh tịnh như thế mới có. Đó là kết quả của sự chuẩn bị to lớn và không chỉ là một sự 
hiểu biết có tính chất trí thức về những chân lý hiển nhiên nói chung có liên quan đến đời sống thế tục như chúng 
ta biết về nó. 

Bình luận về cách dịch từ arya cũng áp dụng cho Tám Con Đường của Bậc Tôn quý (Bát Chánh Đạo), tám phẩm 
tính của những gì tạo nên một phần của 37 yếu tố của sự giác ngộ (xem chú thích có liên quan trong tiết mục về 
Giai đoạn Trau dồi ở dưới). Một khi ta hiểu điều gì đó về mối quan hệ sâu xa với thực tại mà nó trình bày — mọi 
nguyên tắc về điều đầu tiên, chánh kiến — những trình bày tầm thường hơn về bát chánh đạo, mặc dù đưa ra 
những chỉ dẫn hữu ích cho cuộc sống, nhưng là một phản chiếu lợt lạt và hạn hẹp của vấn đề chính yếu. 


182 


được gọi là “nhẫn nhục của sự tỉnh giác về bản tánh của đau khổ”, “tỉnh Đ ng về bản tánh của đau 
khổ,” “nhẫn nhục theo sau' của sự tỉnh giác về bản tánh của đau khổ” và “tỉnh giác theo sau” về 
bản tánh của đau khổ.” Có bốn phương diện” như thế đối với mỗi Chân | lý tạo thành 16 chốc lát 
của nhẫn nhục và tỉnh giác. 


Vì sao nó được gọi là “Giai đoạn Nội quán”? Đó là bởi vào giai đoạn đó lần đầu tiên ta có được 
sự quán chiêu xác thực các Chân lý của Bậc Chứng ngộ. Trong giai đoạn đó, ta được trang bị bảy 
phương diện của sự giác ngộ (thât giác chị, thât Bồ đê phân): 


.. Chánh niệm toàn hảo (Niệm giác chị) 

. nhận thức sâu sắc toàn hảo (Trạch pháp giác chỉ) 
. tỉnh tấn toàn hảo (Tinh tấn giác chỉ) 

hoan hỉ toàn hảo (Hỷ giác chị) 

. năng lực toàn hảo (An giác chị) 

. thiền định toàn hảo (Định giác chi) và 

._ xả toàn hảo (Xả giác ch1) 


4. Giai đoạn trau dồi (tu tập vị) 


Đây là giai đoạn tiếp theo sau sự xuất hiện của Giai đoạn Nội quán. Nó có hai phương diện: 
phương pháp thế tục” và phương pháp siêu việt. 


4A PHƯƠNG PHÁP THẺ TỤC CỦA VIỆC TRAU DỎI THIÊN ĐỊNH 


Phương pháp này bao gồm các thiền định (dhyâna) thế tục thứ 1, thứ 2, thứ 3 và thứ 4 và bốn 
thiền định vô sắc nhờ các cánh cổng nhận thức không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và 
phi tưởng phi phi tưởng xứ. Có ba mục đích trong việc thực hành các thiền định này: 

1. chúng tiêu diệt các ô nhiễm vẫn chưa bị loại bỏ băng thiền định, 
2. chúng làm cho ta thành tựu những phẩm tính phi thường của các thiền định vô biên v.v.. và 
3. chúng trình bày một nên tảng cho phương pháp thiền định siêu việt. 


4B PHƯƠNG PHÁP SIÊU VIỆT CỦA VIỆC THIÊN ĐỊNH 


Phương pháp này bao gồm việc trau dồi ýmafha và vipasyanâ, được tập trung vào hai phương 
điện của trí tuệ nguyên sơ (7ñán.), cùng với những phâm tính đi kèm theo của chúng. 


Đối với những người không quen thuộc với chúng, Bốn Chân lý là: 1. chân lý về sự đau khổ cố hữu đối với mọi 
sinh loài, 2. chân lý về các nguyên nhân của những đau khổ của họ, 3. chân lý về sự châm dứt đau khô và 4. 
chân lý về con đường tu tập đưa đên sự châm dứt như thê. 


? Nhẫn nhục đầu tiên bao gồm sự hiểu biết đau khổ của sự hiện hữu trong cõi dục giới. Nhẫn nhục theo sau đây 
xa hơn sự hiểu biết này để kết hợp những đau khổ của sự hiện hữu trong sắc giới và vô sắc giới. 


? Xem chú thích ngay ở trên. 
3 Hai nhẫn nhục của sự tỉnh giác và tỉnh giác tự thân. 


*# Bốn phương diện cho mỗi chân lý x bốn chân lý = 16. Từ “những chốc lát” không nhất thiết có nghĩa là một 
quãng thời gian ngắn gồm một ít giây hay ít hơn. Nó là một thuật ngữ được dựa trên khái niệm về thời gian và sự 
tương đối: thời gian được biểu thị bởi sự trôi qua của những sự kiện. 16 chốc lát này là những thiền định toàn 
hảo mà mỗi chốc lát là một quãng thời gian chứng ngộ hoàn hảo. Tự thân hoàn hảo và là những nhà thiết kế của 
nhau, “bản tánh của chúng là bản tánh của mười sáu chốc lát.” 


5 thế tục bởi vì là những kết quả của việc thực hiện sự thiền định như thế sẽ là một tái sinh thế tục tốt đẹp hơn là 
giải thoát khỏi thế giới. 

°. Các đoạn dưới đây, hầu như không thể hiểu nổi đối với những người không quen thuộc với một giải thích thấu 
đáo về mối quan hệ giữa Bốn Chân lý Cao quý và thiền định, đã diễn tả hết sức chính xác và theo một quan điểm 
kỹ thuật, những gì xảy ra trong giai đoaạn này. Những sự thay thế cho tính chất cồng kềnh — ngay cả một điều 
đơn giản như tiến lên một ít bước trở thành phức tạp khi được mô tả theo quan điểm của khoa giải phẫu! 


183 


Trong Giai đoạn Nội quán (xem ở trên) có bốn loại tỉnh giác hay nhẫn nhục đối với mỗi một 
trong bốn Chân lý. Trong I6 khía cạnh này của sự nội quán, tám nhẫn nhục được hoàn tất trong 
Giai đoạn Nội quán. Tuy nhiên tám tỉnh giác đòi hỏi sự quen thuộc thâm sâu hơn và đây là những 
gì được phát triên nhờ Giai đoạn Trau dồi, nhờ sự thực hành liên tục các thiền định sâu xa của bốn 
đhyána và ba trong bốn thiền định vô sắc, cùng với những phẩm tính kèm theo. 

Việc trau dồi sự quen thuộc với một nhận thức về bản tánh cốt tủy — đharmaiâ (pháp tánh) — của 
các sự vật thuộc về các phương diện được gọi là “tỉnh giác về pháp” trong khi việc trau đồi sự quen 
thuộc với nhận thức về trí tuệ nguyên sơ thuộc về phương điện được gọi là “tỉnh giác trong phạm vi 
của sự nhận thức theo sau.” ! Thiền định vô sắc còn lại là cánh cửa nhận thức của Phi-Tưởng-Phi- 
Phi-Tưởng-xứ chỉ là một thiền định thế gian bởi nó dao động và hoàn toàn không rõ ràng. 


Vì sao nó được gọi là “Giai đoạn Trau đồi”? Đó là bởi ta trau dồi sự quen thuộc với thiền định 
nghỉ ngơi trong tinh túy phô quát duy nhât, được chứng ngộ nhờ Giai đoạn Nội quán. Trong giai 
đoạn này ta được trang bị Tám Con Đường của Bậc Chứng ngộ:ˆ 


1. Chánh kiến, 2. chánh tư duy, 3. chánh ngữ, 4. chánh nghiệp, 5. chánh mạng, 6. chánh tính tấn, 7. 
chánh niệm và 8. chánh định. 


5. Giai đoạn thành tựu viên mãn (vô học vị) 


Giai đoạn này xảy ra sau thiền định như-kim cương. Bản tánh của nó là sự tỉnh giác — mọi tiễn 
trình phát triển bị cạn kiệt và không-sinh khởi.” Đối với định như-kim cương thì giai đoạn tiệt trừ 
của nó vào lúc kết thúc Giai đoạn Trau đồi được bao gồm trong các giai đoạn chuẩn bị và giải trừ- 
chưởng ngại của nó." Thiền định sâu xa đặc biệt (samádh) được gọi là “như-kim cương ° bởi nó 
không bị ngăn trở, vững bên, kiên cố, đồng nhất và trùm khắp. Những điều này được giải thích như 
Sau: 


* nó không bị ngăn trở bởi không hoạt động thế tục nào có thể là nguyên nhân khiến nó bị rối 
loạn, 

* vững bên bởi không có che chướng nào làm tốn hại nó, 

*_ kiên cô bởi không tư tưởng nào quây nhiễu nó, 

*' đồng nhất bởi nó có một vị duy nhất và 

*. rừm khắp bởi nó được tập trung trên bản tánh tối thượng chung nhất cho mỗi một và mọi sự có 
thể nhận thức được. 


Theo sau định như-kim cương là một finh giác về việc cạn kiệt sự phát triển. Đây là trí tuệ 
nguyên sơ được tập trung trên Bôn Chân lý trong phạm vi của các nguyên nhân phô quát khiên cho 





1 Một giảng nghĩa thỏa đáng về các ý nghĩa của câu này cần có thêm chú thích. Lý tưởng nhất là độc giả nên 
tham khảo lời chỉ dẫn riêng tư về thiền định được vị Thầy của họ đưa ra đúng lúc. Để có thêm thông tin, có thể 
nghiên cứu các bản văn abhidharma như “Entering the Ways of the Wise” (Đi vào Con Đường của bậc Hiền trí). 


? Xem chú thích ở trên về Bốn Chân lý của Bậc Chứng ngộ. Con đường tám nhánh nỗi tiếng này được đặt nền 
trên chánh kiến — cái thấy hoàn hảo và không dựa trên khái niệm hiện diện tự nhiên nhờ sự miệt mài của tâm 
thức trong bản tánh chân thực, trống không của nó. Đây là nhánh đầu tiên trong tám nhánh. Bảy nhánh còn lại 
trình bày con đường thuần tịnh trong đó điều gì đó của cái thấy (kiến) siêu việt này có thể được truyền đạt đến 
những người khác, nhờ sự vận dụng khéo léo các khái niệm, đưa ra ví dụ v.v.. Khi vấn đề này được nhận thức 
sâu sắc, người đọc sẽ hiểu được sự nghèo nàn của nhiều miêu tả về con đường tám nhánh, con đường này 
được đưa ra như một cẩm nang để sống của các Phật tử. Mặc dù không thể phủ nhận sự ích lợi và giá trị được 
chứng minh của nó, đó là một phản chiếu nghèo nàn về con đường tám nhánh chân thực. 


3 Xem giải thích dưới đây trong bản văn. 
* Một nhận thức đúng đắn về câu này đòi hỏi sự hiểu biết đáng kể về sự phát triển của thiền định về tánh Không 


nhờ mười cấp độ Bồ Tát, với một sự đặc biệt liên quan đến sự tăng trưởng một cách vi tế những gì được loại bỏ 
và những gì còn lại như một chướng ngại lớn cho sự thiền định ở mỗi cấp độ. 


184 


nguồn mạch của đau khổ bị cạn kiệt. Cũng có /inh giác vỀ sự không-sinh khởi. Đây là trí tuệ 
nguyên sơ được tập trung trên Bốn Chân lý khi những đau khổ! xảy ra như kết quả đã bị tiệt trừ. Ở 
mặt khác, ta có thê nói răng trí tuệ nguyên sơ có liên quan đến sự cạn kiệt các nguyên nhân và sự 
không-sinh khởi các kết quả là sự tỉnh giác về sự cạn kiệt và không-sinh khởi. 


Vì sao giai đoạn này được gọi là “Giai đoạn Thành tựu”? Đó là bởi việc tu tập đã hoàn tất và đó 
là giai đoạn mà hành trình đi đến cung thành giác ngộ đã đến đích của nó.” Vào giai đoạn này có 
mười phẩm tính không cần tu tập. Đó là (tám phẩm tính của Bát Chánh Đạo) không-tu tập chánh 
kiến cho tới không-tu tập chánh định, cộng thêm không-tu tập giải thoát toàn triệt và không-tu tập 
trí tuỆ nguyên sơ bất nhiễm. Mười thành tựu không-tu-nữa này tạo thành năm nhóm gồm các uẫn 
không câu uê: 


công hạnh toàn hảo — không-tu chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, 

thiền định sâu xa — không-tu chánh niệm và chánh định, 

trí tuệ tối thượng — không-tu chánh kiến, chánh tư duy và chánh tỉnh tấn, 

giải thoát viên mãn - không-tu giải thoát toàn triệt và 

nội quán trí tuệ nguyên sơ của sự giải thoát toàn triệt - không-tu trí tuệ nguyên sơ bất 
nhiễm. 


bả 0x0 Lào HEEg 


œ>$@§“ 


Điêu này kêt thúc chương mười tám về các giai đoạn của con đường, trong tác phâm Pháp Bảo của 
sự Giải thoát 





: nghĩa là mọi kết quả - của vô minh và ác hạnh trong quá khứ - đã bị tiệt trừ khỏi tâm thức ta và không bao giờ 
có thê xuât hiện. 


? Câu Giai đoạn Thành tựu theo nghĩa đen trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là “con đường đã tới đích.” 


185 


Chương Mười chín 


Các Cấp độ của Con Đường 


Năm giai đoạn đó của con đường có hiện hữu như các cấp độ tâm linh không? Có: 


z 
^ ^ kÃ 


Có tất cả mười ba cấp độ: cấp độ của người sơ học, cấp độ thực hành do nguyện ước, mười 
câp độ (thập địa) Bô Tát và câp độ Phật quả. 

Theo Ngon Đèn Soi sáng Con Đường Giác ngộ: “...ta sẽ đạt được Cực Hỷ và v.v...” Cực Hỷ là 
tên của cấp độ Bồ Tát" thứ nhất. Những từ “và v.v..” dùng cho hai cấp độ ở dưới Cực Hỷ và mười 
câp độ trên nó. 


1. Cấp độ của người Sơ học 


Cấp độ này dùng cho thời kỳ khi ta ở trong Giai đoạn Tích tập. Được gọi như thế là bởi đó là 
những gì đưa sự non nớt của ta đên chô thuân thục. 


2. Cấp độ Thực hành Do Nguyện ước” 


Cấp độ này tương ứng với thời kỳ khi ta ở trong Giai đoạn Kết hợp. Được gọi như thế là bởi hoạt 
động của câp độ này chỉ khát khao đạt được ý nghĩa của tánh Không. 


Trong giai đoạn này những điều sau đây bị tiêu diệt khiến không xuất hiện:” 

1. các yêu tố, chăng hạn như sự tham lam, là những gì không thích hợp với ba a mật, 
2. các ô nhiễm sẽ bị tiệt trừ nhờ Giai đoạn Nội quán và 

3.. những cơ cấu khái niệm chủ quan khác nhau ngăn che sự tỉnh giác chân thực. 


3. Mười Cấp độ (Mười Quả vị, Thập Địa) Bồ Tát 

Đây là các cấp độ từ “Cực Hỷ” cho tới “Pháp Vân”. Kinh Thập Địa nói: 

“Con cái tốt lành của ta! Đây là mười cấp độ của Bồ Tát: cấp độ Bồ Tát “Cực Hỷ'...” 

Cực Hỷ - cấp độ (địa, quả vị) thứ nhất trong mười địa - tương ứng với Giai đoạn Nội quán, trong 
đó tánh Không được chứng ngộ một cách chân thực. Địa thứ hai cho tới địa thứ mười thuộc Giai 


đoạn Trau đôi, trong đó ta trau dồi sự quán chiếu chân tánh được chứng ngộ trong cấp độ thứ nhất. 
Mười địa Bô Tát này nên được hiệu theo cách tông quát và cụ thê. 





' Trong văn cảnh này Bồ Tát (bodhisaffva) có nghĩa là những vị có sự chứng ngộ bất biến về tánh Không và 
không phải là những người đã thọ nhận giới nguyện Bô Tát. 


? Mặc dù cấp độ thứ hai này có thể dùng một cách tổng quát cho những Phật tử được coi là rất cao cấp, ở cấp độ 
này nguyện ước là động lực chính yếu cho việc thực hành được nhắn mạnh bởi sự chứng ngộ xác thực và lâu 
dài về tánh Không chưa xảy ra. Có thể có vô số kinh nghiệm làm sáng sủa ý nghĩa của tánh Không và một nhận 
thức có tính chất khái niệm hết sức rõ ràng về tánh Không ở cấp độ này, nhưng chứng ngộ xác thực về tánh 
Không, là chứng ngộ đưa đến sự giải thoát khỏi sinh tử thì xảy ra ở cấp độ Bồ Tát thứ nhất, là cấp độ theo sau 
cấp độ chuẩn bị của việc nghiên cứu tánh Không này. 


Ỷ Trong cấp độ này, những yếu tố tiêu cực bị giảm thiểu và không xảy ra quá nhiều, nhưng chúng sẽ chỉ bị loại 
trừ một cách chắc chăn ở những cấp độ sau, trong các Giai đoạn Nội quán và Trau dôi. 


186 


3A NHỮNG VĂN ĐÈ TỎNG QUÁT LIÊN QUAN ĐÉN MƯỜI ĐỊA BÒ TÁT 


Có ba vấn đề: bản tánh của chúng, định nghĩa của b#mi (từ Phạn ngữ có nghĩa là “ cấp độ” [quả vị, 
địa]) và lý do của việc phân chia thành mười cấp độ. 


3Ai Bản tánh của các Địa Các địa bao gồm sự tương tục của việc tu tập — trong trí tuệ (prajñâ) 
trực tiêp chứng ngộ sự văng mặt của ngã trong các hiện tượng, và trong thiên định sâu xa đông 
hành và thúc đây trí tuệ này. 


3Aii Từ nguyên Các địa được gọi là “nền tảng” (bwám¡Í- địa) là bởi chúng dùng làm nền tảng 
cho mọi phâm tính được kết hợp với cấp độ đặc biệt đó và trạng thái mà nó tượng trưng. Ngoài ra, 
mỗi địa là nền tảng làm sinh khởi địa kế tiếp. Các ví dụ sau đây chỉ rõ sự thích đáng của thuật ngữ 
này: tất cả những phẩm tính của trí tuệ nguyên sơ đều hiện diện và được sử dụng trong các địa, vì 
thế các địa giống như những bãi” nuôi bò. Ngoài ra, các địa giống như những địa điểm nơi những 
con ngựa được tập luyện, bởi với trí tuệ nguyên sơ ta vượt qua các địa đó. Cuối cùng các địa như 
những cánh đồng, bởi chúng là nền tảng trên đó phát triển mọi phẩm tính được kết hợp với trí tuệ 
nguyên sơ (Jñâna). 


3Alii Lý do của việc Phân chia thành Mười địa Chúng được chia thành mười địa do bởi những 
tính chất riêng biệt của sự tinh thông.” 


3B NHỮNG VẦN ĐÈ CỤ THẺ VẺ MỖI ĐỊA BỎ TÁT 


Các vấn đề này được trình bày qua chín đặc điểm của mỗi địa: tên, từ nguyên, sự tính thông, 
thực hành, sự thuân tịnh, chứng ngộ, hoàn toàn tiệt trừ, nơi sinh và khả năng. 


Bồ Tát Địa Thứ nhất (Sơ Địa) 
TÊN ĐẶC BIỆT “Cực Hý” (Hoan hỷ Địa) 


TỪ NGUYÊN ĐẶC BIỆT Những bậc đã đạt được địa này cảm thấy một niềm vui mênh mông, 
bởi sự giác ngộ đã gân kê và việc làm lợi lạc chúng sinh đã thực sự được thành tựu, vì thê tên của 
địa này là “Cực Hỉ” (Hoan hỷ Địa). Trong Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận có nói: 


“Nhờ nhìn thấy giác ngộ gần kề và điều tốt lành của chúng sinh được thành tựu, một sự hỉ lạc 
siêu việt nhât sẽ sinh khởi. Vì lý do này mà nó được gọi là “Cực Hỷ”. 


TINH THÔNG ĐẶC BIỆT Quả vị này được thành tựu nhờ tỉnh thông mười phẩm tính, chẳng 
hạn như không bao giờ có ý định lừa dối cho dù ta dấn mình vào lãnh vực hành động hay tư tưởng 
nào. Vì thế 7¡ rang nghiêm Chứng Đạo nói: “Nhờ mười phương diện tu tập được tinh thông, địa thứ 
nhất sẽ được thành tựu.” 


† bhôũmi (Phạn = Tây Tạng sa) nghĩa là “đất”, “nền móng, “vùng” hay “trạng thái”. Trong tiết mục Sau, Các cấp độ 
Bồ Tát được miêu tả bằng cách sử dụng những phép ân dụ này. Một cách dịch chính xác là “các nền tảng của Bồ 
Tát” đã bị bỏ quên và thay vào đó là “các cấp độ Bồ Tát” bởi cách dịch sau nghe có vẻ gần gũi hơn và thường 
được sử dụng trong các trung tâm Phật giáo. 


? Trong đó những con bò sinh sống và được nuôi dưỡng. 
Ỷ Mặc dù ta có thể tạo nên những sự khác biệt và phân loại không bao giờ hết, những khác biệt chính yếu trong 
các phâm tính đặc biệt được định rõ trong tiệt mục ngay sau đây, nó chỉ rõ làm thê nào mười cập độ này tượng 


trưng cho những thay đổi chính yếu xảy ra giữa sự thể nhập tánh Không lần đầu tiên (địa thứ nhất) và sự hoàn 
toàn thấu suốt tánh Không một cách thuần tịnh và viên mãn tiếp theo địa thứ mười. 


187 


THỰC HÀNH ĐẶC BIỆT Mặc dù các Bồ Tát ở địa này thực hành tất cả mười öz la mái, các 
ngài đặc biệt chú trọng thực hành bô thí ba la mật, bởi các ngài mong muôn mang lại sự hài lòng 
cho tât cả chúng sinh. Vì thê Kinh Tháp Địa nói: 


“Từ lúc bắt đầu của địa thứ nhất, trong mười 5a la mát, bồ thí ba la mật được đặc biệt chú trọng, 
nhưng điêu đó không có nghĩa là các ba la mật khác không được thực hành.” 


THUẦN TỊNH ĐẶC BIỆT Như có nói trong Kinh Thập Địa: 


“Ở địa thứ nhất, Cực Hỷ, có rất nhiều thị kiến vô cùng rộng lớn; nhờ năng lực của những sự cầu 
nguyện nên nhiều vị Phật sẽ được nhìn thấy, nhiều trăm vị Phật, nhiều ngàn vị Phật v.v.. nhiều 
trăm triệu vị Phật sẽ hiễn lộ. Khi nhìn thấy các ngài, ta cúng dường với một ý hướng vĩ đại và 
cao quý và biểu lộ sự vô cùng tôn kính v.v.. ta cũng cúng dường Tăng đoàn của các ngài. Ta hồi 
hướng tất cả những cội gốc đức hạnh này cho sự giác ngộ vô song. Ta thọ nhận giáo lý từ các vị 
Phật này, nhập tâm và nhớ lại các giáo lý đó. Các giáo lý này được thực hành một cách nhiệt tâm 
và chúng sinh được đưa đến chỗ thuần thục nhờ bốn cách thu hút.” 


Trong một cách thức như thế, và trong nhiều kiếp, các Bồ Tát cũng dường chư Phật, Giáo Pháp và 
Tăng đoàn và được các Ngài chăm sóc. Các Bộ Tát đưa chúng sinh đên sự thuần thục tâm lĩnh. Vì 
thê, bởi ba nguyên nhân này, mọi cội gôc đức hạnh của các ngài được vun trông hêt sức vĩ đại và 
thanh tịnh. 


“Chăng hạn như, mức độ tỉnh luyện và thuần tịnh của vàng có phẩm chất tốt, và khả năng thích 
ứng của nó đối với mọi cách sử dụng theo ý muốn, sẽ tùy thuộc vào số lượng công việc mà 
người thợ kim hoàn thực hiện trong việc làm vàng nóng chảy. Tương tự như vậy, các cội gốc 
đức hạnh của các vị Bồ Tát ở địa thứ nhất thì hoàn toàn được tinh luyện, hoàn toàn thanh tịnh và 
thích hợp với mọi cách sử dụng.” 


CHỨNG NGỘ ĐẶC BIỆT Nói chung, các Bồ Tát trong mười địa có cùng một chứng ngộ. Các 
khác biệt xảy ra trong giai đoạn giữa- thiền định và chính phương diện này sẽ được coi là có liên 
quan đến mỗi địa. Ở địa thứ nhất này, dharmadhâiu (pháp giới) được nhận ra là hiện diện khắp mọi 
nơi và điều này mang lại sự chứng ngộ trọn vẹn về sự đồng nhất của bản thân ta và chúng sinh. Vì 
thê Aadhyântavibhâga (Nhận thức của Trung Đạo và các Cực đoan) nói đến “sự hiện diện khắp 
mọi nơi”. 


TIỆT TRỪ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC HOÀN TẤT Trong phạm vi của những che chướng ô nhiễm (phiền 
não chướng), tắt cả 82 phiên não được chế phục bằng nội quán đã bị tiệt trừ. Về ba loại” che 
chướng thuộc về nhận thức (sở tri chướng), đó là những che chướng có thê so sánh với một lớp da 
xù xì ở bên ngoài đã bị tiệt trừ. Ta cũng không có năm loại sợ hãi hay lo lắng. Những điều này 
được mô tả trong Kinh Thập Địa: 


“Năm nỗi sợ hiện diện cho đến khi ta đạt được Cực Hỷ địa là gì? Đó là sợ không kiếm sống 
được, sợ không có thanh danh, sợ chêt, sợ tái sinh trong các cõi thâp và sợ bị vướng kẹt giữa 
những người thê tục. Ở quả vị này tât cả những nỗi sợ đó hoàn toàn bị tiêu diệt.” 


1 Trong những chương trước chúng ta đã quen thuộc với sáu ba la mật. Mười ba la mật, là điều sẽ được phác 
họa, từng cái một, tương ứng với mười địa BÔ Tát, là sáu ba la mật trước cộng thêm phương tiện ba la mật, 
nguyện ba la mật, lực ba la mật và trí ba la mật. 


? Đây là một ám chỉ trí tuệ ba la mật, nó mô tả ba loại che chướng nhận thức (sở tri chướng) chính yếu, che phủ 
một thị kiến trọn vẹn và chân thật. Các phương diện thô và tế hơn của nó được so sánh một cách tương ứng với 
lớp vỏ bên ngoài của một trái cây, thịt và nhân (trong hột) của nó. Chúng là những loại niềm tin ở thực tại bên 
ngoài, niềm tin ở các cái thấy (kiến) và các niềm tin ở sự thường hằng. 


188 


NƠI SINH ĐẶC BIỆT Các Bồ tát, ở quả vị này hầu như sinh làm các Chuyên luân vương 
(cakravariin) trong cõi Diêm phù: đề,' ở đó các ngài giải trừ ô nhiễm tham lam của chúng sinh, 
Vòng Hoa Quý báu của các Hệ thống Triết học Phật giáo nói rằng “là kết quả hoàn toàn phát triển” 

của điều này, các ngài trở thành một vị cai quản vĩ đại cõi Diêm phù đề.” Mặc dù đây là tính chất 
đặc biệt của việc sinh ra được đề cập, nhờ ý hướng thuần tịnh làm lợi lạc chúng sinh, các ngài có 
thể tự hiển lộ ở mọi nơi, bằng bất kỳ cách nào cần thiết đê dạy dỗ chúng sinh, cũng như giảng dạy 
bằng các câu chuyện J4/aka. 


KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT “Bởi nguyện lực, các Bồ Tát ở Cực Hỷ địa vô cùng tinh tấn. Trong điều 
kiện tốt nhất, chỉ trong chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các ngài có thể: 
đạt được một trăm thiền định sâu xa và kinh nghiệm kết quả vững chắc. 

nhìn thấy một trăm vị Phật, 

nhận thức đúng đắn nhất về những gia hột của các vị Phật đó, 

lay động hệ thông một trăm thế giới, 

viếng thăm một trăm cõi Phật, 

SoI sáng một trăm hệ thống thế giới, 

đưa một trăm chúng sinh đến chỗ hoàn toàn thuần thục, 

sống một trăm kiếp, 

9. hoàn toàn thấu suốt một trăm kiếp trước và một trăm kiếp sau, 

10. khai mở một trăm cánh công Pháp, 

11. hiển lộ một trăm hiện thân ở khắp nơi và 

12. hiển lộ mỗi một trong những thân vật lý này được vây quanh bởi một trăm Bồ Tát khác.” 


lộ Di 2t hy 590k 20 nộ 


Bồ Tát Địa Thứ Hai 
TÊN ĐẶC BIỆT “Bất nhiễm” (Ly Cấu Địa) 
TỪ NGUYÊN ĐẶC BIỆT Quả vị này được gọi là “Bất nhiễm” bởi nó không bị ô uế bởi những vi 
phạm giới hạnh. 


“Không bị ô uế bởi việc vi phạm công hạnh hoàn hảo, nó được gọi là “trạng thái Bất nhiễm”.”° 


TINH THÔNG ĐẶC BIỆT Địa này được thành tựu nhờ tám loại tỉnh thông, chẳng hạn như tỉnh 
thông việc trì giới, tinh thông các hành động v.v.. 


“Sự trì giới, thành tựu hành động, nhẫn nhục, hỉ lạc siêu việt (cực hỉ) , lòng đại bi vi 


? Đức Phật đã dạy nhiều giáo lý phổ thông theo vũ trụ học được chấp nhận trong thời đại của Ngài. Các giáo lý 
này được đặt nên trên một ngọn núi ở trung tâm với bốn đại lục chính bao quanh, trong đó cõi Diêm phù đề 
(Jambudvipa) là đại lục của thế giới chúng ta. Trong những giáo lý khác, điều này được nói rõ rằng thực tại được 
tri giác thay đổi rất nhiều từ loại chúng sinh này đến loại chúng sinh khác, từ thời đại này đến thời đại khác và từ 
cá nhân này đến cá nhân khác. Tắt cả những yếu tố này được nhắc đến khi ban giáo lý. 


? Kết quả hoàn toàn phát triển: xin xem lại chương nói về nghiệp. Đây là những kết quả của hành động trong 
phạm vi những trạng thái tái sinh. 


3 Kinh Jâtakamâla thuật lại những đời trước của Đức Phật. Khi là một Bồ Tát, ngài đã hiến dâng hàng trăm đời để 
cứu giúp chúng sinh, đôi khi sinh làm con người, đôi khi làm một thú vật v.v.. 


* nghĩa là sự trao truyền chứng ngộ. 
” Bằng chân lý của các giáo lý của các ngài. 


Ê Từ nguyên này và các từ nguyên của những địa còn lại đều xuất phát từ Mahâyâna-s0trâlankâra (Đại Thừa 
Trang nghiêm Kinh Luận). 


189 


THỰC HÀNH ĐẶC BIỆT Mặc dù các Bồ Tát ở địa này thực hành tất cả mười ba ia mật, các ngài 
đặc biệt chú trọng việc thực hành trì giới ba la mật. 


THUẦN TỊNH ĐẶC BIỆT Như được giải thích ở trên,ˆ ba nguyên nhân làm cho các cội gốc đức 
hạnh của các vị Bô Tát này vô cùng to lớn và thanh tịnh. 


“Lấy ví dụ, vàng tốt được người thợ kim hoàn lấy ra và nấu lại sẽ gột sạch mọi chất dơ ué, thậm 
chí còn sạch hơn trước. Cũng thê, cội gôc đức hạnh của các Bô Tát ở địa thứ hai cũng thanh tịnh 
hơn, được tinh ròng hơn và dê sử dụng hơn trước.” 


CHỨNG NGỘ ĐẶC BIỆT Ở quả vị này, đharmadhâiu (pháp giới) được hiểu là một điều gì tối 
thượng và có ý nghĩa nhât. Các ngài nghĩ: “Tôi sẽ luôn luôn nô lực và tu tập băng mọi cách qua đó 
dharmadhâtu được thực sự và hoàn toàn thành tựu. Vì thế có câu nói:” “Điều tối thượng...” 


TIỆT TRỪ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC HOÀN TẤT Đối với địa thứ hai này, và cho tới địa thứ mười, chỉ 
có những năng lực hạt nhân của sáu mươi ổ nhiễm cân được tiệt trừ bằng sự trau dôi là không loại 
bỏ được và vẫn còn hiện diện. Tuy nhiên, những hình thức hoạt hóa của chúng đã bị tiêu diệt. 
Trong phạm vi của những sở trị chướng, lớp bên trong, giống như thịt của một loại trái cây, đã bị 
tiệt trừ. 

NƠI SINH ĐẶC BIỆT Nhiều Bồ Tát ở quả vị này trở thành Chuyển Luân Vương cai quản bốn 
thế giới trong hệ thống vũ trụ này. Ở đó, các ngài xoay chuyên chúng sinh ra khỏi mười điều xấu ác 


và an lập họ trong mười đức hạnh. Vì thế: 


“Nhờ hoàn toàn thuần thục quả vị này, ta sẽ trở thành một Chuyển Luân Vương làm lợi lạc 
chúng sinh nhờ sở hữu bảy tính chât quý báu và lây lừng.” 


KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các 
ngài có thê thể nhập một ngàn trạng thái thiền định v.v..` 

Bồ Tát Địa Thứ Ba 
TÊN ĐẶC BIỆT “Người Soi sáng” (Phát Quang Địa) 
TỪ NGUYÊN ĐẶC BIỆT Quả vị này được gọi như thế là bởi trong trạng thái đó ánh sáng của 
Giáo pháp và thiên định sâu xa thì vô cùng trong sáng; ngoài ra, quả vị này soi sáng chúng sinh 
băng ánh sáng vĩ đại của Giáo Pháp. Vì thê có câu nói: 


“Bởi tạo nên sự chói lọi vĩ đại của Giáo pháp nên nó được gọi là người soi sáng.” 





1 Trích dẫn này và những trích dẫn còn lại về sự tinh thông đều đến từ Mahâyâna-s0trâlankâra (Đại Thừa Trang 
nghiêm Kinh Luận). 


' Ở trên, về Bồ Tát địa thứ nhất 
Ỷ Từ đây trở về sau, được trích dẫn từ cùng một nguồn gốc như trong mục này ở địa thứ nhất. 
* Xem giải thích ở trên về sự tương đồng này liên quan đến sự tiệt trừ ở quả vị Bồ Tát thứ nhát. 


Tương tự như đối với mục cuối cùng liên quan đến Bồ Tát địa thứ nhất nhưng ở đây được nhân lên 1.000 thay 
vì 100 lần. 


190 


TINH THÔNG ĐẶC BIỆT Quả vị này được thành tựu nhờ phát triển năm điều, chăng hạn như sự 
khao khát vô bờ trong việc nghiên cứu Giáo pháp. Như được giảng dạy: 


“Không thỏa mãn trong việc nghiên cứu Giáo Pháp, các ngài truyền bá giáo lý mà không quan 
tâm đên vật chât.” 


THỰC HÀNH ĐẶC BIỆT Mặc dù các Bồ Tát ở cấp độ này thực hành cả mười ba la mật, các ngài 
đặc biệt chú trọng nhân nhục ba la mật. 


THUẢN TỊNH ĐẶC BIỆT Như được giải thích ở trên, ba nguyên nhân làm cho các cội gốc đức 
hạnh của các vị Bô Tát này vô cùng to lớn và vô cùng thanh tịnh 


“Ví dụ như, nếu như vàng rất nguyên chất được một người thợ kim hoàn đánh bóng, mọi khiếm 
khuyết cũng như chất dơ của nó được loại bỏ nhưng không làm suy giảm trọng lượng lúc ban 
đầu của vàng. Tương tự như vậy, cội gốc đức hạnh được các vị Bồ tát này củng cỗ trong ba thời 
vẫn không suy giảm và trở nên vô cùng thanh tịnh, tinh ròng và thích hợp cho mọi việc sử 
dụng.” 


CHỨNG NGỘ ĐẶC BIỆT Các Bồ Tát ở địa này hiểu rằng việc giảng dạy Phật pháp là điều kiện 
thuận lợi giúp cho việc nhận ra đarmadhâiu (pháp giới) là thực tại cao quý nhất: đê chỉ học một 
câu kệ giáo lý các ngài phải trải qua một hầm lửa lớn như một gigacosmos.' Vì thế: “... điều kiện 
thuận lợi, là điều tuyệt vời nhất...” 


TIỆT TRỪ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC HOÀN TẤT [xem Bồ Tát địa thứ hai] 


NƠI SINH ĐẶC BIỆT Hầu hết các Bồ Tát ở quả vị này sinh làm Đề Thích, Vua của các vị Trời; 
các ngài thiện xảo trong việc đôi kháng sự tham muôn và bám luyên liên quan đên dục giới: 


“Các ngài là những Đạo sư vĩ đại của các vị trời, những vị đôi kháng tham muôn và bám luyên 
trong cõi dục giới.” 


KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các 
ngài có thê thê nhập một trăm ngàn trạng thái thiên định v.v.. 

Bồ Tát Địa Thứ Tư 
TÊN ĐẶC BIỆT “Chói lọi” (Diệm Huệ Địa) 
TỪ NGUYÊN ĐẶC BIỆT Quả vị này được gọi là “Chói lọi” là bởi sự chói ngời của trí tuệ 
nguyên sơ, được phú bâm những phâm tính thuận lợi cho sự giác ngộ, chiêu tỏa khắp nơi và tiêu 
hủy hai che chướng.” Vì thế: 


“Nó giống như ánh sáng bởi nó hoàn toàn tiêu hủy các yếu tố không thích hợp với sự giác ngộ. 
Được phú bâm như thế, quả vị này chói ngời ánh sáng, bởi hai che chướng đã bị tiêu hủy.” 


TINH THÔNG ĐẶC BIỆT Quả vị này được thành tựu nhờ mười yếu tố, chăng hạn như an trụ ở 
nơi cô tịch v.v.. Vì thê: 





: gigacosmos — bằng khoảng một tỉ thái dương hệ chẳng hạn như thái dương hệ của chúng ta. Đó là một tỉ hệ 
thông vũ trụ nhỏ. 


v Mặc dù hai lý do này đối với sự chói sáng — sự hiện diện của ánh sáng trí tuệ và sự vắng mặt của sự che 


chướng - thì không có quan hệ với nhau, chúng được trích dẫn như hai lý do riêng biệt đối với một tên gọi như 
thê. 


191 


“An trụ trong những cánh rừng, với một ít khát khao, bằng lòng với những gì các ngài có, thuần 
tịnh trong cách hành xử, tuân giữ các giới nguyện...” v.V.. 


THỰC HÀNH ĐẶC BIỆT Mặc dù các Bồ Tát ở quả vị này thực hành cả mười ba la mật, các ngài 
đặc biệt chú trọng tinh tân ba la mật. 


THUẢN TỊNH ĐẶC BIỆT Như đã được giải thích ở trên, ba nguyên nhân làm cho các cội gốc 
đức hạnh của các vị Bô Tát này vô cùng to lớn và thanh tịnh: 


“Ví dụ như, vàng nguyên chất được một người thợ kim hoàn lão luyện làm thành một món trang 
sức mà những miệng vàng chưa được chế tác không thê vượt trội được. Tương tự như vậy, cội 
gốc đức hạnh của các Bồ Tát ở các quả vị thấp hơn không thê lộng lẫy hơn cội gốc đức hạnh của 
các Bô Tát ở quả vị này.” 
CHỨNG NGỘ ĐẶC BIỆT Các Bồ Tát ở quả vị này đã thực sự chứng ngộ rằng chăng có bất kỳ 
điêu gì đê thực sự bám níu. Vì thê mọi tham muôn, ngay cả Giáo pháp, đêu bị dập tắt; “...sự thực 
là không có điêu gì đê thực sự bám níu và...” 
TIỆT TRỪ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC HOÀN TẤT [xem Bồ Tát địa thứ hai] 
NƠI SINH ĐẶC BIỆT Hầu hết các Bồ Tát ở quả vị này sinh làm vua của các vị trời trong cối trời 
Không-Tranh Cãi. Các ngài thiện xảo trong việc giải trừ các triệt học SaI lạc được đặt nên trên một 
khái niệm về “sự phức hợp có thê bị phá hủy”! thì thường hằng. Vì thế: 
“Các ngài trở thành các vị hoàng để linh thánh trong cõi trời Không-Tranh Cãi và thiện xảo 
trong việc hoàn toàn đánh bại các quan niệm của sự phức hợp có thê bị phá hủy, nơi những quan 


điểm này trôi vượt.” 


KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các 
ngài có thê thê nhập một triệu thiên định sâu xa v.v.. 

Bồ Tát Địa Thứ Năm 
TÊN ĐẶC BIỆT “Khó Thực hành” (Cực Nan Thắng Địa) 
TỪ NGUYÊN ĐẶC BIỆT Ở quả vị này ta nỗ lực giúp đỡ chúng sinh đạt được sự thuần thục 
nhưng siêu vượt mọi phản ứng ô nhiễm đối với những sai lầm liên tiếp của họ. Nó được gọi là 


“Khó Thực hành” là bởi thật khó thông suốt việc giúp đỡ và không-phản ứng. Vì thế: 


“Bởi các ngài phải thành tựu điều tốt lành của chúng sinh và canh chừng tâm thức của mình nên 
đôi với các Bô Tát đó là một tu tập khó khăn, vì thê nó được gọi là “Khó Thực hành".” 


TINH THÔNG ĐẶC BIỆT Quả vị này được thành tựu nhờ việc tiệt trừ mười yếu tố, chẳng hạn 
như sự giao thiệp với những người thê tục vì những mục đích lợi lộc v.v.. Vì thê: 


“Khát khao những người quen biết, một chỗ ở, những nơi chốn ngập đầy những phóng dật v.v..” 


THỰC HÀNH ĐẶC BIỆT Mặc dù các Bồ Tát ở quả vị này thực hành cả mười ba la mật, các ngài 
đặc biệt chú trọng thiên định ba la mật. 


' Một uẫn hay hơn nữa trong năm uẫn. Các quan điểm này được đặt nền trên một ý niệm về một cái ngã bền 
vững, bao gồm một uân hay nhiêu hơn nữa trong năm uân. 


192 


THUẦN TỊNH ĐẶC BIỆT ba nguyên nhân làm cho các cội gốc đức hạnh của các vị Bồ Tát này 
vô cùng to lớn và thanh tịnh: 


“Lây ví dụ của vàng nguyên chất, trước tiên nó được một người thợ kim hoàn lão luyện đánh 
bóng rồi gắn thêm các viên đá hồ phách, món trang sức đó sẽ tuyệt đẹp và những món trang sức 
bằng vàng khác không thê lộng lẫy hơn. Tương tự như thế, cội gốc đức hạnh của các Bồ Tát ở 
quả vị thứ năm này đã được thử thách bằng sự kết hợp trí tuệ và phương tiện thiện xảo. Cội gốc 
đức hạnh của các Bồ Tát ở quả vị thấp hơn không thê lộng lẫy hơn cội đức hạnh của các ngài.” 


CHỨNG NGỘ ĐẶC BIỆT Các Bồ Tát ở quả vị này chứng ngộ sự không chia cắt của các dòng 
tâm thức. ' Các ngài thấu suốt mười sự đồng nhất. Vì thế: “những dòng không bị phân biệt và...” 


TIỆT TRỪ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC HOÀN TẤT [xem Bồ Tát địa thứ hai] 


NƠI SINH ĐẶC BIỆT Hầu hết các Bồ Tát ở quả vị này sinh làm những hoàng đề linh thánh trong 
cõi trời Đâu suất. Các ngài thiện xảo trong việc bác bỏ những quan điểm của những người chấp giữ 
các niềm tin tôn giáo bị bóp méo.” Vì thế: 


“Như một kêt quả hoàn hảo, các ngài trở thành các vị hoàng đê của các vị trời Đâu suât và thiện 
xảo trong việc bác bỏ những bám châp lâm lạc là nguôn mạch ô nhiễm đứng sau mọi niêm tin 
tôn giáo bị bóp méo.” 


KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các 
ngài có thê thê nhập một tỉ thiên định sâu xa v.v... 


Bồ Tát Địa Thứ Sáu 
TÊN ĐẶC BIỆT “Được Hiển lộ” (Hiện Tiền Địa) 
TỪ NGUYÊN ĐẶC BIỆT Nhờ sự trợ giúp của rí fuệ ba la mật nên Bồ Tát ở quả vị này không an 
trụ trên những ý niệm vê niệt bàn hay sinh tử. Do đó sinh tử và niệt bàn được hiện lộ là thuân tịnh. 
Vì thê tên của quả vị này là “Được Hiên lộ”. 


“Bởi sự trợ giúp của // fuệ ba la mát mà sinh tử và niệt bàn đêu được hiện lộ, nó được gọi là 
“Được Hiển lộ'.” 


TINH THÔNG ĐẶC BIỆT Quả vị này được thành tựu nhờ 12 yếu tố của việc tu tập; học về cách 
thành tựu sáu ba la mật một cách trọn vẹn, viên mãn — chăng hạn như sự bô thí v.v.. — và học cách 
tiệt trừ sáu điêu chăng hạn như sự khát khao trạng thái Thanh Văn hay Phật độc Giác. Vì thê: 


“Nhờ sự hoàn toàn viên mãn của bô thí, trì giới, nhân nhục, tinh tân, thiên định và trí tuệ ba la 
mật nên có sự tỉnh giác v.v..” 





1 các dòng: (TT. rgyud, Phạn. tanfra) Từ này ám chỉ tính chất liên tục của các sự kiện là những gì tạo nên, ở bình 
diện thô sơ và tương đối, cuộc đời và tâm thức của những cá nhân và tính chất liên tục hiển nhiên của thực tại có 
thể nhận thức bằng giác quan. 


? tirthica_ một vài bản dịch nhắc đến những người này một cách đơn giản là “phi-Phật tử”, những chỗ khác dịch là 

“những người dị giáo” v.v.. Thuật ngữ tự nó có tính chất rất tôn kính, được dùng đề chỉ những người tốt lành có 
niêm tin tôn giáo chân thành nhưng thật không may là họ bị dối gạt. Vì thế họ là “những người đứng ở ngưỡng 
cửa; trên một bậc thang” bởi tính chất tâm linh của họ làm cho họ có khả năng thuần thục để đạt được chân lý. 


193 


THỰC HÀNH ĐẶC BIỆT Mặc dù các Bồ Tát ở quả vị này thực hành cả mười ba la mật, các ngài 
đặc biệt chú trọng /rí tuệ ba la mật. 


THUẢN TỊNH ĐẶC BIỆT Như được giảng nghĩa ở trên, ba nguyên nhân làm cho các cội gốc 
đức hạnh của các vị Bô Tát này vô cùng thanh tịnh và mạnh mẽ: 


'...chăng hạn như, khi một thợ kim hoàn thiện xảo trang trí vàng nguyên chất bằng đá xanh da 
trời, nó đẹp tuyệt vời và những vật bằng vàng khác không thể sánh được với nó. Cũng thế, các 
cội gốc đức hạnh của các Bồ Tát ở quả vị thứ sáu được đảm bảo bằng trí tuệ và phương tiện 
thiện xảo thì hoàn toàn thuần tịnh và chói sáng. Cội gốc đức hạnh của các Bồ Tát ở những quả vị 
thấp hơn không thể lộng lẫy hơn chúng.” 


CHỨNG NGỘ ĐẶC BIỆT Ở quả vị này, sự không hiện hữu của hoàn toàn ô nhiễm và hoàn toàn 
thuần tịnh được chứng ngộ. Các Bồ Tát này thấu suốt rằng thực sự không có gì là hoàn toàn ô 
nhiễm hay hoàn toàn thuần tịnh, mặc dù chúng có thê xuất hiện qua sự phô diễn của lẽ duyên sinh. 
Vì thế có câu nói: “...ý nghĩa của không ô nhiễm và không hoàn toàn thuần tịnh.” 


TIỆT TRỪ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC HOÀN TẤT [xem Bồ Tát địa thứ hai] 


NƠI SINH ĐẶC BIỆT Hầu hết các Bồ Tát ở quả vị này sinh làm những hoàng để linh thánh trong 
các vị trời swnirmifa (Lạc Biên Hóa Thiên). Các ngài thiện xảo trong việc đánh bại tánh kiêu mạn 
của chúng sinh: 


“Là kêt quả trọn vẹn, các ngài trở thành vua của các vị trời Lạc Biên Hóa. Trội vượt hơn các 
Thanh Văn, các ngài tiệt trừ tánh kiêu mạn.” 


KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các 
ngài có thê thê nhập một trăm tỉ thiên định sâu xa v.v... 


Bồ Tát Địa Thứ Bảy 
TÊN ĐẶC BIỆT “Đi Xa” (Viễn Hành Địa) 


TỪ NGUYÊN ĐẶC BIỆT Quả vị này được gọi là “Đi Xa” bởi nó nối kết với “một và chỉ một con 
đường” và ta đã đi đến tận cùng của hoạt động. ' 


TINH THÔNG ĐẶC BIỆT Quả vị này được thành tựu nhờ tiệt trừ hai mươi yếu tố, chắng hạn 
như niêm tin ở thực thể, và nhờ trau đôi các phâm tính đôi nghịch chăng hạn như ba công của sự 
giải thoát toàn triệt! v.v... Vì thế: 


1 Các truyền thống khẩu truyền biến đổi trong những cách giải thích của chúng về điều gì xảy ra và không xảy ra 
trong những quả vị Bồ Tát khác nhau. Cũng có một vấn đề về những điều được tiệt trừ trên một bình diện thô 
nhưng vân còn hiện hữu một cách vi tế hay như một tiềm năng, chưa kể đến vấn đề hiển nhiên của việc mô tả 
điều không thể mô tả được. Một giải thích cho tên gọi của quả vị thứ 7 này là cách tiếp cận các quả vị thứ 8 cho 
đến thứ 10. Các quả vị 8 đến 10 được gọi là các “quả vị thuần tịnh” bởi sự phản chiếu thuộc về tri giác già nua 
của “ta” và “người” không còn hiện diện nữa. Chúng tạo thành “một và con đường duy nhất” được tất cả chư 
Phật sử dụng; con đường mà mọi cuộc hành trình riêng rẽ khác đều cung cấp. Ta phải nhận ra, từ quả vị thứ 
nhất trở đi, và thậm chí từ các quả vị thứ 8 cho đến thứ 10, sự hiện diện đang tiếp diễn của một sự liên tục 
hướng về giác ngộ, mặc dù những mê lầm về bản ngã đã chiến thắng. Việc hoàn toàn chiến thắng sự chia chẻ 
nhị nguyên là một sự xuyên thủng chính yếu, chắm dứt cuộc hành trình mê lầm dài dằng dặc; vì thế nó được gọi 
là “đi xa”. 


? Ở giai đoạn này ta đang làm việc về những niềm tin như thế trong những hình thức hết sức tốt đẹp và vi tế của 
chúng. 


194 


“.,.,niêm tin nơi ngã và chúng sinh...” và “... tỉnh giác vê ba cánh công của sự giải thoát toàn 
triệt...” 


THỰC HÀNH ĐẶC BIỆT Mặc dù các Bồ Tát ở quả vị này thực hành cả mười ba la mật, các ngài 
đặc biệt chú trọng phương tiện ba la mật. 


THUẦN TỊNH ĐẶC BIỆT ba nguyên nhân làm cho các cội gốc đức hạnh của các vị Bồ Tát này 
vô cùng to lớn và thanh tịnh: 


..chăng hạn như, khi một người thợ kim hoàn thiện xảo trang trí vàng nguyên chất nhất bằng 
đủ loại châu báu, nó trở nên tuyệt đẹp và những loại trang sức khác trong thế giới này không thê 
sánh với nó. Cũng thế, cội gôc đức hạnh của các Bồ Tát ở địa thứ bảy thì vĩ đại và thanh tịnh lạ 
thường: cội đức hạnh của các Thanh Văn, Độc Giác Phật hay Bồ Tát ở những quả vị thấp hơn 
không thê trội vượt các cội gốc này.” 


CHỨNG NGỘ ĐẶC BIỆT Ở quả vị này tính chất không- -riêng rẽ của mọi sự được chứng ngộ. 
hành tính chất khác An của Pháp — Kinh điển v.v.. không xuất hiện như riêng rẽ.” Vì thế có nói: 
“,..không-riêng rẽ... 


TIỆT TRỪ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC HOÀN TẤT [xem Bồ Tát địa thứ hai] 
NƠI SINH ĐẶC BIỆT Hầu hết các Bồ Tát ở quả vị này sinh làm những hoàng đề linh thánh trong 
các vị trời vøýavarrin (Trời Tha Hóa Tự Tại).Ì Các ngài thiện xảo trong việc mang lại những sự 
chứng ngộ giông như các chứng ngộ của Thanh Văn và Phật Độc Giác: 
“Kết quả trọn vẹn là các ngài trở thành vua của các vị Trời Tha Hóa Tự Tại. Các ngài trở thành 
những Đạo sư vĩ đại, kiệt xuât với một sự thâu suôt chân chính vê các Chân lý của Bậc Chứng 


A ** 


ngộ. 
KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các 
ngài có thê thể nhập 10'' thiền định sâu xa v.v... 
Bồ Tát Địa Thứ Tám 
TÊN ĐẶC BIỆT “Bất Động” (Bất Động Địa) 


TỪ NGUYÊN ĐẶC BIỆT _ Quả vị này được gọi như vậy là bởi nó không bị lay động bởi các ý 
niệm nô lực đạt được các đặc tính hay nỗ lực đạt được sự văng mặt các đặc tính. Vì thê: 


“Nó được gọi là “Bất Động” là bởi nó không bị lay động bởi cả hai ý niệm.” 


TINH THÔNG ĐẶC BIỆT Quả vị này được thành tựu nhờ tám loại tỉnh thông, chăng hạn như 
hiệu biệt cách cư xử của chúng sinh v.v.. Vì thê: 


“Thấu suốt tâm của mỗi chúng sinh, thương yêu nhờ có nhận thức sáng suốt...” 
' Các hiện tượng thì không có thực thể độc lập, không có hạnh phúc chân thật và không có sự thường hằng. 
Những vấn đề này có quan hệ trực tiếp với giáo lý then chốt của Đức Phật về sự vô ngã, đau khổ và vô thường. 


? Đặc biệt là các ngài nhận rằng các Kinh điển phác thảo bản tánh tương thuộc của thực tại tương đối và các 
Kinh điển mô tả bản tánh trống không tối thượng của mọi sự tạo thành một toàn thể không thể phân chia. 


3 Các vị trời này được cho là thống lãnh tất cả sáu loại trời dục giới. 


195 


THỰC HÀNH ĐẶC BIỆT Mặc dù các Bồ Tát ở quả vị này thực hành tất cả mười ba la mật nói 
chung, các ngài chú trọng nguyện ba la mật. 


THUẦN TỊNH ĐẶC BIỆT Như được giải thích trước đây, ba nguyên nhân làm cho các cội gốc 
đức hạnh của các vị Bô Tát này vô cùng thanh tịnh và mạnh mẽ: 


'.. lấy một ví dụ; nêu một vật trang SỨC bằng vàng nguyên chất do một bậc thầy về ngành kim 
lon làm ra, được đeo trên đầu hay cô của một hoàng đề của thế giới thì vật trang sức bằng vàng 
mà những người khác đeo không thể sánh được với nó. Cũng thế, cội đức hạnh của các Bồ Tát ở 
địa thứ tám thì tuyệt đối và hoàn toàn thanh tịnh đến nỗi cội đức hạnh của các Thanh Văn, Độc 
Giác Phật hay Bồ Tát ở những quả vị thấp hơn không thể hơn được nó.” 


CHỨNG NGỘ ĐẶC BIỆT Ở quả vị này, bản tánh thoát khỏi ý niệm và như-không gian của mọi 
hiện tượng được chứng ngộ. Vì thế các Bồ Tát ở quả vị này không sửng sốt và sợ hãi bởi tánh 
không - sự vô sanh. Điều này được gọi là /hành tựu nhẫn nhục về sự vô sanh. Nhờ sự nhẫn nhục 
này của bản tánh vô sanh của mọi sự, các ngài chứng ngộ sự không hiện hữu của tăng trưởng và 
suy giảm và các ngài không coi sự ô nhiễm thực sự hay hoàn toàn thanh tịnh là suy giảm hay tăng 
trưởng một cách tương ứng. Vì thê “...không suy giảm, không tăng trưởng...” 


Ta được biết rằng đây cũng là trạng thái đầu tiên trong các trạng thái có bốn năng lực' đối với: 1/ 
không khái niệm hóa; 2/ các cõi vô cùng thanh tịnh; 3/ trí tuệ nguyên sơ và 4/ hoạt động. 


Trong bôn năng lực này, các Bô Tát ở quả vị thứ 8 đã chứng ngộ hai năng lực đâu tiên — các năng 
lực đôi với việc không khái nệm hóa và đôi với các cõi vô cùng thanh tịnh. 


Những nguồn Kinh điển khác nói rằng các vị Bồ Tát ở quả vị thứ 8 đã thành tựu Mười Năng lực 
(thập lực) đối với: 1/ thọ mạng, 2/ tâm thức, 3/ tiện nghi, 4/ hành động, 5/ trạng thái sinh ra, 6/ lời 
cầu nguyện, 7/ các ý hướng, 8/ những điều huyền diệu, 9/ trí tuệ nguyên sơ, và 10/ Phật pháp. 


TIỆT TRỪ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC HOÀN TẤT (xem địa thứ hai) 


NƠI SINH ĐẶC BIỆT Hầu hết các Bồ Tát ở quả vị này sinh ra như một quốc vương linh thánh 
giữa các trời Phạm Thiên, có năng lực đôi với toàn bộ một kilocosmos.” Các ngài thiện xảo trong 
việc thuyêt giảng ý nghĩa của các con đường 7hanh Văn và Phật Độc Giác. 


“Kêt quả hoàn toàn phát triển là sinh làm một vị trời Phạm Thiên, thủ hộ của một câp độ siêu vũ 
trụ. Không ai có thê sánh với các ngài trong việc trình bày giáo lý của các A La Hán và Phật Độc 
Giác.” 


KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các 
ngài có thê thê nhập nhiêu thiên định sâu xa như sô phân tử trong một triệu siêu vũ trụ v.v.. 


ˆ Theo một truyền thống Kinh điển, bốn năng lực này có liên quan đến các quả vị vô cùng thanh tịnh, nghĩa là các 
quả vị BỒ Tát thứ 8 cho đên thứ 10. Như chúng tôi khám phá, hai năng lực đầu tiên thích hợp với quả vị thứ 8 và 
hai năng lực còn lại có liên quan đên các quả vị 9 và 10. 


? Trong quan niệm về thế giới cổ xưa, điều này tượng trưng cho một ngàn hệ thống hành tinh như hệ thống hành 


tinh của chúng ta. Một ngàn hệ thống này tạo thành cấp độ vũ trụ thứ hai và một ngàn cấp độ vũ trụ thứ hai tạo 
thành các siêu vũ trụ (metacosmos). 


196 


Bồ Tát Địa Thứ Chín 
TÊN ĐẶC BIỆT “Vô cùng Thông tuệ” (Thiện Huệ) 


TỪ NGUYÊN ĐẶC BIỆT Quả vị này được gọi như thế là bởi nó được phú bẩm sự thông tuệ 
tuyệt vời như thê, nghĩa là sự nhận thức sáng suôt và chính xác. Vì thê: 


“Quả vị này là Vô cùng Thông tuệ là bởi sự thông tuệ tuyệt vời, nhận thức sáng suôt của nó.” 


TINH THÔNG ĐẶC BIỆT Quả vị này được thành tựu nhờ 12 yếu tô chăng hạn như những lời 
câu nguyện vô hạn v.v.. Vì thê: 


“Những lời câu nguyện vô hạn... sự hiệu biệt vê các ngôn ngữ thiêng liêng và...” 


THỰC HÀNH ĐẶC BIỆT Mặc dù các Bồ Tát ở quả vị này thực hành đầy đủ mười ba la mật nói 
chung, các ngài đặc biệt chú trọng vào lực ba la mật. 


THUẢN TỊNH ĐẶC BIỆT Như được trình bày trước đây, ba nguyên nhân làm cho các cội đức 
hạnh của các Bô Tát ở quả vị này vô cùng thanh tịnh và mạnh mẽ: 


..ví dụ như, nếu một vật trang sức bằng vàng nguyên chất do một bậc thầy trong nghề kim 
Húàii làm ra, được đeo trên đầu hay cô của một Chuyển Luân Vương, những vật trang sức của 
các vị vua của các miền đất hay những vật trang sức của các cư dân của bốn hành tinh (của hệ 
thống đó) không thể vượt trội nó. Cũng thế, cội đức hạnh của các Bồ Tát ở quả vị thứ 9 được tô 
điểm bằng trí tuệ nguyên sơ vĩ đại (jñâna) khiến cội đức hạnh của các Thanh Văn, Phật Độc Giác 
và các Bồ Tát ở các quả vị thấp hơn không thê vượt trội nó.” 


CHỨNG NGỘ ĐẶC BIỆT Trong bốn năng lực (được đề cập trong tiết mục trước), các Bồ Tát ở 
quả vị thứ 9 này chứng ngộ trạng thái năng lực của trí tuệ nguyên sơ (jñâna), bởi các ngài đã thành 
tựu bôn thông suôt biện biệt toàn hảo. Các thông suôt biện biệt toàn hảo là gì? Kinh Thập Địa giải 
thích: 


“Bốn thông suốt biện biệt toàn hảo là gì? Đó là thường xuyên có sự thông suốt biện biệt toàn hảo 
về Pháp, thông suốt biện biệt toàn hảo về các ý nghĩa, thông suốt biện biệt toàn hảo về các ý 
nghĩa và thông suốt biện biệt toàn hảo về kỹ năng giảng dạy.” 


TIỆT TRỪ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC HOÀN TẤT. (xem quả vị thứ hai) 


NƠI SINH ĐẶC BIỆT Hầu hết các Bồ Tát ở quả vị này sinh làm một hoàng để linh thánh trong 
các vị trời Phạm Thiên, có năng lực đôi với một megacosmos. ` Các ngài có thê giải đáp mọi câu 
hỏi. 


“Kết quả phát triển hoàn hảo là sinh làm Phạm Thiên, vị thủ hộ cấp độ trung gian của siêu vũ trụ 
(megacosmos). Trong việc giải đáp mọi câu hỏi phát khởi từ những cách suy nghĩ của chúng 
sinh, các vị A La Hán v.v.. không thê vượt trội ngài.” 


KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các 
ngài có thê thê nhập nhiêu thiên định sâu xa như sô phân tử thanh tịnh trong một triệu “vô số”” cõi 
Phật v.v.. 


1 Trong quan niệm thế giới cổ xưa điều này tượng trưng cho một triệu hệ thống hành tinh như hệ thống hành tinh 
của chúng ta. 


? “Vô số” — trong các hệ thống tính đếm khác nhau được du nhập từ Án Độ sang Tây Tạng, đó là gnhững tên gọi 
để chỉ mỗi bội số của 10, nghĩa là những sự tương đương của “trăm”, “ngàn” v.v.. cho đến 10”' thế giới của 


197 


Bồ Tát Địa Thứ Mười 
TÊN ĐẶC BIỆT “Mây Pháp” (Pháp Vân Địa) 


TỪ NGUYÊN ĐẶC BIỆT Quả vị này được gọi là Mây Pháp là bởi các Bồ Tát ở quả vị này giống 
như một đám mây tạo nên một trận mưa Giáp pháp đồ xuống chúng sinh, bằng cách đó rửa sạch 
bụi đất ô nhiễm của họ. Ngoài ra, giống như những đám mây đầy ngập không gian, thiền định sâu 
xa và năng lực thần chú của các ngài trùm khắp đharmata (Pháp tánh) như-không gian mà các ngài 
đã thành tựu. Vì thế: 


“Nó là Mây Pháp là bởi các thiền định và năng lực như các đám mây, trùm khắp Pháp tánh như- 
không gian.” 


[Đây là sự giải thích của Đức Di Lặc và nó được tìm thấy trong các luận giải thuộc truyền thống 
của ngài. Trong Mật chú thừa có câu nói rằng vào cuối quả vị thứ 10, các Bồ Tát nhận quán đảnh 
từ chư Phật khắp mười phương và bản thân các ngài thành Phật. Trên thực tế, hai quan điêm nảy thì 
như nhau. Những câu hỏi khác nhau hấp dẫn những câu trả lời khác nhau, nhưng không có mâu 
thuẫn giữa hai quan điểm đó.] 


TINH THÔNG ĐẶC BIỆT (Không giống như các quả vị trước, trong Trang nghiêm Chứng Đạo 
không nhặăc gì đên quả vị này nhưng trong Kinh Thập Địa nói: 


“Ôi Con cái của các Đắng Chiến Thắng! Cho tới quả vị thứ chín, các Bồ Tát đã phân tích kỹ 
lưỡng và phân tích thâu đáo vô lượng phương diện của sự hiêu biệt với sự thông tuệ truy xét...” 


và v.v.., giảng dạy rằng quả vị này được thành tựu nhờ một quán đảnh trí tuệ nguyên sơ (jñâna) của 
sự toàn trí nhờ mười tỉnh thông thấu đáo. Quả vị thứ 10 này là quả vị quán đảnh với trí tuệ nguyên 
sơ ñâng) toản frí. Vì sao nó được gọi như thế? Đó là do bởi, như Kinh T¡ háp Địa giải thích, các 
Bồ Tát ở quả vị thứ 10 được chư Phật khắp mười phương gia lực bằng các ánh sáng. Có thê tìm 
thấy trong bản Kinh này nhiều chỉ tiết hơn nữa. Vòng Hoa Quý báu của các Hệ thống Triết học 
Phật giáo cũng nói: 


“Bởi Bồ Tát được các tia sáng của Đức Phật gia lực.” 


THỰC HÀNH ĐẶC BIỆT Mặc dù các Bồ Tát ở quả vị này thực hành đầy đủ mười ba la mật nói 
chung, các ngài đặc biệt chú trọng trí tuệ nguyên sơ (Jñâna) ba la mật (trí ba la mật). 


THUẢN TỊNH ĐẶC BIỆT Như được giải thích ở trên, ba nguyên nhân làm cho các cội gốc đức 
hạnh của các vị Bô Tát này vô cùng thanh tịnh và mạnh mẽ: 


chúng ta. Trong một vài hệ thống có những tên gọi để chỉ các bội số của 100, vượt xa các con số dài 120 chữ số. 
Những con số này được sử dụng, trong số những điều khác, trong Phật giáo để so sánh những thực tại được 
những loại chúng sinh khác nhau kinh nghiệm - thọ mạng tương đối của họ v.v.. “Vô số” có nghĩa là một con số 
siêu vượt những con số đã có tên gọi, hơn là một cái gì đó không thể tính đếm. 

1 Vấn đề này được in bằng chữ nhỏ trong bản khắc gồ Rumtex. Có lẽ nó ám chỉ khả năng giảng dạy của các Bồ 
Tát ở quả vị thứ 10. Trong “Bản tánh Bát biến” có dạy rằng khả năng giảng dạy này thì giông như khả năng giảng 
dạy của chư Phật. Trận mưa giáo lý mà các ngài đỗ ào ạt xuống từ không gian vô tận của sự giác ngộ hay nó xảy 
ra nhờ năng lực của thần chú/đà-ra-ni và thiền định của các ngài? Không có mâu thuẫn trong hai cách giải thích 
này, bởi toàn bộ cuộc hành trình của Bồ Tát là một sự tiếp cận trạng thái giác ngộ tự nhiên — một bản tánh không 
được tạo tác — và không là sự tạo lập của các thiện xảo được bắt rễ trong quan hệ nhân quả. Các năng lực của 
thần chú (đà-ra-ni) v.v.. xuất hiện nhờ việc loại bỏ các chướng ngại đối với dòng chảy tự nhiên. 


198 


..ví dụ như, nếu một vật trang sức bằng vàng nguyên chất được một vị trời thiện xảo nghề thủ 
công làm ra và nạm vào đó những viên ngọc tuyệt đẹp, và sau đó được đeo trên đầu hay cỗ của 
một vị vua linh thánh đầy quyên lực, những vật trang sức khác của các vị trời hay người không 
thê sánh với nó. Cũng thế, các cội đức hạnh của các Bồ Tát ở quả vị thứ 10 được tô điêm băng trí 
tuệ nguyên sơ vĩ đại (Jñâna) khiến cội đức hạnh của các Thanh Văn, Phật Độc Giác hay các Bồ 
Tát ở quả vị thứ 9 và các quả vị thấp hơn không thể vượt trội các cội đức hạnh này.” 


CHỨNG NGỘ ĐẶC BIỆT Trong bốn năng lực (được đề cập trong tiết mục trước), các Bồ Tát ở 
quả vị thứ 10 chứng ngộ trạng thái năng lực hoạt động, bởi các ngài thành tựu hạnh phúc của chúng 
sinh đúng như ước nguyện của các ngài, nhờ mọi loại hiện thân. 


TIỆT TRỪ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC HOÀN TẤT [xem Bồ Tát địa thứ hai] 


NƠI SINH ĐẶC BIỆT Hầu hết các Bồ Tát ở quả vị này sinh làm Mahe§vara (Ma Hệ Thủ La 
Thiên, Đại Tự Tại Thiên), Vua của các vị Trời, có quyền năng đối với một gigacosmos. ' Các ngài 
cũng thiện xảo trong việc giảng dạy ba la mật cho tât cả chúng sinh, Thanh Văn, Phật Độc Giác và 
Bô Tát. 


“Kết quả hoàn hảo là sinh làm Thủ hộ của các vị Trời ŠSuddhavâsin, làm Mahe§vara (Đại Tự Tại 
Thiên) siêu việt và thủ hộ vĩ đại có quyên năng trên những lãnh vực trí tuệ nguyên sơ không thê 
nghĩ bàn.” 


KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các 
ngài có thể thê nhập nhiều thiền định sâu xa như số phân tử thanh tịnh trong một ngàn triệu triệu 

“vô số” cõi Phật v.v... Hơn nữa, trong một chốc lát, từ một lỗ chân lông của mình, các ngài có thể 
hiển lộ vô số Đức Phật cùng với vô vàn Bồ Tát. 

Các ngài có thể hiển lộ đủ loại chúng sinh — như các vị trời, người v.v.. Phù hợp với tất cả những 
gì cần thiết cho việc giảng dạy những người được giảng dạy, các ngài có thể dạy Pháp bằng cách 
mang thân tướng của trời Đề Thích, Phạm Thiên, Đại Tự Tại, các vị bảo vệ thế giới, các hoàng đề, 
Thanh Văn, Phật Độc Giác hay Như Lai. Trong Nhập Trung Đạo có nói: 


“Trong một chôc lát các ngài có thê hiện lộ, từ một lỗ chân lông, chư Phật viên mãn cùng với vô 
sô Bô Tát cũng như các vị trời, người và bán-thiên.” 


Điều này hoàn tất sự giải thích về 10 quả vị Bồ Tát. 


4. Quả vị Phật 


Quả vị này tương ứng với cấp độ thuộc Giai đoạn Thành tựu. Khi thiền định sâu xa như-kim cương 
xuất hiện thì đồng thời nó tiệt trừ những che chướng được loại bỏ bởi giai đoạn trau đồi, nghĩa là 
những phiền não chướng và sở tri chướng còn lại, có thể so sánh với phần cốt lõi.” Sự thành tựu 
của quả vị này được mô tả trong Kinh Thập Địa: 


“Những quả vị này được thành tựu trong khoảng thời gian ba vô số kiếp. Trong vô số kiếp vĩ 
đại đầu tiên, ta vượt qua cấp độ thực hành được thúc đầy bởi nguyện ước và thành tựu trạng thái 
Cực Hỷ. Ngoài ra, quả vị | này được hoàn toàn thành tựu nhờ nô lực liên tục; thành tựu sẽ không 
xảy ra nếu không có sự nỗ lực này. 


' Trong quan niệm thế giới cỗ xưa điều này tượng trưng cho một tỉ hệ thống hành tinh như hệ thống hành tinh 
của chúng ta. 


? Ám chỉ mục thứ bảy (tiệt trừ đặc biệt) đối với mỗi quả vị Bồ Tát, ở đó những che chướng này được so sánh với 
vỏ và thịt của một trái cây. 


199 


Trong đại kiếp thứ hai, ta vượt qua Cực Hỷ và làm việc cho đến quả vị thứ 7, Viễn Hành Địa, 
đề thành tựu quả vị thứ 8, Bất Động Địa. Đây chắc chắn là cách thức nó xảy ra vì các Bồ Tát có 
ý hướng thanh tịnh nhất định sẽ thực hiện những nỗ lực này. 

Trong đại kiếp thứ ba, ta vượt qua các quả vị thứ 8, thứ 9 và đạt được quả vị thứ 10, Pháp Vân 
Địa. Một số vị tu tập vô cùng tinh tấn và vì thế giảm bót được nhiều tiểu kiếp còn một tiểu kiếp. 
Thậm chí một số vị giảm bớt công việc của nhiều đại kiếp còn một đại kiếp. Nhưng không có vị 
nào giảm bớt vô số kiếp còn một kiếp. Cần hiểu rõ theo cách này.” 


œ$®§<“© 


Đây là chương thứ mười chín, giảng nghĩa về các cấp độ tâm linh, trong tác phẩm Pháp Bảo của sự 
Giải thoát 


200 


PHÁN NĂM 
Chương Hai mươi 


Kâya (Thân) của Phật Quả Viên mãn 





\ứ 


QC 
2360) và h 
se (UẾP S$S, 


Khi các giai đoạn và cấp độ được hoàn toàn vượt qua như mô tả ở trên, ta sẽ thành một vị Phật 
viên mãn' trong ba hiện thân” (&áya). Vì thể trong Ngọn Đèn Soi sáng Con Đường Giác ngộ có 
HÓI: 

“Phật và sự giác ngộ không xa.” 

“Phật” được mô tả bằng sự tóm tắt: 

Các hiện thân của một vị Phật viên mãn được mô tả bằng bảy điểm: bản tánh, từ nguyên (ý 
nghĩa của tên gọi), các phương diện, sự trình bày, sô lượng rõ ràng, các tính chât và các đặc 
tính. 

1. Bản tánh 


Một vị Phật thực sự viên mãn là sự thuần tịnh tuyệt hảo có thể có được và trí tuệ nguyên sơ 
(jñâna) tuyệt hảo có thê có được. 


1A SỰ THUẢN TỊNH TUYỆT HẢO CÓ THẺ CÓ ĐƯỢC 
Điều này có nghĩa là mọi che chướng ô nhiễm và che chướng nhận thức (phiền não chướng và sở 


tri chướng) đã bị tiệt trừ trong các giai đoạn và các câp độ và sau thiên định sâu xa như-kim cương, 
chúng được hoàn toàn tiệt trừ, không còn lại chút dâu vêt nào.” Các che chướng khác, chăng hạn 





A» 


1 Ở đây từ “viên mãn” có một ý nghĩa kỹ thuật. Các thuật ngữ “Phật” và “giác ngộ đôi khi được dùng cho các vị 
Bồ Tát từ quả vị thứ nhất trở đi, vì sự giải thoát, thuần tịnh và nội quán to lớn của các ngài so với các chúng sinh 
bình thường. Để phân biệt giữa các vị này và những bậc hoàn toàn giác ngộ, các tĩnh từ bỗ nghĩa chẳng hạn như 
“hoàn toàn thuần tịnh và viên mãn” được đặt trước các từ giác ngộ hay Phật. 


? Bản tánh sâu xa và không thê mô tả của giác ngộ, là cái không giống điều gì trong thế giới chúng ta (Mật điễn 
Vô song), đặt ra một số vấn đề khi dịch từ kâya. Kâya (Phạn = TT. sku) được dịch sát nghĩa là “thân” hay “hiện 
thân” - của Phật quả - nhưng, như chúng ta khám phá trong chương này, dharmakâya không có hình tướng và 
hai kâya kia hiển lộ như những cầu vồng hay ảo ảnh trong tâm chúng sinh, dưới dạng những thực tại chủ quan 
của họ. Như thể là giác ngộ không có những thân tướng cố định ở một nơi nào đó. Trí tuệ, lòng bi mân và 


v.v..được hóa hiện trong những cách thế vi tế trong đó sự tuyệt đối hiển lộ, như được mô tả trong tiết mục trên. 


3 có nghĩa là không giống như những cấp độ tịnh hóa khác, không chỉ biểu hiện ở mặt ngoài của sự mê lầm bị 
loại bỏ mà mọi tiềm năng cho sự tái hiễn lộ của chúng cũng bị loại trừ. 


201 


như các che chướng gây cản trở những thiền định khác nhau, là những che chướng phụ của hai che 
chướng chính yêu và vì thê biên mât cùng với sự tiệt trừ hai loại che chướng đó. 


1B. TRÍ TUỆ NGUYÊN SƠ TUYỆT HẢO CÓ THẺ CÓ ĐƯỢC 


Có những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Một số người nói rằng chư Phật có những khái 
niệm cũng như trí tuệ (jñâna). Một số người nói rằng chư Phật không có các khái niệm nhưng có trí 
tuệ, là cái gì thấu suốt mọi sự một cách rõ ràng. Một sỐ người nói rằng tính chất liên tục của trí tuệ 
bị đứt đoạn. Một số nói rằng Đức Phật không bao giờ sở hữu những điều như trí tuệ. Tuy nhiên các 
bản Kinh và Luận có thê tin được nói về trí tuệ của chư Phật. Về Kinh điền, ta tìm thấy trong Kinh 
Bát nhã Ba la mát Cô đọng trong các bài kệ: 


“ Vì thê nêu con muôn thâm nhập trí tuệ (jñâna) siêu việt của chư Phật, hãy tin ở trí tuệ này, mẹ 
c Y Y co Vy Y v, Y 
của các Đâng Chiên Thăng.” 


Kinh Bát nhã ba la mật trong một trăm ngàn bài kệ nói: 


“Một vị Phật hoàn toàn thuần tịnh và viên mãn đã thành tựu trí tuệ thấu suốt mọi sự không chút 
che chướng.” 


Trong chương 21 của bộ Kinh trên cũng nói: 


“Đó là trí tuệ của một vị Phật viên mãn. Đó là sự chuyên Pháp luân. Đó là việc đưa các chúng 
sinh đên chô thuân thục.” 


Nhiều sự trình bày về trí tuệ cũng được tìm thấy trong những bản Kinh khác. Về Luận, ta tìm thấy 
trong Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận: 


“Ông nên biết rằng giống như khi một tia sáng mặt trời chiếu rọi, mọi tia sáng khác cũng chiếu 
rọi, trí tuệ của chư Phật cũng giống như thế. Trí tuệ như-gương (Đại viên cảnh trí) thì bất động, 
là nền tảng cho ba trí tuệ khác, là trí tuệ bình đăng (Bình đẳng tánh trí), trí tuệ phân biệt (Diệu 
quan sát trí) và trí tuệ hoạt động (Thành sở tác trí). 


Trí tuệ nguyên sơ của Phật cũng được đê cập trong những Luận khác. Quan điêm của những 
người nói răng chư Phật sở hữu trí tuệ được dựa trên những bản văn có căn cứ đích xác này. 


cách thức chư Phật sở hữu trí tuệ 


Tóm lại có hai trí tuệ nguyên sơ (Jñâna) — fríƒ fuệ tỉnh giác siêu việt về cái như-nó-là và trí tuệ 
tỉnh giác siêu việt vỀ sự đa tạp. Trong hai trí tuệ này, trí tuệ là tỉnh giác siêu việt như-nó-là là giác 
tánh siêu việt tuyệt đối. Như được đề cập ở trên, ngay lúc kết thúc của thiền định sâu xa như-kim 
cương có sự hoàn toàn quen thuộc với Thusness (chân như, chân tánh), từ đó mọi sự cụ thê hóa 
riêng rẽ có tính chất khái niệm bị cắt đứt, vì thế xua tan mọi can thiệp có tính chất trí thức. Vì thế 
pháp giới nguyên sơ (dharmadhâtu) — không bị tạo tác bởi sự suy xét trí thức — và trí tuệ nguyên sơ 
(jñâna) — không bị tạo tác bởi sự suy xét trí thức — thì cùng một vị, không thê phân chia. Như thế, 
chúng không thể tách lìa, như nước đồ vào nước và bơ được đồ vào bơ. Cũng như việc nói rằng ta 
nhìn thấy không gian mặc dù không có gì ở đó để nhìn. Chúng là jñâna vĩ đại, giác tánh siêu việt 
của sự không hiên lộ và là nền tảng của mọi phẩm tính cao quý. Vì thế có câu nói: 


“Giống như nước được đồ vào nước, giỗng như bơ được hòa lẫn vào bơ, thoát khỏi sự rắc rối 
(không bị tạo tác), và Jñâna, thoát khỏi sự rắc rôi, không thê tách lìa, hoàn toàn hợp nhât (với đôi 





1 Một cách tương ứng yathâbh0faparijñâna và yathâvad vyavasthâna pariiñâna. 


202 


tượng của sự hiểu biết). Chính điều này được gọi là 'đharmakâya' (Pháp Thân) và đó là bản tánh 
cốt tủy của tất cả chư Phật.” 


Và 


“Người ta nói rằng nhìn thấy không gian. Hãy suy nghĩ về điều đó và hãy xem họ nhìn không 
gian ra sao. Như Lai đã dạy răng đây là cách thức đê nhìn các hiện tượng. Việc nhìn như thê 
không thê được diễn tả băng bât kỳ ví dụ nào khác.” 


Trí tuệ (jñâna) là tỉnh giác siêu việt về sự đa tạp là sự toàn trí đối với thực tại tương đối, quy ước. 
Mọi tiềm năng đối với sự che chướng đã bị tiêu diệt bởi trí tuệ sâu xa như-kim cương và vì thế đó 
là trí tuệ vĩ đại (prajñâ). Nhờ năng lực của nó, mọi phương diện của sự hiểu biết, khắp trong ba 
thời, được nhận ra và thấu suốt, rõ ràng như thê nó là một trái ju-ru tươi mới trong lòng bàn tay. 
Kinh điển nói về sự tỉnh giác siêu việt của chư Phật về sự tương đối như sau: 


“Một người không có sự toàn trí không thê biết hết mọi nguyên nhân khác nhau của một con mắt 
duy nhât trong đuôi chim công. Sự hiệu biệt như thê là năng lực của Bậc Toàn Trí.” 


Ngoài ra trong Ä⁄ệt điển Vô song nói: 


“...với lòng bi mẫn vĩ đại các ngài thấu suốt thê giới; 
khi nhìn mọi sự trong thê giới... ” 


Khi chư Phật thấu suốt và nhìn như được mô tả ở trên, như thê là các ngài không tri giác các sự 
việc như thật có. Các ngài nhìn và thâu suôt các sự việc như những ảo tưởng. Vì thê trong Kinh 
Thành tựu Pháp giới có nói: 


“Một nhà huyễn thuật không bị lừa gạt bởi sự phù phép của mình và vì thế, nhờ sự hiểu biết sáng 
suốt về những gì đang Xảy ra, người ấy không dính mắc vào những sự tạo lập huyễn hóa của 
mình. Tương tự như thế, những người thiện xảo về sự giác ngộ viên mãn thấu suốt ba loại hiện 
hữu như một ảo tưởng.” 


Kinh Cha và Con Gặp gỡ nói: 


“Bằng cách ý thức rằng thực ra những phù phép chỉ là ảo tưởng, một nhà huyễn thuật sẽ không 
bị lầm lạc bởi điều đó. Con kính lễ và tán thán các ngài, các Đắng Thấu suốt-Mọi Sự, các bậc 
nhìn chúng sinh theo cách như thế.” 


(trí tuệ vỀ sự ẩa tạp: quan điểm 
cho răng chư Phật không sở hữu nó) 


Một số người giữ quan điểm là chư Phật thực sự viên mãn sở hữu trí tuệ về cái như-nó-là, tỉnh 
giác siêu việt tối thượng, nhưng các ngài không sở hữu tỉnh giác siêu việt về sự tương đối, “trí tuệ 
về sự đa tạp”. Quan điểm của họ là không phải là chư Phật không biết về những gì có thể biết 
nhưng đúng hơn, bởi thoạt đầu không có điều gì tương đối để nhận biết nên không thể có trí tuệ 
nguyên sơ đề nhận biết điều tương đối đó. 

Thực tại ương đối hay quy ước có nghĩa là những gì xuất hiện với chúng sinh không thuần thục 
do tác động của sự vô minh có các ô nhiễm (phiên não) đi kèm theo. Nó cũng bao gồm kinh 
nghiệm chủ quan của ba bậc chứng ngộ (Thanh Văn, Phật Độc Giác và A La Hán), do bởi sự vô 
minh không có các ô nhiễm đi kèm của các ngài. Một ví dụ của kinh nghiệm chủ quan như thế là 
những hình thù lờ mờ và những hình ảnh nhảy múa xuất hiện với người có một chứng bệnh về mắt. 
Sau thiền định sâu xa như-kim cương, một vị Phật đã hoàn toàn tiệt trừ vô minh và vì thế “nhìn” 
Chân như theo cách thức không “nhìn” thấy bất kỳ điều gì. Vì thế, họ tin rằng một vị Phật không 


203 


thể cùng chia sẻ ảo tưởng về sự tương đối, giống như một người được chữa lành một chứng bệnh 
về mắt không còn nhìn thấy những hình thù lờ mờ hay hình ảnh nhảy múa nữa. 

Vì thế những hình tướng tương đối xuất hiện do năng lực của sự vô minh và chỉ hiện hữu trong 
mối quan hệ với những gì có tính chất thế tục. Trong mối quan hệ với Phật quả, các hình tướng 
tương đối đó không hiện hữu và vì thế không thể có trí tuệ nguyên sơ của Phật nhận biết một cách 
siêu việt về chúng. 

Nếu chư Phật có một tâm thức chứa đựng những hình tướng tương đối thì, theo sự giải thích, bản 
thân chư Phật phải bị mê lầm do sự biểu lộ của những phạm vi kinh nghiệm mê lầm như thế. Điều 
này mâu thuẫn với những Kinh điển nói rằng các Đắng Chiến Thắng vĩ đại thường xuyên ở trong 
trạng thái thiền định v.v.. chẳng hạn như có nói trong Phô diễn Bao la: 


“Chư Phật hoàn toàn thuần tịnh và viên mãn luôn luôn ở trong thiền định.” 
(1rí tuệ vỀ sự đa tạp: chư Phật sở hữu nó) 


Những người giữ quan điểm là chư Phật sở hữu trí tuệ về sự đa tạp bày tỏ rằng, bởi việc nhận 
biết sự tương đối chỉ là một hoạt động phụ thuộc, ' nó sẽ không thay đổi giác tánh của chư Phật và 
vì thế không mâu thuẫn với căn cứ dựa trên Kinh điển nói rằng chư Phật luôn luôn ở trong thiền 
định v.v.. 

Là không đúng khi thừa nhận sự mê lầm chỉ vì các ảo tưởng thì rõ ràng đối với tâm thức. Mặc dù 
các thực tại khách quan huyễn hóa của giác tánh của chúng sinh thì hiển nhiên đối với chư Phật, 
các thực tại này chăng thê nào làm chư Phật lầm lạc và các ngài biết rằng chúng chỉ là những mê 
lầm. Hơn nữa các ngài xua tan chúng, sử dụng chúng như một nguyên nhân cho sự tái sinh cao 
hơn, cho sự thuần tịnh và giải thoát của chúng sinh. Vì thế làm sao có thể là sự mê lầm? Vì thế: 


“Nhờ tỉnh giác vê nó chỉ là sự mê lâm, cái không mê lâm có thê được nhận thức với sự chắc 
chăn.” 


Tuy nhiên những người khác nói rằng không có tốn hại to lớn trong việc coi tương đối như một 
cái gì có giá trị, miền là ta không bám châp vào nó như thật có. Việc không bị tôn hại đên từ thực tê 
là mặc dù đó là thực tại hiện tượng của chư Phật, các ngài không bị mê lâm. 


œ4®0“Đ 


Những người giữ quan điểm rằng chư Phật sở hữu trí tuệ về sự đa tạp coI “trí tuệ đa tạp” là tỉnh 
giác nguyên sơ đên sau mà chư Phật sở hữu. Vì thê họ nói: 


“Trước hệt đó là tỉnh giác siêu việt về cái như-nó-là, không mê lâm, thiên định và không có tiên 
trình tâm. Sau đó có tỉnh giác siêu việt về sự đa tạp; sự xuât hiện của mê lâm, sự hiệu biệt đên 
sau và tiên trình tâm.” 


Những người giữ quan điểm là chư Phật không sở hữu trí tuệ đa tạp trích dẫn 
Anantamukhasádhaka nâmadhárani (Kinh Cánh cửa Bao la Cao quý của sự Thành tựu), như căn 
cứ của họ: 


“Khi đã đạt được Phật quả chân thực và viên mãn, Như Lai không biết mà cũng không có bất kỳ 
hiện tượng nào trong tâm. Vì sao? Đó là bởi không có sự hiện hữu của bât kỳ thực tại khách 
quan nào đê nhận biệt.” 





1 phụ thuộc: ở đây từ r/es.fob thường có nghĩa là “hậu- thiền định” hay giữa-thiền định” (xem chương thiền định 
ba la mật). Trong hầu hết các văn cảnh, thuật ngữ này ám chỉ kinh nghiệm. thế tục ở giữa những khóa tọa thiền 
chính thức. Để hiểu rõ lợi ích của thuật ngữ này ở đây, ta cần quán. chiếu về sự tiến triển của nhận thức về thực 
tại thế tục, từ sự tiến triển của các thiền giả là chúng sinh chưa thuần thục cho đến sự tiến triển của các Bồ Tát, 
và sau đó, tiến triển qua các cấp độ Bồ Tát (xem chương trước). Các giáo huấn thiền định sâu xa của dòng Kagyũ 
bàn về mối quan hệ giữa thực tại tương đối và tuyệt đối cũng có ích lợi ở đây. 


204 


Ngoài ra có câu nói: 


“Một vài người phi-Phật giáo nói răng ông nói về việc đi đên giải thoát nhưng khi ông đên được 
sự an bình thì chăng còn lại điêu gì, giông như cái gì đó bị thiêu rụi.” 


Điêu này kêt thúc việc xem lại thảo luận xung quanh vân đê này. 


(quan điểm của Geshe-pa' về trí tuệ của Phật) 


Phật thực sự thuần tịnh và viên mãn là dharmakâya (Pháp Thân). Thuật ngữ rốt ráo dharmakáya 
— “hiện thân của dharma (pháp) ” được dùng cho sự cạn kiệt mọi mê lầm và vì thế nó là bản tánh 
chỉ được định nghĩa bằng một sự đối nghịch. Nó được diễn tả theo cách thức này, chỉ đơn thuần 
trong phạm vi của thực tại quy ước. Trong thực tế, tự thân dharmakâya thì vô sanh và không rắc 
rối. Trong Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận có nói: 


“Giải thoát chỉ là sự cạn kiệt của sai lâm.” 


Vì thế một vị Phật là đharmakâya và, bởi đharmakâya thì vô sanh và không rắc rối nên không thê 
có việc sở hữu trí tuệ nguyên sơ (jñâna). Ta có thê nói rằng điều này mâu thuẫn với Kinh điền nói 
về hai trí tuệ. Thực ra thì không phải như vậy, bởi giống như nhãn thức bị kích động bởi sự hiện 
diện của màu xanh dương và ta nói: “tôi thấy màu xanh,” vì thế sự tỉnh giác nguyên sơ (jñâna) 
trong quá trình chuyền hóa có tính chất tượng trưng, trở thành dharmadhâtu (pháp giới), là trí tuệ 
nguyên sơ như-nó-là, trong khi trí tuệ về sự đa tạp là phương diện tương đối cũng của trí tuệ 
nguyên sơ đó khi nó bị kích động bởi những gì hiển lộ đối với chúng sinh. Cách giải thích về trí tuệ 
nguyên sơ này thật tuyệt vời. 


(quan điển của Jetsun Milarepa) 


Ta nói về trí tuệ nguyên sơ (jñâna) tuy nhiên trong bản chất nó là giác tánh không bị tạo tác, siêu 
vượt mọi thuật ngữ như “là” hay “không là”, “vĩnh cửu” hay “không có gì”; nó hoàn toàn siêu vượt 
phạm vi trí năng. Vì thế, cho dù dùng những thuật ngữ nào để diễn tả nó, chăng có điều gì để bắt 
bẻ. Nó là bất kỳ cái gì nó là. Có lần, một sô người tự nhận là học giả hỏi Đức Phật về đê tài này 
nhưng câu trả lời của Ngài là: 


“Đừng nghĩ rằng đó là cách trả lời phiến diện của vấn đề này! Dharmakâya thì vượt quá sự hiểu 
biết của trí năng. Nó vô sanh và không vướng vào sự rắc rối có tính chất khái niệm. Đừng hỏi ta; 
hãy nhìn vào tâm. Đó là cách nó là.” 


œ4809“> 


Như thế tỉnh túy đích thực hay bản tánh đích thực của một vị Phật có thê được coi là sự thuần 
tịnh viên mãn nhât và trí tuệ nguyên sơ (jñâna) viên mãn nhât. Như có nói trong Mát điển Đại Thừa 
Tôi Thượng: 


“Phật quả thì không thể phân chia nhưng ta có thê phân loại nó theo các phẩm tính thuần tịnh của 
nó: hai tính chât của Jñâna và thoát khỏi sự bât tịnh, có thê so sánh với mặt trời và bầu trời.” 


Ngoài ra, trong Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận cũng nói: 


1 Ở đây Gampopa đang nói đến các vị Thầy hàn lâm đầu đời của ngài, là các vị Thầy thuộc truyền thống 
Khadampa. Như ngài vạch rõ lát nữa đây trong bản văn, sự chứng minh đầy thông tuệ này về thuật ngữ jñâna và 
sự giảng nghĩa được Đạo sư Milarepa ban cho ngài sau này, thì tương thích với nhau. 


205 


“Những bậc, nhờ sự tịnh hóa bao la, đã hoàn toàn chiến thắng mọi phiền não chướng và sở tri 
chướng, cùng với những khả năng tiềm tàng của các ngài, thường xuyên hiện diện trong một thời 
gian dài như thế, và những bậc sở hữu những phẩm tính tốt lành siêu việt nhờ sự chuyền hóa 
hoàn hảo: các ngài là những vị Phật.” 


2. Từ nguyên 


Vì sao ta gọi là “P5ñá/ ”? Thuật ngữ Phái - “toàn giác” được dùng là bởi các ngài đã thức dậy 
khỏi sự vô minh-như giác ngủ và bởi tâm thức đã phát triển để bao gồm hai phương diện của điều 
có thể nhận thức được. 


34. Các phương diện 


Phật quả có thể được chia làm ba phương diện, ba &đyø (thân): đzarmakáya (Pháp Thân), 
sambhogakâaya (Báo Thân) và nirmánakáya (Hóa Thân). Trong Kinh Anh sáng Hoàng Kim có nói: 


“Tất cả các tathâgata (Như Lai) sở hữu ba kâya: dharmakâya, sambhogakâya và nirmânakâya.” 


Ta có thê thấy rằng một vài Kinh điển nói đến hai kâya,ˆ những bản Kinh khác nói đến bốn kâya 
và thậm chí một vài bản Kinh nói đên năm kâya. Mặc dù các bản Kinh nói như thê, tât cả các kâya 
được bao gôm trong ba kâya. Vì thê Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận nói: 


“Ta nên hiểu răng tất cả các kâya của Phật (Phật thân) được bao gồm trong ba kâya (ba thân).” 
4. Sự giới thiệu 

Pháp Thân thực sự là Phật. Kinh Bát nhã ba la mật trong Tám ngàn bài kệ nói: 

“Đừng nhìn Như Lai (tathâgata) như sắc thân.” Như Lai là Pháp Thân.” 
Ta cũng có thể trích dẫn 7øm Ma Địa Vương Kinh, trong đó nói: 

“Đừng nhìn Vua của các Đắng Chiến Thắng như sắc thân.” 
Hai sắc thân là kết quả của: 


* năng lực trao truyền” của Pháp Thân, 
* kinh nghiệm chủ quan của chúng sinh và 
* những lời cầu nguyện trước đây.” 


† Như-nó-là và đa tạp. 


? Hai kâya (hai thân) là Pháp Thân (dharmakâya) và Sắc Thân (rupakâya). Sắc Thân bao gồm Báo Thân 
(sambhogakâya) và Hóa Thân (nirmânakâya). 


3 Xem chú thích trên. 

* byin.rlabs thường được dịch là “gia hộ”, nghĩa là năng lực của sự trao truyền. Chẳng hạn như trong Kim Cương 
thừa, khi ta khẩn cầu sự gia hộ, điều đó không phải là đễ có được một vài kinh nghiệm tâm linh lờ mờ xuất hiện 
mà là để có khả năng nhận ra trí tuệ cố hữu đối với bản tánh chân thực của tâm. Ở đây Pháp Thân là bản tánh 
nên tảng, thanh tịnh của tâm, nó có khả năng làm sinh khởi kinh nghiệm vệ hai sắc thân. 


” Có nghĩa là những lời cầu nguyện thuở xưa của chư Phật — khi các ngài còn là Bồ Tát đang làm việc qua những 
con đường và câp độ. 


206 


Nếu sắc thân chỉ đến từ năng lực trao truyền của dharmadhâtu,' như một kết quả hợp lý, mọi 
chúng sinh sẽ được giải thoát mà không cân nỗ lực, bởi dharmadhâtu (pháp giới) trùm khắp tất cả 
chúng sinh. Nếu đúng là như thế thì tiếp theo đó tất cả chúng sinh sẽ được diện kiến chư Phật. Tuy 
nhiên, điều này không đúng, sắc thân không chỉ xuất hiện từ sự gia hộ của dharmadhâtu. 

Nếu sắc thân chỉ là kinh nghiệm chủ quan (phóng chiều) của chúng sinh đang tu tập trên con 
đường, Phật quả sẽ dựa vào sự sai lầm, bởi tri giác một điều nào đó không hiện hữu là một sai lầm 
của tri giác. Ngoài ra, bởi chúng sinh đã tri giác một cách sai lầm từ vô thủy nên tất cả họ đã phải là 
những vị Phật. Điều này cũng không đúng và sắc thân không chỉ là những phóng chiếu chủ quan 
của chúng sinh đang tu tập. 

Nếu sắc thân chỉ xuất hiện nhờ những lời cầu nguyện trước đây thì liệu đã từng có một vị Phật 
đích thực và viên mãn nào thành tựu năng lực cầu nguyện? Nếu ngài không thành tựu thì ngài cũng 
không đạt được sự toàn trí. Nếu ngài đã thành tựu thì bởi những lời câu nguyện của ngài không 
thành kiến và vì lợi ích của chúng sinh, kết quả hợp lý sẽ là mỗi một và mọi chúng sinh đều được 
giải thoát. Điều này không đúng và vì thế sắc thân không chỉ đến từ những lời cầu nguyện trước 
kia. 

Vì thế sắc thân là một kết quả của sự kết hợp của cả ba yếu tố trên. 


5. Lý do để có một Số lượng Chắc chắn, nghĩa là Ba Kâya 


Con sô này được xác định bởi sự cân thiệt, bởi vì Pháp Thân có giá trị đôi với bản thân ta và hai 
sắc thân có giá trị đối với chúng sinh.” 


giả trị riêng của dharmakâya 


Dharmakâya (Pháp Thân) tượng trưng cho giá trị riêng của nó ra sao? Một khi dharmakâya được 
thành tựu, nó là nền tảng cho mọi phẩm tính khác, chẳng hạn như bốn vô úy, mười năng lực v.V..` 
là những điều tập hợp như thể chúng được mời đến. Ngoài ra, cho dù ta không thành tựu 
dharmakâya, những người khao khát đharmakâya, có một ít nhận thức về nó, chứng ngộ phần nào 
hay hầu như hoàn toàn chứng ngộ nó, sẽ có một ít phẩm tính, nhiều phẩm tính, rất nhiều phẩm tính 
hay vô lượng phẩm tính một cách tương ứng. 

Các phẩm tính sinh khởi từ sự khát khao đharmakâya là những phẩm tính của các thiền định sâu 
xa, các nhận thức sáng suốt và mọi phẩm tính vĩ đại cho đến và bao gồm Pháp Thế gian Tối thượng 
(thế đệ nhất)." 

Các phẩm tính xuất hiện từ một nhận thức nhỏ bé về đharmakâya là tất cả những phẩm tính của 
sự tịnh hóa, nhận thức sáng suốt, năng lực siêu nhiên v.v.. của các Thanh Văn A La Hán chứng 
ngộ. 

Các phẩm tính sinh khởi từ một chứng ngộ phần nào về dharmakâya là tất cả những phẩm tính 
của sự tịnh hóa, thiền định, nhận thức sáng suốt v.v.. của các Bồ Tát thuộc mười quả vị Bồ Tát. 


? Xin lưu ý rằng bản văn chuyển từ việc nói đến năng lực của dharmakâya (Pháp Thân) sang dharmadhâtu (Pháp 
giới). Hai điêu này thì giỗng nhau tự bản chất, nghĩa là chúng là hai khía cạnh của cùng một sự việc, không thể 
phân chia. Dharmakâya nhân mạnh trí tuệ, dharmadhâtu nhân mạnh vào tánh Không. 


? giá trị: Chữ Tây Tạng don. mang các ý nghĩa: nó có nghĩa là “ giá trị” và “lợi lạc”. Nó có nghĩa là “cái có ý nghĩa” 
hay “là ý nghĩa của”. Nó cũng có nghĩa là một điểm tham chiếu của kinh nghiệm, chẳng hạn như đối tượng được 
tri giác của một giác quan. Với rất nhiều ý nghĩa tập trung vào một ý niệm chính yếu được truyền đạt bởi từ Anh 
ngữ “point”, ta không thể dịch thuật ngữ này một cách thích đáng. Chẳng hạn như, trong trường hợp đặc biệt này 
don ngụ ý rằng dharmakâya là cái gì có ý nghĩa đối với bản thân, ý nghĩa trong tự thân; cái gì được kinh nghiệm 
bởi bản thân; là cái gì có lợi lạc tối thượng đối với bản thân. 


3 Xem Bản tánh Bắt biến; chương nói về những phẩm tính giác ngộ. 


3 Pháp Thế gian Tối thượng là giai đoạn thứ 4 trong các giai đoạn của Giai đoạn Kết hợp. 


207 


giả trị đổi với chúng sinh 


Hai sắc thân được biểu thị theo cách này — như giá trị đối với chúng sinh — vì đó là 
sambhogakâya (Báo Thân) xuất hiện đối với các đệ tử thuần tịnh" và nirmânakâya (Hóa Thân) xuất 
hiện đối với những đệ tử bắt tịnh.” 


Như thế chắc chắn là Phật có ba kâya (ba thân). 


6. Những Tính chất Đặc thù của Ba Kâya 


¡. Pháp Thân 


Thuật ngữ “dharmakâya” (Pháp Thân) chỉ có nghĩa là sự cạn kiệt của mọi mê lầm — sự biến mắt 
của những gì có bản chất mê lầm — khi ý nghĩa” của tánh Không, Pháp giới, đã được chứng ngộ. 
Tuy nhiên, theo đúng nghĩa thì đharmakáya chỉ là một thuật ngữ tượng trưng cho một quy ước có 
tính chất khái niệm. Trong bản chất đích thực thì chẳng có điều gì có bất kỳ hiện hữu thực sự nào — 
không như Pháp Thân cũng không như những tính chất đặc thù của Pháp Thân, mà cũng không như 
bất kỳ điều gì có thê dùng làm một nền tảng cho những tính chất của Pháp Thân. Bởi nó là như thẻ, 
đó là cách Đạo sư Milarepa của tôi giảng nghĩa nó. Khi phân chia nó thành những phương diện 
khác nhau, dharmakâya có thê được giảng nghĩa là sở hữu tám phẩm tính đặc thù: đồng nhất, sâu 
xa, thường hằng, nhất thể, đúng đắn, thanh tịnh, trong sáng và được nối kết với sambhogakâya 
(Báo Thân). 


6iA ĐỎNG NHÁT Điều này có nghĩa một vị Phật và chúng sinh khác thì không có gì khác biệt 
về phương diện Pháp Thân. 

6iB SÂU XA_ Đó là bởi khó có thê nhận ra Pháp Thân, bởi nó không dính dáng gì tới sự phức tạp 
của ý niệm. 

6C THƯỜNG HÀNG Không bị tạo tác, nó không sinh không diệt và không có lúc bắt đầu, lúc 
giữa hay lúc chấm dứt. 

6iD NHÁT THẺ_ Pháp Thân không thê phân chia, không gian (sự trống không, tánh Không) và 
trí tuệ nguyên sơ (jñâna) của nó thì không thể tách lìa. 

6iE ĐỨNG ĐẮN Pháp Thân không sai lầm, bởi nó siêu vượt hai cực đoan là xem thường” và 
cường điệu." 

6F THANH TỊNH Pháp Thân thoát khỏi nhiễm ô của ba che chướng, nghĩa là phiền não 
chướng, sở tri chướng và những trở ngại cho sự thiền định. 

6G TRONG SÁNG Bằng cách không nghĩ tưởng, nó được tập trung vào như thị vô-niệm. 

6¡H ĐƯỢC NÓI KẾT VỚI BÁO THÂN Pháp Thân là nền tảng cho sự hiển lộ của Báo Thân; 
sự biểu lộ rốt ráo của những phẩm tính bao la.° Mật điển Đại Thừa Tối Tì hượng nói: 





' có nghĩa là các Bồ Tát thuộc mười quả vị. Xin lưu ý rằng ở đây từ đệ tử được sử dụng theo nghĩa đen: những vị 
còn đang tu tập. 


? nghĩa là những người thuộc Giai đoạn Tích tập và Giai đoạn Kết hợp. 


ở Một lần nữa, từ don này: ý nghĩa, vấn đè, giá trị, lợi lạc... (xem ở trên) 
* Sự vô minh về bản tánh và những phẩm tính của nó. 


5 Sử dụng những quan niệm hạn hẹp của ta về Pháp Thân như điều gì thực có. 
Ê bao la là một loại từ mã (codeword) trong Phật giáo Đại thừa. Nó ám chỉ phạm vi vô hạn của các phẩm tính 


được kết hợp với những giai đoạn và cấp độ phát triển Bồ Tát. Từ tương ứng với nó là sâu xa, ám chỉ bản tánh 
trông không của dharmadhâtu (Pháp giới). 


208 


“Không có lúc bắt đầu, không có lúc giữa, không có lúc chấm dứt, thoát khỏi ba điều đó, bất 
nhiễm và vô-niệm — Pháp giới là như thê, khi được nhìn bởi hành giả ngơi nghỉ trong thiên định 
sâu xa.” 


Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận cũng nói: 


“Đông nhất, thân bản tánh, vi tê và được nôi kết với Báo Thân.” 


ii Bảo Thân 


Sambhogakâya (Báo Thân) cũng có tám đặc tính, đó là: đoàn tùy tùng, lãnh vực, thân tướng, 
các biêu hiện, giáo lý, các công hạnh, tính chât tự sinh và không có một bản tánh riêng. 


6iiA ĐOÀN TÙY TÙNG Đoàn tùy tùng của Báo Thân chỉ bao gồm các Bồ Tát đang an trụ trong 
mười quả vị Bồ Tái. 

6B LÃNH VỰC Lãnh vực trong đó Báo Thân được kinh nghiệm là lãnh vực của các cõi Phật 
hoàn toàn thanh tịnh. 

6iiC THÂN TƯỚNG Cách thức Báo Thân được kinh nghiệm là ở trong thân tướng của Đức Tỳ 
Lô Giá Na vinh quang v.v.. 

6iiD CÁC BIÊU HIỆN Những biểu hiện mà Báo Thân được phú bẩm là 32 tướng tốt và 80 vẻ 
đẹp. 

6iiE GIÁO LÝ Giáo pháp mà nhờ đó Báo Thân được kinh nghiệm là Giáo pháp độc nhất vô nhị 
của Đại thừa. 

6iiF CÁC CÔNG HẠNH. Hoạt động giác ngộ hình thành các công hạnh của Báo Thân là để báo 
trước sự giác ngộ của chư vị Bồ Tát trong tương lai. 

6G TÍNH CHẤT TỤỰSINH Các công hạnh đó và v.v.. được hoàn toàn thành tựu mà không cần 
nỗ lực, xảy ra một cách tự nhiên như trong ví dụ về viên ngọc siêu phàm (những viên ngọc như ý). 
6iH KHÔNG CÓ BẢN TÁNH RIÊNG Mặc dù Báo Thân hiển lộ những loại hình thức khác 
nhau, những hình thức này không có bản tánh đích thực; chúng như các màu sắc được nhìn thấy 
trong một quả cầu pha lê. 


Vì thế trong Đại Thừa Trang nghiêm Kinh Luận nôi: 


“Kinh nghiệm toàn hảo: trong mọi lãnh vực, một đoàn tùy tùng đầy đủ; nơi chốn; các biểu hiện; 
thân tướng; sự sử dụng toàn hảo Giáo pháp và các công hạnh. Đây là những đặc tính khác nhau.” 


Ngoài ra trong Trang nghiêm Chứng Đạo có nói: 


“(Báo Thân) được phú bắm 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, được gọi là “thân kinh nghiệm toàn hảo 
của Phật,” bởi nó sử dụng Đại thừa.”” 


1 sambhogakâya: “hiện thân của kinh nghiệm toàn hảo”. Thuật ngữ này đôi khi được dịch là “sự vui hưởng toàn 
hảo” và từ này bị hiểu lầm thêm một lần nữa. Đúng là từ vui hưởng có nghĩa là “có phương tiện” nhưng không có 
quan hệ gì với ý niệm tương đối có một thời gian tốt lành. Thuật ngữ cao quý này được dùng vì sambhogakâya 
hoàn toàn là phạm vi kinh nghiệm của các Bồ Tát trong mười quả vị. Phương tiện của các ngài để đi tới tâm giác 
ngộ xảy ra nhờ kinh nghiệm giác quan hoàn hảo và thanh tịnh nhất — những cái thấy (thị kiến) đầy ý nghĩa, việc 
lắng nghe các giáo lý sâu xa v.v.. tất cả dựa vào một bối cảnh của kinh nghiệm chân thực về tánh Không của các 
ngài. Bản văn Tây Tạng khai thác ý niệm này về kinh nghiệm, hay sự vui hưởng, trong các tiết mục tiếp theo. 

? Là hoàn hảo bởi ngài chỉ sử dụng Đại thừa và ý nghĩa sâu xa chân thật để giảng dạy — không giống Hóa Thân, 
dựa vào bản tánh của các đệ tử, phải sử dụng các giáo lý ngoài Đại thừa và phải viện dẫn các chân lý thích hợp.” 
[Khenchen Trangu Rinpoche.] 


209 


tổ Hóa Thán 


Nirmânakâya' (Hóa Thân) cũng có tám đặc tính chính yếu — các đặc tính về nền tảng, nguyên 
nhân, lãnh vực, thời gian, đặc điểm, vai trò khuyến khích, chức năng làm thuần thục và chức năng 
giải thoát của nó. 


6iiA NÊN TẢNG Nền tảng của Hóa Phân là Pháp Thân (từ đó nó hóa hiện) mà không có bất kỳ 
thay đối nào. 

6iiB NGUYÊN NHÂN Hóa Thân xuất hiện từ lòng đại bị, ước nguyện làm lợi lạc mỗi một 
chúng sinh. 

6iiC LÃNH VỰC Lãnh vực của nó bao gồm những cõi thanh tịnh nhất và những cõi vô cùng 
bắt tịnh. 

6iiD THỜI GIAN Bao giờ thế giới còn tồn tại, Hóa Thân còn tồn tại mà không gián đoạn. 

6iiE ĐẶC ĐIỂM Đặc điểm của Hóa Thân là hiển lộ các hình thức như ba loại hiện thân: 


* các hiện thân sáng tạo được phú bẩm thiện xảo kiệt xuất và tỉnh thông một nghệ thuật hay công 
việc nhất định, chăng hạn như sử dụng đàn luýt v.v.. 

* các hiện thân nhập thể là những hiện thê sinh ra với thân tướng thấp thỏi trong những loại hiện 
hữu đặc biệt, chăng hạn như một con thỏ và 

* các hiện thân siêu phảm là đẳng hiển lộ mười hai công hạnh: hạ thế từ cõi trời Đâu Suất, nhập 
thai mẹ v.v.. và cuối cùng đi vào sự An bình vĩ đại. Như có nói trong Đại Thừa Trang nghiêm Kinh 
Luận: 


“Luôn luôn hiển lộ sự sáng tạo, nhập thế (ra đòn), đại giác ngộ và Niết bàn, Hóa Thân của Phật là 
phương tiện vĩ đại của sự giải thoát.” 


Như có nói trong Mái điển Đại Thừa Tối T' hượng: 


“Bằng các hiện thân có những tính chất khác nhau, một cách hiển nhiên, ngài mong muốn ra đời, 
hạ thế từ cõi trời Đâu Suất (1), nhập thai mẹ (2) và được sinh ra (3). Thiện xảo trong mọi nghệ 
thuật và công việc (4), vui vây cùng các phối ngâu (Š), từ bỏ (6), trải qua những gian khổ (7), an 
tọa dưới cội Bồ đề (8), chiến thắng các thế lực xấu ác (9), đạt được giác ngộ viên mãn (10), 
chuyền Pháp luân (11) và nhập Niết Bàn (12). Ở mọi nơi, hoàn toàn bắt tịnh, ngài biểu thị những 
công hạnh này chừng nào các thế giới còn tồn tại.” 

6iiF _ VAI TRÒ KHUYÉN KHÍCH Hóa Thân làm cho chúng sinh bình thường mong mỏi và 

làm việc nhằm đạt được loại nào đó trong ba loại niết bàn phù hợp với trí lực” của họ. 

6iiG CHỨC NĂNG LÀM THUẢN THỤC Hóa Thân đưa tất cả những ai đã sẵn sàng dấn mình 

vào con đường đến sự thuần thục tâm linh viên mãn. 

6iiH CHỨC NĂNG GIẢI THOÁT Hóa Thân giải thoát những người đã đạt được sự thuần thục 

đức hạnh viên mãn khỏi những trói buộc của sự hiện hữu. 

Vì thế trong Mật điển Đại Thừa Tối T' hượng Có nói: 


“(Hóa Thân) làm cho các chúng sinh thế tục đi vào con đường của sự an bình, đưa họ đến chỗ 
hoàn toàn thuân thục và chính nó đưa ra những lời tiên tri.” 


Đây là tám đặc tính của Hóa Thân. 7rang nghiêm Chứng Đạo nói: 


“Chừng nào sự hiện hữu còn tiếp tục thì kâya (thân) còn hành động đồng thời và bằng mọi 
phương cách đê cứu giúp chúng sinh, là Hóa Thân không ngừng nghỉ của Đâng Thành tựu.” 


1 nirmânakâya -— “hình thức được hóa hiện” 
? Cho chúng sinh. 
3 nghĩa là Thanh Văn, Phật Độc giác hay Bồ Tát. 


210 


7. Ba đặc tính 
Phật thân có ba đặc tính, đó là các đặc tính về sự đồng nhất, thường hằng và hiển lộ. 
7A_ ĐẶC TÍNH ĐỎNG NHÁT 


Pháp Thân của tất cả chư Phật thì đồng nhất, không thê tách rời sự hỗ trợ của nó là Pháp giới. 
Báo Thân của tất cả chư Phật thì đồng nhất bởi khuynh hướng" cao quý của nó thì như nhau. Hóa 
Thân của tất cả chư Phật thì đồng nhất bởi hoạt động của các ngài thì chung nhất. Vì thế Đại Thừa 
Trang nghiêm Kinh Luận nói: 


“Các thân này đồng nhất do bởi sự hỗ trợ, ý hướng và hoạt động của chúng.” 
7B. ĐẶC TÍNH THƯỜNG HÀNG 


Pháp Thân thì thường hằng tự bản chất bởi nó là trạng thái tối thượng không sinh không diệt. 
Báo Thân thì thường hằng bởi kinh nghiệm về Pháp mà nó hiễn lộ thì không ngừng nghỉ. Hóa Thân 
thường hằng bởi các hoạt động của nó thật lâu dài. Mặc dù những biểu lộ của nó biến mắt, nó tự 
xuất hiện liên tục. Mặc dù những: hiển lộ phù hợp với nhu cầu nào đó sẽ chấm dứt, có một sự 
thường hằng thiết thực bởi nó xuất hiện một cách thích đáng, không chút chậm trễ.” Đại Thừa 
Trang nghiêm Kinh Luận nói: 


“Thường hằng của bản tánh, của sự không gián đoạn và liên tục.”” 
7C_ ĐẶC TÍNH CỦA SỰ HIẾN LỘ 
Pháp Thân hiển lộ nhờ sự tịnh hóa các che chướng thuộc về nhận thức (sở tri chướng) ngăn che 


Pháp giới. Báo Thân hiển lộ nhờ sự tịnh hóa các ô nhiễm cảm xúc (phiền não chướng). Hóa Thân 
hiển lộ nhờ sự tịnh hóa nghiệp chướng. 


œ>$@§“ 


Đây là chương hai mươi về kết quả, Phật quả viên mãn, 
trong tác phâm Pháp Bảo của sự Giải thoát 


1Ý hướng bi mẫn cứu giúp chúng sinh. 
? Nghĩa là nó luôn luôn ở đó, sẵn sàng hiển lộ ngay khi cần thiết, ngay khi tâm rộng mở đủ để kinh nghiệm nó. 


3 Điều này ám chỉ dharmakâya, sambhogakâya và nirmânakâya một cách tương ứng. 


211 


Phần 6 
Chương Hai mươi mốt 


Hoạt động Giác ngộ Vô-Niệm 
đề làm Lợi lạc Chúng sinh 





Trước hết ta phát triển Bồ đề tâm, kế đó con đường được thực hành và cuối cùng kết quả, Phật 
quả, được thành tựu. Bởi tất cả những mục tiêu này được theo đuổi chỉ để tiệt trừ đau khổ của 
chúng sinh và đảm bảo cho hạnh phúc của họ, ta có thê tự hỏi là trong thực tế làm thế nào có thể 
mang lại lợi lạc cho chúng sinh khi Phật quả được thành tựu, bởi chư Phật thì không có hoạt động 
hay nỗ lực thuộc về khái niệm. ' Tuy nhiên, dù chư Phật không suy nghĩ hay nỗ lực, việc làm lợi lạc 
cho chúng sinh một cách tự nhiên và không gián đoạn đã xảy ra. Nếu ta tự hỏi làm thế nào điều này 
có thể xảy ra, câu trả lời được đưa ra trong phần tóm tắt của chương này: 


“Hoạt động giác ngộ được tóm tắt trong ba điểm: các thân cao quý của chư Phật thành tựu 
các lợi lạc của chúng sinh mà không có tư tưởng, khái niệm. Tương tự như thế, ngữ tráng lệ 
và tâm cao quý của chư Phật thành tựu các lợi lạc của chúng sinh mà không có tư tưởng, 
khái niệm.” 


Các ví dụ của việc làm lợi lạc chúng sinh một các vô-niệm về thân, ngữ và tâm — được đưa ra 
trong Mát điện Đại Thừa Tôi Thượng: 


“Giống như Đề Thích, tiếng trống, các đám mây và Phạm Thiên, giống như mặt trời và viên 
ngọc quý là Như Lai; ngoài ra cũng như một tiêng vang, như không gian và như mặt đât.” 


1. Các ví dụ về cách thức các thân tướng cao quý của Đức Phật thành tựu điều tốt lành cho 
chúng sinh một cách vô-niệm 


Trích dẫn “Như sự hiền lộ của Đề Thích” đưa ra một ví dụ về việc làm thế nào kâya (thân) vô- 
niệm có thể mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Trong ví dụ, Đề Thích, Thủ hộ của các vị Trời, an trụ 
trong cung điện của ngài tên là “Nhà Chiến Thắng”, cùng với một tập hội các thiên nữ trẻ. Cung 
điện được làm bằng đá bê-rin thanh tịnh và rực rỡ đến nỗi hình ảnh phản chiếu của Đề Thích xuất 
hiện trên những bức tường và người ở bên ngoài có thể nhìn thấy. Nếu con người sống trên trái đất 
có thể nhìn thấy hình ảnh này của Đề Thích và những vui thú thiêng liêng của ngài trong những cõi 
trời ở trên họ, họ sẽ khát khao và cầu nguyện được sống như thế. Với một mục tiêu như thế trong 


? Đây là một câu hỏi có giá trị đối với hầu hết những người bình thường, bởi đối với họ hoạt động hàm ý tư tưởng 
và nỗ lực. 


22 


tâm, họ có thể thực hiện những nỗ lực chân thành để có đức hạnh và nhờ đức hạnh của họ, họ có 
thể được tái sinh trong một trạng thái như thế sau cái chết.' Cái nhìn gây hứng khởi cho họ xảy ra 
mà Đề Thích không cần có chút nỗ lực nào. 

Tương tự như thế, những người đã đi vào con đường tốt lành nhất và nuôi dưỡng niềm tin và 
những đức hạnh tương tự sẽ nhìn thấy những thân tướng của chư Phật viên mãn được tô điểm bằng 
những tướng tốt và vẻ đẹp đặc biệt của các ngài; họ nhìn thấy các ngài, đi, đứng, ngồi, nằm, giảng 
dạy Giáo pháp, thiền định và thành tựu mọi loại huyền điệu. Như một kết quả của việc nhìn thấy 
những điều như thế, họ sẽ kinh nghiệm niềm tin và khát khao đạt được trạng thái như thế. Để trở 
thành như thế, họ sẽ thực hành các đức hạnh đó. Bồ đề tâm và những thực hành cần thiết khác là 
nguyên nhân của các đức hạnh này. Kết quả là cuối cùng họ sẽ thành Phật. Sự hiển lộ sắc thân của 
chư Phật xảy ra mà không có sự nghĩ tưởng và chuyên động nào.” 


“Giông như thân tướng phản chiêu của Thủ hộ các vị Trời xuât hiện trên bê mặt trong trẻo của 
đá bê-rin, thân tướng được phản chiêu của Vua các Đâng Chiên Thăng xuât hiện trên bê mặt 
trong trẻo của tâm chúng sinh.” 


2. Các ví dụ về cách thức ngữ thanh tịnh của Đức Phật thành tựu điều tốt lành cho chúng 
sinh một cách vô-niệm 


Trích dẫn “như trống thiêng” mang lại cho ta ví dụ về cách làm thế nào ngữ (lời dạy) của chư 
Phật có thê thành tựu hạnh phúc của chúng sinh mà không cần đắn đo, suy tính. Trong ví dụ, đó là 
âm thanh của một tiếng trồng” trong cõi của các vị trời. Nó âm vang như kết quả của các thiện hạnh 
trước đây của các vị trời. Tiếng trông không nghĩ tưởng hay có ý hướng, nhưng âm thanh của nó 
truyền đạt các thông điệp chăng hạn như Mọi sự có điều kiện đễu vô thường! điều đó khuấy động 
các vị trời đang có khuynh hướng xao lãng đức hạnh. 


“Giống như trong các cõi trời thiêng liêng và nhờ năng lực của đức hạnh trước đây của các vị 
trời, không cần đến bất kỳ tư tưởng, nỗ lực, vị trí, tâm thức hay hình tướng nào, trống Pháp liên 
tục khuấy động tất cả các vị trời vô tư với những từ “vô thường”, “đau khổ”, “vô ngã”, và “an 
bình” cùng với bốn Pháp â ấn là biêu hiện của Phật pháp: “Mọi vật có điều kiện đều vô thường,” 
“Mọi hiện tượng không có bản ngã,” “Mọi hiện tượng ô nhiễm mang lại đau khổ” và “Toàn bộ 
niết bàn là an lạc...” 


Như trong ví dụ, không chút nỗ lực hay suy tính nào, lời của chư Phật truyền dạy cho những người 
đã săn sàng đê đón nhận các giáo lý thích hợp với họ. 


. cũng thế, không chút nỗ lực v.v.. (Pháp Thân) trùm khắp tắt cả chúng sinh mà không loại trừ 
ai, với ngữ của các Đắng Giác ngộ, giảng Pháp cho những người đã sẵn sàng.” 


Theo cách trên, ngữ của chư Phật thành tựu hạnh phúc của chúng sinh mà không cần đến tư 
tưởng. 





1 Có một vài cách giải thích về câu chuyện này. Trong một số giải thích, nó được trình bày là khi nghiệp nói chung 
của một miền là tốt, người ta có thể nhìn thây những thế giới thiêng liêng, ở trên họ trong không gian. Sự phô 
diễn hầu như huyền diệu này của những phản chiếu trong cung điện của Đề Thích không chỉ khiến cho người ta 
cảm kích lối sống của ngài mà còn mang lại cho họ một sự hiểu biết rằng ngài đã đạt được trạng thái đó nhờ đức 
hạnh trước đây của ngài. Với sự tác động quyến rũ này trước mặt họ, họ cảm thấy hứng khởi để thực hiện giống 
như thế. Trong những cách giải thích khác về ví dụ này, chính vẻ sáng ngời như-viên ngọc của thế giới chúng ta 
đã phản chiếu những thế giới thiêng liêng. 


? có nghĩa là chư Phật không có ý hướng gây truyền cảm hứng cho mọi người như thế và các hiện thân của các 
ngài không giống như các phóng chiếu là cái có một nguồn mạch ở một nơi và một sự xuất hiện ở một nơi khác. 
việc quán chiếu về điều này giúp ta hiểu rằng Phật là tinh túy tâm của mọi người. 

3 Không có cái trống nào được nhìn thấy hay tìm thấy, chỉ là âm thanh của một tiếng trống. 


213 


3. Các ví dụ về cách thức tâm viên mãn của Đức Phật thành tựu điêu tôt lành cho chúng sinh 
một cách vô-niệm 


3A_ GIỐNG NHƯ MỘT ĐÁM MÂY 


_Trong ví dụ này, trong mùa gió mùa, các đảm mây tụ họp trong bâu trời mà không cân nỗ lực và 
đô mưa xuông mặt đât không chút suy tính, khiên cho mùa màng phát triên và những thứ khác xuât 
hiện: 


“Giông như các đám mây trong mùa gió mùa, tạo nên những khôi nước đô xuông mặt đât mà 
không cân nô lực — là điêu kiện cho những mùa màng bội thu..” 


Tương tự như thế, hoạt động của tâm Phật, không cần đến sự suy tính nào, đồ trận mưa Pháp 
xuông chúng sinh đang tu tập đức hạnh và làm thuân thục mùa màng tôt lành của họ: 


“.,cũng như các đám mây đại bị tạo nên một trận mưa giáo lý siêu việt của các Đâng Chiên 
Thăng mà không chút suy tính..” 


Như thế tâm Phật thành tựu hạnh phúc của chúng sinh mà không cần đến tư tưởng. 
3B GIÓNG NHƯ PHẠM THIÊN 


Trong ví dụ này, Phạm Thiên, Thủ hộ của các vị Trời, hiển lộ sự hiện diện của ngài trong mọi 
cõi trời nhưng không bao giờ rời cõi trời Phạm Thiên của mình. Tương tự như vậy, không từng rời 
khỏi Pháp Thân, Đức Phật hiển lộ mười hai công hạnh và những hiện thân tương tự khác đối với 
những người đang tu tập đức hạnh, bằng cách đó mang lại lợi lạc cho họ. 


“Giống như Phạm Thiên, chưa từng ra khỏi cõi trời Phạm Thiên, biểu thị những hiển lộ trong 
mọi cõi trời khác mà không cần nỗ lực, Đắng Chiến Thắng cũng thế, chưa từng rời khỏi Pháp 
Thân, biểu lộ những hiện thân của ngài ở khắp mọi nơi cho những người đầy đủ thiện nghiệp mà 
không cần nỗ lực.” 


3Œ GIỐNG NHƯ MẶT TRỜI 


Trong ví dụ này, các tia nắng mặt trời làm cho các đóa sen và vô vàn loại hoa khác đồng thời nở 
rộ mà không cần đến bắt kỳ suy tính nào. Tương tự như vậy, không cần bất kỳ tư tưởng hay nỗ lực 
nào, các tia sáng giáo lý của chư Phật làm nở rộ những đóa sen tâm thức của các loại đệ tử khác 
nhau, với những nguyện ước khác nhau. 


“Giống như mặt trời, không có bất kỳ suy tính nào, nhờ những chiếu rọi đồng thời những tia 
sáng của nó, khiến cho các đóa sen nở rộ và làm những cây cỏ khác trưởng thành, cũng thế, 
những tia nắng giáo lý siêu việt của chư Như Lai đồ xuống các đóa sen là những chúng sinh 
đang tu tập đức hạnh mà không cần đến bất kỳ suy tính nào.” 


Dùng ví dụ này về mặt trời theo một cách khác, giống như tia phản chiếu của mặt trời xuất hiện 
đông thời trên mọi bê mặt đủ sáng và phăng lặng, cũng thê, Phật xuât hiện đông thời với mọi đệ tử 


có khuynh hướng thanh tịnh sâu xa thích đáng.” 


“Irong tất cả những bình nước - là những đệ tử thanh tịnh - xuất hiện một cách tự nhiên vô số tia 
phản chiêu của mặt trời Phật.” 


214 


3D GIÓNG NHƯ MỘT VIÊN NGỌC NHƯ Ý 


Trong ví dụ này, giống như một viên ngọc như ý không suy tưởng và không nỗ lực khi tạo tác 
mọi sự được khẩn câu, cũng thế, nhờ Đức Phật mà các mục đích tương ứng với những động lực 
khác nhau của Thanh Văn và các đệ tử khác được thành tựu: 


“Giống như một viên ngọc như ý, không có tư tưởng và hoàn toàn đáp ứng một cách tự nhiên 
ước nguyện của những người ở trong tầm ảnh hưởng của nó, cũng thế, nhờ viên ngọc Phật như 
ý, những người có các động lực khác nhau sẽ được nghe những loại giáo lý khác nhau. Tuy 
nhiên, những điều này xảy ra mà không có bất kỳ suy tính nào (trong tâm Phật).” 


^ z ^ z ~ 1 z z À ^ *“Ã z z À ^ . 
Tương tự như trên, có thêm ba ví dụ nữa, - các ví dụ vê một tiêng vang, các ví dụ vê không gian 


và các ví dụ về mặt đất — cho thấy làm thế nào chúng sinh có thê được lợi lạc nhờ chư Phật mà 
không có bât kỳ suy tính nào trong tâm các ngài. 


œ>4®§9© 


Đây là chương hai mươi mốt, về hoạt động giác ngộ vô-niệm, 
trong tác phâm Pháp Bảo của sự Giải thoát 








1 Trong Mật điễn Đại Thừa Tối Thượng. 


215 


